NHÀ XUẤT BÀN TỔNG HỢP THÀNH PHÓ Hồ CHÍ MINH 


PGS. TS NGUYÉN TIÉN DÜNG 


LICH SỬ TRIÉT НОС 
PHƯƠNG TÂY 


(Giáo trình) 


NHÀ XUẤT BẢN TP. HỒ CHÍ MINH 


LOI MỞ ĐẦU 


Kính thưa quý vi! 


Quý vị đang có trong tay cuốn Lịch sử triết học phương 
Tây, được biên soạn để dành cho ngành Giáo dục chính trị, 
Triết hoc và các nhành Khoa học xã hội Nhân văn. Do vậy, 5o 
với các giáo trình hiện có, nó có thể dày hơn vé số trang, bởi 
chúng tôi quan niệm nghiên cứu và tiếp nhận triết học nếu chỉ 
thuân túy ghi nhớ thi quả là một việc làm năng né và khó khăn. 


Vị thế, theo thiển ý của người viết là cố gắng hết sức để 
có thể tạo ra một cuốn sách trước tiên với tư cách là giáo 
trình, sau đó như là một nguón tư liệu v lịch sử triết học, ngõ 
hàu giúp ích được nhiêu nhất cho người học. 


Tuy vậy, mong muốn và cái đích đạt được không phải 
bao giờ cũng là một, nên có chỗ nào chưa đáp ứng được thi 
xin được chỉ bảo thêm. 


Goethe - nhà triết học lừng danh người Đức từng nói: 
“Chúng ta phải tiếp thu học tập ở những người di trước chúng 
ta. Ngay cả những thiên tài cực ky vĩ đại cũng không thể tiến 
xa được nếu chỉ muốn lấy mọi thứ từ thế giới nội tâm của 
mình". Như tính quy luật, công trình này được tạo dựng trên cơ 
sở những nguồn tài liệu quý giá của thế hệ đi trước và đồng 
nghiệp. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 5 


Chúng tôi xin trân trong cám on PGS. TS. Doãn Chính, 
PGS. TS. Dinh Ngọc Thạch, PGS. Bùi Thanh Quất, TS. Đô 
Minh Hợp, các quý thây, quý đồng nghiệp mà chúng tôi may 
mắn được diện kiến và những người chỉ được biết qua trang 
sách đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công trình này. 


Huế, 4/7/2005 PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng 


PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


CHUONG ! 


TRIÉT HOC HY LAP VÀ LA МА CÓ DAI 


“Không có chế độ nô lệ thì không có quốc gia Hy Lap, 
không có nghệ thuật và khoa học Hy Lạp, không có chế độ nô 
lệ thi không có đế quốc La Mã mà không có cái cơ sở của nên 
văn minh Hy Lạp và đế quốc La Mã, thi không có Châu Âu hiện 
đại được”. 

(Engel) 


I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT 
HỌC HY LẠP VÀ LA MÃ CỔ ĐẠI 


11. DIÈU KIÊN LICH SỬ - KINH TÉ VÀ ХА HỘI 


Nếu lật lại bản đồ thời cổ đại, chúng ta dễ dàng nhận 
thấy lành thổ Hi Lap cổ dai là một vùng đất vô cùng rộng lớn, 
lớn hơn nhiều lần với đất nước Hi Lạp trên bản đồ ngày nay. 
Ngày ấy, bao gồm miền Nam bán đảo Balkan, một hệ thống 
hon đảo trên vùng biển Égée và cả miền Nam bán đảo Tiểu Á. 


Thiên nhiên ban cho đất nước Hi Lạp tọa lạc vào một vị 
trí vô cùng thuận lợi. Khí hậu, đất đai, biển cả và lòng nhiệt 
thành của con người là những tài vật, tài lực vô giá để cho tư 
duy bay bổng, mở rộng các mối bang giao và phát triển kinh 
tế. 


=— ` -—=—_—='` шш ER 
LỊCH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 1 


Su phát triển đã kéo theo sự phân công lao động trong 
nông nghiệp, giữa ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi... 


Vào thế ky XV cho đến thé ky IX ТОМ, xu hướng chuyển 
sang chế độ chiếm hữu nô lệ đã hiện đần và ngày càng rõ nét. 
Sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp, thủ công nghiệp từ 
cuối thé ky thứ VII ТОМ là lực đẩy quan trong cho trao đổi, 
buôn bán, giao lưu trong khu vực, dẫn đến sự ra đời các thành 
bang (polis) và các trung tâm văn hóa lớn nhu Athene, 
Sparte, Thebes... 


Thành bang Athene nằm trên vùng đồng bằng thuộc 
trung bộ Hi Lạp, là nơi có nhiều hải сапа thuận tiện cho việc 
trao đổi màu dịch, làm xuất hiện các quan hệ hàng - tiên từ 
rất sớm và chính quan hệ này đã giúp cho giai cấp chủ nô 
giàu lên nhanh chóng. Những người lao động trí óc đầu tiên 
cũng xuất. hiện ở Athene. Ho là một bó phân được học hành 
trong giai cấp chủ nô giàu có. Athene không chỉ là một trung 
tâm văn hóa của Hi Lạp cổ đại mà con là chiếc nôi của triết 
học Châu Âu. 


Sự tranh giành quyển bá chủ Hi Lap giữa thành bang 
Athene và thành bang Sparte đã {то thành một cuộc chiến 
tranh tàn khóc kéo dài trên ba mươi năm, làm cho đất nước 
Hi Lạp suy yếu, lực lượng вап xuất bị tàn phá nghiêm trọng. 
Chiến tranh, nghèo đới đã châm ngoi cho các cuộc nói dậy của 
nô lệ. Chớp lấy thời co, nhà nước Macédoine ở phía Bác Hi 
Lạp, dưới sự chỉ huy của vua Philíp đã đem quân thôn tính 
toàn bó Hi Lạp, và đến thé ky thứ II TCN, Hi Lạp một lần nữa 
lại rơi vào tay đế chế La Mã. 


8 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Sự hinh thành triết hoc Hi Lạp không dién ra một cách 
ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của việc kế thừa những đi 
sản tỉnh túy của truyền thống trong sáng tác dân gian, trong 
thần thoại, trong các hình thái sinh hoạt tôn giáo, trong các 
mầm móng của tri thức khoa học và là kết quả của đời sống 
kinh tế xã hội. 

Đứng trước thế giới bao la và đầy bí ẩn với tư duy non trẻ 
của mình, con người không thể có được lời giải đáp thuyết 
phục. Vì vậy, con người phải viện dẫn đến năng lực tưởng 
tượng để diễn giải những kỳ bí của tự nhiên. Thần thoại trở 
thành sự đối diện đầu tiên của соп người với tự nhiên. 


Hi Lạp cổ đại là đất nước của thần thoại và sử thi ở 
phương Tây cổ đại. Thần thoại không chỉ giúp ta truy tìm về 
nguồn gốc của các sự vật cụ thể, của mỗi hiện tượng tâm linh, 
của những trạng thái tâm lý, của sự hình thành số phận, của 
cái hữu hạn và cái vô hạn... mà đấy còn là một thế giới đầy tất 
bật, toan tính và sống động như đời thường. Nền tẳng hiện 
thực của tu duy đã lộ ra khí bức màn tường tượng được vén 
lên. 


Sự xuất hện của các nhà triết học đầu tiên đã làm thành 
bước rẽ trong phát triển của thần thoại. Những viễn cảnh 
bóng bẩy do tư duy của con người tạo ra đã bớt di sự hấp dẫn 
trong khi những nhu cầu của đời sống thường nhật đã trở nên 
bức bách doi hỏi phải được cắt nghĩa bằng tri thức chân thực. 
Niềm tin chất phác, ngây thơ vào sự tồn tại của thân thánh 
đã được thay thế bằng những luận giải sâu sắc của lý tính, 


гэ e A ‚557 узасы о з... 
LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 9 


của sự thông thái. Đó là lý do vì sao các nhà triết hoc lai được 
gọi là “những người yêu mến sự thông thái”. 


Theo truyền thuyết thì Pythagore là người đầu tiên đã 
gọi những người dùng lý tính của minh để suy tư về lè sống, 
tìm kiếm chân lý, là những nhà triết học. Ông nói: “Có thể so 
sánh cuóc doi con nguoi vói cái cho và dai hói Olimpic. G cho 
có kë mua và người bán đó là những người tim kiếm lợi lộc. 
Những người tham gia Olimpic là những người quan tâm tới 
vinh quang và nổi tiếng. Nhưng con có các khán già chăm chú 
theo đời những gi điễn ra ở đó. Cuộc đời của con người cũng 
như vậy, phần lớn người ta quan tâm tới sự giàu có và danh 
vọng, tất cả đều chạy theo chúng, chỉ ít người trong đám đông 
бп ào là không tham gia vào cuộc chạy đó, mà theo doi, 
nghiên cứu bản chất của các sự vật, yêu thích sự nhận thức 
chân lý hơn tất cả. Họ được gọi là những nhà triết học, những 
người yêu quý sự thông thái, chứ không phải là các nhà thông 
thái và chỉ có một mình Chúa mới có sự thông thái toàn diện, 
còn con người chỉ hướng tới nó”. 


Vào thế ky IX cho đến thế ky VII ТСМ, đó là thời kỳ nhân 
loại chuyển từ thời đại dó đồng sang thời đại dó sắt. Bằng 
chất liệu sắt, người Hi Lạp đã đóng được những chiếc thuyền 
lớn cho phép họ vượt biển Địa Trung Hải để tìm kiếm những 
miền đất mới. Nhờ đó mà lãnh thể Hi Lap được mo rộng. 

Do nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa mà các chuyến 
vượt biển đến với các nước phương Đông đã tr& nên thường 
xuyên. Khi những con thuyền tung mình lướt sóng thì tầm 
nhìn của những người Hi Lạp cổ đại cũng được mỡ rộng, các 


10 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


thành tuu văn hóa của Ai Сар, Babilon đã làm cho người Hi 
Lạp ngạc nhiên. Những tỉnh hoa về toán học, thiên văn học, 
địa lý, hệ thống до lường, lịch pháp... và cà những yếu tố 
huyền học cũng được người Hi Lạp đón nhận. Các nhà triết 
học đầu tiên của Hi Lap thường là người dà nhiều lần du lich 
sang phương Đông, hoặc sinh ở khu vực Cận Đông như Talét, 
HyLông, Pit-tax, Sôlông, Pêriandrơ Corinphoxki... Bản thân 
Sólóng đã từng nhắc lại rằng: “Những người Hi Lạp mãi mãi 
là đứa trè nếu không hiểu biết gì về Ai Cập”. 


Tuy vậy không nên hiểu một cách đơn giản triết học Hi 
Lạp chỉ là sự kế thừa thuần túy những tư tưởng ở bên ngoài 
mà điều kiện quyết định sự hình thành và phát triển của. 
triết học Hi Lạp là kết quà nội sinh tất yếu của cả một dân 
tộc, một thời đại, Marx viết: “Các nhà triết học không phải 
những cây nấm mọc trên đất. Họ là sản phẩm của thời đại 
mình, dân tộc minh mà những tinh lực tinh tế nhất, quý giá 
nhất và khó nhìn thấy nhất đã được suy tư trong các khái 
niệm triết học”. 


Sự phát triển của triết học Hi Lạp cổ đại được chia làm 
ba thời kỳ sau đây: 

- Triết hoc thời kỳ tiền Socrate: Về mặt thời gian dây là 
buổi đầu của chế độ chiếm hữu nô lệ. 

_ Triết học với những bước chập chững đầu tiên đi lý giải 
những vấn dé của tư duy và tên tại vì vậy chưa thoát khôi sự 
ảnh hưởng của thần thoại và tôn giáo. Thế giới quan triết học 
còn ở trình độ thấp sơ khai. Triết học tự nhiên chiếm ưu thế. 


SPICE Nurse а >= 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 11 


Các trường phái tiêu biểu là trường phái Milet (mi-lê), 
trường phái Pythagore, trường phái Héraclite (Hêracơlit), 
trường phái Élée... Các nhà triết học đồng thời là các nhà 
khoa học tự nhiên. 


Một vài vấn đề khác cũng được khơi mào như nguồn gốc 
của sự sống, đối tượng của nhận thức... nhưng vấn dé chủ yếu 
vẫn là vấn đề bản thể luận. 


- Triết học thời ky Socrate (hay còn goi là triết học thời kỳ 
cực thịnh). Các triết gia ữ thui kỳ trước say mê với lại tự nhiên 
nhưng lại quên mất vấn đề cực kỳ thiết thân và nhạy cảm đó 
là vấn để con người. 

Khi Socrate tuyên xưng: “Cơn người hãy tự ý thức về bản 
thân minh" thì ông đã tạo ra một bước ngoát trong sự phát 
triển của triết học. Người ta bảo ông đã đưa triết học từ trên 
trời xuống bám rễ ở trần gian. Cùng với Protagore, chủ nhân 
của khẳng định: “Con người - thước đo của vạn vật”, Socrate 
đã tấu lên bài ca về con người. Đó là con người với đầy những 
nói lo toan vất vả, vật lộn của cuộc sống hàng ngày... trong 
khát vọng vươn lên để hiểu chính mình, rộng ra là hiểu 
những gì xung quanh nó và cao hơn là xác lập được chỗ đứng, 
thân phận của nó trong sự mênh mông của vũ trụ. Nghĩa là 
triết học phải từ con người, vì con người sau mới đến những 
cái khác. 

Đây là thời kỳ của những triết gia lừng danh, làm rạng 
rỡ nén văn hóa Hi Lạp nhu Platon, Aristote, Démocrite... và 
tất nhiên là không thể thiếu Socrate. 


- Thời ky Hi Lap hóa, trong lịch sử có le Hi Lạp cổ đại là 
đất nước mở đầu cho hiện tượng là một đất nước bị thôn tính 


12 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


về mặt lãnh thổ, khuất phuc vé mát chính trị nhưng đồng hóa 
được kẻ xâm lược bằng những giá trị của văn hóa . 

Cuộc chiến tranh huynh dé tuong tàn giữa Athene và 
Sparte đã dẫn đến Hi Lạp thuộc về Macédoine nhưng rói cà 
Macédoine lán Hi Lap dà bi La Mà chinh phuc. Song La Mà 
lại phải khuất phục trước những giá trị của nền văn hóa rực 
rỡ cổ đại Hi Lạp. Lịch sử gọi thời kỳ này là thoi kỳ Hi Lạp hóa 
(Hellénisation). 

Triết học của thời kỳ này không còn sôi nổi như thời kỳ 
trước “hậu sinh” nhưng không “khả úy”. Các triết gia bàng 
quan, lång tránh những vấn đề trung tâm của triết học mà 
hướng vào thế giới bên trong, chìm đắm với những suy tư về 
định mệnh, ngập chìm trong đời sống tình cảm, những ham 
muốn... 

Và cái chết của triết học cổ đại đã được báo trước, bằng sự 
ra đời của cơ đốc giáo (christainisme) trên mảnh đất triết học 
đang suy tàn, mà lúc đó người Hi Lạp gọi bằng cái tên 
Khristos (Crixtó). 


п. NHÜNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC HI LẠP VÀ 
LA MÃ CÔ ĐẠI 


Ra đời và phát triển trong điều kiện và hoàn cảnh lịch sử 
như vậy, triết học Hi Lạp cổ đại có những đặc điểm chính sau 
đây: 


Đặc điểm thứ nhất, triết học Hi Lap La Mã cổ đại là sự 
kết tỉnh những gì tỉnh túy nhất của nhận thức nhân loại từ 


1. Ó phương Đông sau пау là hiện tuong Trung Hoa phong kiến. 


MM шш 
LICH SÚ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 13 


phương thức sản xuất thứ nhất đến phuong thức sàn xuất 
thứ hai 6 phương Tây vì vậy ở đó đã dung chứa hầu hết các 
vấn đề cơ bản của thế giới quan theo nghĩa hiện đại của khái 
niệm này và là một hệ thống tập hợp các tri thức về tự nhiên, 
về con người, mặc dầu chưa thoát khỏi trạng thái phôi thai 
mộc mạc nhưng vô cùng phong phú và đa dạng. Engel đã 
nhận xét: “Chính là vì trong các hình thức muôn về của triết 
học Hi Lạp, đã có mầm mống và đang пау по hầu hết tất са 
các loại thế giới quan sau này” và “khoa học lý luận và tự 
nhiên cũng không thể không trở lại với người Hi Lạp nếu nó 
muốn truy .cứu lịch sử phát sinh, phát trión của những 
nguyên lý phổ biến của nó ngày nay”. 


Đặc điểm thú hai, Triết học Hi Lap đặc biệt quan tâm 
đến vấn dé con người, khẳng định con người là vốn quý, là 
trung tâm hoạt động của thế giới. Mặc dù con người đã được 
xem xét trong đời sống thực của nó nhưng vẫn chỉ là con 
người cá thể, giá trị thẩm định con người chủ yếu ở khía cạnh 
đạo đức, giao tiếp và nhận thức. 

Tuy vậy phải nhìn nhận đây là một vấn đề có nhiều ý 
kiến bất đồng, bất đồng ngay cả trong cách đặt vấn đề. Thậm 
chí trong cùng nhận định của một triết gia cũng là tiền hậu 
bất nhất”. 

Đặc điểm thứ ba. Xét về тайї lịch sử triết học cổ đại Hi 
Lạp mang tính chất duy vật tự phát và biện chứng sơ khai, cố 


1. Chẳng hạn Protagore (480-410 TCN) viết: “Con người là thước đo của vạn 
vật - tón tại vì chúng tón tại, không tón tại vi chúng không tên tại”. Là sự đề 
cao con người nhưng lại được giải thích theo lối chủ quan và nguy biện. 


14 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


gắng giải thích các sự vật hiện tượng trong một khói duy nhất, 
thường xuyên vận động và biến đổi không ngừng. Với tư cách 
đó, những tư tưởng biện chứng của triết học Hi Lạp cổ đại đã 
làm thành hình thức đầu tiên của phép biện chứng. Tuy vậy, 
đó chỉ là phép biện chứng ở trình độ sơ khai. Engel đã nhận 
xét: “Khi chúng ta dùng tư duy để xem xét giới tự nhiên, lịch 
sử loài người, hay hoạt động tính thần của bản thân chúng ta, 
thì trước nhất, chúng ta thấy một bức tranh về sự chằng chịt 
vô tận của những mối liên hệ và những tác động qua lại trong 
đó không có cái gì là đứng nguyên, không thay đổi, mà tất cả 
là vận động, biến hóa, phát sinh và mất di. Cái thế giới quan 
ban đầu, ngây thơ, nhưng xét về thực chất thì đúng đó là thế 
giới quan của các nhà triết học Hi Lạp cổ đại, và lần đầu tiên 
được Héraclít trình bày một cách ró ràng: mọi vật đều tón tại 
và cũng không tón tại, vì mọi vật đang trôi qua, mọi vật 
không ngừng tiến hóa, moi vật đều không ngừng phát sinh và 
tiêu vong. Nhưng cách nhìn ấy, dù cho nó có nắm đúng đến 
như thế nào chăng nữa, tính chất chung của toàn bộ bức 
tranh về các hiện tượng, vẫn không đủ giải thích những chỉ 
tiết hợp thành bức tranh toàn bộ và chừng nào chúng ta chưa 
giải thích được các chỉ tiết ấy thì chúng ta chưa hiểu rõ được 
bức tranh toàn bộ”. 

Phép biện chứng Hi Lạp cổ đại về sau bị phép siêu hình 
phủ dinh. Thực tiễn doi hỏi phải có một phép biện chứng ở 
trình độ cao hơn. Kế thừa những di sẵn tư tưởng quá khứ và 


1. C.Mác- Ph. Ángghen: Tuyến tập NXB ST, HN, 1983, T.5, tr 34-35. 


LỊCH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 15 


những điểm hợp lý của các triết gia đi trước, trên tỉnh thần 
khoa hoc các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã sáng 
tạo ra một mẫu mực của phép biện chứng. Đó là phép biện 
chứng duy vật mác-xít. 


Ili. MỘT SỐ TRƯỜNG PHÁI VÀ TRIẾT GIA TIÊU BIỂU 
Ш. 1. TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HOC MILET 


Trường phái triết học Milê là trường phái của các nhà 
triết học đầu tiên xứ Lonie - một vùng đất nổi tiếng của Hi 
Lạp cổ đại, nằm trải dài trên miền Duyên Hải Tiểu Á, nắm 
giữ những huyết mạch giao thông, là cửa ngõ đi về phương 
Đông, và là trung tâm kinh tế, văn hóa của thời kỳ chiếm hữu 
nô lệ. Nơi đây được xem là quê hương của nhiều trường phái 
triết học và triết gia nổi tiếng. 

Trường phái Ionie có ba tác già chính là Thalès, 
Anaximène và Anaximandre. Đóng góp quan trọng nhất của 
trường phái này là đã đặt nền móng cho sự hình thành các 
khái nệm triết học để các triết gia sau này tiếp tục bổ sung và 
làm phong phú thêm những khái niệm đó như khái niêm’ 
chát, không gian, độ, sự đấu tranh của các mặt đối lập... Một 
điều dáng quy nữa là các triết gia đã xuất phát từ thế giới để 
giải thích thế giới, khẳng định thế giới xuất phát từ một khởi 
nguyên vật chất duy nhất. 


1. Nhưng xin lưu y các khái niệm này luôn gắn liền với việc tư duy có hình ảnh. 
Ví dụ khi nói về sinh thành thi дид 9 đồng nhất gắn lin với đồng sông, dòng 
chảy cụ thể nào đó. 


—— ———-.—>-.._.—-——— 
16 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Tuy vậy vẫn chua triệt để khác phuc được ảnh hưởng của 
thần thoại và tôn giáo. 
III.1,1. THALES (khoáng 625 - 547) 

“Tôi cám ơn số phận vé ba điều: thứ nhất, vi tôi sinh ra là 
người, chứ không phải là thú vật; thứ hai, vị tôi дап ông chứ 
không phải đàn bà; thứ ba, người Hi ар chứ không phải là dân 
man rg”. 


(Thaiés) 


Ta-lét là người sáng lập ra trường phái triết hoc Milet và 
được xem là một trong bảy nhà hiển triết tài danh nhất lúc 
bấy giờ. Tư tưởng của ông bao trùm lên nhiều lĩnh vực: toán 
học, vật lý học, thiên văn học và triết học. Ở bất cứ lĩnh vực 
nào ông cũng có những đóng góp quan trọng. 

Ông là người đầu tiên hiểu được rằng nhật thực xảy ra là 
do mặt trăng che khuất mặt trời; là người đầu tiên chứng 
minh được đường kính chia đôi đường tron và cũng là người 
đầu tiên khẳng định trong mọi tam giác cân hai góc 9 đáy 
bằng nhau, đo được chiều cao của kim tự tháp Ai Cập bằng 
bóng của nó, tính được một năm có 365 ngày, dự doán chính 
xác hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ хау ra vào ngày 
25-5-585 TCN trên xứ Ionie vì vậy đã ngăn được cuộc chiến 
tương tàn giữa hai thành bang Lydiens và Médes... 

Về mặt triết học, Thalès là nhà triết học đầu tiên. Theo 
đánh giá của Aristote thì Thales là người sáng lập ra kiểu 
triết học duy vật sơ khai. Xuất phát từ sự quan sát hàng ngày 
và từ công dụng của những hành khất xung quanh ta, ông 
cho rằng nước là cái khởi đầu của vạn vật. Mọi vật đều sinh ra 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 17 


từ nước, rồi lại tan biến vào nước. “Mọi thứ đều sinh ra từ 
nước; thứ nhất bản nguyên của mọi động vật là tỉnh dịch, mà 
tinh dịch thì ấm ướt; thứ hai, moi thực vật đều sống bằng 
nước và đâm hoa kết trái nhờ nước, sẽ khô héo nếu thiếu 
nước; thứ ba, bản thân ánh sáng của mặt trời và các thiên thể 
cũng tiêu thụ hơi nước, giếng như bản thân vũ trụ”. 


Thế giới này không gì khác hơn đó là những trạng thái 
khác nhau của nước. Bao bọc xung quanh chúng ta là các đại 
dương. Động đất chẳng qua chỉ là sự va chạm mạnh giữa trái 
đất và sóng biển trong bão tố. 


Trái đất, ngôi nhà thân yêu của chúng ta, cũng chỉ là một 
cái đĩa không lô đang trôi nổi trên mặt nước, và duoc phân 
định thành năm vùng khác nhau: 

1) Vùng bắc cực nhìn thấy được 

2) Vùng hạ chí. 

3) Vùng xuân phân 

4) Vùng đông chí. 

5) Vùng nam cực, không nhìn thấy. 

Xét về mặt bàn thể luận, quan niệm của Thales mặc dù 
còn mộc mạc thô sơ nhưng đã hàm chứa những yếu tố biện 
chứng tự phát. Nước đã tro thành một khái niệm triết học, là 
cái qui định sự chuyển biến từ dạng vật chất này sang dạng 
vật chất khác, là cái tạo nên sự thống nhất của thế giới, là cái 
gắn kết giữa cái đơn và cái đa, là sự chứa đựng tiểm tàng giữa 


cái bản chất và hiện tượng. 


PT NUS э мт тыз» `. 
18 РОЗ. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Bản thể hoc nước của Thales nhìn chung vẫn chịu ảnh 
hường của thần thoại. Anaximene cho rằng ở Thales đã có sự 
nhầm lẫn giữa điều kiện và bản chất. Theo ông nước của 
Thales chỉ là điều kiện chứ không phải là bản chất của vạn 
vật. Cái quan trọng với Thales, theo chúng tôi, không phải ở 
chỗ nước là điều kiện hay bản chất mà nước là khởi nguyên và 
vì nước là khởi nguyên nên ông là triết gia duy vật. Tuy vậy 
do sự hạn chế của khoa học lúc bấy giờ, không giải thích được 
các hiện tượng từ tính của nam châm và những hiện tượng 
vật lý khác nên ông đã cho rằng chúng là hiện thân của 
những linh hồn và thế giới này là đầy rẫy những vị thần linh. 


Herzen (Ghéc-xen, 1818 - 1870), đã nhận xét về triết học 
Thales: “Vậy ở đâu trong tự nhiên, trong vòng chuyển biến 
không ngừng đó, nơi mà chúng ta không thấy cùng một số đặc 
điểm ở hai lần; ở đâu trong nó ta tìm được khởi nguyên chung, 
{t nhất là tìm ra được một phương diện mà thể hiện chính xác 
nhất tư tường về sự thống nhất và sự đứng im trong sự đa 
dạng luôn biến đổi của thế giới vật lý? Không có gì có thể tự 
nhiên hơn là việc coi nước là khởi nguyên của các tính chất đó. 
Nó không có một hình thức xác định, đứng im, nó ở khắp nơi 
có sự sống; nó là vận động vĩnh hằng và bình yên vĩnh hằng... 
Đương nhiên, khi coi nước là khởi nguyên của mọi thứ, Talét 
đã nhận thấy ở nó nhiều hơn là nước đang chảy trong sông 
ngòi. Đối với ông, nước không những là một chất khác với 
những chất khác - đất, không khí, mà còn là một chất hòa tan 
luôn cháy di nói chung, trong đó mọi thứ đều bị tan ra và từ 
đó mọi thứ được hình thành; chất cứng lắng xuống trong 
nước, chất nhẹ bốc hoi lên từ đó; nó đối với Talét con là hình 


—--. — 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 19 


ảnh tư duy, trong đó mọi thứ hiện hữu bi lót vo và được giữ 
lại. Chỉ với nghĩa đó, nghĩa rộng, có đầy đủ tư tường, thì nước 
kinh nghiệm với tư cách là khởi nguyên mới nhận được một 
nội dung đích thức triết học”. 

Với tư cách là nhà triết học đầu tiên, Thales duoc gán cho 
là người dà khai sinh ra quan niệm đồng nhất (Thống nhất) 
của sống và chết vì ông cho rằng cái chết không khác gì sự 
sống. 

“Người ta hồi Thales: sống khác gì chết? 

Không có gì khác! 

Vậy tại sao ông lại không chết đi? 

Vi không có gì khác nhau са”. 

Tóm lại, triết học của Thalès là triết học tiền bối của chủ 
nghĩa duy vật. Tính ấu tri phải được xem như là một tất yếu 
bởi mọi cái đều nằm trong khuynh hướng phát triển. 

HEIZ: ANAXIMANDRE (khoáng 610 - 546 TCN) 

“Thời gian vô hạn là bán nguyên của vạn vật”. 


(Anaximandre) 


Anaximandre là hoc tro và có ho hàng vói Thales. Ónglà 
người đầu tiên vẽ bản đồ thế giới, sáng ché ra quà dia cầu, 


1. A.L. Ghéc-xen. Tác phẩm. M. 1953, Т.З, tr. 148 


“` = жш ш —— = = 
20 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


phát minh ra các dung cụ thiên văn hoc, sử dụng đồng hồ mát 
trời. 

Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là: Về giới tự nhiên 
và Về các thiên thể bất động. 


So với Thalès, triết học của Anaximandre đã có một sự 
phát triển đáng kể: phức tạp hơn, sâu sắc hơn và biện chứng 
hơn. : 


Nếu nhu Thales di tìm khởi nguyên từ một hành chất có 
thể cảm nhận được bằng giác quan và liên quan chặt chẽ với 
đời sống của con người thì khởi nguyên bản thể luận của 
Anaximandre lại là một cái không xác định - Apérion 
(Apâyrôn). 


Ngay từ thời cổ đại, khái niệm Apeiron đã không có nội 
dung ổn định vì mỗi nhà triết học đều có thể giải thích theo 
cách của mình. Tuy vậy, điểm thống nhất chung có thể tìm 
thấy giữa các nhà triết học, là Apeiron là cái mang tính chất 
vật chất; một dạng vật chất không xác định. Điểm thống nhất 
này trở thành đóng góp hết sức quan trọng của Anaximandre 
vào sự phát triển quan niệm nền tảng của chủ nghĩa duy vật: 
vật chất. Lần đầu tiên trong lịch sử triết học. Anaximandre 


1. Đồng hö mặt trời: dụng cụ do gió hàng ngày, người Hi Lạp gọi là Nhómón 
(gnomon). Cấu tạo và sử dụng đơn giản. Mội cái thước tháng cám. trén mát 
phẳng r nơi quang đãng có năng. Bóng của cải thước in trên mặt phẳng có độ 
dài ngắn khác nhau tùy theo vị trí chiều của mặt trời giờ chuẩn được tính vào 
giữa trưa, khi mặt trời ở trên đỉnh và bóng của cái thước chỉ còn là một chấm 
tròn. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 21 


dà kháng dinh vật chất là không xác dinh. Tư duy cüa con 
người không nhất thiết phải chú mục vào một dang vật chát 
định hình cụ thể nào đó mà phải vươn tới trình độ khái quát 
hơn. Trên tỉnh thần ấy Aristote đã đánh giá Apéiron của 
Anaximandre đã đạt tới trình độ khởi đầu của khởi đầu. 


Mặc dù còn mộc mạc, thậm chí là thô thiển nhưng 
Anaximandre đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của 
phép biện chứng cổ đại bằng quan niệm thống nhất của các 
mặt đối lập. 


Khác với Thales, ông cho rằng Apéiron ngay từ đầu trong 
nó đã chứa các mặt đối lập, sau đó chúng được tách ra rồi lại 
quay về với nó. Toàn bộ thế giới được tạo thành từ apéiron 
như một vòng tuần hoàn biến đổi không ngừng. “Sau Thales, 
Anaximandre đã kháng dinh rằng, cái vô hạn bao рӧ moi 
nguyên nhân của sự xuất hiện và diét vong phổ biến. Chính 
từ nó, các thiên thể và mọi thế giới nói chung, mà số lượng là 
vô tận đã tách ra. Ông tuyên bố rằng tất cả chúng đều bị diệt 
vong sau một thời gian rất dài kể từ khi xuất hiện, hơn nữa sự 
quay vòng của chúng điễn ra qua một thời gian vô tận””. 


Từ một quan niệm về sự thống nhất của các mặt đối lập, 
Anaximandre đã đưa ra nguyên tắc sự phân đôi cái thống 
nhất thành các mặt đối lập và ông đã áp dụng nguyên tắc này 
vào việc giải thích nguồn gốc của loài người. Theo ông, sự 
sống bắt đầu từ ranh giới giữa lục địa và biển. Dưới sức nóng 


1. Macócenxki. Các nhà triết học tiền Socrate. Kadan, 1914, phần 1-3, tr.13. 


22 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


của ánh sáng mặt trời làm nước của các đại duong can dán 
khiến cho các sinh vật quen sống ở biển phải chuyển lên cạn, 
thành động vật ở trên cạn. Con người được sinh ra từ một loài 
cá to. 


Quan niệm vé nguồn gốc sự sống và loài người của 
Anaximandre có tính hai mặt. Thứ nhất là sự tiếp tục quan 
niệm của Thales về vai trò của nước đối với sự hinh thành và 
phát triển của thế giới nói chung và các giống loài nói riêng. 
Thales đã từng khẳng định: “Đại duong là tổ tiên của mọi 
thứ”. Phân ánh trình độ thấp kém của khoa học lúc bấy giờ, 
chưa thoát khói sự ảnh hưởng của thần thoại và tôn giáo. 


Thi hai, vượt lên trên tất cả ấu trĩ là một quan niệm rất 
thật - sự sống của thế giới này kể cả con người không phải từ 
trên trời rơi xuống, mà là kết quả của sự thay đổi môi trường 
sống tạo nên. 


Từ lập trường đó Ma-có-kenxki dà khẳng định 
Anaximandre là tiền bối xa xôi xủa học thuyết Darwin. 


Tóm lại, triết học của Anaximandre là sự tiếp nối và phát 
triển những tư tưởng dà được Thales đặt ra nhưng để đánh 
giá đúng những cống hiến của ông thì nhất thiết phải thấy 
được mối liên hệ biện chứng giữa cách đặt vấn đề và ý nghĩa 
của cách đặt vấn đề trong triết học của ông. 


DN. 1.3. ANAXIMENE (khoảng 585 - 528 TCN) 
“Không khí là bán nguyên của mọi sự vật hiện tôn” 


(Anaximène) 


LỊCH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 23 


Anaximene là hoc tro của Anaximandre. Trong tư cách 
là nhà khoa hoc, ông say mé nghiên cứu thiên văn học. Trong 
vai nhà triết học ông tiếp tuc đường lối triết học của Thales. 


Điều đáng quý nhất trong quan niệm về vũ trụ của ông là 
quan niệm vô thần. Theo ông không thể lấy tỉnh thần, hoặc 
dùng các lực lượng siêu tự nhiên để giải thích về nguồn gốc 
của vũ trụ, của tự nhiên. 


Tiếp tục tư tường của Thalès ông cho trái đất là trung 
tâm của vũ tru và ông gọi là dinh tinh. Trái đất giống nhu 
một cái trống. Mặt trăng, mặt trời và các vì tính tú là những 
hành tính của trái đất. Vế chất liệu cấu thành không khác gì 
trái đất vì chúng đều do trái đất sinh ra. 


Về mặt triết học, giếng nhu Thales, ông đã tìm kiếm khởi 
đầu của vạn vật trong những yếu tố vật chất có liên quan mát 
thiết đối với đời sống của con người. Theo ông đó chính là 
không khí. “Thờ và không khí bao trùm khắp vũ trụ, mọi thứ 
đều xuất hiện từ chúng và quay về với chúng”. Không khí 
sinh ra vạn vật muôn loài bằng hai cách làm đặc và loãng. 
Ông viết: “Không khí sinh ra mọi vật, mọi sự tiếp nối của nó 
bằng con đường cô đặc và làm loãng, nhưng bản thân không 
khí là thực thể trong suốt, không nhìn thấy được”. 


Như vậy đễ dàng nhận thấy quan niệm về không khí là 
bản nguyên của Anaximène có tính chất dung hòa giữa 
Thalès và Anaximandre, giữa nước Apéiron. Vì thế nhiều 
người đã giải thích Apéiron là trang thái giữa nước và không 
khí. 


24 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Không khí không chí là nguồn gốc để tạo thành các vật võ 
sơ, sự sống mà còn là “bản nguyên của linh hồn, của thần 
linh, của Thượng dé". Bói vậy cái bao trùm vũ trụ này là 
không khí. 


Tóm lại, triết học của Anaximene nếu so với triết học của 
Anaximandre thì không thể nói đã có sự phát triển về chất. 
Điều trân trọng ở ông là đã cố gắng giải thích thế giới trên 
tỉnh thần duy vật và dành nhiều công sức để nghiên cứu về 
vũ trụ trên quan điểm vô thần. 


Ш.1.4. HÉBACLITE (khoáng 540-475 TCN) 


“Sự ra đời và phát triển của vũ trụ là trò chơi của một đứa 
trẻ đẩy các quân có trên một bàn có. Vận mệnh nằm trong tay 
một đứa trẻ đang chơi”. 


(Héraclite) 


Héraclite sinh tai thành phó Éphese, thuộc xứ Ionie, 
trong mót gia dinh hoàng tóc, con cháu dong codride, dong ho 
sáng làp ra thành phó Éphese, trong đó có nhiều người giữ 
chức basile (badin), một chức quan cai trị theo cha truyền con 
nối, nhưng Héraclite khước từ sự kế thừa này. Cuối đời ông дї 
lên núi và sống cuộc sống ẩn dật. 


Héraclite là người chiếm giữ vị trí trung tâm trong lịch 
sử phép biện chứng Hi Lạp cổ đại. Theo đánh giá của Lênin 
thì Héraclite là “môt trong những người sáng lập ra phép 
biện chứng”. Một điều đáng chú ý nữa là bản thân Hegel cũng 
thừa nhận ông chịu ảnh hưởng của Héraclite. 


2... —— 2 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 25 


Loài người đã bước vào thiên niên ky thứ Ш nhung hoc 
thuyết của Héraclite vẫn thường xuyên thu hút được sự chú ý 
của các nhà triết học, các nhà văn học, các nhà khoa học trên 
thế giới theo chiều hướng ngày càng tăng lên. Theo tính toán 
từ những năm 70 của thế kỳ XX cho đến nay, số lượng các tác 
phẩm viết về Héraclite và các tư tưởng triết học của ông 
ngang bằng với số lượng được viết từ 1453 cho đến 1945. 

Cái làm nên giá trị trường tón đó chính là ý nghĩa của 
những vấn đề mà ông đã đặt ra. 

Ш.2.1. Về khởi nguyên và vå trụ 

Với Héraclite khởi nguyên của thế giới, của vạn vật 
không phải là nước nhu Thales, là Apéiron như 
Anaximandre, là không khí như Anaximene mà là ngọn lửa 
đang bùng cháy ở trong từng nhà, là ánh sáng chói chàng của 
mặt trời cho con người phân biệt được ngày và đêm, là ánh 
trăng huyén thoai mơ móng và là những vì tinh tú xa xôi 
không ngừng nhấp nháy. Ông viết: “Thế giới này chỉ là một 
đối với mọi cái, không phải do thần thánh, hay do con người 
tạo ra nhưng nó mãi mãi đã, đang và sẽ là ngọn lửa vĩnh cửu, 
như là độ đo của những cái đang rực cháy và mức độ của 
những cái đang lụi tàn”. 


Lira là cái tạo ra từng sự vật cu thể hàng ngày gần gũi 
cho đến những hành tỉnh xa lắc. Do vậy cái thống nhất ở 
trong thế giới này không phải ở các thần linh mà là ở lửa, một 
dạng của vật chất. “Thế giới chỉ là một ngọn lửa đang bập 
bùng cháy suốt ngày đêm”. Các hiện tượng của tự nhiên như 
trời đang nắng lại mưa, sự chuyển đổi các mùa trong một 


26 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


năm... đó không phải là những hiện tượng thần bí mà chỉ là 
những trạng thái khác nhau của lửa. “Cái chết của lửa chỉ là 
sự ra đời của không khí, cái chết của không khí chỉ là sự ra đời 
của nước. Nước sinh ra từ cái chết của đất, không khí sinh ra 
từ cái chết của nước, lửa sinh ra từ cái chết của không khí. 
"Tất cà déu qui đổi lấy lửa, lửa lấy tất cả, giống như vàng trao 
đổi lấy hàng hóa, còn hàng hóa lấy vàng”. 


Theo Héraclite cái qui định trạng thái của sự vật và sự 
vận chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác là nhiệt 
độ của lửa. Ông chia các quá trình biến đổi trong thế giới 
thành hai con đường: con đường đi lên và con đường di xuống. 


Con đường đi lên: Lửa ® thể rắn ® (đất) ® thể long (nước) 
@ thể hơi (không khí). 


Con đường di xuống: Lửa ® thể hơi ® thể lông ® thể rắn. 


Lửa, không chỉ là hiện thân và sức mạnh của vũ trụ, của 
vật lý mà còn là sức mạnh của lý trí. Lửa là logos. 


Logos là khái niệm có trước Héraclite, dùng để chỉ sự 
thống nhất giữa ngôn ngữ và tư tường, được hiểu theo rất 
nhiều cách khác nhau. Nghĩa của nó phụ thuộc vào hoàn 
cảnh cụ thể. Do vậy không thể phiên dịch sang các ngôn ngữ 
khác. Héraclite đã biến khái niệm này thành khái niệm 
trung tâm trong triết học của ông. Logos trong hệ thống triết 
học của Héraclite vẫn là một khái niệm đa nghĩa. Ít nhất đã 
có bây cách giải thích khác nhau về logos của Héraclite. 


1. Logos - thần ngôn thần bí 


o o — —————-—- 
LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 27 


2. Logos - vi thần cai quản thế giới, có thé so sánh với 
thần Zeus. 


3. Logos - lý tính tối cao, là cơ sở của vũ trụ. 


4. Logos qui luật phó biến, theo đó moi sự biến đổi và 
chuyển hóa của các sự vật điễn ra. 


5. Logos - quan hệ qui định (về mặt lượng) sự chuyển hóa 
của một số mặt này thành một số mặt khác. 


6. Logos - học thuyết, kể cả học thuyết của bản thân 
Héraclite được trình bày trong tác phẩm của ông. 

7. Logos - danh từ, lời nói, lời kể chuyện theo nghĩa thông 
thường. 

Căn cứ vào 130 đoạn trích còn lại trong đi sản của 
Héraclite và xét trong mối liên hệ giữa chúng có thể khẳng 
định tư tưởng hạt nhân của logos là cái làm nên sự thống 
nhất của mọi cái hiện hữu. Mối quan hệ giữa logos và lửa là 
mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng, vì thế logos và lửa 
là không thể tách rời nhau. 


Nếu thế giới là một ngọn lửa không thể dập tắt, cháy 
vĩnh viễn thì logos là qui luật của tồn tại, là cái tạo nên sự hài 
hòa cân đối của thế giới. Với tư cách hiểu logos như thế, thì 
nhận thức thế giới bên ngoài là nhận thức hướng về nhận 
thức logos. Cái logos này được gọi là logos khách quan. Logos 
khách quan này lại được đặt trong cái logos chủ quan là từ 
ngữ, lời nói theo trật tự quy định của tư duy. 


Theo Héraclite thông thái của con người phụ thuộc vào 
mức dó phân ánh của cái logos chủ quan, vào sự phản ánh 


28 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


сйа tu duy vé logos khách quan. Ông viết: “Tư duy là một 
phẩm chất vĩ đại, sự sáng suốt là 0 chó nói ra chân lý (logos) là 
hành động phù hợp với giới tự nhiên nhờ lắng nghe nó”. Sự 
phù hợp với logos khách quan (trật tự của thế giới) là tiêu 
chuẩn để đánh giá tư duy của con người đã trở thành hạt 
giống quí của Héraclite cho logic biện chứng sau này. 

1IL3.3. Н 
là phổ biết 

Trước Héraclite các nhà triết học tự nhiên như Thales, 
Anaximandre, Anaximene của trường phái Milet bằng cách 


này hay cách khác cũng dà tiếp cận với quan niệm về vận 
động và biến đổi của thế giới. Song phải đến Héraclite thì mới 


tôn tại với tu cách là một học thuyết vé vận động. Học thuyết 
này còn được gọi là bọc thuyết về dong chây vì người ta liên 
tường đến câu nói nổi tiếng của ông: “Cbúng ta không thể lội 
xuống hai lần trên cùng một dong sông”. 

Học thuyết vé dong chảy của ông là hệ quả được rút ra 
trực tiếp từ quan niệm về sự thống nhất và đấu tranh của các 
mặt đối lập. Có thể nói cốt lõi của tư tưởng về sự thống nhất 
và đấu tranh của các mặt đối lập ở ông là: 

Thứ nhất, thống nhất là sự đông nhất của cái da dang và 
là sự hài hòa giữa các mặt đốt lập. 

Theo ông, có những sự thật hết sức rõ ràng nhưng không 
phải ai cũng hiểu chẳng hạn ngày và đêm, thiện và ác... ai 
cùng biết không phải là một. Song giống như mọi sự đối lập 
khác chúng tạo thành một chỉnh thể thống nhất thì không 
phải ai cũng biết. 


U Z= = = 
LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG ТАҮ 29 


Su đồng nhất của các mặt đốt lập không nên hiểu theo 
kiểu tư duy siêu hình. Nếu đồng nhất là sự trùng hợp tuyệt 
dói của các mặt đối lập thì đó phải hiểu là sự triệt tiêu các mặt 
đối lập. Vì không thể phân biệt được sự vật này với sự vật 
khác (ngày với đêm, nóng với lạnh). Đồng nhất chỉ là giới hạn 
theo nghĩa cùng tôn tại trong một tương quan để so sánh, nếu 
thiếu thì không còn sự so sánh nữa như không thể quí sức 
khóe nếu không biết mặt đối lập của nó là bệnh tật. 


Tính chất của sự đồng nhất là tương đối. Bản chất của 
các sự vật chỉ có thé được xác định trong mối liên hệ với sự vật 
khác. Nhưng ở những tương quan khác nhau thì sẽ cho 
những kết quả so sánh khác nhau. Con khí đẹp nhất trong 
loài khỉ cũng không thể so sánh với con người. Con người 
sáng suốt nhất so với Thượng đế cũng vẫn chỉ là con khỉ xét 
về trí tuệ, sắc dep". Vì vậy tính chất tương đối của sự đồng 
nhất còn được gọi là đồng nhất cụ thể. 


Thu hai. Mỗi sự våt, mỗi hiện tượng trong quá trình biến 
đối dêu trải qua các trạng thái đối lập uà chuyển thành các 
mặt đối lập обі nó. 

Về điểm này Héraclite đã viết: “Cùng một thứ ở trong ta 
như sống và chết, thức và ngủ, trẻ và già, vì sau khi biến đổi 
cái này trở thành cái kia và ngược lại”. 


Thi Ба. Đấu tranh của các mặt dối lập không chỉ là sự 
đối lập mà còn là sự liên hệ thống nhất giữa các mặt dối lập, 
là điều kiện của tôn tại. “Những sự kết hợp đều được hình 
thành từ tất cả và không tất cả, cái giống nhau và khác nhau, 
cái hòa nhịp và không hòa nhịp, cái thống nhất và xuất hiện 
từ tất cả và tất cả - từ cái thống nhất”. 


30 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Trái với quan điểm đang thịnh hành lúc bấy giờ xem đấu 
tranh như một hiện tượng hoàn toàn tiêu cực, như là su xung 
đột giữa các lực lượng mù quáng bất động mang tính chất phá 
hủy, Héraclite khẳng định đấu tranh sẽ tạo ra một trật tự hài 
hòa về thống nhất. 


Tư tưởng này của Héraclite cũng hoàn toàn khác biệt với 
quan niệm của Liên minh Pythagore. Theo Pythagore khi đã 
thừa nhận có sự hài hòa (sự thống nhất của các mặt đối lập) 
tức là trong nó đã loại trừ hết mầm mống sự phủ định nó. Hài 
hòa là bất biến. 

Bác bó quan niệm đó, Héraclite cho rằng cái vón có © 
trong hài hòa là đấu tranh và đó là điều kiện dé hài hòa. О 
đâu không có sự khác biệt thì ở đó không có sự thống nhất. 
Đấu tranh là nguồn gốc của mọi cái đang hiện hữu, là khởi 
nguyên sáng tạo của sự sống và tồn tại. Vì vậy đấu tranh là 
phổ biến tất yếu. Ông nhấn mạnh: “Cần biết rằng đấu tranh 
là phổ biến, rằng công bằng là đấu tranh, và rằng mọi thứ đều 
thông qua dấu tranh và tuân theo tính tất yếu”. 


Những tư tưởng như thế này của Héraclite người đương 
thời cho là kỳ quặc. Nhưng những thế hệ sau không nghĩ như 
vậy mà xem là những đóng góp quan trọng nhất của ông vào 
sự phát triển của phép biện chứng. Nói về tư tưởng biện 
chứng của ông, Lênin đánh giá: “Phép biện chứng hoàn toàn 
khách quan coi như nguyên lý của tất cả cái gì tôn tại””. 


1. М1. Lênin. Toàn tập. M, 1981, T.9, tr277 


а 
LICH SỬ ТЕІЕТ HOC PHƯƠNG TÂY 31 


“Chúng ta không thé lội xuống cùng một dong sóng hai 
lần” là sự triển khai quan điểm về thống nhất và đấu tranh 
của các mặt đối lập mà cụ thể ở đây là hai mặt đối lập vận 
động và đứng im, là những mặt đối lập không thể thiếu nhau 
để tạo ra một dòng chảy (dòng sông). 


“Chúng ta không thể lội xuống cùng một dong sóng hai 
lần” được hiểu theo lógic: trước hết dong sông phải là dòng 
sông vì như thế chúng ta mới lội được xuống nó. Nhưng đã là 
sóng thì phải cháy. Chảy là bàn chất của những con sông. 
Nếu chảy được hiểu nhu là quá trình biến đổi liên tục để loại 
trừ sự ổn dinh thì sẽ nhu Cratin nói “Không phải là không thể 
lội xuống cùng một dong sông hai lần, nhu Héraclite bảo, mà 
còn không thể lội xuống một lần xuống một dòng sông”. 
Không thể khẳng định gì về một cái gì đó, khi nó luôn không 
ngừng trôi đi, nó kịp biến đổi trong lúc chúng ta tiến hành 
khẳng định". 


Song chính trong su biến đổi (vận động) liên tục ấy lại 
biểu hiện tính ổn định bất biến của đồng sông đó là chảy. Nhờ 
chảy mới là sông, cái biến đổi biểu hiện cái xác định và vì là 
sông nên mới chảy, cái xác định biểu hiện cái biến đổi. Đó 
chính là mối quan hệ giữa vận động và đứng im. Giống như 
Héraclite viết: “Khi biến đối nó đứng im và khi đứng im nó 
biến đổi”. 


Hình ảnh đồng sông đã trở thành một ý niệm triết học, 
gắn liên với một nội dung trừu tượng. Dòng sông là biểu 
tượng của cái hài hòa trong đấu tranh, thống nhất trong 


32 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


phân đôi, bất biến trong biến đổi, đồng nhất trong khác biệt, 
vĩnh cửu trong nhất thời, hiện hữu trong sinh thành. 


Con người cũng nhu dong sông đó. Cái chết từ đâu đến, 
nếu sự sống là bất biến, và lại chúng ta sẽ là gi nếu mọi thứ ở 
ta là biến đổi. “Mặt trời không những mỗi ngày mỗi mới mà là 
mới vĩnh cửu và liên tục. Nhưng mặt trời cũng không thể vượt 
quá độ, nếu không thần chết sẽ trừng phạt nó”. 


Từ học thuyết về đong chảy phổ biến, Héraclite đã khai 
sinh ra một khái niệm triết học mới đó là độ. Độ là cái {ао ra 
sự hài hòa, tính chu kỳ, tính ô ổn dinh, sự biến đổi của sự vật I 
hiën tuomg và các quá trinh trong thế giới. Với tư cách hiểu 
như vậy, độ chính là logos của logos. 


Với nội dung triết học được diễn đạt bằng hình ảnh là 
điểm mạnh, đồng thời cũng là hạn chế ở Héraclite. Hình ảnh 
so với khái niệm là có thể cùng một lúc thu tóm được các mặt 
đối lập, biểu điễn được cái chung và cái riêng, gây được những 
ấn tượng trực quan sinh động, những mối liên tường so sánh 
nhưng đo tính chất da nghĩa của nó, khó có thể điễn tả chính 
xác bản chất của vấn đề vì vậy thường phải viện dẫn đến các 
nghịch lý, châm ngôn, một kiểu làm quen thuộc của văn hoc 
chứ không phải triết học. 


ш. 2.3. Nhận thác luận vé nhân bán hoc 


Triết học của Héraclite không chỉ quan tâm đến vấn dé 
bàn thể luận nhu truong phái Milet mà con chú trong cả việc 
nghiên cứu về lý luận nhận thức và nhân bản học. 


DET уе ы s = 
LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG TÁY 33 


Về mặt nhận thức. Theo ông nhận thức khói đầu từ сат 
tính, thóng qua các giác quan dé con người nhận thức các sự 
vật cụ thể. Ông cũng đã nhận thấy vai trò của các giác quan 
là không giống nhau trong nhận thức. Ông viết: “Mắt và tai là 
người thầy tốt nhất, nhưng mắt là nhân chứng tốt hơn tai”, 


Ông chia nhận thức thành hai cấp độ nhận thức cảm 
tính và nhận thức lý tính. Nhận thức cảm tính chỉ là sự tiếp 
cận với logos nhưng đó là sự tiếp cận không chắc chắn, “Thị 
giác thường bị lừa vì tự nhiên thích ẩn mình”. Nhận thức lý 
tính là con đường để đạt tới chân lý nên được ông đề cao, 


Соп người là sự thống nhất cả hai mặt đối lập ẩm ướt và 
lửa. Linh hồn của con người là biểu hiện của lửa. Lửa đưa con 
người đến điều thiện, lửa làm cho con người {гб nên hoàn hảo, 
lửa là sự thôi thức ở trong tim để ngăn ngừa và làm chủ được 
mình trước những cám đỗ vì “chống lại khoái cảm còn khó 
hon là chống lại sự gián du". Nếu như lửa là cội nguồn của 
chân thiện, mỹ trong con người thì mặt đối lập ẩm ướt là căn 
cứ của những thói xấu. 

Con người là một thực thể có hai mặt tốt (lửa) và xấu (ấm 
ướt) nên là khâu trung gian giữa vật và thần, luôn luôn bị xô 
đẩy về một phía trong sự lựa chọn giữa lý trí và bản năng, 
giữa düng cảm và hen nhát, giữa tâm và tà... trong cuộc sống 
của mình con người sợ cả hai thế lực, Sợ bị thánh thần trừng 
phat và sợ chính bản thân mình. 


Theo Héraclite hạnh phúc không phải là sự hưởng lạc về 
mặt thể xác, thỏa mãn những dục vọng đam mê tầm thường 
mà ở chỗ phải biết vượt lên trên mình, biết nói, biết suy nghĩ 


34 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


biết hành động theo logos. Để ngăn chặn sự sa dọa của con 
người cần có hệ thống pháp luận hữu dụng và thóa dáng. 


Héraclite là một trong những nhà triết hoc gây nhiều 
tranh cãi trong lịch sử. Điều này đã nói lên tính phong phú và 
đa dạng của những vấn đề triết học mà ông đặt ra. V.I. Lênin 
đã từng phê phán gay gắt những khẳng định sai lầm chủ 
quan của Hegel và Lassalle về triết học Héraclite. 


Tôn trọng lịch sử, đảm Бао tính khách quan, biện chứng 
đó là những nguyên tắc phải được vận dụng một cách đầy đủ 
và linh hoạt khi nghiên cứu về tư tưởng của Héraclite, một 
trong những người sáng lập ra phép biện chứng. 

10.3. TRƯỜNG PHÁI PYTHACORE 


“Hạnh phúc đó là khôn ngoan, là phục tùng triết học cao 
cả nhất, là giải phóng khỏi mọi ý kiến sai làm, là tiếp xúc với lai 
khoa học, là làm cho trí tuệ tránh khỏi sự ngu dốt, là cuộc 
sống học tập”. 


(Pythagore) 


Trường phái Pitago, liên minh Pythagore, hội Pythagore 
chỉ là một, do Pythagore (571 - 497 ТСМ) sáng lập ra ở 
Samos, thuốc xứ Ionie. Trường phái này tôn tại khoảng hai 
thế kỷ, cho đến nửa sau thế kỷ IV TCN nó được hợp nhất với 
trường phái Platon. 

Trong trường phái triết học này, Pythagore được gợi là 
Người cha của triết học thân thánh vi cách nói của ông giống 
như một nhà tiên trì. Pythagore chỉ là biệt danh. Theo tiếng 
Hi Lạp, Pythagore là người thuyết phục bằng lời nói. 


ОЕТНЫ co шы 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 35 


Pythagore không chỉ là nhà triết học mà ông con là nhà 
toán học. Ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp có giá 
trị. Các tác phẩm của Pythagore gồm có: Về giới tự nhiên; Về 
nhà nước; Về giáo dục; Về linh hôn; Về thế giới và Lời nói linh 
thiêng. 

Trường phái Pythagore về bản chất không chỉ là một tổ 
chức học thuật mà con là một tổ chức chính trị ủng hộ phái 
chủ nô quí tộc bằng những biện hộ của triết học, của tôn giáo 


trong việc củng cố địa vị thống trị và chống lại phái dân chủ 
chủ nô. 


Tu tưởng đầu tiên của liên minh Pythagore là thừa nhận 
sự bất tử và luân hôi của linh hôn. Chịu ảnh huong của giáo 
phái Orphée, họ cho rằng con người là một thực thể nhị 
nguyên gồm có linh hồn và thân xác. Theo giáo phái Orphée 
(Oócphé) linh hồn là thiêng liêng và bất tử, có trước thể xác 
nhưng vì tội lỗi linh hồn phải đầu thai vào một thể xác, sống 
trong thể xác là kiếp sống lang thang và tội lỗi, linh hồn trở 
thành кё bi doa dày, соп thàn xác nhu nấm mó vùi dập linh 
hôn dó’. 


Thân xác là khả tử nên linh hồn phải trải qua nhiều kiếp 
sống trong các thân xác khác nhau, linh hôn chỉ được giải 
thoát khi hiểu biết được định luật chỉ phối vũ trụ, vì vậy ý 
nghĩa cao cả của cuộc đời là xuất hồn, thanh tẩy những nhơ 
bán, loai bò những tà tâm, tà ў, sống trong su thánh thiện để 


1. Pythagore đã từng viết: “Thân xác nấm mồ của linh hồn”. 


=..Ắ......... 
36 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


thoát li khói những ràng buộc của sự giải thoát” linh hồn và 
phương tiện để giải thoát đó là toán học. 

Thuộc lớp các nhà triết học dầu tiên Trường phái 
Pythagore không thể không quan tâm đến việc xác dinh bản 
chất và khởi nguyên của thế giới. Nhưng là một nhà toán học 
Pythagore đã lựa chọn một đường hướng riêng. Theo ông khởi 
nguyên của thế giới này là con số. 


Ông lý giải rằng, sự vật là sự hợp nhất của hai thành té 
xác định (còn gọi là giới hạn, thiếu định le limité) và không 
xác định (còn gọi là vô hạn, nhất định, không xác định - 
L'illimité) trong đó, không xác dinh là bán chất của mỗi sự 
vật, соп xác định là nguyên tắc của trật tự: Hirschberger đã 
nhận xét về quan niệm này như sau: “Thực vậy, nguyên tắc 
của sự vật từ đây së không còn là vật chất, như từ trước tới giờ 
nữa mà là hình thức. Con số chính là cái gì mang lại hình 
thức vì nhờ nó mà cái gì không xác định, mới trở thành xác 
định”. 

Trước hết cần phải khẳng định rằng khi lấy con số làm 
khởi nguyên của thế giới phái Pythagore đã thúc đẩy sự phát 
triển của toán học, đã biến số học, hình học thành khoa học lý 
luận, kháng định vai tro quan trọng của con số trong nhận 
thức, con số là nguồn gốc của toán học, nhận thức về sự vật là 


1. Nhiều nhà học giả cho rằng có sự 'gáp go gia Orphée và Án Độ giáo, cháng 
han Masson - Oursel - Lịch sử triết hoc Án Độ - Paris 1923, tr. 66, 73, 86. Xin 
xem thêm TS. Doãn Chính. Tư tưởng giải thoát trong triết học Ấn Độ. NXB 
Thanh Niên, HN, 1999. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 37 


nhận thức thông qua con số. Philolaus (Philolai), môn dé của 
Pythagore cho rằng “mọi cái nhận thức được là nhờ có số. Vì 
không có số thì không thể hiểu được, nhận thức được gì cả” 
hay “bản chất của con số là đem lại nhận thức, định hướng và 
dạy mỗi người về mọi thứ mà đối với nó còn là nghỉ ngờ và 
chưa rõ. Nếu như không có số và bản chất của nó, thì đối với 
mọi người sẽ không có gì là rõ ràng trong bản thân các sự vật 
tự chúng, trong mối quan hệ giữa chúng”. 


Không dừng lại ở quan niệm con số là bản chất khởi 
nguyên của các sự vật cụ thể và vũ trụ, Pythagore đã áp dụng 
con số vào trong cuộc đời và các hoạt động nghệ thuật, Cuộc 
đời và mỗi biến cố của cuộc đời đều do con số thúc đẩy. Con số 
7 là con số tạo ra cơ hội, con số 3 và cơn số 5 là cơ may ràng 
buộc hôn nhân. Con số đã trò thành thiên cơ huyền bí. Âm 
nhạc là tương quan hòa âm giữa các con số, hội họa là tương 
quan màu sắc giữa những hiện tượng số học... 


Như vậy, từ lập trường toán học Pythagore đã dùng con 
số để giải quyết vấn dé khói nguyên của tổn tại nhưng ông 
ngày càng xa rời lập trường toán học của mình để chuyển 
sang lập trường duy tâm khách quan thần bí, tách con số ra 
khỏi các sự vật, biến con số thành thực thể đứng trên sự vật 
và sự tên tại của sự vật là bất chước các con số. 

Học thuyết về con số của phái Pythagore cũng bàn đến 
các mặt đối lập với tư cách là cái vốn có ở mọi sự vật hiện 
tượng nhưng ông lại chỉ qui về 10 cặp đối lập: 1- Hữu hạn và 
vô hạn; 9 - Chán và lé; 3 - Duy nhất và số nhiều; 4 - Phải và 


38 ..__"_ PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


trái; 5- Nam và пй; 6 - Bát dóng уй vàn dóng; 7 - Tháng và 
cong; 8 - Sáng và tối; 9 - Tốt và xấu, và 10 - Vuông và đa diện. 


Trong mười cặp đối lập này lại được chia thành bốn lĩnh 
vực là toán học, vật lý, sinh học và đạo đức. Đó là những mặt 
đối lập cơ bản của tự nhiên và xã hội, Theo Hegel đó là những 
phạm trù đầu tiên dùng để giải thích thực tại, tuy vậy, chưa 
vượt ra khói khuôn khổ của sự liệt kê đơn giản, ngẫu hứng và 
bất động. 


Nếu trong số học, con số 10 được gọi là con số huyển 
diệu”, tạo ra tam giác cân linh thiêng (Tetraktys de la 
décade) thì trong mười cặp đối lập, cáp đối lập hữu han và vô 
hạn giữ vai trò quan trọng nhất. Toàn bộ tự nhiên chỉ là sự 
kết hợp của hữu hạn là vô hạn. 

Hữu hạn là cái có thể nhận thức được vì đó là cái tuân 
theo những qui luật của số học và hình học. Do vậy cái hữu 
hạn là tương ứng với cái hợp lý. Cái tạo thành tính trật tự, có 
giới hạn của thế giới. Con vô hạn là cái không thể nhận thức 
được”, tương ứng với các phi lý. Bởi thế cơ sở của sự đối lập 
giữa hợp lý và phi lý là hữu hạn và vô hạn. 


Tóm lại, lịch sử triết học phương Tây không thể không 
nhắc đến sự hiện hữu của trường phái Pythagore, một trường 


1. Philolaus viết: “Con số 10 là cơ sở của cuộc sống thần thánh vũ trụ và con 
người... không có nó thi mọi thứ sẽ là vô hạn, không xác định và không rõ 
rằng” 

2. Nhiều học giả cho rằng về Pythagore là học trò của Anaximandre cho nên 
trong tư tưởng về cái vô hạn của ông có liên hệ với Apóiron của Anaximandre 
- Apéiron là một khái niệm không xác định. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 39 


phái mà các thành viên của nó phần lớn là các nhà toán học, 
đã có đường hướng riêng độc dáo khi giải quyết khởi nguyên 
của vũ trụ. 

Nhận xét về trường phái này Lênin viết: “Ở đây nói về 
những ý niệm chung của những người theo phái Pythagore. 


"Con số" và ý nghĩa của nó ete. Ergo (vì vậy) đây là nói về 
những ý niệm thô sơ của những người theo phái Pythagore, 
triết học thô sơ của họ; những qui định về thực thể, về sự vật, 
về thế giới, ở họ là “khô khan” không có quá trình (không vận 
động), không biện chứng”. : 


Ш.4. TRƯỜNG PHÁI ÉLÉE (Cuối thé kj VI - đầu thé ký V TCN) 


Nếu nhu xét đặc sắc của truong phái Pythagore là các 
thành viên của nó phần lớn là các nhà hình học, số học thì cái 
độc đáo của trường phái Élé là phép biện chứng phủ định và 
các triết gia là những chính khách nổi tiếng của thành phố 
Élée một đô thị sám uất ven biển miễn Nam nước Y. 

Các nhà triết gia tiêu biểu của trường phái này là 
Xénophane, Parménide, Xénon và Mélissos. 


11.4.1. XÉNOPHANE (khoáng 570 - 478 TCN) 
“Người muốn tìm thấy nhà thông thái thi bán thân anh ta 
cũng phải là một nhà thông thái". 
(Xénophane) 


1. МІ. Lênin. Toàn tập. NXB Tiến bó. M, 1981, T.29, tr.263 


—___—_———————— 
40 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Xénóphan sinh tai thành phó Cólóphón gán Milet và 
Ephese (Éphedo). Ông là học trò của Anaximandre và là 
người sáng lập ra trường phái Élée Người đương thời goi ông 
là Кё vạch trần sự lừa đảo của Hómere vì ông phê phán quyết 
liệt thuyết nhân hình của Hómere. 


Xénophane diễn tả các luận điểm triết học mình bằng 
thơ. Tác phẩm tiêu biểu là Châm biếm và Về tự nhiên. Điểm 
nổi bật trong tư tưởng của Xénophane là tư tưởng vô thần. 


Nếu nhu các nhà triết học của Milet e de kiêng ki khi nói 
về thần thánh, hoặc các triết gia của phái pythagore sùng 
kính, chay niệm về thần thánh thì Xénophane miêu tả thần 
thánh, ví tất cả những: phẩm chất tốt, xấu giống người trần 
mắt thịt như cũng ăn cắp, cũng lừa dối và đặc biệt là đầy ham 
muốn. Bởi vì ông quan niệm không phải thần thánh tạo ra 
con người mà ngược lại con người tạo ra thần thánh. Con 
người tưởng tượng ra thần thánh theo khuôn mẫu của mình 
vì thế có bao nhiêu chủng tộc trên thế giới này thì sẽ có bấy 
nhiêu kiểu thần thánh tương tự, các nghỉ lễ tôn giáo, phong 
tục và lối sống qui định. Ông viết: “Thần thánh là biểu tượng 
của con người, vì vậy con người như thế nào thì thần thánh 
cũng sẽ như thế ấy, có quần áo, có ngôn ngữ, có thân thể. 
Người Êtiôpi khẳng định rằng các vị thần của họ có mũi hếch 
và đen đúa như ho. Người Phrác-xi lại cho rằng các vị thần 
của họ có mắt xanh và tóc quán giống họ... Nếu như con bò, 
con ngựa, giống như con người, chúng có thể vẽ bằng tay, 
chúng biết vẽ và làm ra các tác phẩm nghệ thuật thì ngựa sé 
ve thần thánh của ngựa giống như ngựa, thần thánh của bồ 


“i 2 — 2 AME се ы — > 
LICH SU TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 41 


sẽ giống nhu bo, và chúng sẽ vẽ thân thể thần thánh của 
chúng giống hình hài của bản thân chúng”. 


So với các triết gia đương thời Xénophane là người đã 
sớm nhin thấy sự ảnh hưởng của các nhân tố xà hội, văn hóa 
đối với tôn giáo và đặc biệt ông đã tiếp cận được những tư 
tường hợp lý về bản chất của tôn giáo. Ông được xem là một 
trong những người khai sinh ra chủ nghĩa vô thần. 


Từ lập trường vô thần ông cho rằng nghệ thuật, thi ca 
triết học phải mang hơi thở của cuộc sống hiện thực không 
nên sa lầy vào việc ca ngợi những chiến công của những nhân 
vật huyền thoại không có thật. Theo ô ông trong cuộc đời chưa 
một ai thấy nhân vật nửa người, nửa ngựa (centaure) vậy thì 
tại sao phải tac tượng, phải ca ngợi nó. Cái đáng quan tâm đó 
chính là trí tuệ của con người. Trái với tỉnh thần Olimpíc, 
Xénophane rất xem thường sức mạnh cơ bắp. “Trí tuệ sáng 
suốt của chúng ta tốt hơn sức mạnh của người và ngựa”. 
Chính vi dé cao vai trò của trí tuệ, của sự thông thái nên ông 
đã phủ nhận nhận thức cảm tính. Đó chỉ là những ý kiến, 
những cái nhìn thấy ở bên ngoài thế không thể là tri thức đầy 
đủ, chân lý. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận lý tính nhiều khi 
vẫn phản bội chúng ta bằng những lừa dối ngọt ngào. Lý luận 
nhận thức của Xénophane có màu sắc của chủ nghĩa tương 
đối. Ông khẳng định: “Không ai biết chính xác một điều gì 


a? 


ca. 


Khi quan sát những vật quý hiện con tôn tại ở bờ biển 
Xénophane đi đến kết luận: nguồn gốc của các sự vật, của thế 
giới là từ đất. “Mọi cái sinh ra từ đất và lại quay về đất”. Đất 


— — Sr 
49 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


và nước là hai yếu tố co bản để tạo nên sự sống của muôn loài. 
“Mợi vật được sinh ra từ đất và lớn lên nhờ nước, thực chất đó 
Та những bản nguyên”. Như vậy ông đã tiếp tục tư tuong duy 
vật của các nhà triết học duy vật thế hệ đầu tiên là di tìm khởi 
nguyên của vạn vật, của thế giới từ một hành chất, một dạng 
cụ thể của thế giới vật chất. Tuy vậy trong quan niệm về thế 
giới của ông lại bộc lộ mâu thuẫn. Một mặt ông khẳng định 
thế giới này có khói nguón từ vật chất (đất), đó là “thế giới 
vinh hằng. Sự diét vong của nó không tuyệt đối. Sau khi trái 
đất trở thành một vũng bùn, và moi sinh linh, kể cà con người 
chết đi trong vũng bùn đó, vũng bùn này một lần nữa lại hồi 
sinh”. Nghĩa là thế giới này không phải là do thần thánh tạo 
ra, nó sinh thành từ chính nó. “Cái thiên thể sinh ra từ những 
đám mây đang bốc cháy”, nhưng mặt khác, ông lại thần 
thánh hóa giới tự nhiên, xem giới tự nhiên cũng chính là 
Thượng dé. Thượng dé nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả, suy 
nghĩ về tất cả, điều khiển thế giới bằng sức mạnh của trí tuệ. 
Thượng đế tón tại dưới dạng hình cầu có giới hạn. Vì vậy, triết 
học tự nhiên của Xénophane không chỉ có tính phiếm thần 
luận mà соп mang nặng tính chất siêu hình. 


1114.2. PARMÉNIDE (khoảng 500 - 449 TCN) 


“Không bao giờ có thể chứng mình được rằng cái không 
tôn tại lại thực tôn. Hãy bảo vệ tư duy của mình bằng con 
đường nghiên cứu đó, vì nhận thức, diễn tả không tôn tại là 
không thể, nó là bất khả tri". 


(Parménide) 


—__——————— 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 48 


Pác-mé-nít xuất thân trong một gia dinh danh giá ở Nam 
Italia và là học trò của Xénophane. Về mặt triết học ông giữ 
vai tro trung tâm trong phái Elée. Vé dia vi xà hói, 
Parménide là một trong những người cầm quyền ở Elée, tôn 
sung pháp luật hàng ngày bắt công dân thành Elée phải thé 
tuân theo pháp luật. Theo đánh giá của Socrate: *"Parménide 
là một nhà tu tưởng sâu sắc thật su bất binh thuong". Con 
theo Hegel: “Ông là người đặt nền móng cho chủ nghĩa duy lý 
ở phương Tây”. 


Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông là Về йг nhiên, được 
viết dưới dạng thơ 


Tôn tại là khái niệm trung tâm trong học thuyết của 
Parménide. Trên cơ sb tài liệu của những người di trước 
Parménide dà đưa ra ba quan niệm chủ yếu về tôn tại sau 
đây: 

Thứ nhất, có tón tại và có cà không tồn tại (quan điểm 
của trường phái Pythagore) 


Thứ hai, tôn tại và không tổn tại la đồng nhất (quan 
điểm của Héraclite) 


Theo ông, hai quan niệm này là không nhất nguyên về 
lập trường triết học. Ông gọi Héraclite là nhà triết học hai 
đầu. Ông viết: “Chỉ có những nhà triết học có hai đầu mới 
nhìn thấy con đường đi ngược lại của mọi thứ để khẳng định 
chúng ta tón tại và không tôn tại, con đường di lên và con 
đường đi xuống là một”. 


Thứ ba, chi có tón tai và không có không tôn tại. 


E ы ЗЕТ э др шко к ле ые ше, 
44 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Parménide cho rằng quan niệm thứ ba là quan niệm duy 
nhất đúng đắn. Theo ông tất cả các sự vật sở dĩ chúng ta nhận 
định được là nhờ có tồn tại (có đấy), vì vậy bản chất của sự vật 
là tồn tại. Không ai có thé hinh dung được không tón tại, mà 
không hình dung được là chắc chắn không có. Trong khi đó 
thì: : 

“Ở đây có rất nhiều bằng chứng 

Nó (tên tại) không sinh ra mà cũng không diệt 

Nó là toàn bộ, vô tận, bất biến và đồng nhất 


Nó không có trong quá khứ và cũng sẽ chẳng có trong 
tuong lai" 


Có thé giài thích luán diém này nhu sau: 


Tón tai là cái duy nhất, bất biến và đồng nhất vì thế giới 
không có gì khác ngoài tôn tại. Giới hạn cuối cùng của tên tại, 
giống như giới hạn của một quả địa cầu, tất cả các điểm trên 
đường {топ đều cách tâm một khoảng cách bằng nhau. Tón 
tai 1з duy nhát nén nó khóng cán những nguyên nhân cứu 
cánh. Tôn tại là tự nó nên nó không có khả năng xuất hiện vì 
không có chỗ nào để xuất hiện; nó cũng không xuất hiện từ hư 
vô vì không có hư vô; nó cũng không thể xuất hiện từ tôn tại 
khác vì ngoài tồn tại ra thì không có tôn tại nào khác. Tôn tại 
là cái đang có (hiện có) nên không phải là cái đã và cũng 
không phải là cái sẽ mà mãi mãi chỉ là có đấy. 

Tóm lại, tón tại có ba đặc tính là: 1) duy nhất, bất biến và 
đồng nhất; 2) tự nó, không sinh, không diệt; 3) là cái qui định 
sự hiện hữu của mọi cái. 


, —————— 
LICH SỬ TRIÉT HOC PHUONG TAY 45 


Mặc dù quan niệm tón tại của Parménide là siêu hình 
nhưng vẫn duoc xem là đóng góp to lớn vào sự phát triển tư 
tưởng triết học. Ông đã phê phán các nhà triết học trước đây 
tùy tiện trong việc lựa chọn các yếu tố khởi nguyên, làm “mất 
đi tính chất thông thái của triết học”, gây những tranh luận. 
không cần thiết. Tôn tại, lần đầu tiên xuất hiện, với tư cách là 
một phạm trù triết học bằng sự khái quát cao đã trở thành 
nền móng của tư duy lý luận, tư duy triết học. Nói theo cách 
nói của Xenophane là để trở thành người thông thái, thì trước 
hết phải biết lựa chọn các biểu hiện của thông thái”. Có thể 
đánh giá như thế về Parménide và phạm trù tôn tại của ông. 


Khi trình bày về học thuyết tần tại, Parménide đã đưa ra 
một luận điểm nổi tiếng: “tư duy và cái tư duy là một. Tu duy 
và tón tại là đồng nhất”. Nhung người theo khuynh hướng 
hiện tượng học sau này đã tôn vinh Parménide là tiền bối là 
do tư tưởng này. Theo Parménide tên tại không chỉ thuần túy 
là vật chất và tinh thần. Hạt nhân hợp lý mà Parménide tạo 
ra là mọi tư duy của con người bao giờ cũng là tư duy về cái gì 
đó, tư duy được gọi là tư duy vì đặt trong mối quan hệ với đối 
tượng của tư duy, hay nói cách khác, tư duy là tư duy vì có cái 
để tư duy. Vì vậy không thể có cái gọi Та tư duy thuần túy, tư 
duy phi tồn tại và tón tại sẽ là hư vô, vô nghĩa khi tu duy của 
con người không hướng tới. Parménide đã nhận thấy mối 
quan hệ không thể tách rời giữa chủ thể và khách thể trong 
quá trình nhận thức theo khuynh hướng duy tâm chủ quan. 


Quan niệm về không gian và thời gian của Parménide 
chỉ là hệ quả của tư tường tón tại. Không gian là chất cứng 


{Тл ш ben тыы тсе ш 
46 | PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


“không thể lớn lên một chút nào và cũng không thể nhỏ di 
một chút nào”. Không gian có giới hạn và bất biến bởi tổn tại 
là cái lấp dầy trong không gian không thể lớn lên hoặc nho di. 
Thời gian là cái ngưng đọng, không xuất hiện, không mất đi, 
nhưng vô hạn. 


Xuất phát từ mục đích nhận thức về tồn tại, Parménide 
chia triết học thành hai dạng: triết học phù hợp với ý kiến và 
triết học phù hợp với trí tuệ. 


Thông qua các giác quan của mình, con người nhận thức 
thế giới này tổn tại trong biến đổi không ngừng nhưng bản 
chất của thế giới là gì thì con người không thể biết. Đó là nói 
dung của triết học phù hop với у’ kiến. Ngược lại, triết học 
phù hợp với trí tuệ là triết học giúp con người nắm được bản 
chất của thế giới, hiểu được tôn tại và đạt tới chân lý (vì vậy 
con được gọi triết học chân lý). Do đề cao vai trò của trí tuệ. 
Parménide đã đi đến kết luận sai lầm, trí tuệ là tiêu chuẩn 
của chân lý. 

HỊ.4.3 ZÉNON (từ Eléc! khoáng 490 - 430 TCN) 

“Triết học ban tặng cho con người sự khinh thưởng cái 
chết” 


(Zénon) 


Dé-nóng - theo già thuyết ông là con nuôi của 
Parménide. Nhung có một sự thật rõ ràng là ông cùng với 
Empédocle theo học Parménide. Zénon là người hùng biện và 


1. Để phân biệt Zénon de Citium (346 - 264 TCN), triết gia của phái khắc ky. 


ur rh a a a n a a 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 47 


nổi tiếng với những luận dé nghịch lý. Theo đánh giá của 
Hegel, Zénon là Kant của triết học cổ đại. 

Ông là người viết nhiều, theo sử liệu của ông đã xây dựng 
được 45 nghịch lý. Hiện nay chỉ lưu giữ được 9 nghịch lý dựa 
trên những bình luận và phê phán của các học giả đương thời 
và đời sau, 

Xét về mặt tôn sư trọng đạo thì Zénon là người tận tâm 
và hết lòng với thầy giáo của mình. Khi Parménide đối đầu, 
phủ nhận học thuyết dong chảy phổ biến của Héraclite, học 
thuyết khái niệm của phái Pythagore, để kết luận tồn tại là 
duy nhất và bất biến, ông đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt 
của nhiều học giả đương thời. Để bảo vệ thầy của mình, 
Zénon đã tìm cách chỉ ra tính không thể chối cãi trong tư 
tưởng của Parménide bằng cách đưa ra những phản chứng, 
những nghịch lý gọi là Aporie (apóri). Aporie theo tiếng Hi 
Lạp cổ là khó lý giải, tình trạng không có lối thoát, mâu 
thuẫn không thể giải quyết. 


45 nghịch lý của Zénon được chia thành hai nhóm chính. 
Nhóm thứ nhất gồm có 40 nghịch lý dùng để chứng minh cho 
tón tại là duy nhất, bất biến và không có số nhiều. Nhóm thứ 
hai, 5 nghịch lý còn lại, dùng để biện minh cho không có biến 
đổi, vận động trong tón tại đích thực. Sau đây là một số aporie 
tiêu biểu về chống vận động. 


Aporie về chia đôi 


Chuyển động tức là đi từ điểm xuất phát đến đích, dé làm 
được điều đó vật chuyển động phải đi qua nửa con đường 
trước khi đi hết. Sau đó lại tiếp tục đi qua một nửa của một 


48 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


nửa còn lại, rôi lại di qua một nửa của 1⁄4. Cứ như thé và như 
thế mãi mãi của những nửa con đường mà không bao giờ tới 
đích. 

Từ đó Zénon kết luận thừa nhận vận động là sai lầm. 
Vận động chỉ là sự cảm nhận của các giác quan, con về lý tính 
nếu thừa nhận có vận động phải xem như là sự phi lý nhất. 


Aporie về Achille và con rùa 


Achille - chay nhanh nhu gió, nhưng lại không thể đuổi 
kịp con rùa bo phía trước vì muốn đuổi kịp con rùa thì Achille 
phải chạy qua từng nửa đoạn đường một trước khi tới đích, cứ 
như thế, Achille phải chạy qua vô hạn những nửa đoạn đường 
trước khi tới đích, nghĩa là không bao giờ đuổi kịp con rùa. 

Zénon rút ra vận động là phi lý nếu thừa nhận có vận 
động thì đòi hỏi phải có một thời gian vô hạn để đi hết một, 
khoảng cách hữu hạn. Dó là điều không thể xảy ra trên thực 
tế. 


Nhận xét về Aporie, Aristote viết: “Luận cứ này vẫn chỉ 
nhằm đề cập đến tính phân chia vô hạn, tuy nhiên nó giả tạo, 
là vật chạy nhanh nhất tất nhiên sẽ đuổi kịp vật chạy chậm, 
nếu cho phép đặt ra một giới hạn” i" 


Sai lầm của Zénon là ông đã tuyệt đối hóa tính gián đoạn 
của vận động mà không thấy rằng vận động là sự thống nhất 
giữa gián đoạn và hên tục. Cùng một thời điểm sự vật vừa ở 
đó lại không ở đó. 


Aporie về mũi tên 


1. AN. Tranysev. Bài giảng về triết hoc cổ đại. М.1980, tr. 156 


AD AU ———tsi 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 49 


Mũi tên bay là mũi tên dừng lại (đứng yên) liên tục ở 
từng điểm một, từng vị trí một trên đường bay tới đích. Thừa 
nhận vận động là vô lý vì tổng số những điểm đứng yên (dừng 
lại) phải là đứng yên chứ không thể là vận động. 

Aporie về sân vận động (hay một nửa bằng toàn bộ) 

Giả sử có 3 đoàn vận động viên là А, В và С được qui định 
xếp theo đội hình: 

A xếp đội hình hàng ngang làm chuẩn 


B và C tiến ngược chiều nhau để xếp theo đội hình chuẩn 


như sơ đồ I: 
A1i1|2|3|4|5 (1118/9010 


B1lio|9|8|7Ì6 5/4 |81211 


213/4/56/718/9110)С1 


Đội hinh đã xếp xong như sơ đồ П. 


ГА [2213151611819 [20] 
[2 [10] [817 [615 [4131211 | 
[cla lels [415161718 [9[10| 


50 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Từ sơ đồ I sang sơ đồ II: B2 phải di chuyển từ số 5 đến số 
10 của A1. C2 phải đi chuyển qua 10 vị trí của B1 cho thấy, 
thời gian di chuyển của B2 chỉ bằng một nửa của C2 mà kết 
quả giống nhau. Suy ra một nửa bằng toàn bộ. Thừa nhận 
vận động là ngớ ngán. 


` Với các nghịch lý về vận động, Zénon đã bác bo quan 
niệm về vận động theo nghĩa thông thường. Ông đòi hỏi phải 
có cái nhìn mới về vận động. Vận động không đồng nghĩa với 
nhanh và chậm cũng không phải là bây giu và sau đó; và vận 
động càng không phải là sự xê dịch so với điểm tọa độ hay 
phải đi một đoạn đường theo các phần. 


Nhiều người cho rằng Zénon là nhà ngụy biện. Zénon 
không phải là nhà nguy biện. Aristote cho rằng Zénon là nhà 
biện chứng. Hegel cũng thừa nhận ông là nhà biện chứng 
nhưng là biện chứng theo kiểu cũ. 


Zénon là nhà biện chứng. Ở ông có sự thống nhất giữa 
nghĩa cũ và hiện đại của từ biện chứng. Với tư cách là triết gia 
cổ đại, biện chứng chính là nghệ thuật tranh luận, khả năng 
sử dụng ngón từ để phân bác đối thủ, dồn đối thủ vào tinh thé 
khó khăn lúng túng, thừa nhận quan điểm của người tranh 
luận... Nhung khi Zénon bàn vé quan hé giữa vận động và 
ding im, giữa liên tuc và gián đoạn, giữa vô hạn và hữu han 
thì không thể hiểu theo nghĩa cổ điển mà phải hiểu theo 
nghĩa hiện đại của từ này. 


Lich sử triết học phương Tây cổ dai nói riêng và lịch sử 
triết học phương Tây nói chung đã thừa nhận sự cống hiến 
của Zénon vào sự phát triển của tư tưởng là ở chỗ, ông đã 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 51 


nhận thấy trong những điều hiến nhiên mà moi người vẫn 
thừa nhận có chứa những điều không hiển nhiên, những điều 
không dễ hiểu và trong quá trình cố gắng tìm tòi để hiểu cho 
mình và giúp cho người khác cũng hiểu như mình. Zénon đã 
đưa nhân loại đến một phán xét của tư duy ở tầm cao là sống 
trong thế giới, hiểu thế giới chính là nhận thức và thống trị 
thế giới nhưng đó không phải là một. 
HI.4.3. MÉLISSOS (khoáng giữa thế ky V TCN) 


“Không thé dạy vé thân linh vi không thể nhận thức được 
chúng" 


(Melissos} 


Mêlixô là học trò của Parménide, là một chính khách, 
một nhà chỉ huy quân sự tài ba, từng giữ chức vụ đô đốc của 
ham thuyền Samos. Nếu như Xénophan là người khai sinh ra 
trường phái Elée thì Mélissos là đại biểu cuối cùng của 
trường phái này. Tác phẩm tiêu biểu nhất của Mélissos là Về 
tự nhiên hay là về thực tại. 

Trong tư cách triết gia, Mélissos là người bảo vệ và phát 
triển các quan điểm triết học chủ đạo của trường phái Elée. 

Không chỉ đồng ý với kết luân tôn tại là duy nhất, bất 
biến như những bậc thầy của mình, Mélissos đã đẩy quan 
niệm về tên tại lên một trình độ mới. Theo ông, tón tại là vô 
hạn vì “nếu tồn tại không là vô hạn thì nó có ranh giới, do vậy 
nó tiếp giáp với một cái gì đó khác với nó. Mà cái gì, có thể 
khác với tón tại, chính là cái không tón tại, tức là khoảng 
không, nhưng khoảng không lại không tón tại”. Do vậy chỉ có 
tồn tại là duy nhất và không giới han. 


52 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Từ việc chứng minh tính không giới hạn của tón tại đã 
dẫn đến một hệ quả khác là không thể có không gian trống 
rỗng ngoài tồn tại. Ông viết: “Hoàn toàn không có khoảng 
trống vì khoảng trống là hư vô. Do vậy cái gì hư vô thì không 


4” 


со. 


Quan niệm về tôn tai đã trở nên hoàn chỉnh hơn trong 
triết học của Mélissos. Tôn tại là duy nhất, vô hạn và vĩnh 
cửu. Giống như Parménide, Zénon, Mélissos tiếp tục phủ 
nhận vận động. Luận chứng. của việc phủ nhận là không có 
không gian rỗng, tên tại là tất cả, mà tồn tại không thể vận 
động trong tón tại, nên không có vận động. “Nếu không có 
khoảng không, mà điều này là hiển nhiên, thì cũng không có 
vận động, vì cái thực tên không thể xê dịch đi đâu, nó chứa 
đầy trong mọi thứ, vì thực tôn không thể xë dich đi đâu, nên 
cũng không cần tới hành động được ký hiệu bằng khái niệm 
vận động, và do vậy, không có, không cân có, va không thé сб 
môt su уап dóng nào". 


Mặc dù phủ nhận su vận động nhưng Mélissos cũng thừa 
nhận những sự biến đổi diễn ra ở trong tự nhiên. "Trong tự 
nhiên, không có cái gì là bất di bất dịch, 6 đó, mọi cái đều có 
thể bị điệt vong”. 


Trường phái triết học Elée mặc dù là tuân thủ một cách 
có ý thức các nguyên tắc siêu hình học nhưng các vấn dé mà 
các triết gia trong trường phái đặt ra như bản chất và hiện 
tượng, không gian, thời gian, vận động... lại dường như không 
phải 1а để đối lập lại biện chứng khách quan và biện chứng 
nhận thức của Héraclite. Hơn thế nữa khi bảo vệ các quan 


шк с» = Au ж ый 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 53 


điểm triết học của mình, nhất là các Aporie của Zénon dà gö 
vào cánh cửa của tư duy trên tỉnh thần thúc đẩy sự khám 
phá, tìm toi chính những cái hàng ngày theo thói quen chúng 
ta vẫn cho là đúng. Trong triết học có khi cách nêu vấn đề lại 
quan trọng hơn cách giải quyết. Phái chăng điều này một lần 
nữa lại lặp lại 9 trường phái Elée. 


Ш.5. EMPÉDOCLE (483 - 423 TCN) 


“Кё hạnh phúc là kẻ nắm vững kho tri thức thân thánh. Kẻ 
dáng thương là кё có ý kiến mơ hô vé người bát tử trong tâm 


А, 


hón". 


(Empédocie) 


Empédóccolo xuất thân từ một gia dinh quyển quý ở 
Agrigente thuộc đảo Sicile. Empêdốccolơ là nhà tho, nhà triết 
học, nhà hùng biện và là danh y đã sáng lập ra trường y đầu 
tiên G Sicile. Người đương thời xem ông như một nhà ảo thuật 
có phép màu nhiệm “đi giay đồng, luôn đội vòng hoa màu 
vàng trên đầu, ông đi qua các thành phố Hi Lạp mang trên 
tay vòng hoa đen-phin, lưu truyền danh tiếng về mình như 
một vị thần”. Tuy vậy, ông lại là người ủng hộ phái chủ nô 
dân chủ, nên khi phái chủ nô quý tộc trở lại nắm quyển ở 
Agrigente, ông đã bị đuổi khói quê hương, sống luu vong 
Péloponese và mất ở đó. 


Các tác phẩm chính của ông là: Về tự nhiên và Làm sạch. 
Giống như các triết gia của phái Elée, chúng được viết bằng 
thơ. Câu nói nổi tiếng của ông được người đương thời ca tụng 
là không, không, chúng ta không cảm nhận thấy gì, và không 


54 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


nhìn thấy gi, mọi vật đều ẩn пам đối với chúng ta, không có 
một vật nào mà chúng ta có khả năng xác định được nó là gì". 


Triết học của Empédocle là sự hội tụ phương án duy vật 
về khởi nguyên của trường phái Milet, quan niệm tón tại là 
duy nhất của phái Élée và học thuyết về dòng chảy phổ biến 
của Héraclite. 


Nếu như Thales bắt đầu từ nước, Anaximene từ không 
khí, Anaximandre từ Apéiron, Héraclite từ lửa, tức là từ một 
hành chất để giải thích thế giới thì Empédocle lại như là một 
sự tổng hợp của các hành chất ấy trong quá trình di lý giải tồn 
tại. Theo ông thế giới này được khởi nguồn từ bốn hành chất 
đó là đất, nước, lửa và không khí. Ông viết: “Bốn nguyên tố là 
gốc của vũ trụ: lửa, thần Zeus, nước - thần Nestis, không khí - 
thân Aides, đất thần Héra”. Như vậy khởi nguyên của thế 
giới không phải là một mà là đa. Vật chất là đa dang và phong 
phú nên một hành chất không thế lý giải được tính sinh động 
và phức tạp trong vũ trụ. Cái mà con người gọi là xuất hiện, 
hay biến mất trên thực tế chỉ là sự kết hợp hay phân ly của 
bốn hành chất này. Các sự kết hợp khác nhau về số lượng 
giữa chúng sẽ tạo ra sự đa dạng vô cùng tận của giới tự nhiên. 


Do vậy xét về sự phát triển của phương pháp luận trong 
triết học cổ đại thì tư tường đa nguyên của Empédocle có hai 
phương điện cần phải xem xét. Thứ nhất là giải thích giới tự 
nhiên bằng những hành chất đơn nhất, bất biến "bàn chất 
của các vật thể phức tạp được cấu thành từ bốn nguyên tố bất 
biến”, là sự biểu hiện của quan niệm siêu hình. Mặt khác, tư 
tưởng ấy lại như là sự tiên đoán về các nguyên tố hóa học để 


PREIA AER EIEEE ———5 
LICH SỬ ТРІЕТ HOC PHƯƠNG TÂY ББ 


đi đến những kết luận mang tính biện chứng từ những sự 
biến đổi về lượng chắc chắn sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất. 


Với Empédocle vũ trụ có hình quả trứng đặt nằm ngang 
và sự tác động của hai luc tình yêu và căm thù là nguồn góc 
của các chu trình trong vũ trụ cũng như sự kết hợp và phân 
chia của các vật thể. Đó là hai lực lượng tón tại ở bên ngoài. 
Tình yêu là sự gắn kết giữa các yếu tố khác nhau thành một 
sự vật. Căm thù là ngược lại làm cho cái thống nhất trở thành 
cái bị phân chia. Vũ trụ của chúng ta phải trải qua 4 chu kỳ 
kế tiếp nhau, mà theo tính toán của Empédocle thời gian cho 
một chu kỳ là 10.800 năm. 


Thời kỳ thứ nhất, vũ trụ là một hình cầu bất động với sự 
thống trị của tình yêu. Cám thù ở xa trung tâm của vũ trụ 
nhưng đã tạo thành vành đai ở bên ngoài, chờ đợi thời cơ xâm 
nhập. 


Thời kỳ thứ hai, căm thù tràn vào vũ trụ, dôn ép tình yêu 
về một phía. Căm thù làm chia tách các yếu tố khác loại và 
hợp nhất các yếu tố cùng loại. Đây là thời kỳ để hình thành 
các sự vật cụ thể. 

Thời kỳ thứ ba, là thời kỳ thống trị của căm thù, tình yêu 
bị đẩy ra khỏi vũ trụ hình cầu, các hành chất tách rời nhau 
hoàn toàn. 

Thời kỳ thứ tư, là thời kỳ tình yêu trở lại thống trị, hợp 
nhất các hành chát khác loại, chia lia các yếu tố cùng loại. 


Căm thù bị đẩy ra khỏi vũ trụ hình cầu. 


56 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Tinh yéu và cám thü trong quan niém сйа Empédocle là 
hai mối quan hé trái chiểu nhau nhưng luôn luôn phải có 
nhau. Đó là hai lực vĩnh cửu không thể triệt tiêu bất cứ lúc 
nào. Tuy mỗi thời điểm khác nhau, chúng có thể chiếm giữ 
những vi trí khác nhau nhưng ý nghĩa sự tón tại của chúng 
thì vẫn không thay đổi. “Tình yêu và căm thù hoàn toàn biến 
mất và không còn nữa, thì vũ trụ xuất hiện như thế nào?”. 
Nhưng điều đó không bao giờ хау ra, ông khẳng định: “tình 
yêu và căm thù, cả hai đều bất tử, không xuất hiện và bao gio 
cũng xa lạ với sự bắt đầu ra đời. Chúng đã có trước, sẽ có sau, 
và tôi không nghĩ rằng một trong hai sẽ vắng mặt ở một thời 
gian vô hạn”. 


Như vậy, thông qua quá trình lý giải về các chu kỳ của 
thế giới. Empédocle đã nhận thấy tính qui luật trong sự phát 
triển của thế giới. “Ở khắp nơi đều có tư duy và một phần tất 
yếu” và ông cũng đã nhận thấy tất cả các sự vật hiện tượng 
đều tồn tại trong trạng thái đối lập. Sự ngang bằng giữa các 
mặt đối lập, sự cân bằng giữa các sự vật đủ là một trạng thái 
không cơ bản. Ông viết: “lúc thì tình yêu, lúc thì lòng căm thù 
tất yếu thống trị các vật và làm cho chúng vận động còn ở 
quang giữa hai đoạn đó thì sự yên tĩnh thống tri". 


Nhưng tiếc rằng ông không thể ngang bằng với Héraclite 
về mặt này, mặc dù ông muốn vượt qua Héraclite, hơn nữa, 
con đường đưa ông đến những ý tường mang màu sắc biện 
chứng lại xây trên nền tàng siêu hình, tình yêu và căm thù 
của ông không phải là nội lực mà là ngoại lực - động lực của 
tỉnh thần. 


LG. — —==---..=--.--=-- 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 57 


Trong học thuyết của Empédocle đã đành một phần 
thích đáng để lý giải về sự hình thành và phát triển của thế 
giới hữu sinh. Xét về mặt thời gian, theo ông, thực vật ra đời 
sớm hơn so với động vật. Quá trình phát triển của cơ thể sống 
là do sự tác động của lửa và đất qui định và con người là kết 
quả cuối cùng của sự phát triển đó. 


“Khi nào tôi đã là một thiếu niên, 
Khi nào đó là một thiếu nữ 
Đã là bụi cây, đã là chim, là cá biển không biết nói" 


Sự phát triển của giới hữu sinh được ông chia ra làm bốn 
giai đoạn: 


- Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ xuất hiện của những bộ 
phận, cơ quan của cơ thể sống từ đất, chúng là những bộ phận 
riêng biệt, nên được gọi là những sinh vật chỉ có một cơ quan. 
“Rất nhiều đầu không có cổ được hình thành, những cánh tay 
trần trụi tách rời khỏi vai, những cánh tay lang thang, không 
biết tới cổ, những khuôn mặt phiêu bạt, không có trán”. 

- Giai đoạn thứ hai là thời kỳ xuất hiện những sinh vật 
bắt đầu có cấu trúc phức tạp. Những sinh vật có hình thù 
quái dị là biểu tượng của thời kỳ này như Centaure nửa 
người, nửa ngựa... 

- Giai đoạn thứ ba là thời kỳ của “các sinh vật tự nhiên 
đầy đủ” nhưng chúng chưa có sự khác nhau về mặt giới tính. 

- Giai đoạn thứ tư là thời kỳ các sinh vật được phân định 
theo môi trường sinh sống của chúng như trên đất, dưới nước, 


7 EAM GM T nTTF 
58 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


trong khóng trung. Su khác nhau và giới tính xuất hiện, các 
sinh vật được sinh ra từ cơ thể khác’. 


Xét về mặt khoa học thì quan niệm của Empédocle về sự 
hình thành và phát triển của thế giới sinh vật là ngây thơ, 
ngây thơ đến mức độ thô thiển nhưng cũng phải thừa nhận 
rằng đó là sự suy tưởng mạnh mẽ và táo bạo, bởi trước ông 
chưa một ai dám nghĩ như thế. Tuy vậy, đằng sau cái sự 
hoang tưởng ấy lại phản ánh tính biện chứng trong quá trình 
tiến hóa của sinh vật theo con đường tất yếu từ thấp lên cao, 
từ đơn giản đến phức tạp. 


Ly luận nhận thức của Empédocle được xây dựng trên 
nguyên tắc cái tương tự được nhận thức bởi cái tương tự. 
Nguyên tắc này được minh họa như sau: 


“Nhờ đất chúng ta nhìn thấy đất 

Nhờ nước nhìn thấy nước 

Nhờ khí nhìn thấy khí, nhờ lửa nhìn thấy lửa căm hờn 
Cũng như nhờ tình yêu mà thấy được tình yêu 

Nhờ căm thù sôi sục mà cảm nhận được sự căm thù". 


Trong lý luận nhận thức, ông là người đầu tiên đã đưa ra 
giả thuyết sinh học về nguồn gốc của tư duy. Theo ông máu là 
nguồn mạch của tư duy vì máu là sự hòa trộn của bốn yếu tố 
đất, nước, lửa, không khí & mức hoàn hảo nhất. Tuy vậy, ông 


1. Vithé mà một số nhà nghiên cứu đã gọi đây là thời ky bắt đầu có mẹ, có cha. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 59 


lại nhầm lẫn khi cho rằng máu cũng là một giác quan, một 
giác quan mang ý thức. 


Là nhà duy vật chất phác, Empédocle dà dé cao vai tro 
của cảm giác đối với nhận thức. “Tư duy hoặc là cảm giác, 
hoặc là giống như cám giác”. Song ông cũng thừa nhận cảm 
giác không phải bao giờ cũng chính xác. “Cảm giác hình 
thành theo con đường thích nghi với một trong các giác quan, 
vì có khi cùng một sự vật, có lúc chúng ta lại thấy to, có lúc 
chúng ta lại thấy nhỏ”. Vì vậy để nhận thức đúng sự vật, con 
người phải sử dụng tốt các giác quan và phải dùng lý trí để 
kiểm tra độ tin cậy của chúng ta. 


Vào những năm tháng cuối đời phải sống tha hương và 
chứng kiến cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn giữa các 
thành bang, ông dà băn khoăn tự hoi: “Hỡi loài người bất, 
hạnh đang phải chịu những đau khổ, những bất hòa và 
những đau khổ ép buộc mi phải sống là gì vậy?” Ông đã không 
tìm thấy câu trà lời mà mang theo nỗi niềm ấy xuống tận 
tuyên đài. Phải đến những năm 40 của thế kỷ XIX, nhân loại 
mới tìm thấy lời giải đáp một cách thật sự khoa học cho 
Empédocle. 


ПІ.6. ANAXAGORE (500 - 428 TCN) 


“Con đường dẫn tới hóa ngục ở đâu trên trái đất này 
cũng dài như nhau". 
Theo đánh giá của Aristote: “Anaxagore thể hiện là một 
con người hoàn toàn tỉnh táo so với những ке ba hoa trước đó 
đã từng phát biểu”. Ông là người phát hiện ra bán cầu não và 


60 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


cũng là người cho rằng giải ngân hà là bóng của trái đất che 
khuất một bộ phận của bầu trời khi mặt trời lặn. 

Anaxagore sinh ra ở thành phố Clazomenes thuộc Tiểu 
Á. Say mê triết học đến nỗi bó trang trại của mình thành bãi 
chăn gia súc. Ông được xem là nhà triết học đầu tiên của 
Athene. Do những tư tuong vô thần và bài tôn giáo, ông đã bị 
chính quyền Athène kết án tử hình nhưng nhờ có Péricles 
(Periclét), hoc tro cüa óng, mót trong nhüng nguoi nám quyén 
bính ở Athene giải thoát đưa về Lamsaque (Lamxaco). О đó, 
ông mọ trường day học. Sau khi ông mát, dân Lamsaque 
dung tượng ông và hàng năm vào ngày ông qua đời học sinh 
được nghỉ học. 


Anaxagore chỉ có một tác phẩm triết học duy nhất là Về 
tw nhiên. 


Điểm nổi bật trong hệ thống triết học của Anaxagore là 
quan niệm của ông về vũ trụ. Ông cho rằng mình được sinh ra 
chỉ là để quan sát và tìm kiếm những bí ẩn của mặt trời, mặt 
trăng, các vì tỉnh tú xa xôi' và đó cũng là tổ quốc của ông”. 


Giống như các nhà duy vật khác ông cho răng vũ trụ 
không phải là một cái gì đó huyền bí linh thiêng “mặt trời là 
một khối lửa, chứ không phải là thần linh”. “Toàn bộ bầu trời 


1. Có người hỏi ông: Vi sao sinh ra lại tốt hơn là không sinh ra. Ông đã trả lời: 
Để chiêm ngưỡng bầu trời và cấu tạo của toàn thể vũ trụ. 

2. Do quá say mé triét hoc, khóng tham gia vào các cóng việc xã hội, người ta 
đã chất vấn: ông có quan tâm đến đất nước mình không. Ông trả lời có và chỉ 
tay lên trời. Tổ quốc tôi ở trên đó. 


тт: = an sẽ“... 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 61 


cấu thành từ đá. Do có sự quay tròn nhanh nên nó giữ im 
vimg chắc, nếu vận động đó dừng lại thì nó sẽ rơi xuống đất”; 
còn “các vì sao chỉ là các khối đá đang bốc cháy”. 


Ông tin rằng bên cạnh thế giới của chúng ta còn có một 
thế giới khác tương tự như thế giới của chúng ta. “Ngoài thế 
giới của chúng ta còn tổn tại một thế giới khác. Ở đó mát 
tráng và mặt trời cũng giống nhu ở chúng ta”. Trong vũ trụ 
của Anaxagore không có chỗ cho thần linh. 


Chịu ảnh hưởng quan niệm tổn tại của Parménide là 
không thể xuất hiện hay diệt vong, Anaxagore quả quyết 
răng nền tảng của thế giới này là vật chất. Vật chất, giống 
như tón tại, không mất đi và cũng không thể xuất hiện từ hư 
vô. Vì vậy cái mà các nhà triết học thường gọi là xuất hiện hay 
tiêu diệt chỉ là kết hợp hay phân tích những hạt bất biến của 
dạng vật chất khởi nguyên. Anaxagore đã để xuất một 
phương án thuật ngữ mới. Xuất hiện nên thay là được kết 
hợp, tiéu diệt nên goi là sự phán tích. Ông viết: “Người Hi Lạp 
sử dụng sai các từ xuất hiện và tiêu diét vì trên thực tế, không 
có một vật nào xuất hiện, tiêu diệt, mà mỗi vật đều cấu thành 
từ sự kết hợp của các vật hiện tổn hay là tách ra từ chúng”. 

Anaxagore cũng không chia sẽ với Thales, Anaximene, 
Héraclite, Empédocle về khởi nguyên của thế giới từ những 
hành chất cụ thể vì “đó là bản chất đơn điệu nhất”, không thể 
giải thích sự phong phú của thế giới. Theo ông cái tạo nên sự 
bất biến của vật chất, tính đa dạng của thế giới là những hạt 
giống của sự vật (sau này được Aristote đặt tên cho là 
Homéomérie (óméóméri). 

Từ nguyên tắc các sự vật chỉ có thể được sinh ra từ những 
cái tương tự như chúng: “Chúng ta thấy rằng thức ăn giản 


62 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


don nhát - nuóc và bánh mi - bién thành tóc, tinh mach, dóng 
mach, dây thần kinh, xương... Do vậy trong bánh mì và nước 
tất phải có sợi tóc, tĩnh mạch, động mạch... hết sức nhỏ bé mà 
giác quan của chúng ta không phát hiện được, nhưng đứng 
trước lý tính của chúng ta chúng đã bộc lộ dần chân tướng”. 
Như vậy, mỗi sự chỉ có thể được xuất hiện từ những 
Homéomérie của nó nên số lượng của các Homéomérie là 
nhiều vô kể và phong phú da dang nhu các sự vật. Mỗi loai 
Homéomérie bảo tồn moi tính chất của sự vật cùng loại “mỗi 
vật được đặc trưng bởi ưu thế trong nó. Chẳng hạn vàng là cái 
trong đó có nhiều vàng mặc dù trong nó cũng có tất cả”. Tuy 
vậy, mỗi sự vật không phải là thuần nhất một loại 
Homéomérie, mà nó có thé có các Homéomérie của các sự vật 
khác nhưng đặc tính của sự vật do Homéomérie của riêng nó 
qui định, làm nên tính độc đáo của các sự vật. 


Trong quá trình cố gắng vượt lên các triết gia tiền bối về 
bản nguyên của thế giới, Homéomórie của Anaxagore đã tạo 
ra một đột biến về chất so với các bản nguyên là hành chất cụ 
thể nhưng chính ở đây cái bộc lộ quan niệm siêu hình của 
ông, khi ông cho rằng vật bị chia nhỏ đến vô cùng thì chất của 
chúng cũng không bị thay đổi, nghĩa là ông không nhận thấy 
mối liên hệ biện chứng không thể tách rời giữa chất và lượng. 

Cái làm cho các Homéomérie diễn ra theo quá trình kết 
hợp hay phân giải được Anaxagore gọi là nu-xơ' (Le nous) và 
theo cách hiểu của ông, nous là trí tuệ thuần túy. “Các vật còn 


1. Tiếng Hi Lạp là trí tuệ. 


LICH SÚ TRIẾT НОС PHƯƠNG TÂY 63 


lại có bộ phận trong tất cả song một minh trí tué (поиз) là đơn 
giản có quyền hạn tối cao và không hòa lẫn với một vật nào. 
Trí tuệ tón tại tự nó. Nếu nó không tôn tại tự nó, mà hòa lẫn 
với một cái khác thì hỗn hop sẽ cân tró, do vậy nó không thé 
điều khiển được một vật nào nữa. Nó là một vật nhẹ nhất và 
thuần khiết nhất, có tri thức đầy đủ về tất cả và có sức mạnh 
vi đại nhất. Trí tuệ điều khiển tất cả những gì có linh hồn”. 


So với các nhà duy vật đương thời, nous (trí tuệ, lý tính) 
không đừng lại 5 nguyên tắc nhận thức mà trờ thành nguyên 
tắc chủ đạo thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển của 
thế giới. Nous là nguyên tắc vũ trụ, là nguyên lý hình thành 
của thế giới theo sự vật. *Nous bắt đầu điều khiển vong quay 
phổ biến, vì nó khởi xướng sự quay vòng này. Đầu tiên sự 
quay vòng bắt đầu từ cái nho, bây gio có thể thâu tóm cái lớn, 
sau này nó sé thâu tóm cái lớn hơn nữa”. 

Không giống như Empédocle khi lý giải quá trình kết 
hợp và phân giải của vũ tru đã sử dụng các động lực tinh thần 
là tình yêu và căm thù; Nous của Anaxagore mặc dù được 
hiểu la trí tuệ thuần túy (tỉnh thần) nhưng trí tuệ ấy lại là 
một dạng vật chât. Như vậy ông đã đứng trên lập trường duy 
vật để giải thích động lực phát triển của thế giới. Vì thế 
Démocrite đã từng quan niệm nous là lửa. 


Nhận thức luận của Anaxagore đối lập với Empédocle. 
Nếu như Empédocle cho rằng cái tương tự trong chủ thể 
nhận thức, nhận thức cái tương tự trong thế giới xung quanh 
thì Anaxagore quan niệm nhận thức là cái đối lập liên hệ với 
cái đối lập. Theo ông, nhận thức cảm tính là không đáng tin 
cậy. “Сат giác lừa đối. Nước có cảm tưởng là trong, nhưng xét 
về bản chất là đen, và lại khói bốc lên từ nước của cây là có 


64 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


màu đen”. Mặc dù dé cao vai trò nhận thức lý tính nhưng ô ông 
vẫn thừa nhận không thể nắm hết được bản chất của sự vật. 
Trong lý luận nhận thức ông có biểu hiện của chủ nghĩa 
tương đối. “Có thể nhận thức được các sự vật không? Không 
(tác giả nhân manh) vì chúng ta chỉ giả dinh rằng đã nhận 
thức được một vật phức tạp nếu chúng ta biết đến các thành 
tố của nó. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể biết được vô 
số bản nguyên đầu tiên”. 


Chịu ảnh hưởng của thuyết vật hoạt luận ông cho rằng 
“thực vật cũng như động vật, chúng có cảm giác, buồn chán, 
vui mừng. Sự chuyển động của lá cây chỉ ra dấu hiệu của điều 
đó”. 


Quan niệm về con người của ông có mâu thuẫn, mót mặt 
ông khẳng định “con người là động vật thông minh nhất vì nó 
có hai tay", nhung mặt khác ông lại bác bo tính chủ thể và 
sáng tạo của con người. “Tất cả những gì thuộc về con người 
là do ngẫu nhiên tạo nên”. 


TH.7. HỌC THUYÉT NGUYÊN TU 
Học thuyết nguyên tử là đỉnh cao của chủ nghĩa duy vật 


có dai. Lo-xíp (Leucippe) là người sáng lập. Démocrite là 
người kế tục và phát triển. 


ЛІ. 7.1 LEUCIPPE (khoảng 500 - 440 TCN) 


“hông có sự vật nào phát sinh một cách vô cớ, mà tất 
cả đều phát sinh trên một căn cứ nào đấy và do tính tất 
nhiên”. 

(Leucippe) 


AE A иаа ериген 
LICH SỬ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 65 


Những di bán của Leucippe hầu nhu không được lưu giữ 
vì thế khó có thể biết đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp của ông. 
Tất cả những gi biết về ông là thông qua Démocrite, học trò 
của ông và qua những bình luận, phê phán của các học giả 
đương thời. Theo Aristote, Leucippe là chủ nhân của hai 
trước tác: Trật tự của đại thế giới (hay còn gọi là Đại vũ trụ) 
và Bàn về lý tính. 

Triết học của Leucippe là sự tiếp nối quan niệm về tồn tại 
của trường phái Elée trên tinh thần phát triển. Nếu như 
Xénophane, Parménide, Zénon cho rằng tồn tại là duy nhất, 
bất biến, ngoài tổn tại ra không còn cái gì khác nữa thì 
Leucippe khẳng định có cả tồn tại và có cá không tón tại. 


Không tần tại chính là chỗ rỗng (còn gọi là chân không). 
Nhờ có chỗ rỗng mà các sự vật, các yếu tố tón tai được với tu 
cách là cái cu thể, cái riêng biệt, và di chuyển được trong 
không gian. 


Không tránh khỏi những han chế nhu giới hạn vận động 
của các nguyên tử, chỉ ở hình thức cơ học máy móc nhưng so 
với các học giả Elée thì việc thừa nhận có không tồn tại phải 
được xem một bước phát triển trong triết học. 


Khôi nguyên của thế giới, theo Leucippe không gi khác 
hon là vát chát. Vuot qua những quan niệm truyền thống, 


1. Vi thừa nhận có hai khởi đầu tổn tại và không tón tại, nên có người xem 
Leucippe là nhà triết học nhị nguyên luận đầu tiên trong lịch sử triết học. 


———=——.——. 
66 РОЗ. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Leucippe quả quyết rằng bản nguyên của các sự vật hiện 
tượng, và của са vũ trụ là nguyên tử. 


Nguyên tử đó là những hạt vật chất nho đến tận cùng, 
tuyệt đối không thể phân chia được nữa , vô hạn về số lượng, 
vô hạn về hình thức, không có chất lượng. Dấu hiệu để phân 
biệt các dạng nguyên tử là ở kích thước và hình thức. Su vật 
là do sự kết hợp của nguyên tử tạo thành, nên các sự vật khác 
nhau không phải là ờ chất của chúng mà do cách thức kết hợp 
của các nguyên tử qui định. 


Đứng trên lập trường duy vật, Leucippe dùng học thuyết 
nguyên tử để lý giải sự sinh thành của vũ trụ. Vũ trụ được 
hình thành từ những cơn lốc xoáy tìm của nguyên tử theo 
nguyên tắc những nguyên tắc cùng loại thì tụ lại với nhau, và 
theo trật tự to nàng ở trung tâm, nhẹ ở xa dần. Do vậy cấu 
trúc của vũ trụ là trái đất, bầu troi và các vì tinh tú. 


Tóm lại, dù các giá trị tư tưởng của ông không được hiểu 
một cách đầy đủ nhưng những gì ông để lại qua trang viết của 
học trò và những học giả đương thời đã đủ khẳng định ông là 
một nhà triết học lớn, người đã khai sinh ra học thuyết tuyệt 
đỉnh của duy vật cổ đại. 


11.7.9. DÉMOCRITE (khoáng 460 - 370 TCN) 
“Trong không gian vô tận có vô số Démocrite giống như 


A; 


tôi”. 


(Démocrite) 


Démocrít là người tiếp tục và phát triển hoc thuyết 
nguyên tử của Leucippe lên một trình độ cao hơn, do vậy tên 


а 
LICH SỨ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 67 


tuổi của ông gắn liên với học thuyết này. Người ta thường goi 
chung là Học thuyết nguyên tử của Leucippe và Démocrite. 

Démocrite sinh tại Abdere (Ấp-đe), một trung tâm buôn 
bán sầm uất ở vùng Thrace (Тотахо) trong một gia dinh giàu 
có. Ông đã đi chu du ở nhiều nơi như Ai Cập, Ba Tư... tranh 
luận với các giáo sĩ đạo Hỏi, đàm đạo với các triết gia khó 
hạnh Ấn Độ, nghe Socrate diễn thuyết... Ông là người có kiến 
thức uyên bác trên nhiều lĩnh vực. Diogene Laerce goi ông là 
nhà triết học lỗi lac. Aristote coi ông là người điều khiển được 
tư duy của mình trên mọi lĩnh vực. Mác-Ăngghen thừa nhận 
ông là bộ óc bách khoa đầu tiên trong những người Hi Lạp. 

Démocrite là tác gia của hon 50 tiểu luận, phần lớn 
chúng được viết dưới hầm mộ. Ông là người đầu tiên chứng 
minh thể tích của hình tròn bằng 1/8 thể tích hình trụ có cùng 
đáy và chiều cao; thể tích hình chóp bằng 1⁄3 thể tích của 
lăng trụ có cùng đáy và chiều cao. 

Trước những cảnh nhiễu nhương của cuộc đời, ông đã tự 
làm mù mắt mình bằng cách đặt một lá chắn bằng đồng 
hướng ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào mắt. Cả đời 
ông sống trong túng bấn và nghèo khổ. 

Démocrite đã thổi một luồng sinh khí triết học để làm 
phong phú, sâu sắc hơn quan niệm về nguyên tử, về tồn tại, 
về không tồn tại, và về phương cách vận động của nguyên tử. 

Nguyên từ là những hạt vật chất cực nho, không thể cảm 
nhận bằng thị giác, không thể phân chia được nữa. “Có thể so 
sánh nguyên tử giống như hạt bụi gặp gió bay lên, ta quan 
sát thấy trong tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ. Các hạt 


68 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


bui tón tai trong khóng khí, nhung vi chüng quá bé nén ta 
không nhận thấy được, do vậy có cảm tưởng rằng chúng quá 
bé nên ta không nhận thấy được, do vậy có cảm tưởng rằng 
chúng không tón tại. Giống hệt như vậy cùng tôn tại các vật 
thể không thể phân chia được, nhà bé và không nhìn thấy 
được do có đại lượng quá bé”. Giữa các nguyên tử không có sự 
khác biệt về chất, chúng không có mùi vị, mầu sắc, âm thanh. 


Các nguyên tử tổn tại vĩnh viễn, không chịu tác động của 
nhiệt độ, độ ẩm, độ khô, tác dụng của màu sắc nên chúng 
không nóng lên, không lạnh di, không bị ướt, không bị đen, 
không trắng. 


Mỗi nguyên tử có một hình thức đặc thù, các nguyên tử 
vô hạn nên số lượng hình thức cũng vô hạn. Nguyên tử tuân 
theo một trật tự xác định giếng như các chữ cái tạo ra từ, các 
từ tạo ra câu, các câu tạo ra đoạn văn... boi vậy moi cái đều 
bắt đầu từ những nguyên tử". “Nguyên tử là các thực thể 
không có tác động đến các thực thể khác và không chịu sự tác 
động của các thực thể khác. Được phân tán trong không khí, 
khi chúng tiến gần nhau, hay là va chạm, hay là vướng vào 
nhau, từ sự cố đó thì một cái hóa ra nước, cái khác là lửa, cái 

' thứ ba là thực vật, cái thứ tu con người”. 
Vận động của các nguyên tử là vĩnh viễn và chúng vận 


động trong chân không, nhưng chân không không phải là 
nguyên nhân của vận động chỉ là điều kiện để vận động. 


Tuy vậy cà Leucippe và Démocrite chưa từng bao giờ giải 
thích về nguồn gốc của vận động, vì vậy quan niệm về vận 
động của học thuyết nguyên tử trò nên thiếu thuyết phục. Về 


do HELD ж з-с а душ з= 
LICH SÜ TRIÉT НОС PHUONG ТАҮ 69 


điều này, Aristote dà nhận xét như sau: “Khi kháng dinh 
rằng các vật thể đầu tiên vận động vĩnh cửu trong không gian 
vô hạn, lẽ ra Leucippe và Démocrite cần phải chỉ rõ chúng 
vận động bằng thứ vận động nào, và vận động nào là vận 
động tự nhiên của chúng. Bởi lẽ ngay cả nếu như mỗi phân tử 
trong số chúng được một phân tử khác khởi động cưỡng chế, 
thì tuy vậy ở mỗi trong số chúng cần có vận động tự nhiên nào 
đáp trả lại cái cường chế. Thêm nữa, nguyên nhân khởi động 
đầu tiên cần khởi động không có tính chất cưỡng chế mà có 
tính chất tự nhiên, vì nếu như không có động cơ đầu tiên, mà 
bất kỳ động cơ nào... cũng tự khởi đầu, thì sẽ có xu hướng dẫn 
tới vô cùng”. 


Giống như Leucippe, Démocrite cüng ván dung hoc 
thuyết nguyên tử dé cắt nghĩa sự hình thành уй trụ, chỉ khác 
là ông cụ thể hóa hơn và thừa nhận trong vũ trụ có vô số thế 
giới chứ không phải chỉ có một thế giới của chúng ta. Ông viết: 
“Có vô số thế giới, chúng có đại lượng khác nhau, xuất hiện từ 
những khoảng vô tận, sinh ra và tiêu vong... trong môt số thế 
giới không có mặt trời và mặt trăng, trong một số khác - mặt 
trăng và mặt trời có kích thước lớn hơn, trong một số khác 
nữa, có số lượng mặt trăng và mặt trời уд cùng lớn. Khoảng 
cách giữa các thế giới là không như nhau, hơn nữa ở một nơi 
có nhiều thế giới hơn, ở nơi khác - ít hơn, Một thế giới đang 
phát triển, số khác đã đạt tới sự trưởng thành, số thứ ba đang 
suy thoái. Các thế giới đang ra đời ở một nơi, nhưng lại đang 
biến mất ở nơi khác. Chúng bị hủy diệt khi va chạm vào 
nhau. Một số thế giới không cá thực vật và động vật và hoàn 
toàn không có nước”. Như vậy các thế giới nằm trong quá 
trình vận động và biến đổi không ngừng. 


————— R OLE 
70 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Trong hoc thuyết nguyên tử của Démocrite thé hiện su 
dung hoa tư tưởng của phái Elée và Héraclite, Tiếp thu quan 
niệm tồn tai là duy nhất và bát biến, ông kháng dinh nguyên 
tử là bất biến vĩnh viễn. Mặt khác ông tán thành và vận dụng 
học thuyết dòng chảy phổ biến của Héraclite để khẳng định 
từ sự vật bé nhỏ nhất cho đến thế giới không có cái gì là 
trường tồn cả, tất cả đều là một quá trình biến đối không 
ngừng. 

Về mặt nhận thức, Démocrite chia nhận thức làm hai 
dạng: nhận thức mờ tối và nhận thức chân lý (còn gọi là nhận 
thức chân thực và nhận thức ngu muội). Mối quan hệ giữa hai 
dạng này được ông xác định: “Có hai loại nhận thức: một là 
chân lý, một là mờ tối. Loại mờ tối bao gồm các kiểu nhận 
thức sau: thị giác, xúc giác. Còn nhận thức chân lý thì nó 
hoàn toàn khác với nhận thức mờ tối. Khi nhận thức mờ tối đã 
không còn khả năng nhìn thấy cái quá nhỏ bé, không nghe 
thấy, không ngửi thấy, không nếm thấy, không sờ thấy, 
nhưng việc nghiên cứu cần phải thâm nhập tới cái nho bé hơn 
mà trực giác cảm tính không đạt tới, thì khi đó loại nhận thức 
chân lý bước lền diễn đàn, vì nó, qua tư duy, có một cơ quan 
nhận thức tỉnh vi hơn”. 


Việc chia quá trình nhận thức thành hai giai đoạn cho 
thấy Démocrite đã xác định được tính thống nhất không thể 
chia cắt của một quá trình. Nhận thức mờ tối là nhận thức 
trực tiếp thông qua các giác quan vì vậy chỉ dừng lại ở những 
cảm nhận bên ngoài; chua làm sáng tó được sự vật và thường 
chịu áp lực của số đông dư luận chỉ phối. “Một số người cảm 
thấy mật ngọt, một số khác lại cảm thấy đắng, từ đó dẫn đến 
kết luận là mật không ngọt và cũng không đắng”. 


LICH SÚ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 71 


Nhận thức chán lý là nhận thức thông qua những phán 
đoán lôgic, do vậy, nhận thức được tồn tại (nguyên tử) và 
không tồn tại (chân không). Giải thích được nguồn gốc của 
những cảm nhận mà nhận thức mờ tối không thể lý giải. 
Chẳng hạn nhận thức mờ tối chỉ biết đừng lại ở nhận định 
cam ngọt, chanh chua, mà không hé biết rằng sở di cam ngọt 
vì được cấu thành từ một số lượng lớn các nguyên tử hình 
tròn, chanh chua là do các nguyên tử hình tam giác qui định. 


Con đường và phương cách nhận thức đã qui định vai tro, 
chức năng của từng dạng nhận thức. Trước hết các sự vật 
khách quan ở bên ngoài bằng hình ảnh của nó' tác động vào 
giác quan của chứng ta, để chúng ta có cảm giác nhận biết 
được sự hiện hữu của sự vật đó nhưng phải tuân theo hai 
nguyên tắc là trôi đi và cái giống nhau phải được nhận thức 
bằng cái giống nhau. Ông đưa ví dụ: thị giác là cái nhìn vào 
không khí, nhờ có không khí, cái ở giữa mắt và đối tượng cảm 
nhận; chúng ta mới biết có đối tượng hiện hữu. Không khí bị 
người nhìn và đối tượng được nhìn ép lại tạo thành hình ảnh. 
Hình ảnh này trôi dần về phía mắt và in vào phần ướt của 
mát. 


Những hình ảnh саш tính này là tiền để của nhận thức 
lý tính. “Cảm giác và tư duy xuất hiện nhờ có những hình ảnh 
đem lại từ bên ngoài. Bởi vì không có ai có được cảm giác và tư 
tuóng lại không có hình ảnh tác động vào người đó”. Và điều 
này được nói rõ hơn bằng nhận định đầy hình ảnh sau đây. 


1. Có người dich là hình tượng. Theo Marx dó là cái vỗ của vật thé đã bị tách ra 
khỏi vật thể. 


72 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


“Lý tính dáng thuong ơi, phải chăng nguoi đã chiến tháng 
chúng ta (nhận thức cảm tính - NTD) bằng cách bon rút ở 
chúng ta những dẫn chứng đáng tin cậy. Trong chiến thắng 
của người dà bao hàm thất bại của ngươi rồi đó”. 


Trong lý luận nhận thức Démocrite có đưa ra luận điểm 
gây tranh cãi: “Hoặc không có gì là chân lý hoặc con người 
không biết điều chân lý. Nhiều người căn cứ vào đó để khẳng 
định Démocrite là bất khả tri. Nhưng luận điểm này sẽ rõ 
ràng hơn về ý nghĩa nếu đặt bên cạnh quan niệm "thuc ra 
chúng ta không biết gì hết, vì chân lý là cái ẩn náu dưới vực 
sâu". Démocrite không phải là triết gia bất khả tri trong 
nhận thức mà ông chỉ muốn phơi bày một sự thật của nhận 
thức là nhận thức là một công việc khó khăn, những cái gi mà 
chúng ta đã biết so với cái chưa biết chỉ là giọt nước trong biển 
cả mênh mông, ý nghĩa của vực sâu là ở chỗ đó. 


Hegel nhà biện chứng duy tâm lừng danh của nền triết 
học cổ điển Đức cũng đầy thiên kiến khi cho rằng lý luận 
nhận thức của Démocrite là duy tâm chủ quan vì theo ông, 
Démocrite dé cao những tri thức do số đông, do dư luận mang 
lại. Quan niệm này đã bị Lênin bác bỏ: “Hêghen giải thích 
Démocrite hoàn toàn như một người mẹ ghe... Nhà duy tâm 
không chịu đựng nổi tỉnh thần của chủ nghĩa duy vật”. 


Cũng chẳng có gì lạ vì ngay từ thời cổ đại Platon đã toan 
tính đốt hết những tác phẩm của Démocrite. 


1. V.LLenin. Toàn tập, NXB Tiến bộ, M.1981, T.29, 1.283. 


LICH SỨ TRIÉT HỌC PHƯƠNG ТАУ 73 


Về tất nhiên và ngẫu nhiên. Việc thừa nhận các sự vật 
hiện tượng vận động, phát triển tuân theo qui luật và cái 
thống trị trong thế giới này là quan hệ nhân quả của 
Leucippe và Démocrite được ghi nhận như là một đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển của chủ nghĩa duy vật cổ đại. 
Tất cả các sự vật hiện tượng trong thế giới này không chỉ tồn 
tại tự nó, mà sự hiện diện của nó có thể tìm thấy ở sự vật 
khác. Cái làm nên thế giới này là nguyên tir. 


Nguyên tử là một dạng vật chất. Do vậy lực lượng đóng 
vai trò nguyên tử ở trong thế giới này là vật chất. Thần linh, 
Thượng đế là xa lạ đối với thế giới này. Nhưng Démocrite lại 
phạm sai lầm phủ nhận cái ngẫu nhiên, xem ngẫu nhiên là 
hiện tượng không tìm thấy nguyên nhân, nên thừa nhận 
ngẫu nhiên là thừa nhận sự ngu đốt của con người. Ông viết: 
“Người ta đã bịa ra con диў một cách ngẫu nhiên, để sử dụng 
nó làm cái cớ che đậy sự ngu đốt của bản thân mình”. 


Việc phủ nhận ngẫu nhiên о Démocrite cho thấy những 
tư tưởng muốn vượt trước giới hạn qui định của tồn tại xã hội 
không thể là những tư tưởng của tư duy siêu hình. 


Về nhân bản học. Tiếp nói tư tường của Anaximandre, 
Démocrite cho rằng sự sống bắt nguồn từ những vật thể ẩm 
ướt. Ông khẳng định: “Con người lúc đầu được tao ra từ nước 
và bùn” và là kết quả biến đổi lâu dài của bản thân giới tự 
nhiên, 


1. Démocrite đã từng vi nguyên tử là viên gạch. 


14 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DÜNG 


Những sinh vật đầu tiên sóng ở dưới nước là những cơ 
thể có cấu trúc hết sức đơn giản, tiến dần lên thành sinh vật 
có vú sống trên cạn. Quá trình phát triển lâu dài đã làm cho 
chúng có tay, có chân, có mắt, có tai. Trong đó con người là 
sinh vật hoàn thiện nhất. Sự phân biệt giữa sinh vật này với 
sinh vật khác dua trên nguyên tắc đồng nhất và đồng loại, vì 
đó là điều kiện để cái nguyên tử kết hợp với nhau. Cái để 
phân biệt giữa sinh vật và đồ vật là sinh vật vận động và có 
linh hồn. Đề vật chỉ là những vật vô tri vô giác. 

Sở di con người vận động, có hung phán là nhờ linh hồn 
châm ngòi, cho nhiệt. Linh hồn của con người được cấu thanh 
từ những nguyên tử, nhưng đó là những nguyên tử hết sức bé 
nhỏ, mông manh, nhanh nhạy, giống như những nguyên tử 
của lửa. Những nguyên tử của linh hồn chúng chứa дау 
nhiệt, nhờ nhiệt của chúng mà con người làm ấm, có hưng 
phấn và ưa vận động. 


Khác với quan niệm của tôn giáo, linh hồn của Démocrite 
không bất tử. Linh hồn của ông là nguyên tử, là một đạng của 
vật chất, chứ không phải là hiện tinh thần. Linh hồn chết 
cùng với cái chết của cơ thể vì thế các quan điểm cho rằng có 
thiên đường và địa ngục chỉ là huyễn hoặc không đáng йїп. 

Về lógic hoc. Aristote được coi là cha đề của lógic hinh 
thức, người đã đặt nền móng vững chắc cho bộ môn khoa học 
này lại tuyên bố Démocrite là tiền bối của minh về lógic học. 

Với tác phẩm Canon (Ca-nông) hay còn gọi là Bàn về 
lógic học, Démocrite đã tro thành chủ nhân của cuốn sách 


đầu tiên viết về lógic hoc. Ở trong tác phẩm này, ông đã bàn 


LICH SÚ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 75 


đến hàng loạt các vấn dë vé trọng tâm của lógic nhu: dinh 
nghĩa, khái niệm, so sánh, giả thiết, đặc biệt ông tập trung 
trình bày về phương pháp qui nạp. Vì thế Aristote tôn ông là 
người sáng lập ra lôgic học qui nạp. 


Xuất phát từ quan niệm lógic học là công cụ để nhận thức 
tự nhiên, Démocrite đã bút chiến với liên minh Pythagore, 
với trường phái Élée để làm sáng tô lógic học khách quan, các 
nguyên tắc của lógic qui nạp và chóng lại phương pháp nhận 
thức chủ quan của phái Sophiste (Xóphisto). 


Dén thoi ky сап dai, F.Bacon nhà khoa hoc thực nghiệm 
nổi tiếng người Anh, trong tác phẩm Công cụ mới 
(Novum-Organum), một lần nữa lại đánh giá cao các quan 
niém lógic học của Démocrite. Theo ông, lógic của Démocrite 
"dà di vào tận chiều sâu thăm thám của giới tự nhiên”. 


Các quan điểm vé xã hội. Viết về con người, Démocrite có 
nhán xét sau: *Nhu cáu dà day cho sinh vật có duoc náng luc 
bám sinh phong phú có đôi tay làm được mọi thứ, có lý tính và 
tâm hồn sang trọng”. 


Nhận xét này được rút ra từ giả thuyết lần ngược về lịch 
sử, thuở con người khai thiên lập địa. Theo Démocrite những 
con người xuất hiện đầu tiên trên trái đất là những con người 
rất mông muội, bắt đầu bằng con số không, - không có lấy một 
chút tiện nghỉ tối thiểu; không có công cụ; không biết dùng 
lửa; cuộc sống của họ phụ thuộc vào những sản vật có sẵn 
trong tự nhiên; và nơm nớp lo 50: sg sấm sét, sợ gió, sợ bão, sợ 
mưa, sợ khát, sợ đói... Những cái sợ này đã trở thành nhu cầu 


r. TS Su arar ua a= S ас а 
76 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


khách quan để họ liên hết lại với nhau dưới hình thức quán 
thé. 


Cuóc sóng khóng dám chán tai chó mà ngày càng dài 
khác. Do su thôi thúc của nhu cầu giao tiếp trong đời sóng 
cộng đồng, so dự bắt chước những âm thanh của tự nhiên mà 
ngôn ngữ dần dán được hinh thành. Nhờ có ngôn ngữ, đời 
sống của họ ngày càng phát triển, họ học cách sử dụng lửa, 
biết ăn thức ăn chín, biết dùng da thú làm quán áo, biết xây 
dựng nhà ở. 


Nhu vậy, Démocrite đã giải thích nguồn gốc và sự phát 
triển của xà hội thông qua nhu cầu sinh tần của con người. 
Nhu cầu không thể là động lực phát triển của xã hội, nhu cầu 
chỉ là động lực của sån xuất. Démocrite đã không nhận thấy 
chính hoạt động sản xuất mới là động lực của sự phát triển xã 
hội. О thời cổ đại đối với một triết gia, cho dù là duy vật - mà 
không nhân biết được điều ấy phải được xem là đương nhiên. 


Démocrite cho rằng văn hóa nghệ thuật là kết quả của 
việc con người bắt chước tự nhiên “từ động vật, bằng con 
đường bắt chước chúng ta học được các công việc quan trọng 
nhất: của con nhện trong nghề dệt và đan, của con chim yến 
trong việc xây dựng nhà cửa, của con sơn ca trong cách hát, 
của thiên nga và họa mi trong cách múa”. Có thể xem đây là 
một quan niệm tiến bộ, bởi vì ông đã không biến văn hóa, 
nghệ thuật thành những sản phẩm của thần thánh ban cho 
để phục vụ những nghỉ lễ của tôn giáo như một triết gia 
đương thời đã khẳng định. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY Ti 


Khi bàn về dao đức, ông cho rằng cuộc sống, hành vi, số 
phận của mỗi con người cụ thể là đối tượng nghiên cứu của 
đạo đức. Và ông chủ yếu dùng cách ngôn để trình bày quan 
niệm đạo đức. 


Chẳng hạn về lối sống: “Sống tói, thiếu trí tuệ, sóng 
không điều độ và sống không lỗi lầm, có nghĩa là sống không 
xấu, nhưng đó là chết dần”; “người muốn có tỉnh thần sàng 
khoái không nên gánh vác nhiều công việc cả trong đời sống 
riêng tư, lẫn trong đời sống xã hội, và dù có làm gì thì cũng 
không nên cố gắng quá sức và quá bản tính của mình”; “nhận 
biết một người trung thực và nhận biết người không trung 
thực không những căn cứ vào việc làm của họ mà còn phải 
căn cứ vào ý muốn của họ”; “nuốn quá nhiều là giống như trẻ 
con chứ không phải người lớn”. 


Về hạnh phúc và niềm vui: “Hạnh phúc đó là tinh thần 
thoải mái, khỏe khoắn, sung túc, hài hòa, cân đối và không 
giân dữ”. “Thái độ ôn hòa làm tăng niêm vui của cuộc sống và 
làm cho nỗi vui mừng trà nên lớn hơn”; “người khôn ngoan là 
người không buồn râu về cái không có, mà vui mừng với cái 


An 


co. 


Tóm lại, chủ nghĩa duy vật cua Démocrite mặc dù chua 
thoát khỏi tính chất thô sơ, máy móc, siêu hình nhưng so với 
các nhà triết học duy vật đương thời thì đã là một bước tiến bộ 
thực sự về chất, “là giá trị tinh thần duy vật cao nhất của thời 
cổ đại”. Quan niệm của chủ nghĩa duy vật trước triết học 
Mác-Lénin về vật chất, thực chất chỉ là sự tiếp tuc quan niệm 


78 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


của Démocrite, cho dù có được bó sung dưới sự yếm trợ của 
các thành tựu khoa học cận đại. 


7.8. NHỮNG NHÀ SOPHISTE! 


Xóphisto theo nguyên nghĩa tiếng Hi Lạp là nhà thông 
thái, người thông thao. Từ giữa thé ky thứ V TCN, Sophiste 
trở thành tên gọi của những học giả chủ yếu quan tâm đến 
nghệ thuật diễn thuyết, nghệ thuật tranh luận, nghệ thuật 
chứng minh... Vì vậy Sophiste xét ở góc độ triết học, họ là 
những nhà triết học đặc biệt, không còn nguyên nghĩa của 
khái niệm này nữa. 

Đây là thời ky phón thịnh của nén dân chủ, cà xã hội 
quan tâm đến phát triển văn hóa và giáo dục. Việc giáo dục 
gắn chặt với khuôn khổ gia đình đã trò nên cực kỳ bé nhỏ 
trước đòi hói của thực tiễn. Các nhà Sophiste không chỉ nhận 
thấy điều đó mà đã đóng vai trò tiên phong làm cho ngành 
giáo dục có tính đa ngành, đa diện. Trước hết là trong vai trò 
người thầy giáo, họ là những người có thể đảm nhiệm nhiều 
môn đạy như số học, hình học, âm nhạc, thiên văn, kỹ thuật, 
vật lý, đạo duc... với những tên tuổi tiêu biểu như: Hippias 
(Hippia), Abtiphon (Ăngtiphông), Prodicos (Pródicó); vì vậy 
người đương thời gọi họ là những nhà giáo bách khoa. Đến 
cuối thé kỷ thứ V nổi lên một thực tế trong ngành luật và toa 


1. Sophiste (Xôphistơ) ở nước ta thường được dịch là nguy biện, chúng tôi giữ 
nguyên không dịch. Vì nguy biện thường được hiểu theo nghĩa tiêu cực, 
nhung Sophiste chưa hàn như thế, bên cạnh đó còn có những nhân tố hợp 
lý, tích cực. 


LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 79 


án 1а dé chién tháng duoc trong các cuóc tranh luận, để chi 
phối được các quan tòa thì chỉ có cách là thuyết phục. Platon 
viết: “Ở tòa án người ta chẳng biết düng sai gì cả, bởi vậy điều 
quan trọng nhất là phải biết thuyết phục”, Thực tế này đã 
thúc đẩy sự ra đời của môn nghệ thuật hùng biện và người 
bạn đồng hành của nó là môn tu từ học. Chính ở trong những 
bộ môn mới này, các nhà Sophiste đã cống hiến những giá trị 
quan trọng cho tu duy lógic đưa ra những qui tắc sử dụng 
ngôn từ để đạt hiệu quả nhất, vạch rö tính linh hoạt và uyển 
chuyển của sử dung tri thức trong tranh luận. 


Tu từ học lên ngôi trở thành môn hoc danh giá, những 
người dạy tu từ học được gọi là đệ nhất học giả, ở đâu họ cùng 
được chào đón bằng những lời ca tụng có cánh. Sophiste viết; 
“Ngôn từ chẳng những giải thoát chúng ta khỏi сиде sống 
động vật mà còn giúp chúng ta xây dựng thành phố, thiết 
dinh được pháp luật, sáng tao nén nghệ thuật, mành lực của 
nó được thể hiện ở chỗ không có nó thì không có cái gì có thể 
sinh ra từ lý tính, Ngôn từ là vị lãnh tụ của mọi việc làm và 
của mọi suy nghi”. Sophiste cũng khẳng định: “Lời nói là sức 
mạnh vĩ đại, nó làm nên những công việc tuyệt vời. Khi mà 
không biết nói, chúng ta chỉ là một thực tón tồn tại bé nhà và 
hoàn toàn chẳng có giá trị gì hết”. Vì được đánh giá cao, nên 
những nhà Sophiste được hậu đãi về mát tiền bạc. Họ là 
những người đầu tiên kiếm sống bằng nghề dạy học. 


Về mặt triết học, các nhà Sophiste đã có quan niệm mới 
về đối tượng của triết học. Đối tượng của triết học không chỉ 
gói gọn trong giới tự nhiên nhu trước đây mà bao gồm con 


80 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


người và xã hội của con người. Ho nghiên cứu, tiếp cán con 
người trên cơ sở kế thừa quan niệm của người cổ đại. Họ là 
những người khai sinh ra tư tưởng học đi đôi với hành. Công 
việc của con người là phải vận dụng được những điều đã học 
vào trong đời sống chứ không phải là để chiêm nghiệm cái gì 
sắp xây ra. 


Bên cạnh đó, những nhà Sophiste cũng đặc biệt quan 
tâm đến lý luận nhận thức. Trong lý luận nhận thức vai tro 
của chủ thể đã được khẳng định: con người cá thể là chủ thể 
của nhận thức. Mặc dù coi trọng tri thức nhưng những nhà 
Sophiste lại phủ nhận khả năng nhận thức thế giới của con 
người và theo chủ nghĩa tương đối. 


Đánh giá vé vai trò của những nhà Sophiste có nhiều 
cách nhìn nhận khác nhau. Nhiều người đã cho rằng họ là đại 
diện cho sự khai sáng của Hi Lap cổ đại nhưng cũng không ít 
người chỉ trích họ chỉ là những Кё có tài thay đen đổi trắng, 
đánh tráo khái niệm. Ngay ở thời kỳ cổ đại, những nhà 
Sophiste đã nhận được những lời phê bình phiến diện, cực kỳ 
gay gắt từ triết gia Platon. Tư tưởng của Platon đối với những 
người Sophiste dường như đã trở thành tư tưởng định hướng, 
ghi dấu ấn khó phai mờ cho những người sau nghiên cứu về 
họ, kể cả ở thời kỳ cận đại và hiện đại. Ph.Kh. Kexidi đã phải 
than rằng: “Các nhà Sophiste đã và đang phải chịu sự ô danh 
của những kê xuyên tac triết học, cũng những kẻ chống lai tri 
thức đúng đắn”. Ph.Kh. Kexidi muốn ám chỉ rằng không được 
đồng nhất Sophiste với thuật ngữ ngụy biện, nhất là ngụy 
biện của thế giới hiện đại. Nhưng ông cũng lưu ý rằng phải 


LICH SÚ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 81 


đứng trên những nguyên tắc của phép biện chứng khi đánh 
giá về các nhà Sophiste, vì từ nửa đầu thế ky IV TCN, phần 
lớn họ đã biến triết học thành trò chơi khái niệm, gieo rắc 
hoài nghi để chống lại tri thức chân chính. 

Sau đây là một số nhà Sophiste tiêu biểu. 


ПІ.8.1. PROTAGORAS (481 - 411 TCN) 


“Con người là thước do của moi vật, tồn tại vi chúng tòn 
tại, không tồn tại vì chúng không tôn tai". 


(Protagoras) 


Theo đánh giá của Hegel, Prótago là “Không chi là một 
thầy day hoc nhu các Sophiste khác mà còn là một nhà tu 
tưởng xác dáng và sâu sắc, một nhà triết hoc suy ngẫm vé các 
vấn dé đại cương cơ bản”. Ông sinh năm 480 TCN tai Abdere 
(Ápđe). Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh thợ sơn tràng 
Protagoras với nhà triết học nguyên tu luận Démocrite dà tạo 
nên bước ngoặt của cuộc đời Protagoras. Kinh ngạc trước trí 
tuệ của Protagoras, Démocrite đã khuyến khích ông theo học 
triết học và dưới sự che chở và giúp đỡ của Démocrite, chẳng 
bao lâu ông đã trở thành một Sophiste nổi tiếng được goi là 
Hiên nhân. 


Do xuất thân từ tầng lớp binh dân và quen lao động nên 
ông là triết gia đầu tiên ở Hi Lạp cổ đại biết kết hợp giữa hoạt 
động lý luận và thực tiễn. Năm 411, do những tư tưởng vô 
thần, ông bi toa án kết án tử hình, sau giám xuống lưu dày và 
bị chết đuối trên duong di tới Xisil. 


89 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Các tác phẩm chính của ông là: Về thần linh; Khoa hoc 
tranh luận; Về trật tự ban đầu của các vật; Về nhà nước; Về 
đức hạnh; Chân lý Cái thực tồn, Lới nói vĩ đại. 


Triết học của Protagoras được xây dựng trên nén tảng kế 
thừa quan niệm dòng chảy phổ biến của Héraclite. 


Nếu Héraclite cho rằng các sự vật giống như đòng sông 
không ngừng tuôn chảy, chúng tên tại trong biến đổi thì 
Protagoras khẳng định thêm không phải chỉ có sự vật biến 
đổi mà ngay cả chủ thể nhận thức cũng biến đổi. 


Mặc dù khẳng định: “Các nguyên nhân cơ bản của tất cả 
các hiện tượng đều ở trong vật chất” nhưng ông lại không 
quan tâm đến thuộc tính khách quan của vật chất, đến sự 
hiện điện của mọi khởi đầu mang tính bản nguyên của vật 
chất mà ông say sưa và bằng lòng với quan niệm: “Vật chất 
trôi chay". Xem đó như là một đối trọng với quan niệm của 
Héraclite “mọi cái đều trôi đi”. Ông viết: “Vật chất luôn luôn 
biến đổi, và khi biến đổi, thay thế cho những mất mát của nó 
sẽ xuất hiện những sự bổ sung không ngừng”. Như vậy “vật 
chất trôi đi” không giống như dòng sông sợ bị cạn nguồn mà 
sự trôi đi không gì khác hơn là sự vật này thay thế sự vật 
khác vì thế không có cái gì tồn tại tự nó mà mọi sự vật đầu có 
mỗi liên hệ chặt ché với nhau. “Không có cái gì là tự nó, tất cå 
luôn luôn hình thành trong mối liên hệ cái gì đó”, và trong 
quá trình trôi đi đó, do mỗi sự vật đều chứa trong nó mâu 
thuẫn nên chúng không ngừng tạo thành cái đối lập với nó. 


Về mặt nhận thức Protagoras đứng trên lập trường duy 
tâm. Ông phủ nhận vai trò của nhận thức lý tính, dé cao vai 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 83 


trò của cảm giác. Theo ông, cảm giác là nguồn gốc của moi su 
vật, “Cảm giác như thế nào thì sự vật tồn tại như thế ấy”. 


Từ giác độ duy tâm chủ quan Protagoras đã bác bỏ 
những thuộc tính khách quan vốn có của sự vật hiện tượng 
mà cho rằng chúng tôn tại như thế này hay thế khác là do các 
giác quan của chủ thể nhận thức quy định. “Cùng đón môt 
làn gió thổi, người cảm thấy mát, người cảm thấy lạnh, lại có 
người cảm thấy rét run lên. Do vậy trên thực tế không thể nói 
làn gió đó lạnh hay không”, vì thế cùng một sự vật có thể có 
nhiều cánh cảm nhận khác nhau, nên có những ý kiến khác 
nhau là bình thường. 


Tuy đã thừa nhận về sự hiện diện của những quan niệm 
đối lập trong tu duy “mỗi suy luận đều đúng với một suy luận 
đốt lập tương đối” nhưng Protagoras lại khai triển theo lôgic 
của chủ nghĩa tương đối và hiểu như hai cái tón tại tách biệt 
nhau. Ông cho rằng khi đánh giá về một sự vật mà có hai ý 
kiến trái ngược nhau tông quan niệm đó là đối lập) thì phải 
thừa nhận cả hai đều đúng: “mọi ý kiến đều chân thực”. Với 
ông chân lý khách quan đã chuyển thành chân lý chủ quan, 
chân lý phụ thuộc vào chủ thể nhận thức. Tư tường này sau 
được Berkeley tiếp nhận và phát triển trong học thuyết chân 
lý của ông ta. 


Khi cuốn Về thần linh của ông xuất hiện ở Athene 411 
TCN, đã gây nên làn sóng phản đối dữ dội vì những tư tưởng 
vô thần và bài tôn giáo được trình bày ở trong đó. Tất nhiên 
tác phẩm bị tòa án tuyên bố tiêu hủy, соп bản thân tác giả bị 
bỏ tù và bị kết án tử hình. Nhưng tiếc rằng, ngày nay chỉ còn 


84 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


lưu giữ duoc một đoạn duy nhất của tác phẩm này: “Về các 
thần linh thì không thể biết có các vị ấy hay không, các vị có 
hình dáng như thế nào. Nguyên nhân của vấn đề là ở chỗ tính 
không rõ ràng của vấn để được nêu ra và cuộc đời ngắn ngủi 
của con người”. Do vậy khó có thể đánh giá gì hơn ngoài 
những ý tưởng đã được ông nêu ra ở đoạn này. 


Protagoras là tác giả của luận điểm nổi tiếng: “Con người 
là thước đo của mọi vật, tổn tại vì chúng tón tại, không tổn tại 
vì chúng không tôn tại”. 


Luận điểm này có nhiều cách hiểu. Theo Platon, 
Protagoras thông qua luận điểm này không những chỉ muốn 
` nói con người là chủ thể đang trực quan các sự vật mà còn ám 
chỉ mối quan hệ giữa con người với các công việc của nó. Con 
người chỉ trở thành thước đo của vạn vật khi biết cải tạo các 
sự vật ở xung quanh mình và biết tạo ra các sự vật mới bằng 
bàn tay của mình. Để minh họa cho nhận xét này Platon đã 
dẫn ra là Protagoras thường hay khoe bàn tay khéo léo của 
minh có thể làm được mọi thứ. X.Empiric tán thành cách giải 
thích này. Ông nói rõ hơn thước đo là tiêu chuẩn, sự vật là 
công việc, là cái làm được. Luận điểm trên, theo ông, có thể 
được diễn đạt lại như sau: con người là tiêu chuẩn của mọi 
công việc. Từ luận điểm duy tâm chủ quan này, Protagoras 
đã phông đoán được mối quan hệ giữa con người và tự nhiên 


f. Các giáo trình triết học ở nước ta từ trước đến nay chỉ dẫn ngang: “Con người 
là thước đo của vạn vật, 


л Ai 
LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 85 


trong quá trinh sản xuất. Cố nhiên hiểu cách nào di nữa thi 
dày vẫn là luận điểm tán dương, dé cao con người. 


Một điều không thể bó qua, Protagoras là nhà Sophiste, 
một thầy giáo dạy môn tu từ học, dạy nghệ thuật tranh luận 
vì vậy giống như các nhà Sophiste khác ông cũng phải truyền 
day những thủ thuật mang tính tro chơi của trí tuệ (lúc đó 
được gọi như thế) cho học trò của mình nhưng chính trong 
quá trình đó ông lại phát hiện ra những qui tắc của ngữ pháp, 
hình thành cách phân loại danh từ, các kiểu hành văn... được 
xem như là những đóng góp có giá trị cho các lĩnh vực chuyên 
môn này. 


Dưới đây là một vài ví dụ về trò chơi của trí tuệ của 
Protagoras: 


- 5 là 2 + 3. Hai là số chăn, ba là số le. Hóa ra 5 vừa chán 
vừa lễ, 

- Động vật là cái có linh hồn. Động vật của tôi là cái tôi có 
quyền sử dụng theo ý của tôi. Do vậy, tôi có quyền sử dụng 
động vật của tôi theo ý của tôi. Thần linh của tôi được kế thừa 
từ cha tôi và là sở hữu của tôi. Thần linh có linh hôn, do vậy 
chúng là động vật. Có thể hành động với thần linh của tôi 
theo ý của tôi. 

- Con chó này có con, tức nó là bế. Đây là con chó của anh. 
Tức nó là bố anh. Anh đánh nó, tức là anh đánh bố anh. 


- Khi người ta dạy người nào đó, người dạy muốn học tro 
của mình trở nên thông thái và không còn ngu dốt. Tức là 
người dạy muốn học trò của mình không còn là người mà học 


86 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


tro dang là, trở thành người không phải là hoc tro. Do уду, 
người dạy muốn chuyển học tro từ tồn tại vào không tồn tại, 
tức là thủ tiêu học trò. 


11.8.2. GORGIAS (483 - 375 ten) 

“Những ai coi thường triết hoc chỉ nghiên cứu các khoa 
học chuyên ngành là giống như các vị hôn phu của Penelona'. 
Sau khi chiếm được nàng lai đắm đuối với lũ dày tớ gái của 
nàng”. 

(Gorgias) 

Goócgia là một Sophiste có danh tiếng. Ông theo học 
triết học tự nhiên với Empédocle, nhưng lại chịu ảnh huong 
khuynh hướng hoài nghi luận của Zénon. Goócgia là người 
uyên thâm trên nhiều lĩnh vực như vật lý học, quang học, tu 
từ học... 

Các tác phẩm chính là: Ca ngợi Eléna, Bàn về không tón 
tại hay là từ thiện. 

Với nhà Sophiste Gorgias nhiệm vụ quan trọng nhất của 
triết học không phái là nghiên cứu khám phá về thế giới xung 
quanh chúng ta mà chỉ là môi trường để thi thế khả năng 
biện luận của con người. 

Trong lịch sử có nhiều quan niệm về tôn tại: liên minh 
Pythagore cho rằng có tổn tại và có cả không tôn tại, trường 
phái Elée chỉ thừa nhận tổn tại phủ nhận không tên tại. 
Gorgias phủ nhận tất cả, để trở thành triết gia đối lập với tất 


7. Penelóna: biểu tượng của lòng chung thủy. 


TT v 
LICH SU' TRIÉT НОС PHUONG TÁY 87 


cà trong quan niệm về tôn tại. Ông tuyên bó: Chẳng có gi là 
tón tại cà (Rien n'existe). Ông lập luận bằng những già dinh 
sau: 


- Không tên tại là cái không có thực tón, tức là không thé 
tro thành cái thực tón mà tón tại và không tổn tại là các mặt 
đối lập nên nếu một bên dà là tón tại thì bên kia phải là 
không tôn tại. Nhưng dà có tồn tại thì không có không tôn tại. 

- Nếu tồn tại nằm 0 một vị trí nào đó thi vị trí nào đó là 
khác với tón tại và bao bọc tồn tại. Cái bao bọc bao gio cũng 
phải lớn hơn cái được bao boc, cái được bao bọc ở đây là tón tại 
mà tón tại lại được định nghĩa là cái vô han vậy thì phải có 
một cái lớn hơn cái vô hạn. Điều này là không thể có, vì vậy 
tôn tại vô hạn không nằm ở một vị trí nào cả. 

- Giả sử tồn tại, tồn tại trong chính nó, nhưng như thế là 
tôn tại chỉ là vật thể, tón tại đồng nhất với vật thé và không 
còn cái để phân biệt nữa. Vì vậy không thể xảy ra trường hợp 
này: I 

- Néu tón tai là mót thi tón tai hoàc phài gián doan, hoàc 
phài lién tuc. Néu tón tai là gián doan thi tón tai duoc phán 
chia thành các bó phận cấu thành. Nếu tổn tại là liên tục thi 
tồn tại phải được xem là một đại lượng hoặc là một vật thể. 
Nếu tồn tại là đại lượng thì lại vấp phải mâu thuẫn vì đại 
lượng là cái có thể phân chia được mà chúng ta lại già định 
dùng đại lượng dé chỉ cái không phân chia được, tức là một. 
Nếu tôn tại là vật thể thì lại càng mâu thuẫn, càng di xa khái 
niệm môt vì vật thể nào cũng có ba chiều và do vậy không thé 
là đơn vị. 


88 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Từ bón lập luận này, Gorgias đi đến kết luận không có 
tón tại và cũng không có cả không tón tại. Tất cả là chẳng có 
gì tần tại cả. 


Nhận thức luận của Gorgias được xây dựng trên nguyên 
tác “Tư duy không cần có đối tượng, không cần có tổn tai, {бп 
tại không được sử dụng và không được nhận thức”. 


Bởi vậy, quan niệm về nhận thức của ông hoàn toàn đối 
lập với quan niệm của Parménide. Nếu như Parménide 
khẳng định tư duy và đối tượng của tư duy là không thể chia 
cắt “mọi tư duy bao giờ cũng là tư duy về tón tại” thi Gorgias 
cho rằng người ta có thể tư duy mà không cần đến tôn tại bới 
vì tư duy của chúng ta có thể tư duy về những cái không thể 
nào có trên thực tế". Cực đoan hơn nữa, ông quả quyết “cho 
rằng thám chí có tồn tại thì cũng không thể nhận thức duoc 
tồn tai vì vậy coi như tôn tai là không có". Rõ rang, Gorgias đã 
đứng ở lập trường duy tâm chủ quan để giải quyết lý luận 
nhận thức. Lập trương duy tâm chủ quan càng được minh 
hoa rõ hon khi ông viết: "Tón tại phụ thuộc vào việc chúng ta 
có thể tư duy, hay là vào việc tư duy về nguyên tắc là mâu 
thuẫn". 


Nếu như tư duy không cần đối tượng là nguyên tắc mở 
đầu thì “mọi ý kiến đều là sai lầm” có thể được xem là nguyên 
tắc thứ hai, nguyên tắc cố định lý luận nhận thức của 
Gorgias. Bản chất của nguyên tắc này là nhận thức là cái 
không thể biểu đạt. Bản chất này được quí nạp từ ba hiện 
tượng sau: 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 89 


Thứ nhất, mỗi sự vật chỉ được diễn đạt bằng một từ vi 
vậy không thể bao chứa hết nội dung của sự vật. 


Thi hai, cùng một sự vật nhưng ở những thời điểm khác 
nhau thì có những nhận thức khác nhau. 


Thứ ba, cùng một thời điểm, cùng một sự vật, nhưng mỗi 
chủ thể sẽ có những cảm nhận khác nhau. 


Bởi vậy mọi biểu đạt chỉ là biểu đạt cái sai lầm. 


Là một nhà Sophiste nên ông đánh giá rất cao sức mạnh 
của ngôn ngữ. “Lời nói có sức mạnh tác động đến trạng thái 
tâm hồn giống như thành phần thuốc tác động đến cơ thể. 
Giống nhu các loại thuốc khác nhau tống khứ những thứ dich 
khác nhau ra khói cơ thể, một số diệt bệnh tật, một số khác 
diét sự sống, thì lời nói cũng vậy: một số cho người nghe buồn, 
số khác an ủi, số thứ ba là sợ hãi, số thứ tư khơi dậy long düng 
cảm, số thứ năm làm cho tâm hồn trở nên độc địa”; của 
phương pháp thuyết phục, của nghệ thuật hùng biện. “Nghệ 
thuật thuyết phục con người cao hơn nhiều mọi thứ nghệ 
thuật khác, vì nó làm cho mọi người trở thành nô lệ của mình 
một cách tự nguyện, chứ không phải bằng cưỡng bức”. 


Tóm lại, so với Protagoras tư tường của Gorgias đã thấm 
đẫm sắc thái tiêu cực của từ Sophiste là ngụy biện thuần túy. 
Trong tư duy của ông, triết học chỉ là sân chơi của những trò 
chơi trí tuệ. Tuy vậy, vẫn phải thừa nhận rằng, dù có là dối 
{га đi chăng nữa thì đó vẫn là sự đối {га của thông minh vì ke 
mắc lừa thì vẫn ít thông minh hơn kê đã lừa được nó. 


HI.9. SOCRATE VÀ TRƯỜNG PHÁI SOCRATE 


90 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


III.9.1 SOCRATE (469 - 399 TCN) 
“Trở nén tháp kém hơn bán thân minh không phái là cái gi 
khác hon ngoài sự ngu dót, trở nên cao cá hon bản thân minh 
không phải cái gì khác ngoài sự thông thái”. 


(Socrate) 


Xôcrát xuất thân trong một gia dinh cha làm nghề đèo 
đá, mẹ làm bà đỡ, cả cuộc đời sống trong nghèo túng, toàn bộ 
tài sản của ông không đủ mua một nô lệ tốt (khoảng 5 mina). 


Socrate có một hình thức không được bình thường, quen 
di chân đất, ăn mặc ténh toàng, nhưng lại là người có trí nhớ 
tuyệt vời (ông là người phản đối chữ viết vì theo Socrate chữ 
viết làm cho con người y lại không chịu tu duy) và sức khỏe vô 
song. 


Năm 399 TCN, toàn án Athene đã khẳng định ông là 
người có chủ trương thay tôn giáo hiện thời bằng một thứ tôn 
giáo mới làm giảm uy lực của Nhà nước, hu hong đổi bại giới 
thanh niên. Bằng tội danh này, ông đã bị kết án tử hình với số 
phiếu áp дао của hội đồng nghị án 200/220. Lời nói cuối cùng 
của ông ở phiên toa là: “Đã tới lúc chúng ta phải rời khỏi đây. 
Tôi thì để chết, còn các anh thì để sống, điều nào tốt hơn, 
không ai biết cả, ngoài Thượng để”. 


Ông là triết gia nhưng lại không viết một tác phẩm nào. 
Socrate thường trình bày các quan điểm của mình bằng lời 
nói dưới hình thức hội thoại, hay tranh luân. Vì vậy những gì 
chúng ta biết về Socrate chủ yếu qua ghi chép và bình luận 
của các học trò của ông, tiêu biểu là Platon, Xénophone 
(Xénóphón) và Aristophane (Aristóphan). 


* 


LICH SU TRIÉT HOC PHUONG TÁY 91 


Việc lấy Socrate làm tiêu chí dé phân kỳ triết học Hi Lap 
và La MÃ cổ dai tự nó đã là thẩm định những giá tri của tư 
tưởng Socrate đối với sự phát triển của triết học trong lịch sử. 


Ở phương Tây, khi đánh giá về Socrate, người ta thường 
chung một nhận dinh Socrate là hiên thân của bước ré trong 
hành trình của triết học, đưa triết học từ trên đỉnh Olimpic 
cao chon von, từ chiêm ngưỡng sự huyền điệu của ánh trăng 
ngà, từ thôi thúc muốn biết mặt trời cháy bỏng từ đâu mà có, 
biển cả vì sao trưa xanh, chiều thẫm về với tâm tư trăn trở 
của đời sống con người, nơi соп người chân đạp đất, đầu đội 
trời để sống trong kiếp người của nó. 


Nhưng không phải ngay từ đầu ông đã nhận thấy điều 
ấy, thoi thanh niên ông cũng như bao nhà triết học khác say 
mê nghiên cứu về giới tự nhiên để rồi mới biết mình là ngộ 
nhận. Ông nói: “Lúc trẻ tuổi, tôi thực sự có khát vọng về một 
loại thông thái được gọi là nhận thức tự nhiên. Tôi coi một 
điều kỳ lạ và bất bình thường là hiểu biết nguyên nhân của 
mỗi hiện tượng - tại sao mọi cái sinh ra và tại sao lại chết, và 
tại sao lại tôn tại. Và tôi thường chuyển từ cuc này sang cực 
khác và trước hết đã tự đặt cho mình câu hỏi như: khi tuong 
tác, khi nào cái nóng cái lạnh tạo ra sự mục rữa và phải chăng 
các sinh thể sống hình thành khi đó? Chúng ta tư duy bằng 
cái gì, máu, không khí hay lửa? Tôi cũng suy nghĩ cả về sự 
phá hủy của mọi cái hiện tổn, về những biến đổi diễn ra ở trên 
trời và dưới đất. và tất cà để rút cuộc tự coi mình hoàn toàn 
không thích hợp với sự nghiên cứu này”. 


92 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Quan điểm này là không đồng nghĩa với việc loai bó nhu 
cầu nghiên cứu về tự nhiên, nghiên cứu những vấn đề ở bên 
ngoài liên quan đến đời sống của con người, mà Socrate chỉ 
muốn ám chỉ rằng các hiện tượng tự nhiên như thế này thế 
khác hay như nó đang diễn ra là do mục đích của tạo hóa qui 
định. Do vậy những khi tưởng rằng chúng ta nắm bắt được 
các hiện tượng tự nhiên, có thể điều chỉnh được tự nhiên thì 
đó chỉ là ảo tưởng. Bằng chứng là muốn có mưa có gió thì con 
người vẫn phải cầu xin các thần linh. 


Với tư cách là nhà mục đích luận mang nặng tính chất 
tôn giáo, ông khẳng định “mọi cái trên thế giới này đều do 
thần thánh sáng Lao ra để làm lợi cho con người. Mục đích của 
mát là dé nhìn, của tai là dé nghe, của mũi 1а để ngửi... 


Thần thánh cho ánh sáng để con người nhìn thấy mọi 
vật, cho ban đêm để nghỉ ngơi, cho ánh sáng của trăng sao để 
con người xác định thời gian, cho ruộng đất để con người cày 
cấy làm ra cái ăn. Mặt trời chỉ cách xa trái đất một khoảng 
cách nhất định để con người đủ sức chịu đựng cái nóng và cái 
lạnh của trời đất”. 


Con người với đời sống thực của nó là vấn đề then chốt 
của triết học Socrate. Đó là bước chuyển từ nguyên lý vũ trụ 
sang nguyên lý nhân sinh. “Con người hãy tự nhận thức lấy 
mình”. Câu nói được ghi 6 Đền Denphi ấy đã trở thành tuyên 
xưng của một quan niệm mới về triết học. Đánh giá về bước 
dich chuyển này Léon Brunschvicg đã viết: “Sáng kiến của 
Socrate là một lời hô hào chúng ta ý thức về chính minh và lời 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 93 


hô hào ấy tất nhiên sẽ đóng một con dấu trên điễn tiến của 
văn mình chúng ta mà từ này không thể xóa mờ được”. 

Bởi vậy Augustin đã có lý khi đánh giá con người và triết 
học của Socrate đã vượt qua cái nhìn cũ về đối tượng triết học, 
chuyển từ để tài vũ trụ sang tôn tại của con người, xây dựng 
đạo đức theo tỉnh thần của cái thiện và lý trí". 


Tư tưởng triết học của Socrate được trải rộng trên bốn 
luận đề trục. 


Thứ nhất, con người là đối tượng và đối tượng duy nhất 
của triết học. 


Thứ hai, cái làm nên sự tón tại của con người chính là ý 
thức vé sự tón tại của nó. Sự tón tại của con người bao gio 
cũng mang tính cộng đồng vì vậy dao đức là nền tàng của đời 
sống con người. 


Thứ ba, đạo đức không phải là cái tự có mà là kết quả sự 
tự ý thức và để tự ý thức thì phải có tri thức, vì vậy tri thức là 
cốt loi của đạo đức. 


Thứ tư là phương pháp tiếp cận chân lý. 


Nếu như các nhà Socrate khi đã hoàn toàn trở thành các 
nhà nguy biện, họ lấy tiên làm mục đích cứu cánh, day cho 
học trò những mánh lới để kiếm tiên thì Socrate lai day học 
trò của mình thành nhà triết học. Với ông triết học là con 
đường duy nhất làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên thanh 
cao xa lánh được những dục vọng, khoái cảm, khiếp sợ của 
cuộc đời. “Tôi chỉ làm một điều là đi lại và thuyết phục từng 
người cà tre lẫn già hãy quan tâm trước hết không phải đến 


94 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


thể xác và tiền bạc mà quan tâm đến tâm hôn dé nó trở nên 
tốt đẹp hơn”. Triết học không phải là ấn tín của thần linh mà 
triết học là bến bờ của tri thức. “Người ta không thể làm điều 
ác nếu người ta có tri thức chính xác về cái thiện”. Thiện, ác 
không phải là cái bẩm sinh. Sở dĩ con người biết cái gì là thiện 
vì nó không phải là cái ác. Ranh giới giữa thiện và ác được 
phân biệt bằng sự hiểu biết, do vậy thiện chính là tri thức. Tri 
thức là đạo đức. Về khía cạnh đời sống của con người hai cái 
này là một. “Không có gì mạnh hơn tri thức, nó làm tăng sự 
thỏa mãn và nhiều thứ khác ở mọi noi mọi lúc”. Nhờ có tri 
thức con người mới tự hiểu mình và khi đã hiểu mình “thì 
người đó biết cái gì lợi cho mình và hiểu rõ mình có thể làm gi 
và không thể làm gì. Làm cái gì mình biết người đó дар ứng 
nhu cầu của mình và sống hạnh phúc, không làm trái cái 
mình không biết, người đó không mắc phải sai lầm và tránh 
được những điều bất hạnh. Nhờ đó người này cũng có thể xác 
đình được giá trị của những người khác và khi sử dụng họ có 
thể thu được lợi ích và tránh khói những điều bất hanh". 


Cái ác hoành hành là do sự đốt nát, thiếu hiểu biết. 
Nhiều hành vi phạm tội hoàn toàn không có mục dích định 
sẵn mà do kém cõi về mặt trì thức xii giục. Tri thức trong 
quan niệm của Socrate có sức manh vạn nắng như sức mạnh 
của thần linh. Nhờ nó mà con người trở nên thánh thiện, 
thoát tục, đổi hướng về thế giới linh thiêng. Vì vậy việc phủ 
nhận xem thường vai tro của tri thức là không thể chấp nhận 
được cần phải loại trừ vì đó là sự cầm tù tri thức. Ông nói: 
“Phần lớn thiên hạ cho rằng tri thức không có sức mạnh và 
không thể hướng dẫn, chi dao; có lé vì vậy người ta chẳng hề 


YY qM Scr EE MF eR ЕРИ 
LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG TÀY 95 


bận tâm với nó. Mặc dù không hiếm khi đạt được tri thức, họ 
vẫn quả quyết rằng không phải tri thức hướng dẫn họ, mà là 
một cái gì đó khác như dục vọng, khoái cảm, tình yêu, sợ hãi, 
buôn râu. Họ nghi tri thức như một tên tù nhân, ai cũng 
muốn lôi kéo về phía mình”. 

Không chỉ đánh giá cao vai trò của tri thức mà Socrate là 
người đầu tiên doi hỏi phải nàng tri thức lên trinh độ khái 
niém. Nếu như các nhà ngụy biện linh hoạt trong cách đánh 
tráo khái niệm để đạt mục đích thay trắng đối đen của minh 
thi Socrate doi hoi nhận thức sự vật thi phải biết sự vật đó là 
8 và theo ông nám được khái niệm tức là nắm được bản chất 
của sự vật, 

Phương pháp tiếp cận chân lý của Socrate gồm có bốn 
bước. 

Thứ nhất là mía mai (Ironie) là thủ pháp phản biện đối 
thủ bằng hàng loạt câu hỏi có tính chất mỉa mai châm chích 
nhằm đồn đối thủ vào chỗ bí, sa vào mâu thuẫn thừa nhận sự 
non nớt của mình trong lập luận, để buộc phải công nhận 
chân lý. 

Thứ hai là đỡ đề (Maieutique) ám chỉ во sánh, sự ra đời 
của chân lý phụ thuộc vào vai trò của người dẫn đắt, như bà 
đỡ phải làm các thao tác cần thiết để giúp người mẹ sinh ra 
đứa con. 

Thứ ba là qui nap (Induction). Đây là hình thức khái 
quát để tìm ra cái phổ biến bằng cách đi từ phân tích, đối 
chiếu, so sánh những hành vi riêng lè để nắm bắt cái bản 
chất. Đó là sự tiếp nối của mỉa mai và đỡ де. 


ж 
96 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Thứ tư là xác dinh (Définition) hay con goi là định nghĩa, 
đây là bước cuối cùng của việc tiếp cán chân lý. Bản chất của 
nó là phân loại các hành vi, sự hiểu biết theo những chuẩn 
mực và quan hệ nhất định. 

Bốn bước này quan hệ chặt chẽ với nhau trên con đường 
di tìm kiếm tri thức chân thật, bản chất để giúp con người 
sống đúng với tư cách và phận sự của nó trong đời sống xã hội. 
Chúng cũng chính là những nguyên tắc cơ bản của biện 
chứng pháp Socrate. Chính Kratin cũng đồng ý như thế: 
“Chúng tôi gọi nhà biện chứng là người biết đặt ra câu hỏi và 
đưa ra câu {га lời”. 

Sau đây là một đoạn trích trong tranh luận giữa Socrate 
và Ethide về các công việc chính nghĩa và bất chính. 

Socrate: Có thể xem hành động chính nghĩa như hành 
động của người thợ thú công dược không? 


Éthide: Được 


Socrate: Nhưng những người thợ thủ công có thé cho moi 
người thấy được thành quả của họ, liệu những người chính 
nghĩa có thể như thế được không? 


Ethide: Có thê. 

Tiếp nhé, nếu nhu dày chúng ta uiết chữ C và ó kia viét 
chữ B. C là biểu tượng của công viéc chính nghĩa còn B là của 
công uiệc bất chính. 


Theo anh giữa người обі người có sự lừa dối không? 
Chắc chán là có. 


mn — 
LICH SU TRIÉT HOC PHUONG TÀY 97 


Socrate: Thế thì liệt kë nó vào dâu? 

Vào B (Bất chính) 

Socrate: Thế thì liệt bê cái gi vào C? 

Ethide: О nhỉ, ky quặc thật. 

Socrate: Này, tiếp tục! Nếu bây giờ chúng ta có chủ 
trương biến dán cư trong các thành phố của kë thù của chúng 
ta thành nô lệ uà phải Ша dối trong thời kỳ thực hiện chương 
trình thì sao. 

Éthide: Điều này là chính nghĩa nhưng chỉ đối véi bê thù 
của chúng ta thôi. 

Socrate: Rồi! Trước tình hình suy sup của binh lính, 
người chi huy thông báo cho họ những thông tin sai để lên 
dây cót tinh thân cho họ như quán tiếp viên dang đến gần. Và 
sự giả đối này anh liệt bê uào đâu? 

Éthide: Vào C (Chính nghĩa) 


Socrate: Còn nếu anh lừa dối con trai anh đang ốm để 
cháu chịu uống thuốc dưới dạng thúc ăn mà nó wa thích và 
nhờ sự lừa dối này cháu khỏi bệnh. Vậy liệt kê vào đâu, C hay 
В? 


Éthide: Thôi đủ rôi, tôi không đủ sức tranh luận uới anh 
nửa, anh muốn gi thì mặc xác anh. 

Socrate: Này anh bạn yêu quí của tôi ơi, anh không đủ 
sức tranh luận uới chân lý, còn tranh luận uới Socrate: chỉ là 
chuyện nhó. 


 ——yO-- a 
98 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DUNG 


Nhận xét về phương pháp của Socrate:, Hegel viết: “Ở 
Socrate: nguyên lý triết học trùng với chính phương pháp của 
ông”. Theo sự giải thích của nhiều học giả, biện chứng của 
Socrate: là biện chứng của định nghĩa khái niệm nhưng vì 
đồng nhất tri thức với đạo đức nên lôgic trong phép biện 
chứng của ông thực chất chỉ là tu từ học được quán triệt và 
vận dụng vào đạo đức học. 


Nhìn xa hơn nữa, phương pháp của Socrate: phải được 
xem như là sự kế thừa tư tưởng biện chứng duy tâm của 
trường phái Elée cụ thể ở đây là Zénon, và tư tưởng của 
những nhà Sophiste già được rút tỉa ra từ những cuộc luận 
chiến đầy gay cấn. Vì vậy đương thời gọi là biện chứng pháp 
phủ định với cốt lõi là làm sáng tô vai trò của mâu thuẫn 
trong định nghĩa, trong xác dinh bàn chất của đối tượng. Biện 
chứng pháp ấy không gì khác hơn là học thuyết về cái chung. 
Aristote cũng khẳng định như vậy trong Siêu hình học. 
“Công bằng mà nói có thể xem hai su việc này là của Socrate: - 
lập luận kiểu qui nạp và kiến thiết các khái niệm chung”. 


Socrate: là nhà triết học duy tâm theo khuynh hướng 
duy tâm khách quan. Khái niệm của ông tổn tại độc lập với 
các sự vật hiện tượng như là sự biểu hiện của một lý tính 
khách quan nào đó (quan niệm này của ông về sau được 
Platon kế thừa và phát triển thành học thuyết ý niệm trong 
triết học của Platon). Chẳng hạn, theo ông, cái đẹp (khái 
niệm) có trước các sự vật cụ thể, nhờ nó mà các sự vật đơn 
nhất có ý nghĩa đẹp. Chủ nghĩa duy tâm ở Socrate: không 
thuần lý mà pha tạp, hòa quyện với mục đích luận. 


——————————_— 
LICH SU TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 99 


Hr.9.2 CÁC TRƯỜNG PHÁI SOCRATE 


Đây là những trường phái triết học chịu ảnh hưởng tu 
tưởng triết học của Socrate: được thành lập sau khi ông mất. 
Các trường phái này tón tại và hoạt động trong suốt thế kỷ IV 
ТСМ với những luận chiến liên miên với Platon và Aristote. 
Sự ảnh hưởng của các trường phái này đối với hậu duệ không 
lớn lắm, chủ yếu được biểu hiện trong chủ nghĩa hoài nghỉ và 
chủ nghĩa khắc kỷ". 

* PHÁI MÉGARE 

Nếu nhu sự xuất hiện của Socrate là dấu hiệu thay đổi 
trong quan niệm về đối tượng của triết học thì sự xuất hiện 
của phái Mêga như là dấu chấm hết thời kỳ cực thịnh của 
triết học Hi Lap cổ dai để chuyển sang thời kỳ Hi Lạp hóa. 


Euclide là một trong những người sáng lập ra phái này. 
Điểm chung giữa các thành viên của phái là họ xuất thân từ 
tầng lớp thượng lưu, nhàm chán đời sống vật chất, muốn 
quay lựng lại với cuộc đời để được đắm mình vào thế giới nội 
tâm cá nhân. 

Mang danh là trường phái nhỏ của Socrate: (Écoles des 
petits Socratiques) nhưng Mégare lại kế thừa hết sức sàng 
lọc những luận đề triết học của Socrate. 

Xuất phát điểm triết học của họ là cái thiện bất biến và 
duy nhất. 

Hai đóng góp quan trọng của Socrate vào lịch sử tư duy 
triết học là phép qui nạp và học thuyết về cái chung (khái 
niệm) đã bi phái này gat bó. Euclide cho rằng so sánh những 


100 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


cái nhu nhau là nhằm nhí, con so sánh những cái khác nhau 
là không thể, khái niệm chẳng qua chỉ là những ký hiệu ngôn 
từ. Tuy vậy phái Mégare lại áp dụng triệt để những qưi tắc 
trong tranh luận kiểu Socrate vào việc hình thành những 
nghịch lý và nguy biện của mình. 


Theo quan niệm của phái Megare tranh luận là một 
nghệ thuật của trí tuệ và muốn đảm bảo thắng lợi thì bao giờ 
cùng phải dành thế chủ động vì vậy đặt câu hôi trong tranh 
luận được xem như là khâu đột phá mở đầu quan trọng nhất. 


Về nguyên tắc, người đặt câu hói phải khéo léo đưa ra 
những câu hói buộc người tranh luận chỉ có thể trả lời có hoặc 
không một cách ngắn gọn và lái những câu trả lời đó theo 
hướng mâu thuẫn, đối lập với nội dung mà người đặt câu hôi 
đưa ra. 


Công việc tiếp theo của người hỏi là phải liên tục dùng 
những câu hói nhỏ để chỉ rõ cho người tranh luận thấy những 
mâu thuẫn trong cách hiểu, cách lập luận của mình mà lựa 
chọn một phương án hợp lý. Tức là thừa nhận sai lầm của anh 
ta và công nhận sự đúng đắn của ý kiến đối lập. 


Nhu vậy phái Mégare đã kết hợp chát ché hình thức 
chứng minh phản chứng và thuật nguy biện trong tranh 
luận. Nhung khách quan mà dánh giá các ngụy biện của ho 
được xây dựng không phải để làm rối trí người đối thoại như 
truyền thống của ngụy biện mà ở đó đã ẩn chứa nhiều mầm 
mống của tư tưởng biện chứng như: tư tưởng về lượng đổi 
chất đổi; quan niệm về các mặt đối lập; chân lý - giả dối; khả 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 101 


năng - hiện thực; vận động - ding im; cái chung - cái riéng; và 
mối quan hé giữa lý tính và cảm tính. 


Sau đây là một vài ngụy biện tiêu biểu: 
Người nói dối: Nếu người nói dối nói rằng hắn nói dối thì 
tức là hắn vừa nói đối vừa nói thật. Vì nếu trong trường hợp 


trên hắn nóithát thì hắn là người nói dối và hắn nói đối thì 
hắn không phải là người nói dối. 


Hat và đống hạt” 


Một hạt không làm thành một đống hạt; thêm một hạt 
nữa không thành một đống; vậy làm thế nào có được môt 
đống hạt nếu mỗi lần chỉ thêm một hạt mà không hạt nào làm 
thành một đống cả. 


Kë có sừng. Cái gi anh chưa mất thì anh có. Anh chưa bị 
mát sừng, vậy anh có sừng. 


* PHÁI CYNIQUE 


Phái Xiních còn được goi là phái khuyển nho do 
Antisphene? (444 - 366 TCN) sáng lập. Người kế tuc xuất sắc 
là Diogene de Sinope (400 - 13.6.323 TCN). 


Antisthene thuong tó chitc các cuộc đàm thoại ở trường 
Kynosarges mà Kynosarges theo tiếng Hi Lạp có nghĩa là chó 
trắng. Bản thân ô ông cũng tự nhận mình là chó lai và Diogene 


1. Có nhiều di bán như ngụy biện đống rác, Giọt nước. 
2. Nhiều sách viết là Antisthéne, 


а 
102 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


cüng váy, tu xung là con chó Diogene. Người đương thời goi 
trường phái này là Cynique (vô liém sí). 

Tu tưởng chung của phái này là lấy việc chống triết hoc 
của Platon làm mục đích, trong đó cự tuyệt tuyệt đối về sự tồn 
tại của cái chung, của khái niệm. Theo họ đó chỉ là những 
danh từ trống rỗng, không thể cảm nhận được bằng giác 
quan. Họ khẳng định chỉ có cái đơn nhất, cái cụ thể là tón tai. 
Phái Cynique đã tuyệt đối hóa cái riêng. Antisthene viết: 
“Không có cả loài lẫn giống: tôi nhìn thấy con người, còn tính 
người thì tôi không nhìn thấy, tôi nhìn thấy con ngựa, chứ 
tính ngựa thì không, do vậy khái niệm chung hoàn toàn 
khóng tón tai". 


Trước cảnh đời б troc giành giật nhau để sống, trường 
phái Cynique đã tuyên truyền một lối sống Apatia’. Đó là 
sống dửng dưng, bình thản trước tiền tài, danh vong, hôn 
nhân... để trở về với lối sống hoang sơ chỉ được thỏa màn 
những nhu cầu thiết yếu tối thiểu nhất. 


Bản thân Antisphène sống hết sức kham khổ, mặc 
những bộ quần áo sơ sài nhất (quần áo dành cho nô lệ và 
những người lao động nghèo tự do), uống nước 1а hứng bằng 
tay, ngủ không cần giường, mùa đông lấy lá rừng làm chăn, 
mùa hè lấy sông hồ cám thú làm bạn. Con Diogene thì chỉ 
sống trong một cái chung giống như một tiểu khuyển, với 


1. Apathie (P); Apathy (A), từ nghĩa của Apatia (Hi Lạp phiên âm; dũng dung. 


с ег» зт == 
LICH SỨ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 103 


những thức án đơn giản nhất nhung lại cảm thấy “hạnh phúc 
hon mọi vua chúa trong trần gian:. 


So với phái Megare thì phái Cynique có ảnh hưởng sâu 
rộng hơn trong đời sống xã hội vì nó đáp ứng được tâm lý của 
những người nghèo, bằng lòng với đời sống hiện tại của họ. Vì 
vậy khi Diogène mất, ông được dựng tượng ở nhiều nơi và 
trên một bức tường đồng ở thành phố Sinope quê hương ông 
đã được tạc dòng chữ: 

“Thời gian bào mon cả dá lẫn đồng, những lời nói của 
Diogène sẽ sống mãi. 

Và lại ông đã day chúng ta biết bằng lòng với hạnh phúc 
nhỏ bé và đã vạch ra con đường đến với hạnh phúc". 


Nhưng lối sống Apatia cũng có mặt trái của nó là thủ tiêu 
tỉnh thần đấu tranh, khuyên con người quay lưng lại với đời 
sống xã hội, làm cho các hoạt động thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, 
văn minh của nhân loại trở nên vô nghĩa. 


Ngay ở đương thời các quan niệm sống của phái Cynique 
đã vấp phải sự chỉ trích lên án gay gắt của một bộ phận cư 
dân. Người ta gọi họ là những cuồng sĩ”, những Кё dót đuốc đi 
giữa ban ngày. 


Lối sống của trường phái Cynique vào những thập niên 
giữa thế kỷ XX được khơi dậy ở phương Tây. Người ta gọi nó 
với cái tên là chủ nghĩa lãng mạn biến đạng. 


1. Khi Diogène đốt диде di giữa ban ngày, với dáng điệu ưu tư, người ta hồi ông 
làm gì vậy. Ông trả lời: Tôi di tim con người, chứ không phải tìm kẻ đê tiện. 


REGEL ааа. 
104 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


* PHÁI CYRENE: 


Nếu nhu phái Cyrene tuyên truyền cho lối sóng Apatia 
thi phái Cyrene lại chủ trương sóng theo tinh thần Hệđônê”, 
Dó là lối sống dám mình trong khoái lạc, ngập ứ trong nhục 
dục. Theo tôn chỉ “khoái lạc là phúc lợi cao nhất của con 


э?” 


nguoi". 


Khai sinh ra phái này là Aristippe (435 - 360 TCN). Óng 
có biệt danh là Aristippe trẻ. Theo đánh giá của người duong 
thời thì “ông có một lối sống thượng lưu, đi chu đu nhiều sống 
trong thế giới ёо lå và đầy phụ nữ, ăn mặc dep và yêu thích sự 


xa xi", 


Điểm độc đáo của phái này là quan niệm vé cảm giác. 
Theo Aristippe, cảm giác không phải là phần ánh các sự vật ở 
bên ngoài mà là hướng đến các trạng thái tâm lý như buồn 
vui, giận hờn của con người, nhờ vậy mà nó có thể thiết lập 
được những chuẩn mực quan hệ giữa người với người trong 
đời sống hàng ngày. Lênin đã chỉ ra bản chất của quan niệm 
này là: “Lån lộn cảm giác coi như là nguyên tắc của lý luận 
nhận thức với cảm giác coi như là những nguyên tắc luân lý 
học”. 


Tinh thần Hêđônê trở thành nền tảng dao đức của phái 
Cyrène. Người có đạo đức là người biết tận hưởng khoái lạc ở 
đời. Nhờ khoái lạc mà chúng ta giảm thiểu được đau khó, vi 


1. Hêđônê - khoái lạc. 
2. М1, Lénin. Toàn tập. NXB Tiến bộ, M.1981, T.29, tr.297. 


ARV TT ———— 
LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 105 


* PHÁI CYRÈNE: 


Nếu như phái Cyrene tuyên truyền cho lối sống Арайа 
thi phái Cyrene lai chü truong sóng theo tinh thán Hêđônê”. 
Đó là lối sống đắm mình trong khoái lạc, ngập ứ trong nhục 
dục. Theo tôn chỉ “khoái lạc là phúc lợi cao nhất của con 
người”. 

Khai sinh ra phái này là Aristippe (435 - 360 TCN). Ông 
có biệt danh là Aristippe` tre. Theo đánh giá của người duong 
thời thì “ông có một lối sống thượng lưu, đi chu du nhiều sống 
trong thế giới ёо lå và đầy phu nữ, ăn mặc đẹp và yêu thích sự 
xa xr. 


Điểm độc đáo của phái này là quan niệm về cảm giác. 
Theo Aristippe, cảm giác không phải là phân ánh các sự vật ỡ 
bên ngoài mà là hướng đến các trạng thái tâm lý như buồn 
vui, giận hờn của con người, nhờ vậy mà nó có thể thiết lập 
được những chuẩn mực quan hệ giữa người với người trong 
đời sống hàng ngày. Lênin đã chỉ ra bản chất của quan niệm 
này là: “Lẫn lộn cảm giác coi như là nguyên tắc của lý luận 
nhận thức với cảm giác coi như là những nguyên tắc luân lý 
học”. 

Tinh thần Hédóné trở thành nền tàng dao đức của phái 
Cyrene. Người có dao đức là người biết tận huong khoái lạc ở 
đời. Nhờ khoái lạc mà chúng ta giảm thiểu được đau khó, vì 


1. Hédóné - khoái lạc. 
2. V.I. Lênin. Toàn tập. NXB Tiến bó, M.1981, T.29, tr.297. 


=“............ p 
ИСН SỨ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 105 


vậy khoái lạc là điều thiện, dau khổ là điều ác. Kẻ nào khinh 
chê khoái lạc là kẻ đang sầu muộn ứa tàn. Sống trước hết là 
nhập cuộc, lăn xả và tận hưởng. Tri thức chỉ là những hiểu 
biết ngớ ngẩn, là đồ trang sức giả tạo nếu nó không làm cho 
cuộc sống trở nên hữu dụng, ấn tượng và khoan khoái. Trong 
khoái lạc, con người tìm thấy tự do. Khoái lạc là ngút ngàn, 
tận cùng, không bờ bến. 

Nhưng đó là đối với người bình thường, còn đối với triết 
gia phải biết xuất hiện và ra di đúng lúc, đắm đuối với moi lạc 
thú nhưng cũng sẵn sàng khước từ chúng, để không trở 
thành nô lệ của chúng. Vì “Để phân biệt kê thông thái với Ке 
ngu xuẩn hãy để cho họ đứng tông ngóng trước những người 
không biết ho, và khi đó bạn sẽ biết” và “së phận tốt nhất 
không phải là ờ chỗ kiểm chế khoái cảm, mà là ở chỗ chế ngự 
chúng, không lệ thuộc vào chúng”. 

Có thể xem Théodore (Tê-ô-đo) là đại biểu cuối cùng của 
phái Cyrène, ông là tác giả của cuốn Bàn về các vị thần, vì 
những tư tưởng vô thần trong tác phẩm này mà ông bị truy 
bức, phải chạy trốn khói Athene. Những năm tháng cuối đời 
của ông vẫn còn là điều bí mật cho đến tận bây giờ. 


Ш.О.РГАТОМ! (7.11427 - 7.11.347 ten) 
"Loài người sẽ không tránh khỏi cái ác Cho lới khi các 
nhà triết học chân chính và biết tư duy đúng đắn chưa giủ 


7. Platon là phiên ám theo tiếng Hi Lap, tiếng Anh, tiếng Đức cũng viết nhu váy. 
Từ trước đến nay ở Việt Nam chủ yếu là phiên âm theo tiếng Pháp Platon. 


Dre FW TTV 
106 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


duoc các chức trách nhà nước hoặc các nhà cằm quyền chưa 
trở thành các nhà triết học chân chính”. 
(Platon) 


Đánh giá vé Plato, nhà triết hoc lừng danh người Đức, 
Hegel viết: “Nếu ai đạt được danh hiệu là người thầy của 
nhân loại thì người đó là Plato”. 

Plato tên thật là Aristocles nhưng vì ông có vầng trán 
rộng, thân thể cường tráng nên các thầy giáo ở trường 
Palaestra gọi ông là Platon. Plato theo tiếng Hi Lạp là cao 
rộng, hùng tráng. Ông xuất thân trong một gia đình danh 
giá. Cha là Ariston thuộc quốc vương Codre. Mẹ là Párictione 
thuộc dòng họ của nhà lập pháp Solon, một trong bảy nhà 
hiển triết của Hi Lạp. 


Người thầy đầu tiên của Plato là nhà triết học không 
mấy danh tiếng Cratile. Ông theo học Socrate khi đã ngoài 
hai mươi tuổi. Việc Plato theo hoc Socrate dà được thêu dét 
như là một điểm báo trước trong Giấc mộng con thiên nga 
“Đêm qua ta nằm mơ thấy một con thiên nga bé bong bay tới, 
đậu trên đầu gối. Con thiên nga này hãy còn non nót, lông 
cánh còn chưa mọc đủ. Nhưng sau khi đậu xuống đầu gối ta, 
lông mọc rất nhanh, cánh trải dài cứng cáp. Sau đó thiên nga 
vỗ cánh tung bay, trời cao lồng lộng, tiếng hót của nó từ tầng 
máy vọng lại trong vắt du dương... Hôm пау các người tới đây, 
giấc mơ của ta quả là linh ứng. Con thiên nga ấy chính là 


Sau khi Socrate bị tử hình (399 ТОМ), Plato đến sống với 
Euclide ở Mégare, giữ liên hệ chặt chẽ với phái Pythagore dé 


LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG TÀY 107 


chống lai phe chủ nô dán chủ. Ông cùng với Dion tìm cách gây 
ảnh hưởng với quốc vương chuyên ché Denys I, làm cho 
Denys tức giận và bị đưa về Égine, nơi ông được sinh ra, đem 
bán làm nô lệ nhưng được triết gia Annikénis de Cytere đã 
chuóc óng vói giá 20 dóng mines. 


Trở vé Athene ông mua một khu vườn rộng có tên là 
Academos ở Tay Bác Athene xây trường day hoc. Trường 
được đặt tên theo địa điểm Académie (Hàn lâm viện). Ở đó có 
bốn khoa: Toán học, Thiên văn học, Âm nhạc và Phép biện 
chứng... Ngoài cửa Hàn lâm viện khắc dòng chữ Không hiểu 
hình học xin đừng vào đây. Hàn lâm viện của Plato là trường 
đại học tổng hợp đầu tiên ở Châu Âu, hoạt động liên tực trong 
915 năm (386 TCN - 529). 


Plato mất trong bữa tiệc mừng sinh nhật ông lần thứ 81. 
Cuộc đời của Plato là cuộc đời của một nhà bác học quên 
mình, không vợ không con. Ông để lại một số lượng tác phẩm 
đồ sộ và hầu hết được bảo tồn hoàn chỉnh cho đến ngày nay. 
Ông được đánh giá là “Linh hôn của nén văn hóa cổ Hi Lạp”. 
Trên mộ ông đã được nhà sử học Diogene Laertius khắc: “Nếu 
Thần Mặt Trời không cho Plato sinh ra ở Hi Lap thì làm sao 
ông có thể dùng chữ nghĩa để cứu chữa tâm lính con người? 
Giống như Thần Y học, con trăn của Th ần Mặt Trời, cứu chữa 
cơ thể con người, Plato cứu chữa linh hôn bất tử của mọi 
người”. 

Các tác phẩm của Plato bao gồm một Tập định nghĩa, 13 
thư từ và 35 thiên đối thoại (nhu Banquet (Băng - kê) tập hợp 
những đoạn hội thoại về bản chất của tình yêu, bản chất của 


—————————.———_—.S—S_—_Ö 
108 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


cái dep. Theétete (Té-é-tét) về nhận thức luận. Phédon 
(Phê-đông), về học thuyết hồi tưởng và phê phán quan niệm 
nhận thức càm tính. 


Plato là nhà triết học duy tâm khách quan, hệ thống triết 
học của ông là đỉnh cao của chủ nghĩa duy tâm cổ đại. Hệ 
thống ấy được xây dựng trên ba nguồn gốc lý luận tiền bối là 
học thuyết về cái chung của Socrate, quan niệm về tôn tại duy 
nhất bất biến của trường phái Elée và học thuyết về con số 
của liên minh Pythagore. 


Sự phát triển triết học Plato được phân chia thành ba 
giai đoạn. Giai doan thứ nhất (từ 390 - 360 ТСМ). Giai đoạn 
này lại được chia làm ba thời kỳ là: thời kỳ Socrate (những 
năm 90), thời kỳ phê phán (những năm 80) và thời kỳ xây 
dựng hệ thống chủ nghĩa duy tâm khách quan (những năm 
70). Nội dung chủ yếu của giai đoạn thứ nhất là khẳng định 
các vật thể cảm tính không phải là những vật thể hoàn hảo và 
chân lý của cái không thể tìm thấy ở thế giới vật chất. Giai 
đoạn thứ hai (360 - 350TCN) nghiên cứu các mối quan hệ của 
các ý niệm. Giai đoạn thứ ba (từ những năm 50 cho đến mất) 
vận dụng học thuyết con số của Pythagore và biện chứng của 
ý niệm để cắt nghĩa về tính mâu thuẫn của cái hiện hữu của 
thế giới vật chất và của cả thế giới ý niệm nhưng ngày càng có 
xu hướng ngả về những quan niệm thần bí của Pythagore. 

Dấu ấn trên các chặng đường phát triển của học thuyết 
Plato là sự đấu tranh quyết liệt giữa chủ nghĩa duy tâm của 
ông với chủ nghĩa duy vật của Démocrite, là sự đối lập giữa 
thế giới ý niệm “chân thực” của ông với thế giới các sự vật cảm 


BERLINS EEE REN бары RSEU тулуу ЕТИУ S ESTO 
LICH SỬ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 109 


tính dang sinh sôi nảy nở, biến chuyển đầy sinh động của 
Heraclite, và chỉ rõ tính vô căn cứ của thuật ngụy bién án tích 
đưới chiêu bài biện chứng khái niệm, 


Ш.10.1. Học thuyết ý niệm 


Cái chết của người thầy Socrate dà làm thức tỉnh ở Plato 
một sự thật mà bấy lâu nay ông đã ngờ ngợ là về mặt thân xác 
Socrate không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa nhưng 
trong tâm tưởng của Plato và các môn sinh thì Soerate vẫn 
còn sống, vẫn còn đang giảng bài... Vậy thì phải có một cái gì 
đó bền vững trường tôn hơn những cái cụ thể cảm nhận được 
bằng giác quan cũng tổn tại. Cái vô hình đó là 01? Xung. 
quanh chúng ta muôn vàn các sự vật nhưng không có su vật 
nào là trường tồn са. To, chắc, khỏe nhu cây sôi nhưng môt 
ngày nào đó nó cũng sẽ chết khô, rồi mục nát nhưng hình ảnh 
cây sôi vẫn còn ở trong tư duy của con người. 


Rồi một hình tam giác duoc vẽ trên cát, nước biển tràn 
qua không còn nữa nhưng nguoi ta vẫn tiếp tuc vẽ nó ởnhững 
chỗ khác và nó vẫn được gọi là tam giác. 

Như vậy phải có một cái vô hình điều chỉnh cái hữu hình, 
cái vĩnh cửu điều khiển cái tạm thời thoáng qua. Cái thế giới 
mà con người có thể nhìn thấy chỉ là sự phản ánh lờ mờ cái 
thế giới vô hình ấy. Nhưng cái thế giới không nhìn thấy ấy 
không bị chỉ phối bởi không gian và thời gian, thế giới bất khả 
tử, thế giới chân thật. “Nhìn kìa, cây sôi dưới nước kia (bóng 
cây sôi ở đưới nước - NTD) mới là cây sói chân thật, con cây sói 
mọc trên bờ kia chỉ là phản ánh của cây sồi ở đưới nước mà 
thôi”. 


T————————————SS 
110 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Cây sôi ở duói nước - cây sồi ý niệm. Mỗi sự vật là sự mô 
phòng cái bản chất của nó để tạo thành một thế giới riêng 
biệt, thế giới đó Plato gọi là thế giới ý niệm. Như vậy cái thế 
giới mà hằng ngày chúng ta đang sống với, các sự vật chúng 
ta đối với chỉ là một trong hai thế giới. Một cái thì thoáng qua, 
khả tử, cái khác thì trường tôn, bất biến. “Tôi (Plato) quan 
niệm rằng đầu tiên cần phải phân định hai sự vật sau đây: 
tón tại vĩnh cửu không xuất hiện là gi? Và cái không ngừng 
xuất hiện nhưng không bao giờ có thực tón là gi? Duong 
nhiên, cái đạt tới nhờ sự luận và lý giải đó chính là tón tại 
vĩnh cửu đồng nhất với chính mình: còn cái lệ thuộc vào dư 
luận và cảm giác không hợp lý thì là cái xuất. hiện và tiêu 
vong nhưng không bao giờ thực tón trên thực tế”. 

Y niệm là gi? Trong lich sử triết học có đại Hi Lap, Plato 
không phải là người đầu tiên sử dung thuật ngữ này. Theo 
tiếng Hi Lạp, ý niệm là Eidos (Âyđô), bao quát một phạm vì 
rất rộng về mặt ý nghĩa như loài, giống, hình thức, cách, kiểu, 
chất, kiểu cách... 

Démocrite được xem là người đầu tiên dà sử dung Eidos 
theo ý nghĩa triết học. Démocrite là triết gia duy vật, nên 
Eidos của ông không thoát li khói thực tồn của nó là nguyên 
tử, lệ thuộc vào không gian và thời gian, nhưng đến Plato ông 
dà biến Eidos thành cái có đời sống độc lập, không có tính 
thực tôn, không thể cảm nhận bằng giác quan và là cái xa la 
vượt lên trên chủ thể nhận thức. Một ý niệm (Eidos) về bản 
chất là một khái niệm đã được khách quan hóa. Ý niệm là cái 
chung đã bị tuyệt đối hóa. Plato trở thành nhà duy thực lớn 
trong lịch sử cổ đại là vì vậy. 


LỊCH SU TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 111 


Nhận xét vé thế giới ý niệm của Plato nói riêng và chủ 
nghĩa duy tâm nói chung. Lênin viết: “Chủ nghĩa duy tâm 
nguyên thủy: cái chung (khái niệm, ý niệm) là một tổn tại cá 
biệt. Điều đó hinh như kỳ lạ, vô lý một cách quái di (nói đúng 
hơn: một cách ấu trĩ) nhưng chủ nghĩa duy tâm hiện đại: 
Cantơ, Hêghen, ý niệm về Thượng đế, chẳng phải cũng là một 
loại đấy sao. (Đúng là cùng một loại), những cái bàn, những 
cái ghế và ý niệm về bàn và về ghế, thế giới và ý niệm về thế 
giới (Thượng đế); vật chất và "numen", “vật tu nó” không 
nhận thức được mối liên hệ của mặt trời và trái đất, của giới 
tự nhiên nói chung) và qui luật, logos, Thượng đế. Sự phân 
đôi của nhận thức của con người và tính khả năng của chủ 
nghĩa duy tâm (= tôn giáo) đã có trong cái trừu tượng đầu tiên 
tối sơ cái nhà nói chung và cái nhà cá biệt . 

Học thuyết ý niệm là vấn đề trung tâm của hệ thống triết 
hoc Plato vì vậy không chỉ là nền táng của thế giới quan mà 
còn là cơ sở của lý luận nhận thức. 


Một câu hỏi lớn được đặt ra, con người là một thực thể 
hữu hạn, sống trong một thế giới mà ở đó các sự vật chỉ là 
nhất thời, khả biến, vậy những cái mà chúng ta gọi là trí 
thức, được xem là hiểu biết có đáng tin cậy không? 


Dé làm ro nội dung này, Plato đã đưa ra một đối thoại so 
sánh - hình ảnh cái hang, trong quyển 7 của tác phẩm Nhà 
nước. Ông viết: “Có thể xem bản chất con người về phương 


1. V.L Lênin. Toàn lập M. 1981, T29, tr. 314. 


112 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


diện có tri thức và không có tri thức với một trang thái như 
sau... 


Hãy nhìn: con người dường như ở ngôi nhà dưới lòng đất 
giống như cái hang” và có một luồng ánh sáng chiếu lên trên 
suốt chiều dài của hang. Cái gông đã trói chặt chân và cổ họ 
từ lúc mới ra đời, do vậy họ không thể xê dịch đi đâu được nữa 
và họ chỉ có thể nhìn thấy những gì ở trước mắt họ vì gông 
cùm không cho phép họ ngoái đầu lại (giống như những tù 
nhân). Con người quay lưng lại với hướng, chiều của luóng 
ánh sáng. Ngăn cách giữa con người và đống lửa trước mặt là 
một bức tường, giống như bức bình phong trọng rạp xiếc múa 
rối. 

- Tôi có thể hình dung được điều này (người đối thoại). 


- Vậy hãy hình dung tiếp là có những người mang các đồ 
dùng khác nhau ở đàng sau bức tương đó và đống lửa hắt 
bóng của chúng lên bức tường. Trong số những người mang 
đồ dac này, nhiều kë dang nói chuyện với nhau và cũng 
không ít kê im lặng. 


- Ngài phác hoa ra những con người ky quái làm sao! 


- Họ giống như chúng ta. Trước hết, phải chăng ngài nghĩ 
rằng, khi ở trong điều kiện như vậy, con người thấy được một 
cái gì đó, của mình hay của người khác, ngoài những cái bóng 
do ngọn lửa chiếu lên tường? 


1. Những chü in nghiêng và các vòng đơn ¿trong trích đoạn đối thoại này là do 
tác giả đặt ra để nhấn mạnh luận điểm đang trình bày. 


LICH 80 TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 113 


- Làm sao ho có thé nhin tháy duoc cái khác khi mà cái 
đầu của họ không nhúc nhích. 


- Thế còn các đồ dùng mà cái bóng của chúng trên tường 
ấy? 

- Tức là sao? 

- Các tù nhân khi nói chuyện với nhau chắc chắn phải 
đật tên cho những cái bóng ấy, những cái mà họ nhìn thấy. 

- Đã đành. 

- Những kẻ ở dưới hang đã hoàn toàn coi cái bóng trên 
bức tường là chân lý. 

- Đây là điều kiện đương nhiên. 

- Hãy quan sát việc giải thoát ho khói góng cùm của sự 
mất trí... 

Một ai đó trong bọn họ được tháo Бо gông cùm, đứng dậy 
quay mặt lại nhìn lên phía trên, phía ánh sáng, trông nó mới 
đau khổ làm sao vì dưới ánh sáng chói lọi nó không nhìn thấy 
những đồ dùng (đồ dùng thật) mà lúc trước nó chỉ thấy cái 
bóng. Theo ngài, nó sé nói gi, khi người khác nói với nó rằng 
những cái mà bạn từng nhìn thấy đó (những cái bóng ở trên 
tường) chỉ là những cái nhằm nhí..." 

Như vậy tri thức của con người, sự hiểu biết của con 
người về sự vật xung quanh chúng ta chỉ tri thức, chỉ là hiểu 
về những “những cái nhằm nh” tức những cái không có thuc 
tồn do vậy không đáng tin cậy. Các sự vật và hiện tượng mà 
con người có thể cảm nhận được bằng giác quan chỉ là sự mô 
phòng của nguyên mẫu, của ý niệm. Chúng không phải là 


114 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


nhüng hién tugng có tính bàn chát, nói cách khác chüng chilà 
những hiện tượng thuần túy. Chúng chỉ liên quan với ý niệm 
(bàn chất) ở trong một mối liên hệ hẹp nào đó nhưng lại 
không được thừa nhận bằng giác quan’. 


Plato viết: “Соп đường duy nhất mà bất kỳ vật nào cũng 
xuất hiện, đó là sự liên quan của nó với một bản chất đặc biệt” 
hay “ý niệm là thực tôn, các vật nhận được tên gọi của mình là 
do có liên quan với ý niệm”. Do vậy chân lý không tôn tại ở 
trong các sự vật. Chân lý chính là các ý niệm. 


Học thuyết ý niệm của Plato ngay ở duong thời đã gặp 
phải những phản ứng gay gắt ở một số triết gia, nhất là các 
triết gia có xu hướng duy danh. 

Xét về mặt triết học thì học thuyết ý niệm của Plato phải 
được xem như là một chuyển dịch về chất theo chiều hứng 
phát triển của tư duy triết học. Ý niệm của Plato như là một 
sự khói đầu cho sự phát triển đạt đến đỉnh cao của khuynh 
hướng duy tâm khách quan sau này, mà Hegel là đại biểu nổi 
bật. Ngay từ thời kỳ cô ) dai, Plato đã nhận thức vai tro hết sức 
to lớn của tri thức và của tu duy con người “Không có gì manh 
hơn tri thức”. Trí tuệ và tư duy của con người không chỉ dừng 
lại, không thể bằng long với những cái dang ở trước mặt, mà 
phải biết khám phá cái ẩn chứa đằng sau những cái cụ thể đó. 
“Các nhà triết học chân chính là những người ưa phát hiện ra 
những chân lý”. Nên trí tuệ, tư duy cũng không thể là công cụ 


1. Quan niệm này về sau Aristote phê phán, xem dó là một trong những mâu 
thuẫn của học thuyết ý niệm của Platon. 


ш CRM nc wm 
LỊCH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 115 


của những thuật nguy biện, gây rối trí, lừa gat được đối thủ 
trong giây lát, khoảnh khắc. 


Tuy vậy ở dây Plato đã mắc phải sai lầm là tuyệt đối hóa 
cái chung mà không thấy được mối liên hệ biện chứng vốn có 
của chúng và tương tự ông đã biến bàn chất và cái biểu hiện 
của bản chất, hiện tượng thành hai khái niệm hoàn toàn xa 
lạ. 


Mặc dù khẳng định “ý niệm, thứ nhất là một cái vĩnh 
cửu, tức là không biết tới sự ra đời, diệt vong, sự tăng trường, 
sự sa sút. Thứ hai là cái đơn điệu tự nó, mọi biến thể của nó 
đều có liên quan với nó như thế nào để chúng xuất hiện và 
tiêu vong, còn nó thì không trở nên lớn hơn, nhỏ hơn không 
chịu đựng một sự tác động nào са”. Nhưng theo Plato chúng 
lại có mối quan hệ phụ thuộc ý niệm này phục tùng ý niệm kia 
để làm thành một hệ thống ý niệm. Hệ thống ý niệm này 
giống như hình chóp, các lớp ý niệm là số do của cách đáy, 
tăng dần lên đỉnh thì số đo của cạnh đáy ít dần. Ý niệm cao 
nhất là ý niệm phúc lợi, được xem là linh hồn và sỉnh khí của 
hệ thống ý niệm, vì vậy nhiều học giả đời sau đã đồng nhất ý 
niệm phúc lợi với Thiên Chúa. 


Trong học thuyết ý niệm của Plato có điểm cần lưu ýlà 
ông không phủ nhận sự tôn tại của vật chất (không - tôn tại) 
lai con chỉ ró “các ý niệm có mặt trong tự nhiên dường như 
dưới dạng khuôn mẫu ”các sự vật giống với chúng và thực 
chất là cái tương tự với chúng". Các sự vật giống với chúng, 
được câu thành là vật chát, là những dạng biểu hiện cụ thể 


sen... MU UE niei 
116 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


của thế giới vật chất. Vật chất tôn tai vinh viễn như thé giới ý 
niệm. Cho dù đó chỉ là một dạng tôn tại thấp hon. 


IN. 10.2. Học thuyết vé linh hôn và nhân bản học 


Theo Plato có hai đạng linh hồn - linh hồn vũ trụ và linh 
hồn con người. 


Vũ trụ mặc dù phân tầng thành thế giới ý niệm và thế 
giới các vật cụ thể nhưng đó là sự hòa điệu của bốn biểu tượng 
ý niệm, vật chất, vật cảm tính và con số. Trong đó con số là 
một dạng bản chất độc lập, chiếm vị trí trung gian giữa ý 
niệm và sự vật cảm tính, các sự vật khác nhau là do tỷ lệ các 
con số qui định. 


Nhu vậy cơ sở của moi cái đang hiện hữu là con SỐ, con số 
trở nên linh thiêng, và huyền bí. Không chỉ vậy con số còn là 
cơ cấu của linh hồn vũ trụ. Linh hồn vũ trụ có hai chức năng 
là điều khiển thế giới và nhận thức thế giới. 


Là một bản nguyên tinh thần thuần túy do siêu huyền 
nhiệm tạo ra, nên linh hồn vũ trụ là linh hồn cao nhất (còn gọi 
là linh hồn chung để phân biệt với linh hồn cụ thể tổn tại ở 
trong các thiên thể tỉnh tứ, cội nguồn...) Linh hồn thế giới lại 
được phân thành hai loại là linh hồn thế giới của cái thiện có 
trật tự và linh hồn thế giới của cái ác hỗn độn. 

Do sự thúc đẩy và của linh hồn vũ tru, mà trong các vũ 
trụ có dạng hình cầu, trái đất chiếm giữ vị trí trung tâm, các 
vì tỉnh tú bao quanh có thể vận động được. Quan niệm về linh 
hồn vũ trụ của Plato đã gặp gỡ và thống nhất với học thuyết ý 


Trin mui —————— ац 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 117 


niệm của ông. Cả hai dà hòa đông, minh chứng khuynh 
hướng mục đích luận của Plato. 


Linh hồn con người cũng tương tự như linh hồn vũ trụ, 
nhờ nó mà con người trở thành một thực thể sinh động. Sự 
hiện hữu của con người và ý nghĩa của sự biện hữu đó là do 
linh hồn qui định. Vi váy, Plato đã chia linh hôn tồn tại ở 
trong con người làm chín loại: 

- Linh hồn của các nhà triết hoc. 

- Linh hồn của vua chúa, tướng lĩnh. 

- Linh hồn của quan chức nhà nước. 

- Linh hồn của các vận động viên, 

- Linh hồn của những nhà tiên tri, những người hoạt 
động tôn giáo. 

- Linh hồn của những người hoạt động nghệ thuật. 

- Linh hồn của thợ thủ công, sản xuất nông nghiệp. 

- Linh hồn của các nhà Sophiste. 

- Linh hón của bạo chúa. 

Sở di linh hồn của con người tương đồng với linh hồn của 
vũ trụ vì đó là sự thừa hưởng những gì còn lại trong quá trình 
siêu huyền nhiệm tạo ra linh hồn vũ trụ nhưng đó lại là phần 
cao cả nhất mà siêu huyền nhiệm ban cho linh hồn: lý trí. 

Như vậy khởi thủy của linh hồn của con người là sự bất 
tử. Nhờ có linh hồn mà con người có thể vận động, nhận thức. 
Linh hồn là cái mà không thể cảm nhận bằng giác quan. 

- “Có thể nhìn thấy linh hẳn không? 


„ee лот нир аас ЕЕЕ 
118 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


- Khóng! 
- Tuc là nó vó hinh? 
- Đúng!". 


Nhưng lại là cái được đặt lên hàng đầu, cái cần phải 
hướng đến của đời sống triết học. “Nếu là triết gia chân chính 
thì không quan tâm đến thể xác, thậm chí có thể lăng quên 
thể xác của mình để chú mục vào linh hồn”. 


Thể xác là cái khả hủy, tạm bợ, thoáng qua, vì chúng 
được tạo thành từ sự liên kết những hành chất không có thực 
tổn trong vũ trụ như đất, nước, lửa, khí... Sự liên kết này là 
không bén vững nhung đủ làm thành một vương quốc cho 
linh hồn làm bá chủ. Trong cơ thé con người, không có chó nào 
là không có sự thống ngự của linh hón. Tương ứng với cấu 
trúc về mặt sinh học của cơ thể. Plato đã chia linh hồn thành 
ba phần: lý tính, cảm xúc và cảm tính. Trong ba thành phần 
này chỉ có lý tính thành phán duy nhất bất tử, cồn cảm xúc và 
cảm tính chết cùng với thể xác. 


Phần lý tính. Nơi trú ngụ là đầu. Nguyên tắc hoạt động 
là lý trí, đức bạnh biểu trưng là khôn ngoan. 


Phần cảm xúc. Nơi trú ngụ là phần ngực (trung tâm là 
trái tim). Nguyên tắc hoạt động là giận dữ, đức hạnh biểu 
trưng là can đảm. 

Phần cảm tính. Nơi cư trú là phần bụng dưới. Nguyên 
tắc hoạt động là điên rô, mất tự chủ, cuồng vong và phi lý, vì 
vậy đây là xuất phát của những nhu cầu ăn uống, tính dục, 
đức hạnh biểu trưng là tiết độ... 


LICH SÚ TRIÉT HỌC PHƯƠNG ТАУ 119 


Từ đấy cho thấy con người của Plato giống như các nhà 
triết học duy tâm khác, đó là một thực thể nhị nguyên, kết 
hợp của hai cái khả tử (vật chất), và bất tử (linh hón). Con 
người đó trong đời sống thực của nó được ông định nghĩa như 
Sau: “Con người là sinh vật không có cánh, có hai chân và 
móng tay đẹt, có năng lực và có tri thức xã hôi”, 


Linh hôn là cái chỉ được sáng tao một lần, rồi chuyển từ 
thể xác này sang thể xác khác, tương tự như các quan niệm 
của phương Đông. Vì lẽ đó, chết không phải là chấm hết, chết 
chí chấm dứt sự hiện hữu của một thân xác, là sự hóa thân để 
linh hồn trở về với con người của nó, chờ sự luân hồi tiếp theo. 
Ông viết: “Các nhà hiền triết khẳng định rằng, linh hồn của 
con người là bất tử, cho dù nó không còn sống trên trần gian 
nữa. Chính điều này được gọi là chết - là lại hồi sinh, nhưng 
không bao giờ bị hủy điệt. Do vậy cần phải sống một cuộc sống 
ngoan đạo nhất”. 


Linh hồn của Plato là những linh hồn có cánh, mỗi linh 
hồn tương ứng với một vì tỉnh tú, nhờ có cánh mà chứng bay 
xuống trần gian nhập vào thể xác trước híc chào đời. Khi 
nhập vào thể xác, giống như quan niệm ăn cháo lú của 
phương Đông, linh hồn quên tất thày những gì nó đã biết, đã 
thấy trong quá khứ. 


1. Trước định nghĩa này Plato định nghĩa con người là động vật có hai chân, 
không có lông cánh, có năng lực và có trí thức xã hội. Diogéne đã vặt lông 
соп gà, đem vào Нап lâm viện của Plato và tuyên bố: "Đây là con người của 
Plato". Sau sự kiện này Plato bổ sung “có móng tay det". 


— ———T—— ————~——————__——_Sở 
120 PGS. 1S. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Ba thành phần của linh hồn tuong ứng với ba tính cách 
khác nhau của các hang người trong xã hội. Su ưu trội của các 
tỷ lệ trong ba phần linh hồn là căn cứ phân định thành các 
giai tầng khác nhau. 


Thứ nhất là tầng lớp của những người tỉnh túy gồm 
những nhà triết học, những nhà thông thái. Ở họ tràn đầy lý 
trí, biết dùng lý trí để hạn chế những nhu cầu cảm tính. Lấy 
cái đẹp, cái hài hòa, sự công bằng chân lý làm mục đích sống. 
Vì vậy họ có thể đảm nhận những chức vụ quan trọng để 
mang lại ích nước loi dân và cái thiện cho toàn xã hội. 

Thứ hai là những người lính, những chiến binh giữ gìn 
trật tự an ninh, những thủy thủ lênh đênh trong bão tố biển 
cả. Họ là những người mà linh hồn của họ chứa đầy lòng dũng 
cảm gan dạ, để đương đầu với những uy lực cơ bản từ bên 
ngoài nhưng lại biết tuân phục theo nghĩa vụ và mệnh lệnh 
của lý tính. 


Thứ ba là những người có bổn phận làm ra của cải để 
nuôi sống mình và những người khác. Họ là những người sản 
xuất nông nghiệp, là những người làm nghề thủ công... đó là 
những con người khỏe mạnh, quen lao động chân tay, ngay từ 
khi lọt lòng ho đã làm bạn với các sự vật cảm tính. Vì vậy nhu 
cầu và khát vọng của họ chỉ giới hạn trong các nhu cầu bản 
năng, сат tính. 


Việc lấy cấu trúc của linh hồn để phân chia thành các 
giai tầng trong xã hội phần nào đã cho thấy tính giai cấp của 
triết học Plato chứ không đơn thuần là biểu hiện của lập 


LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 121 


truong duy tám сйа óng. Ти tưởng này của Plato có nhiều nét 
tương đồng với Đạo Bàlamôn ở Ấn Độ cổ đại. 


Khi bàn đến con người, không thể không bàn đến đời 
sống tinh càm của nó. Một trong những biểu hiện quan trọng 
nhất của đời sống này là tình yêu. Plato được xem là người nói 
về tình yêu hay nhất ở thời cổ đại. Ông là người đầu tiên phân 
chia ra các loại tình yêu. 


Với Plato, bản chất của tình yêu là tính thần, là những 
cảm nhận của linh hồn, là những khát khao hướng tới cái 
dep, cái chân thành, cái bên vững. Tình yêu không dừng lạiở 
thể xác, vì thể xác có cả sự yếu đuối lẫn hen mọn, lúc thì ốm 
yếu lúc thì khỏe mạnh, lúc có, lúc không, lúc còn, lúc mất. 
Linh hồn đáng tin cậy hơn nhiều. Nhung linh hôn con người 
cũng rất dong dành, rất bất, ổn, rất hay giận dỡ, rất cần được 
mọi thứ, trước hết là cần đến Sự giáo dục và cũng đi xuống vực 
thắm không rõ ràng... Nếu yêu một cái gì đó thì hãy yêu một 
cái vững chắc hơn, đáng tin cậy hơn, ổn định hơn... Và nếu 
yêu chỉ là khát vọng điên rô nhất, vé sự sàn sinh, thì hày yéu 
cái vinh hàng và bất biến. Нау kết hôn với lý tưởng và say mê 
cuồng nhiệt với cái bất tử. 


Nhưng Plato lại là triết gia ý thức được sức mạnh của 
tình yêu. Ông phê phán những thiên kiến quan niệm chật 
hẹp về tình yêu. Ông đòi hồi phải lập đài tường niém cho tình 
yéu. Óng viết: “Tôi cảm giác rằng người ta hoàn toàn không ý 
thức được sức mạnh đích thực của tình yêu, vì nếu họ ý thức 
được nó, họ đã xây dựng những đền đài lớn nhất cho tình yêu 
và hiến dâng những lễ vật quí báu nhất cho nó, nhưng điều đó 


122 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


không хау ra, mặc dù điều đó cần phải làm trước tiên. Và lai 
tình yêu là vị thần nhân ái nhất, vị thần giúp đỡ con người và 
chữa trị các bệnh tật mà sự tránh khói sẽ là niềm hạnh phúc 
lớn nhất đối với nhân loại”. 


Quan niệm về tình yêu của Plato được khép lại bằng một 
định nghĩa hết sức tư biện “Tình yêu là khát vọng về tính 
toàn vẹn và cảm nhận về điều đó”. 


Tất nhiên đây là một chủ dé xưa như trái đất nhung lại 
luôn luôn mới. Một chủ đề làm nhức nhối mọi người. Mỗi triết 
gia sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Quan niệm của Plato về 
tình yêu chỉ nên xem là một trong vô vàn các quan niệm đó. 
Vì vậy đây không thể là quan niệm chính thống. 

Học thuyết về linh hồn và các quan điểm về con người 
của Plato chỉ là sự tiếp nối của học thuyết ý niệm. Nếu như 
học thuyết ý niệm với tư cách là học thuyết về bản thể luận 
thì học thuyết linh hồn sẽ đóng vai trò giải thích quá trình 
xuất hiện, biến đổi và diệt vong của mọi cái đang hiện hữu, kể 
cả con người. Vì vậy chúng hợp thành những luận đề trục của 
hệ thống triết học Plato. Chúng xoắn xuýt vào nhau và qui 
định tất cả các vấn đề còn lại của hệ thống này. 


I11.10.3. Về I$ luận nhận thức và thẩm тӯ hoc 

Sự đối lập giữa Plato và Démocrite không chỉ dừng lại ở 
bản thể luận mà phát triển sang của lý luận nhận thức. Nếu 
như Démocrite cho rằng nhận thức là nhận thức về tón tại thi 
Plato lại kháng định tôn tại không thể là đối tượng của nhận 
thức. Tón tại là những cái nhàm nhí không có thực tồn. Vì vậy 
nhận thức nhất thiết không thể là nhận thức cảm tính, nhận 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 123 


thức của các giác quan. Ông viết: “Cảm giác không đem lại 
điều gi tin cậy cả”. Bói cảm giác có thể đánh lira ta. Chẳng 
hạn, nếu tin ỡ thị giác thi hai đường thẳng song song phải gặp 
nhau ở điểm xa tít nhưng trên thực tế thì không bao giờ xảy 
ra trường hợp đó. 


Một tri thức được xem là chân thật không thể dừng lại ở 
một kiến giải chủ quan và cũng không phải do sự nhất trí của 
số đông tao thành. Tri thức chân thật là chỉ có thể là tri thức 
có nguồn gốc từ ý niệm. 

Ở học thuyết linh hôn, Plato dà khẳng dinh chỉ có linh 


hồn mg có khà náng nhân thúc và nhận thức bằng sự hôi 
tuong. 


Ông nói: “Vì linh hồn là bất tử, thường sinh ra và nhìn 
thấy tất cả: cà duói hạ giới lẫn trên thượng giới, nên không có 
gì là nó không nhận thức được. Do vậy không có gì đáng ngạc 
nhiên là vé đức hạnh, vé mọi thứ khác linh hôn đều có năng 
lực hồi tường những gì mà trước đây nó đã từng biết, vì tất cả 
trong tự nhiên đều có họ hàng với nhau, còn linh hồn đã nhận 
thức tất cả, nên không có gì cản trở một người hồi tưởng lại 
một cái gì đó. Người ta gọi đó là nhận thức, và tự mình tìm ra 
mọi cái khác, nên chỉ cần nó đũng cảm và không пап trí trong 
quá trình tìm toi, vả lại tìm kiếm và nhận thức, đó có nghĩa 
chính là hồi tường”. 


1. Sự hồi tưởng: Nhớ lại, tưởng tượng lại những gi đã xảy ra trong quá khứ. 


124 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


Dé giáp cho các món sinh hinh dung sự hôi tưởng, Plato 
đã dán chứng bằng câu chuyện anh chiến binh Irinác. Irinác 
là một chiến sĩ dũng cám, trong một trận đánh giáp lá cà, anh 
bị đối phương dùng chùy giáng cho một don choáng váng. 
Irinắc gục xuống và bất tĩnh. Suốt trong thời gian Irinắc bất 
tỉnh, linh hồn của Irinác thoát xác dao quanh thế giới bên 
ngoài. Khi thoát hiểm tỉnh dậy Irinác có thể kể lại những gì 
mà hồn cảm nhận được mách bảo anh ta. 


Sự hồi tường ở mỗi chủ thé là khác nhau và không phải 
linh hồn nào cũng có khả năng hồi tưởng vì thế việc nhận 
thức không thể có tính phổ thông và càng không thể doi hoi có 
sự công bằng trong lĩnh vực này. 


Cơ sở của sự hồi tường là đàm thoại triết học hay còn gọi 
là nghệ thuật biện chứng. Theo trật tự, trước tiên là kỹ năng 
đặt câu hỏi và giải đáp, áp dụng các nguyên tắc của Socrate 
vào tranh luận. Thực chất là kỹ năng phân tích và phân loại 
các dang khái niệm. “Có thể trà lời bất kỳ câu hỏi mào, nếu 
câu hoi được đặt ra đúng”. Thứ hai là sự tổng hop các quan 
điểm khác nhau để đi đến kết luận chung. 


Mặc dù đề cao tác dụng của tranh luận trong việc tìm 
kiếm chân lý nhưng Plato không chia sẻ mà lên án gay gắt 
tình trạng tranh luận tràn lan khá phổ biến lúc bấy giờ. 
Tranh luận vì mục đích thông thái chứ không phải tranh 
luận vì tranh luận. 


Plato đã chống lại kiểu giáo dục và phương pháp giảng 
dạy của các nhà Sophiste. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 195 


Không thể phủ nhận thấy mối liên hệ giữa đời sống vật 
chát và đời sóng tinh thần trong sự tồn tại của con người. Do 
vậy các triết gia tùy ở những mức độ khác nhau, lập trường 
khác nhau nhưng không thể không bàn đến vấn đề này. 


Theo Plato nghệ thuật là bắt chước của bắt chước, tác 
phẩm nghệ thuật là cái bóng của cái bóng. Ông lý giải, các sự 
vật cảm tính trong thế giới này là sự mô phóng, bắt chước của 
ý niệm con người lại mô phòng các sự vật dé làm nén các công 
trinh nghé thuát спа minh. 


Với Plato nghệ thuật cũng được phân tầng. Nghệ thuật 
lấy các sự vật cụ thể lam đối tượng miêu tả đó là thứ nghệ 
thuật trần trụi, không sáng tạo nó chỉ có giá trị biểu cảm 
những nhu cầu trước mắt vì vậy đó là thứ nghệ thuật thiếu 
chân thật và không thể trường tên. Ngược lại nghệ thuật bắt 
nguồn từ cảm hứng, do thần thánh tạo nên là nghệ thuật cao 
quí, vượt qua quan niệm thông thường về nghệ thuật. Đó là 
sự miêu tả trực tiếp về ý niệm, cho nên không những không là 
bắt chước của bắt chước mà còn là nghệ thuật của vĩnh hằng, 
của những khát khao vươn tới cái đẹp. 


Cái đẹp là đối tượng của nghệ thuật: nhưng là cái đẹp 
thuần túy về mặt tinh thần, cái đẹp của thế giới ý niệm. Quan 
niệm về thẩm mỹ học của Plato có màu sắc duy lý. 


HH.11LARISTOTE (384 - 322 TCN) 


"Con người có cần triết lý không? Hoặc là cần, hoặc là 
không cân. Nếu cần thì không có vấn dà gi, mọi thứ đều dé 
hiểu. Nếu con người không cán triết lý, thi ít ra cũng phải triết 
ly một chút để luận chứng cho quan niệm "không сап triết lý” 


196 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Kết luận gián don và hiển nhiên. Con người phải triết lý trong 
moi trường hợp". 


(Aristote) 


Arixtốt được C.Mác đánh giá là “nhà tư tưởng vi đại nhất 
thời cổ đại”. Con theo Engel là “khối óc toàn diện nhất” trong 
số triết gia cổ đại Hi Lạp. 


Aristote sinh năm 384 TCN tại Stagire là thuộc địa của 
Macédoine, cách Athè ne về phía Bắc khoảng 300 km. Ông là 
người có đôi chân gầy gò, mắt nhỏ, giọng khào khào nhưng 
đầu tóc luôn chỉnh té và ăn mặc chải chuốt. Từ năm 364 - 344 
ТОМ Aristote theo học tại viện Hàn lâm của Plato. Nhân xét 
về óng Plato viết: “Đối với các học trò khác thi cần cái dinh 
thúc ngựa, còn đối với Aristote thì phải chắc tay cương”. 


Aristote là người đầu tiên sử dụng danh từ phạm trù với 
tư cách là một thuật ngữ triết học; là người đầu tiên dùng 
thuật ngữ accidentel (cái phụ); là người đầu tiên so sánh trí 
tuệ lúc mới sinh ra bằng thuật ngữ Tabula rasa: là người đầu 
tiên khám phá những qui luật sơ đẳng của tư duy biện 
chứng... 


Aristote viết cả thày 28 cuốn sách gồm có 445.270 đồng. 
Các tác phẩm tiêu biểu là: Vật lý học; Về tâm hồn; Siêu hình 
học; Tu từ hoc; Phạm trù; Chính trị; Thi ca; Về tình yêu; Về 
bầu trời; Khí tượng học; Về giấc mơ và sự thao thức; Về sự 
xuất hiện của động vật; Phép phân tích thứ nhất; Phép phân 
tích thứ hai; Đại đạo đức học; Về sự xuất hiện và sự hủy diệt; 
Về những cách bác bô của người Sophiste... 


Turre VAMLDLAT————————— 
LICH SỬ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 127 


Toàn bộ các tác phẩm của Aristote có thé phân thành các 
lĩnh vực sau: 

- Các khoa học lý thuyết bao gồm: siêu hinh học, vật lý 
hoc, toán học, lôgic học. Trong đó Siêu hình hoc là triết hoc 
thứ nhất; nghiên cứu về những nguyên nhân, bản chất phi 
cảm tính; vật lý học là triết học thứ hai nghiên cứu các đạng 
tôn tại cụ thể của thế giới hữu hình, thế giới cảm tính. 

- Các khoa học thực tiễn bao gồm kinh tế học, chính trị 
học, đạo đức học. 

- Các khoa học sáng tạo bao gồm nghệ thuật, ngôn ngữ, 
thi ca... 

Trong lịch sử chua có tư tuong của triết gia nào lại có ảnh 
hưởng sâu rộng như Aristote. Ông mất năm 329 TCN. Một số 
người doi sau cho rằng vì không giải thích được hiên tượng 
thủy triều ở vịnh Epríp nên ông dà lao xuống vực. 

П.11.1. Những luận dé cơ bán của “Siêu hình hoc" 

Bắt đầu từ trường phái Elée quan niệm về tôn tại đã trở 
thành vấn đề trung tâm của triết học cổ đại. Việc thừa nhận 
tón tại trở nên đơn giản hơn nhiều so với những cuộc tranh 
luận, thậm chí là luận chiến về bản chất của tồn tại, 

Parménide là người châm ngoi, Démocrite là kë bổ sung 

. và phản bác; Socrate lần hồi thắp lén ngọn den khái niệm; 
Plato dựng thành tượng đài ý niệm và Aristote lại tiếp tục... 


1. Siêu hinh học được dùng theo hai nghĩa là: triết học thứ nhất và tác phẩm. 
Trong quá trinh trình bày có mở róng đối chiếu với các tác phẩm khác. 


128 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


nhung @ Aristote lai khóng gióng nhüng cuóc tranh luán 
trước đây vi quan hé giữa Aristote và Plato là quan hệ thầy 
trò, quan hệ đệ tử và sư phụ. Với tình thần “thầy là quí nhưng 
chân lý соп quí hơn thầy”, Aristote đã phê phán học thuyết ý 


niệm, quan niệm về tôn tại của Plato ở bốn điểm sau: 


Thứ nhất, việc Plato phân tầng cho rằng ý niệm là một 
dang tôn tại độc lập, tách khói sự vật cảm tính là một quan 
niệm không hợp lý, bòi ý niệm chẳng qua chỉ là những khái 
niệm, khái quát tính chất chung của một lớp đối tượng ở 
trong hiện thực vì vậy trước hết cần phải có những đối tượng 
ấy đã. Hiện thực này cho thấy ý niệm phải có liên quan đến sự 
vật cảm tính và không thể là cái có trước sự vật cảm tính... 

Thứ hai, các ý niệm của Plato chỉ là những bản chất 
thuần túy tôn tại cách biệt với thế giới hiện tượng. Thế giới 
hiện tượng của Plato không phải là hiện tượng để phản ánh 
bàn chất ấy mà chỉ là sự mô phòng bàn chất ấy, vi vậy Plato 
đã biến các khái niệm, các phạm trù vốn Ја những công cu để 
nhận thức thực tại trở thành vô dung đối với nhận thức thực 
tại. Theo đúng trật tự thì ý niệm phải thuộc vé thế giới các sự 
vật. 

Thứ ba, trong học thuyết ý niệm của Plato có nhiều điểm 
ví phạm về mặt lôgic không thể chấp nhận được. 

- Y niệm уйа là thực thể vừa không là thực thể, vừa là 
bản chất lại không là bản chất. 


- Ông cho rằng, ý niệm chung nhất là thực thể, là bàn 
chất của ý niệm đặc thù, ý niệm đơn nhất. Như vậy ý niệm 
đơn nhất là ý niệm không bàn chát và không phải là thực thể. 


— qr э — сыс ыс шын 
LICH SỬ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 129 


- Kháng dinh các sự vật cảm tính là bát chước của ý niệm 
nhưng lại không thừa nhận mối liên hệ giữa chúng, giữa ý 
niệm và vật cảm tính có nét tương đồng là vô lý. 


Thứ tư, các ý niệm của Plato là những bàn chất vĩnh cửu 
không thể đâm bảo tính khả tín khi cắt nghĩa thế giới của các 
sự vật cảm tính không ngừng vận động và phát triển. 


Quan niệm tón tại của Aristote hoàn toàn đối lập với 
quan niệm của Plato. Theo Aristote từ khói đầu trong và trụ 
đã có vật chất, đó là vật chất thuần túy chưa bị giới hạn trong 
bất kỳ một hình thức nào cà. Tón tại trong trang thái không 
tên tại, nghĩa là nó chua là một cái gì cả nhưng lại tón tại với 
tư cách là khả năng để trở thành một cái gì đó. 


Dạng vật chất này không do ai sinh ra và cũng không 
mát đi, tôn tại vĩnh viễn nhưng tón tại trong thụ động. Chúng 
trơ ỳ và mãi mãi trơ ỳ nếu như không được kết hợp với một 
hình thức để trở thành một sự vật cụ thể. Do vậy, Hegel đã 
nhận xét: “Vật chất chỉ là cái nén tảng khô cứng mà trên đó 
diễn ra các biến đổi, và trong những biến đổi ấy, vật chất chỉ 
là cái chiu dung". 


Trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, Aristote thừa 
nhận hình thức là bản chất của vật chất là tính thứ nhất so 
với vật chất. Ông viết: “Hình thức đứng trước vật chất và là 
cái quan trọng hơn nhiều so với vật chất”. 


1. G.V. Hegel. Những bài giảng lịch sử triết học: NXB Tư tưởng. M.1976. 
T1.1r.244. 


180 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Nhu vậy với Aristote các su vật hiện tượng của thế giới 
này được hình thành từ hai khởi nguyên. Khởi nguyên vật 
chất và khởi nguyên hình thức. Nghĩa là ông đã đứng trên lập 
trường nhị nguyên để giải quyết vấn dé tón tại. Khi Aristote 
thừa nhận vật chất là cái có trước tồn tại vĩnh viễn, ông là 
nhà duy vật; khi ông khẳng định vật chất là cái thụ động, chờ 
đợi tác nhân hình thức để hiện hữu thì Aristote là nhà siêu 
hình bởi lẽ vật chất và hình thức của nó có thể tón tại độc lập 
với nhau. 


Với Aristote truy tìm về tồn tại không chỉ dừng lại ở các 
sự vật cảm tính, cu thé, đơn nhất, phân tán hoặc những thuộc 
tính nào đó của chúng mà phải nghiên cứu chúng trong 
những mối liên hệ chát ché của sự thống nhất vô tuyến 
truyền hình là tất yếu. Trước tiên phải đưa ra được những 
căn cứ để phân chúng thành từng loài, từng loại, từng giống... 
Căn cứ để thiết lập sự phân loại là ở sự giống nhau về chất, là 
cái chung của một số sự vật đặt trong mối liên hệ nào đó. 


Hơn nữa tính thống nhất về mặt chất không thể tách rời 
vi trí, thời điểm tôn tại của các sự vật, tức là mặt không gian 
và thời gian. Vì vậy khi nghiên cứu về các sự vật cụ thể phải 
là sự gắn kết thống nhất của ba yếu tố chất (cái gì?), không 
gian (0 đâu) và thoi gian (khi nào). 

Ba mối liên hệ này không chỉ là ba căn cứ để tiến hành 
phân loại các sự vật cụ thể đơn nhất mà còn là những luận 
chứng quan trọng để từ đó rút ra những kết luận qui nạp, 
hình thành nên những phạm trù lôgic phản ánh tên tại. 


LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 131 


Bằng cách thức đó Aristote đã rút ra các phạm trù: bàn 
chất, chất lượng, số lượng, vị trí, thời gian, quan hệ, tình 
trạng chiếm hữu, hành động và chiu đựng. 


Trong những phạm trù này thì phạm trù bản chất là 
phạm trù cao nhất và được Aristote chia thành hai mức độ 
bản chất cụ thể và bản chất khái quát. Bản chất cụ thể là cái 
nội tại vốn có ở sự vật cụ thé. “Bản chất theo nghĩa đầu tiên 
và tuyệt đối... là cái nội tại, chẳng hạn một con người được gọi 
là bán chất mà bản chất theo nghĩa đầu tiên, tức bản chất cụ 
thể, quan hệ với nó như tiểu loại, chủng loại, chẳng hạn cơn 
người cụ thể thuộc về tiểu loại con người mà chủng loại là 
sinh thể". 


Việc phân cấp này đã tạo nên sự đối lập hoàn toàn với học 
thuyết ý niệm của Plato. Bản chất không phải là cái tồn tại 
bên ngoài sự vật, bản chất hiện điện trong từng sự vật và nhờ 
có bản chất đó mà sự vật được phản ánh. Như vậy sự vật 
không thể là cái bóng của ý niệm nhu quan niệm của Plato. 


Bản chất khái quát đó là bản chất của giống, loài, loại... 
như loài người, loài vật, loài cây, thực vật, động vật là sự khái 
quát từ thực tôn cụ thể nhưng không đồng nhất với bản chất 
cụ thể chẳng hạn Nguyễn Văn A là một con người cụ thể, bản 
chất cụ thể, nhưng Nguyễn Văn А là một phần tử để tạo 
thành loài người - bản chất khái quát. 


1. Aristote. Phạm trù. Chương 5.2a.1 1-14. 


132 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Tư tưởng này của Aristote là hợp lý vì giống, loài... chỉ là 
những khái niệm không có thực tón, được rút tỉa ra từ những 
sự vật, hiện tượng cụ thể. Do vậy với Aristote không phải 
khái niệm (ý niệm) có đời sống tối cao độc lập vượt lên trên 
cao sự vật làm thành một thế giới riêng biệt. Mà theo ông thế 
giới ý niệm phải thuộc về thế giới cảm tính như lập luận ỡ 
điểm hai khi ông phê phán học thuyết ý niệm của Plato. 


Quan niệm về bản chất của Aristote mang tính hai mặt 
giao động giữa lập trường duy vật và duy tâm. Aristote là một 
triết gia duy tâm hoàn toàn khi ông cho rằng thực sự tón tại 
một số bản chất vĩnh hằng, tất yếu vượt lên trên các sự vật 
cảm tính. Bàn chất ấy đường như đồng nhất với Thượng đế. 
Ông viết: “Rò ràng một bàn chất nào đó, vĩnh cửu, bất đi bất 
dịch và tách rời các vật cảm tính... Thượng đế là một thực thể 
sống vĩnh hằng, tốt nhất, do vậy sự sống và sự tồn tại, cái liên 
tục và cái vinh cửu là sở hữu của Thượng để”. 


Thế giới là phong phú và da dang, với hai bản nguyên vật 
chất và hình thức không thể giải thích đầy đủ tất cả các trắc 
điện (profil) của nó. Và cũng để vượt qua hệ thống của Plato, 
Aristote đưa ra học thuyết về Bốn nguyên nhân là: nguyên 
nhân vật chất, nguyên nhân hình dạng, nguyên nhân vận 
động và nguyên nhân mục đích. Chẳng hạn muốn cất một 
ngôi nhà, trước hết phải có nguyên vật liệu như gạch, sắt, đá, 
gỗ... đó là nguyên nhân vật chất; phải có bản thiết kế để xác 
định cấu trúc, hình thức của ngôi nhà - đó là nguyên nhân 
hình đạng; phải có hoạt động của các thợ xây, kiến trúc sư để 
gắn kết các nguyên vật liệu theo bản thiết kế - đó là nguyên 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 133 


nhân vận động; và cất nhà với mục đích gì, là nguyên nhân 
mục đích. $ 


Tất cả các sự vật trong thế giới này, sự hiện hữu của 
chúng có được là nhờ ở bón nguyên nhân này. Trong bốn 
nguyên nhân này, căn cứ vào chức năng của chúng, Aristote 
phân thành hai nhóm. Nhóm một là nguyên nhân vật chất và 
nhóm hai gồm có nguyên nhân hình thức, nguyên nhân vận 
động và nguyên nhân mục đích. Theo lập luận của Aristote 
thì trong nguyên nhân hình dạng đã dung chứa nguyên nhân 
vận động và nguyên nhân mục đích. Vậy trên thực tế tồn tại 
chỉ xuất hiện từ hai nguyên nhân là nguyên nhân vật chất và 
nguyên nhân hình dạng. 


Do vậy ý nghĩa của học thuyết bốn nguyên nhân trở nên 
hạn hẹp và sự lý giải về tón tại cũng vẫn chỉ giới hạn ở trong 
lập trường nhị nguyên luận. 


Một trong những vấn đề quan trọng của triết học phải 
được xem xét và giải quyết là vấn để vận động. Trong Siêu 
hình học Aristote đã chia thành bốn dạng vận động cơ bản 
là: 1) Tăng và giảm; 2) Biến đổi về chất; 3) Xuất hiện và điệt 
vong; 4) Chuyển dịch vị trí. 


Trong bốn dạng vận động này thì đạng vận động chuyển 
dịch vị trí trong không gian được xem là quan trọng nhất vì 
nó là điều kiện của ba dạng còn lại. 


1.. Quan niệm về vận động được trình bày cả ở trong Siêu hình học và Vật lý 
học. 


EL AVANT Ет = 
134 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Tăng hay giảm (vd1) chi là sự đời đổi vị trí trong không 
gian. Tăng lên là sự tích hợp của hai vật thể thành một vật 
thé lớn hơn từ su thay đổi vi trí tạo nên. Giảm đi là có một cái 
gì đó được tách ra từ một vật thể chuyển dịch trong không 
gian. 


Su biến đổi về chất (vd2). Nguyên nhân tạo nên sự biến 
đổi về chất trong vật thể là do kết cấu của vật thể đang biến 
đổi mà điều kiện của biến đổi kết cấu là vận động trong không 
gian. Xuất hiện và diét vong (vd3). Xuất hiện và diệt vong 
không thể хау ra cùng trong một lúc. Vậy cái được gọi là xuất 
hiện hay diệt vong chỉ là sự biến đổi từ đặc tính này sang đặc 
tính khác và điều kiện để xuất hiên diệt vong là vận động 
trong không gian. 


Bởi vậy, mặc dầu được phân chia thành bón dạng vận 
động nhưng giống như học thuyết bốn nguyên nhân, cuối 
cùng thì Aristote lại qui các hình thức vận động vào dạng vận 
động cơ học (thay đổi vị trí trong không gian). Ông hiểu vận 
động rất đơn giản chỉ là “mọi vận động đều là sự di chuyển vi 
trí của các vật thể”. Aristote đã đúng khi khẳng định vận 
động là sự biến đối nói chung nhưng sự biến đổi nói chung đó 
không thể chỉ dừng lại ở biến đổi về mặt vị trí trong không 
gian. 


Мо đầu tác phẩm Siêu hinh học Aristote khai trương 
luận điểm “Tất cả mọi người vé bàn chất đều có khát vong 
vươn tới tri thức”. Ông đã xem lý luận nhận thức là lý luận về 
tri thức khoa học. 


LICH SỨ ТВІЁТ HỌC PHƯƠNG TÂY 135 


Kế thừa và phát triển những tư tuong của các triết gia di 
trước, Aristote đã xây dựng và phát triển lý luận nhận thức 
của mình đạt đến đỉnh cao của triết học cổ đại. Theo ông năng 
lực tư duy của con người là để khám phá ra chân lý đích thực 
về bản chất sự vật chứ không phải dừng lại ở các trò chơi trí 
пап. Chân lý là sự phù hợp giữa quan niệm của chủ thể với 
đối tượng dang thực tón chứ không phải là kết quà của đánh 
tráo khái niệm như những người Sophtste hậu kỳ thường 
làm. 


Khác với Plato, ông không quan niệm nhận thức là sự hồi 
tưởng của linh hồn mà nhận thức là một quá trình. Quá trình 
đó được khởi đầu bằng cảm giác ® biểu tượng ® kinh nghiệm 
® nghệ thuật ® khoa hoc. 


Сат giác xuất hiện là do sự vật ở bên ngoài tác động vào 
giác quan. Aristote cho rằng có hai hình thức tác động. Thứ 
nhất, các sự vật chỉ tác động vào một giác quan và chỉ gây ra 
cảm giác riêng biệt cho giác quan ấy. Như âm thanh tác động 
vào thính giác... Thứ hai, các sự vật cùng một lúc tác động vào 
nhiều giác quan và đều tạo ra những cảm giác ở chúng như 
trời mưa: thị giác, thính giác, xúc giác... cùng một lúc có thể 
cảm nhận được. 

Сат giác chỉ cho ta biết những thuộc tính bên ngoài của 
cái đơn nhất, cái cụ thé. Hon thế nữa không phải lúc nào cam 
giác của chủ thể cũng phản ánh đúng về đối tượng tác động 
như người đau thấy mật đắng. 

Biểu tượng là bước chuyển trung gian để lên dạng nhận 


thức kinh nghiệm. Theo Aristote, biểu tượng là hình thức hết 


136 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


sức quan trong của quá trình nhận thức, đó là chỉ số của năng 
lực tư duy. Nếu con người không xây dựng được những hình 
ảnh tách khỏi sự vật thì không thé có tư duy, có tri thức. Theo 
ông, thành ngữ “không ai có thể đem mặt trăng vào nhà” phải 
được hiểu theo nghĩa này. 

Nhận thức kinh nghiệm là những chuỗi liên tưởng về 
cùng một sự vật, hay một nhóm sự vật và “kinh nghiệm thống 
nhất са với khoa học và nghệ thuật. Khoa học và nghệ thuật 
xuất hiện ở con người thông qua kinh nghiệm... Kinh nghiệm 
tạo nên nghệ thuật, sự thiếu kinh nghiệm tạo nên cái ngẫu 
nhiên”. 

Nếu như tri thức nghệ thuật dựa trên nền tảng thực tiễn 
thi tri thức khoa hoc là kết quà của hoạt động trí tuệ. Tri thức 
khoa học là những tri thức ở tám khái quát cao trong đó triết 
học là cao nhất. 

Mặc dù đã thấy được nhận thức là một quá trình di từ 
cảm tính đến lý tính nhưng Aristote lại không thấy được mối 
quan hệ biện chứng giữa nhận thức cảm tính và lý tính. Biến 
những khái niệm, những cái chưng thành sản phẩm thuần 
túy của lý tính. Vì vậy, quan niệm về nhận thức của ông chưa 
thoát khỏi su bao phủ của chủ nghĩa duy tâm. 

Ш.11.2. Vật lý hoc và lógic học 

Vật lý học được gọi là triết học thứ hai. Ở trong tác phẩm 
này Aristote chủ yếu trình bày những quan niệm của ông về 
giới tự nhiên. 

Nếu như ở Siêu hình học Aristote đã lý giải và phân chia 
vận động thành các dạng cơ bản thì ở Vật lý học ông khẳng 


LICH SỨ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 137 


dinh không thể hiểu giới tự nhiên nếu không bắt đầu từ уап 
động. “Sự thiếu hiểu biết vé vận động tất yếu se kéo theo sự 
không hiểu biết về giới tự nhiên”. 


Những toan tính bàn luận về giới tự nhiên có vận động 
hay không vận động. Theo ông đó chỉ là những ý tưởng thiếu 
nghiêm túc. Nhưng do giao động giữa lập trường duy vật và 
duy tâm, Aristote đã thừa nhận nguyên nhân của vận động 
nằm ở bên ngoài sự vật, ban bố cho sự vật những sinh lực khởi 
động ban đầu. Ông viết: “Hằng ngày nhìn thấy mát troi di 
qua báu troi, con buổi tối là sự chuyển động hài hoa của các 
thiên thể khác, không thể không cho rằng có một Thượng để 
tạo ra sư chuyển động và hài hòa ấy” hay “Tay lái đối với tau 
thủy, người xà ích đổi với cỗ xe, người xướng âm đối với đàn 
đồng ca, vị tướng đối với quân đội, luật pháp đối với Nhà nước 
là gì thì Thượng dé đối với Thế giới cũng như vậy”. 

Hơn thế nữa ông xem mọi quá trình vận động đều mang 
tính mục đích, đều được xếp đặt ngay từ đầu, chẳng hạn cò 


sinh ra là để cho bo ăn, mèo sinh ra là để bắt chuột. 


Vũ trụ theo quan niệm của Aristote la hữu hạn và khép 
kín về không gian và vĩnh viễn về thời gian. Ông là người 
khởi xướng ra thuyết địa tâm’ trái đất có dạng hình cầu và là 
tâm của vũ trụ, con các thiên thể vận động xoay xung quanh 
trái đất. Thế giới của chúng ta từ những thiên thể đề sộ xa xôi 
nhưng vẫn cảm nhận được bằng giác quan như mặt trăng, 


1. Nhiều người cho rằng Thalès (624 - 547 TCN) là đại biểu đầu tiên của thuyết 
địa tâm vi ông lấy trái đất làm hệ qui chiếu để sắp xếp trật tự vũ trụ. Arístote 
là người đầu tiên khăng định trái đất là trung tám của vũ trụ. 


OoOO  ——— 
138 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


cho đến những sự vật đơn nhất thường ngày mà chúng ta vẫn 
gặp đều được cấu tạo từ bốn hành chất là đất, nước, lửa, 
không khí. Sự vật hiện tượng khác nhau là do tỷ lệ của các 
hành chất này qui định. Còn đằng sau mặt trăng và những 
khoảng không chất chứa đầy bí mật thì được cấu tạo từ một 
loại nguyên tử thứ năm đầy linh thiêng được ông gọi là ê-te. 

Vật lý học của Aristote cũng vẫn chỉ là sự hòa trộn giữa 
duy vật và duy tâm. Những yếu tố duy tâm sau này được các 
lực lượng thù địch với chủ nghĩa duy vật lợi dụng và phát 
triển. O thời kỳ Trung cổ chúng được liên kết chặt chẽ với 
thần học của Kitô giáo tạo thành bức tuong thành ngăn chán 
sự phát triển của chủ nghĩa duy vật, của tư tưởng vô thần và 
của khoa học chân chính. 

Aristote là người sáng lập ra lôgic hình thức và là người 
khám phá га các qui luật cơ bản của tư duy lógie nhu qui luật 
đồng nhất; qui luật cấm mâu thuẫn; qui luật loại trừ cái thứ 
ba (hoặc А, hoặc > А). Ông khẳng định những hình thức của 
tư duy là sự phản ánh các hình thúc tên tại của sự vật. Ông 
đã đưa ra một hệ thống phạm trù gồm 10 phạm trù (đã giới 
thiệu ở LII.11.1.), mặc dù con mang tính trực quan, cảm tính, 
số lượng các phạm trù còn hạn chế nhưng đó là những phạm 
trù phân ánh những hình thức cơ bản, phổ biến của tón tại và 
có ý nghĩa to lớn trong việc nghiên cứu những hình thức của 
tư duy, công cụ của nhận thức. Vì vậy không thể phủ nhận 
các phạm trù của Aristote là sự thống nhất giữa nhận thức 
luận, bản thể luận và ngôn ngữ. 

Trong lôgic học Aristote cũng đã thấy được mối liên hệ 
giữa phương pháp qui nạp và phương pháp diễn dịch: thừa 


LICH 80 TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 139 


nhận sự tón tại của cái riêng và cái chung nhưng ông lại sai 
lầm ở chỗ đã tuyệt đổi hóa cái chung, dẫn đến không nhận 
thấy sự ch uyén hóa giữa chúng. 


Không thể nói lôgic học của Aristote là lôgic hoàn hão 
nhưng cũng không thể có một lôgic nào hơn lôgic của ông ở 
thời cổ đại. Đó chính là cống hiến của Aristote vào sự phát 
triển của tư duy nhân loai. Aristote xứng đáng nhận được sự 
đánh giá cao của Lênin về lógic học của ông. “Lôgic của 
Aristote là nhu cầu, là sự cố gắng tìm tòi, là sự tiến gần đến 
lôgic của Hegel. Nhưng từ lôgic này của Aristote (người mà 
bất cứ nơi nào, cứ mỗi bước, đều đặt ra chính vấn đề của phép 
biện chứng), người ta đã làm thành một triết học kinh viện 
chết, bằng cách vứt bỏ tất cả cái gì là tim tòi, là đao động, là 
cách đặt vấn dé". 


П1.11.3. Nhân bản học và những quan niêm vé xã Аді 


Nếu như các sự vật là sự kết hợp của vật chất và hình 
dạng thì con người là sự gắn kết của linh hồn và thân xác 
trong sự kết hợp này linh hồn giữ vai trò chủ đạo. Nhưng ông 
vẫn cho ràng su thay dói cúa linh hën phu thuóc vào trang 
thái của cơ thể vì linh hón là cái chỉ có ở trong cơ thể sống, cái 
chứa đựng tiểm năng của sự sống. “Linh hồn không thể tôn 
tại, nếu không có cơ thë.. Linh hồn không phải là co thể mà là 
cái thuộc về cơ thể, cho nên nó ở trong cơ thể và ở ngay trong 
một cơ thể nhất định”. 


1. МІ. Lênin. Toàn tập NXB Tiến bó. M. 1981, T.29, tr.391 


“1= кру ЕЕГ ЗАРЕ RN 
140 PGS, TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


Aristote chia linh hón làm hai nhóm: linh hón vát ly và 
linh hôn lý tính. Linh hồn vật lý bao gồm hai dang là linh hồn 
thực vật và linh hồn động vật. Sự khác biệt giữa linh hồn 
động vật và linh hồn thực vật là ở chỗ, linh hồn động vật có 
khả năng cảm ứng đối với môi trường xung quanh thông qua 
các biểu tuong cảm tính, qua nhu cầu và vận động trong khi 
đó linh hồn thực vật chỉ có khả năng tự nuôi dưỡng và hoạt 
động sinh sẵn. 


Linh hón lý tính là loại lĩnh hồn có khả năng nhận thức, 
làm chủ được các quá trình tư duy của nó, là dạng linh hồn 
cao nhất và chỉ có duy nhất ở con người. 


Ba dạng linh hồn này được sắp xếp theo trật tự phát 
triển linh hồn thực vật (1) ® linh hồn động vật (2) ® linh hồn 
lý tính (3). Thực vật và động vật chỉ có một loại linh hồn biểu 
trưng cho nó, con người là điểm hội tụ của sự phát triển linh 
hồn nén con người có cà ba dạng này. Tuy vậy chỉ có linh hồn 
lý tính là bất tử con các loại khác sé mát đi cùng với cái chết 
của con người. Điều này cho thấy trong quan niệm của 
Aristote vé linh hồn ông đã chịu ảnh huóng quan niệm của 
Plato. 


Con người theo Aristote là một sinh vật xã hội, sống 
thành cộng đồng tón tại trong nhiều mối quan hệ, nhà nước là 
hình thức cao nhất của những mối quan hệ đó. 


Theo Aristote sự xuất hiện của nhà nước không phải là ý 
muốn của thần thánh. Nhà nước là cấp độ cao hơn của gia 
dinh. Chính quyền của nhà nước là sự mo rộng pham vi giới 
hạn của chính quyền gia đình. Vì vậy nhà nước không phải là 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 141 


hiện thân của sự thống tri mà sứ mệnh của nhà nước là đảm 
bảo hạnh phúc và công lý cho mọi người, trừ nô lệ. Nhà nước 
quản lý xã hội trên ba phương diện: lập pháp, hành pháp và 
xét xu. 


Trong các hinh thức nhà nước, Aristote ủng hộ chế độ 
quân chủ, theo ông, đó là hình thức nhà nước ưu việt nhất. 
Ngược lại, ông lên án nhà nước của bao chúa là nhà nước tàn 
bạo, nhà nước trái với bản chất của con người. Với Aristote 
xét đoán một nhà nước không phải là ở hệ thống tổ chức của 
nó mà ở những phúc lợi mà nó mang lại cho toàn thể xã hội. 


Các quan niệm về đạo đức của Aristote được trình bày 
H "4 2 1 
trong tác phẩm Đạo đức học . 


Nếu như ở Siêu hình học, ông đã đứng trên tỉnh thần 
khoa học để phê phán học thuyết ý niệm của Plato thì ở trong 
tác phẩm này sự phê phán đó lại tiếp tục. Ông cho rằng соп 
người là một sinh vật chư không phải là thần thánh, nó có đời 
sóng bản năng của nó, vì vậy ý nghĩa cuộc sóng của nó, hạnh 
phúc của nó là ô ngay trần gian này, không cần đến một thế 
8101 vĩnh viễn, siêu cảm tính đầy thần bí như của Plato. 


Ý nghĩa cuộc sống không chỉ dừng lại ở cảm nhận mà cao 
hơn là đem chia sé và tôn trọng. Vi thế trước hết phải sống 
thực, sống đúng với mình, sống với cái gì mình đang có chứ 
không sống với cái gì mình chưa сб. Ông khẳng định: “Мас dù 


1. Tác phẩm này gồm 10 quyển được xuất bán sau khi ông mất. Người đứng ra 
xuất bán là Мсотадие con trai ông. 


— —_——-——— 
142 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


chúng ta không bát tử, song chúng ta không nên phục tùng 
những điều xấu xa mà hãy vươn tới sự bất tử (bằng cách - 
NTD) sống phù hợp với những gì tốt nhất ở nơi ta, ta dang có” 


Đạo đức là cái vốn có của con người, trong đó quan trọng 
nhất là phẩm hạnh. Phẩm hạnh của con người được biểu hiện 
trong quan niệm và thái độ đốt với hạnh phúc cũng như o 
những hành động trong điều kiện không có sự giám sát của 
người khác, Aristote chia phẩm hạnh làm hai loại: 


1) Phẩm hạnh trí tuệ (Та vertu intellectuelle). Phẩm 
hạnh này là kết quả của giáo dục. Người có phẩm hạnh trí tuệ 
là người có tri thức, có kinh nghiệm, định hướng và làm chủ 
được trong đời sống người của mình. 


2) Phẩm hạnh luân lý (la vertu morale). Phẩm hạnh này 
{а con đề của thói quen, tập quán... 


Với quan niệm này chứng tô Aristote đã nhận thấy sự 
ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài đối với sự hình thành 
đạo đức, hình thành nhân cách của con người. Tuy vậy, ông 
cũng chỉ rõ phẩm hạnh luân lý không đơn thuần chỉ là kết 
quả của yếu tó hoàn cảnh. Con người là con người xã hội (sinh 
vật xã hội) nên hoàn cảnh mới chỉ là cái tiên đề, cái khả năng, 
việc con người tiếp nhận và xử lý mới là điều kiện tiên quyết 
để có phẩm hạnh luân lý. 


Mặc dù có nhiều điểm hợp lý trong quan niệm về đạo đức, 
nhưng đứng trên lập trường giai cấp chủ nô, Aristote đã 
không coi nô lệ là người và ông khẳng định đạo đức của nô lệ 
không giống với đạo đức của chủ nô với mục đích là biện hộ 
cho bất bình đẳng đang hoành hành trong xã hội, nhưng mặt 


А Q cp 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 148 


trái của vấn dé lai vượt ra ngoài ý nghĩa của sự biện hộ là đạo 
đức trong xã hội có giai cấp không thể nào là mẫu số chung. 
Đạo đức có tính giai cấp. 


Trước Aristote, một màng dé tài thu hút được sự quan 
tâm của nhiều triết gia là nghệ thuật như liên minh 
Pythagore đã nghiên cứu về lý thuyết âm nhạc; Socrate đã 
xác định được cái đẹp và cái hữu ích; Démocrite qưi về tìm 
kiếm nền tàng của nghệ thuật trong đời sống tự nhiên: Plato 
mò tìm chân lý của cái đẹp ở trên máy... 


Tất cả các triết gia này mới chỉ đừng lại ở cánh cửa bên 
ngoài của thế giới nghệ thuật đầy nhạy cảm. Aristote là người 
khai sinh ra một bộ môn khoa học: Mỹ học (Aestheties), 


Tu tưởng mỹ học được trình bày ở chính trị học (quyển 
tám), Thi ca học, một phần ở Tu từ hoc... 


Cơ sở lý luận của My học Aristote là quan niệm về sự 
thông nhất giữa vật chất và hình dạng. Nghệ thuật không 
phải là hiện thân của y niệm, nghệ thuật là toàn bộ hoạt động 
vật chất và sản phẩm được tạo ra trong quá trình hoạt động 
đó của con người. Do vậy nhiệm vụ của nghệ thuật là phán 
ánh hiện thực thông qua sự mô phòng và bắt chước. “Nghệ 
thuật trong một số trường hợp hoàn thành những cái mà giới 
tự nhiên không thể làm được, trong một số trường hợp khác 
mô phóng пб”; nhung mói dang nghệ thuật có cách thức mô 
phỏng bắt chước riêng. 


Aristote đặc biệt dé cao vai trò của thơ ca, ông coi đó là 
nghệ thuật của ngôn ngữ nói chung. Theo ông, tiêu chuẩn 
chung dé đánh giá nghệ thuật là ở tính chân thực của nó, 


144 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


O trung tám toa nhà cüa Hàn làm vién Khoa hoc quóc 
gia Washington (Hoa Ky) người ta đã khắc những lời này của 
Aristote: “Tìm kiếm chân lý vừa khó vira dé, vì hiển nhiên là 
không ai có thể hoàn toàn đạt tới nó, hoàn toàn không nhận 
thấy nó, nhưng mỗi người đều bổ sung một ít cho nhận thức 
của chúng ta về giới tự nhiên, và bức tranh hùng tráng hình 
thành từ tổng thể mọi dự kiến ấy”. 


Tính biện chứng của vấn đề là ở chỗ trong hành trình дї 
tìm kiếm chân lý, mỗi triết gia chỉ có thể bổ sung được một ít 
vào kho tàng tri thức của nhân loại để làm thành một hành 
trình vô tận của khát vọng vươn tới tri thức ngày càng hoàn 
hào nhu Aristote đã nói ở trong Siêu hình học. Giống như các 
triết gia khác, Aristote cũng tìm cách để bổ sung vào kho tàng 
tri thức ấy những cái gì mà ông có thể kiếm tìm được nhưng 
khác với các triết gia khác, ông là học giả vĩ đại nhất của thời 
kỳ có đại nên ông không thé bổ sung mà соп tạo tiền dé cho 
người khác bổ sung. 

Dánh giá về toan bộ sự nghiệp của Aristote, Marx viết: * 
tư tưởng thâm thy của Aristote vạch ra những vấn dé trừu 
tượng, tế nhị nhất một cách thật đáng ngạc nhiên. Ông giống 
như người đi tìm kho tàng. Dù kho tàng tài liệu chôn vùi bất 
cứ 9 đâu... thì cái gậy hóa phép của Aristote cũng nhất dinh 
chỉ đúng vào nó". Trong lịch sử triết hoc, Aristote là người 
đầu tiên nhận được ở Marx sự đánh giá cao như vậy. Bơi vì 
ông là hoàng đế Maxédoan trong triết hoc. 


1. Dán theo. Lịch sửtriết học của xà hội nó lệ. NXB ST, Hà Nội, 1958, tr 213. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 145 


Ш. 12. ÉPICURE (341 - 270 ТСМ) 

“Triết học hay tình yêu sự thông thái là Sự rèn luyện trí 
tuệ, bằng con đường suy luận và dàm thoại, nó vạch ra mục 
đích của cuộc sống hạnh phúc và đến lượt mình, sử dụng 
cuộc sống đó như nguồn gốc của minh, vả lại sự đặc thù của 
triết học so với các khoa học khác là ở chỗ nó nhận thấy mục 
đích của việc kết thúc công việc của mình và thỏa mãn với 
điều đó”. 


(Épicure) 


Khi Épicure được sinh ra thi lịch sử Hi Lap có đại dà 
chuyển mình sang một trang mới: “Thời kỳ Hi Lap hóa. Trong 
cái náo loan của dong đời, triết học dà quay lung lại các vấn 
đề truyền thống để loay hoay tháo gỡ những nỗi niềm riêng tư 
của thân phận cá nhân trước cuộc sóng. Hoa trong dong cháy 
đó, triết học của Épicure "nhu con thuyền mải miết trôi, đôi 
khi cũng có lạc dòng trở về bến cũ ngày xưa, vì vậy những vấn 
đề liên quan đến thế giới quan, đến bản thể luận trong triết 
học của ông chỉ được xem như phần phụ thêm”. 


Người ta cho rằng ông đã khai sinh ra một trào lưu triết 
học mới: Chủ nghĩa khoái lạc kiểu Épicure. 


Các tác phẩm chính: 

- Về tự nhiên 

- - Y kiến vé bệnh tật 

- Về nguyên tứ uà khoảng không 
- Về thị giác 

- Về thần linh 


146 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DÙNG 


- Về các góc trong nguyên tú. 

- Về mục dích 

- Những tw tướng chü dao 

- Về sự tiên định 

- Về tiêu chuẩn hay qui tắc 

- Về tình yêu 

- Những câu châm ngón ván tắt chống lai nhà våt lý 
- Về lối sống 

- Yến tiệc. 


Épicure viết khoảng 300 tác phẩm và được chia thành ba 
bộ phận là: 


1) Học thuyết оё tự nhiên (Vật lý học) 


2) Học thuyết vé nhận thức tự nhiên và con người (Lógic 
hoc) 


3) Học thuyết vé uiệc dat tới hạnh phúc (Đạo đúc học) 


Nếu nhu Socrate là người то đầu, người đặt nén móng 
cho quan niệm triết lý cán nhất là triết lý về sự hiện bữu của 
con người, thì Ёрїсиге là triết gia khai mo quan niệm triết 
học phải là phương thuốc nhiệm mầu để giải thoát con người 
khỏi nỗi sợ hãi trước cái chết để đàng hoàng sống trong cói 
nhân gian thẳnh thơi với hạnh phúc tự thiết định cho mình. 
Theo Épicure cái chết tuy là cái đáng sợ nhất nhưng trong sự 
hiện hữu của ta luôn luôn không có nó, mặc dù đối diện với nó. 
Ông viết: ^ Cái điều khủng khiếp nhất là cái chết, nó hoàn 


toàn không có liên quan gì đến chúng ta, vì khi chúng ta sống 


н ы S400 v1. == 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 147 


thì cái chết vắng mặt, con khi nó tới thì chúng ta không соп 
sống nữa”. 


Như vậy, triết học đã trở thành lực đẩy hướng hoạt động 
của con người đến tự do. Nhờ có triết học mà con người làm 
chủ được mọi hành động, mẫn tiệp trong tư duy, đương đầu 
với mọi trở ngại, có được hạnh phúc, mục đích cao nhất của sự 
hiện thân. “Mong sao không có ai từ bỏ triết học từ lúc còn trẻ 
tuổi và mong sao không ai mệt moi vi nó lúc về già. Và chăng 
không có ai có thể chưa trường thành hay quá trường thành 
đối với sức khỏe của tâm hồn. Nếu ai nói rằng thời điểm của 
triết học chưa tới, hay dà qua, thì cũng giống nhu nói rằng 
thời điểm của hạnh phúc vẫn chưa tới hay không có. Do vậy, 
triết học cần cho cả người già lẫn người trẻ tuổi: người già cần 
có dé lúc về gia, đối mới nhờ các niềm hạnh phúc và vui mừng 
về quá khứ; người trẻ tuổi cần nó để là một người thanh niên 
và là một người cao niên trong đốt chọi với tương lai дау 
khủng khiếp”, 


Giống nhu Aristippe, Épicure cho răng khoái lạc la hạnh 
phúc Lột bậc của con người. Trong ý nghĩa thực của cuộc đời 
khoái lạc là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thức. 


Khởi đầu vì đó là khát vọng chính đáng cần phải vươn 
tới, là tợi ích cần phải có nhưng đồng thời đó cùng là điểm kết 
thúc vì khi ta không cảm nhận được sự hiện diện của khoái 
lạc thì có nghĩa là hạnh phúc đã bay xa, ý nghĩa của sự hiện 


1. Về vai trỏ của triết học, Aristote cũng đã từng viết: “Triết học đem lại một ích 
lợi là cho phép nói chuyện với ai tùy y". Hai quan niệm khác nhau, Épicure 
không chịu ảnh hưởng của Aristote về quan niệm này như nhiều người nghi. 


148 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


hữu không соп nữa. “Chúng ta khẳng định khoái lạc là sự 
khói đầu và kết thúc của một cuộc đời hạnh phúc. Chúng ta 
biết rằng đó là thứ hạnh phúc thứ nhất và bẩm sinh. Nó là 
xuất phát điểm cho mọi sự lua chon bay là trốn tránh. Cái 
đẹp, cái thiện, và những cái tương tự xứng đáng được tôn 
trong chỉ trong trường hợp chúng mang lại khoái lạc, соп nếu 
không mang lại thì có thể từ biệt chúng”. 


Tuy vậy không nên lầm tưởng khoái lạc của Épicure chi 
là những сата xúc nhục dục mà chỉ là sự giải thoát khôi thé 
xác những đau đớn khỏi tâm hôn những dày vò để tìm đến sự 
thanh tịnh. 


Ông chia ham muốn của con người thành ba bộ phận: 
- Ham muốn tự nhiên và cần thiết cho đời sống. 


- Ham muốn tự nhiên nhưng không cần thiết cho đời 
sống. 


- Ham muốn không tự nhiên và cũng không cần thiết cho 
đời sống. 

Hành vi ứng xử với các loại ham muốn chính là nghệ 
thuật sống, để thể biện mình như nhân cách có tự do. Bản 
năng hay đẩy con người đến với những khoái lạc tháp hen, vì 
vậy con người phải biết dùng lý trí để chế ngự. Sau mỗi lần 
chiến thắng ta thấy mình thanh cao trong tự do, thánh thiện 
trong tâm hền và muốn được sống để cảm nhận ý nghĩa của 
cuộc đời, ý nghĩa của hạnh phúc. Épicure khẳng định: “Khi 
chúng ta nói rằng khoái lạc là mục đích tối cao, thì chúng ta 
hoàn toàn không có ý nói tới khoái lạc hay trụy lạc như những 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 149 


kẻ không biết, không tán thành, hay ít hiểu học thuyết của 
chúng ta giá định không, chúng ta muốn nói tới sự giải thoát 
khỏi những đau khổ của thể xác và khôi những kinh hoàng 
của tâm hồn. Vì không phải những ngày nhàn rỗi và những 
ngày lễ hội kéo dài vô tận, không phải việc thưởng thức phụ 
nữ hay món cá, hay các buổi tiệc tùng, làm cho cuộc sống của 


cảm của chúng ta, loai bó những ý kiến làm cho tâm hồn lo 
lắng, chỉ có nó mới đem lại hạnh phúc cho chúng ta", 


Épicure phê phán các nhà Sophiste hậu, kỳ vì họ đã làm 
biến tướng triết học. Triết học không thể là phương tiện để 


Bói vậy đừng lầm tưởng triết học sẽ là bộ cánh lóng lánh 
để khoe mẽ ở cuộc đời. Triết học là cái cơ sở trong ta, là con 
đường ta khai mở cho chính ta. Triết học và hạnh phức trong 
chừng mực nào đó đồng hàng với nhau. 


Trên tinh thần ấy Épicure đã kết luận cái thiện Ià tột 
đỉnh của hạnh phúc, cái ác là sự đau đớn về mặt thể xác, su 
cán cỗi Ча tàn của một tâm hồn đang chết dán. 


150 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Mặc dù dé cao vai trò спа triết học nhưng triết học của 
Épicure lại có thiên hướng dé cao chủ nghĩa cá nhân, cá nhân 
như một ốc đảo khép kín trong cái thế giới tâm linh của mình 
để làng tránh đời sống cộng đồng. Vì thế trong chừng mực nào 
đó những quan điểm triết học của ông lại mâu thuẫn với đời 
thực của cộng đồng Épicure. 


Hon thế nữa, một mặt ông muốn dùng lý trí để loai bo sự 
đắm đuối ngụp lặn trong khoái lạc, để cao khoái lạc tỉnh 
thần, nhưng mặt khác ông lại cho rằng “đời người chỉ có một 
gang" nên phải tận huong những thú vui của cuộc đời" chúng 
ta chỉ sinh ra một lần, không thế sinh ra hai lần, chúng ta 
không {бп tại mãi mãi. Vốn là chủ nhân của ngày mai, nếu 
chúng ta khước từ niềm vui sướng, thì cuộc sống sẽ mất đi 
niém khước từ đó, mỗi chúng ta sẽ chết đi mà không có lúc 
nào sung sướng са" và “cơ зо và gốc rễ của mọi khoái cảm là 
khoái cảm của cái bụng, thậm chí sự thông thái cũng có quan 
hệ với cái bụng”. 

Những luận điểm không nhất quán này sau này được 
một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại như chủ nghĩa 
hiện sinh, chủ nghĩa Freud xem trọng và khai thác triệt để. 

Ёрїсиге là người đã bổ sung và phát triển học thuyết 
nguyên tử của Démocrite. 

Điểm han chế tạo kẽ hó cho chủ nghĩa duy tâm len vào 
học thuyết của Démocrite là ông đã không giải thích vé 
nguyên nhân vận động của các nguyên tử. Theo Épicure các 
nguyên tử khác nhau về trọng lượng nên chúng đều vận động 
theo chiều thẳng đứng, giống như mưa rơi từ trên trời xuống 
đất và trong quá trình rơi thường xuyên xảy ra tình trạng va 
chạm, quyện vào nhau hoặc bắn xa nhau dẫn tới sự vận động 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 151 


chéch khói đường tháng đứng. Và chính su va cham, dan 
quyện của các nguyên tử trong quá trình vận động chệch 
hướng là sự kết hợp của các nguyên tử dưới các hình thức 
khác nhau để làm thành các sự vật khác nhau. Do vậy, 
nguyên nhân làm các nguyên tử vận động là ở chính các 
nguyên tử (trọng lượng của nguyên tử), nguyên tử vận động 
theo qui luật nói tại của chúng. Vi thế, điểm bo ngo của 
Démocrite đã được khai thông. 


Quan niệm cho rằng nguyên tử vận động theo qui luật 
nội tại của chúng đã bác bỏ quan niệm của thần học cho rằng 
cần có những cú hích, cú đẩy đầu tiên để tạo ra năng lượng 
vĩnh cửu của vận động, làm nên sự khác biệt giữa vận động ởờ 
trên trời và vận động ở dưới đất dà trở nên hết sức mơ hô. 
Épicure trờ thành một trong những nhà triết học duy vật đầu 
tiên đã khẳng định vận động của vật chất là tự thân vận 
động. Ông viết: “Nguyên tử vận động liên tục vĩnh cửu, vận 
động này không có sự bắt đầu”. 


Từ quan niệm về уап động của nguyên tử, Épicure 
khẳng định rằng giới tự nhiên vận động tuân theo những qui 
luật riêng của nó vì thế không được cường bách tự nhiên mà 
phải tôn trọng tự nhiên khi tác động vào nó. 


Thông qua kiểu ví von hình ảnh, ông khẳng định: “Dù 
cho thế giới xuất hiện khi nào thì nó cũng xuất hiện vào mùa 
xuân, chính vì khi đó moi thứ đều đâm chổi này lộc, ra hoa và 
kết trái". 

Tiếp tục tư tưởng duy vật của Démocrite giải thích về thế 
giới Epicure chỉ rõ: 

- Vũ trụ là các vật thể và khoảng không. 


WE AV DU a—— E 
152 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


- Vũ tru là vô hạn. “Trên thực tế, cái gì hữu hạn thì cũng 
có đường biên, còn biên là cái gì có thể nhìn từ ngoài vào, do 
vậy vũ trụ không có đường biên, tức là không có giới hạn. Cái 
gì không có giới hạn thì vô hạn”. 

- Vật chất là cái nën của vạn vật và là nguyên nhân của 
biến đổi, của vạn vật trong tự nhiên. “Để sinh thành thì các 
vật không những cần tới vật chất cấu thành chúng mà cả 
nguyên nhân tạo ra chúng”: “các giác quan của chúng ta cho 
thấy rằng nhiều thứ sinh ra và nhiều thứ mất đi trong bản 
chất của vật, nên cần quan niệm rằng phải có vật chất mà các 
vật sinh ra từ đó và chuyển biến thành khi bị thủ tiêu”. 


Quan niệm của Epíc về vũ trụ, về vạn vật so với 
Démocrite đã có bước phát triển đáng kể: tính võ đoán đã 
giảm bớt để thay thế vào đó tính hiện thực của đời sống, 
Nhưng bên cạnh những khái niệm trừu tượng thì ở đây cũng 
đầy rẫy những cảm nhận trực quan như các nhà triết học duy 
vật đầu tiên, 

Nhận thức luận của Épicure được xây dựng trên nguyên 
tắc duy vật. Ông cho rằng nguồn gốc của cảm giác là đo sự vật 
và hiện tượng ở thế giới bên ngoài tác động vào giác quan của 
chúng ta tạo nên. Chịu ảnh hưởng của Démocrite, ông đã giải 


1. Nhiều nhà nghiên cứu cho ràng Épicure chịu ảnh hưởng và tiếp thu pham {гй 
vật chất từ Aristote. Bản thân Épicure tung tuyên bó là trong hệ thống triết 
học của ông chưa từng trích dẫn một ai. Ông khinh bỉ Démocrite, Platon, phỉ 
Đảng Aristote... Nhưng đôi khi lời nói và việc làm lai trái ngược nhau. Su hiên 
hữu của Démocrite trong hệ thông của Épicure là không thể phủ nhận, đó là 
tiên dé lý luận trực tiếp. 


Tư CÔ na ——- 
LỊCH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 153 


thích sự tác động bằng thuyết hình ảnh. Theo ông “từ bé mát 
của đối tuong phát ra một luông chảy liên tục mà cảm giác 
không nhận thấy được... Sự vận động của những bề mặt tách 
rời ra ấy là vô cùng nhanh chóng trong không khí... và do cái 
luóng ấy phát ra xâm nhập vào chúng ta, mà chúng ta biết 
được tính qui định của một cảm giác này hoặc của một cảm 
giác kia" 


Sở dĩ con người có thể giữ lại được những hình ảnh chính 
xác của sự vật khi chúng tác động vào giác quan là nhờ có 
nguyên tử: “Cái điều khó hiểu nhất là hiểu được các sinh vật 
có cảm tính hay các sinh vật có năng lực cảm tính đã sinh ra 
từ các sự vật không cảm tính như thế nào. Nguyên nhân của 
điều đó - một tổ hợp xác định đặc biệt của số lượng, hình dáng, 
vận động, vị trí và trật tự của các bản nguyên thứ nhất - 
nguyên tử”. 


Từ lập trường duy cảm Épicure cho rằng cảm giác không 
bao gio lừa dối chúng ta. Moi suy lý đều phụ thuộc vào cảm 
giác trước đó. Cảm giác là tiêu chuẩn của chân lý. Ông diễn 
giải như sau: ngồi gần đống lửa chúng ta cảm thấy nóng, khi 
xa rời đống lửa chúng ta không còn cảm thấy nóng nữa, sau 
đó nhận thấy rằng thị giác của chúng ta cảm thấy đống lửa 
nho hơn là nó có trên thực tế. Chúng ta cảm thấy độ nóng của 
mát troi, do đó chúng ta không ở quá xa mặt trời tới mức 
chúng ta cảm thấy nó bé hơn là nó có trên thực tế. 


1. Dẫn theo V.I.Lênin. Toàn tập. M. 1981, T29, tr.322. 


154 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Giống như các nhà triết học khác, Épicure không thấy 
được mối quan hệ biện chứng giữa. nhận thức cảm tính và 
nhận thức lý tính. Ông chủ trương gắn nhận thức luận với đời 
sống thực tại nên trong lý luận nhận thức của ông dị ứng với 
các khái niệm trừu tượng hay nghệ thuật biện luận như các 
triết gia tiền bối thường đánh giá đó là lý luận nhân thác “rất 
ngây thơ và hay". 


Con người là su kết hop giữa linh hồn và thể xác “linh 
hồn là một vật thể vô cùng nhỏ bé, phân tán khắp cơ thể”. Và 
“cùng với sự phân hủy của toàn bộ thể xác thì linh hồn cũng bi 
phân tán”. Tiếp thu chủ nghĩa duy vật đa nguyên của 
Empédocle, Épicure đã giải thích cấu trúc của linh hồn: “Mặc 
dù linh hồn có mô rất nhỏ bé, song nó là một hồn hợp và cấu 
thành từ bón bản chất: một phần lửa, một phần không khí, 
một phần hơi thờ mà một phần tư không có tên gọt mà nhờ đó 
nó có năng lực cảm nhận. Phần này dường như là linh hồn 
của linh hồn, vì chỉ nhờ nó linh hồn mới trở thành linh hồn”. 


Tôn giáo, theo Épicure, có nguón gốc từ su sợ hãi trước 
cái chết của con người và sự nô lệ, bất lực trước giới tự nhiên. 
Ông cho rằng thần thánh chỉ là kết quà cách điệu của con 
người mà hóa thành. Dé làm sáng tó quan niệm này, ông dà 
dua ra tam đoạn luận sau đây: 


Không ai nhìn thấy lý tính một cách nào khác như trong 
hình dạng con người. 


1. V.ILLênin. Toản tập. M,1981,T.29,tr.322. 


ER MOI === 
LICH SÚ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 155 


Các thần linh có lý tính. 
Do vậy các thần linh có hình đáng con người. 


Nhưng tư tường vô thần của Épicure là không triệt để và 
có mâu thuẫn ' ‚ một mặt ông phản đối bác bỏ thần thánh 
nhưng mặt khác ông lại thừa nhận có thần thánh. Thần 
thánh có thể can thiệp vào mọi hoạt động của con người vì 
thần thánh ởtrên tầng trời tiếp giáp giữa các thế giới. Từ trên 
cao thần thánh hàng ngày đang giám sát chúng ta. 


Marx coi Ёрїсиге là người sáng lập ra học thuyết Khế ước 
xã hội vì theo ông xã hội là tập hợp của những cá nhân để phù 
hợp với mong muốn chung, đảm bảo lợi ích của cộng đồng và 
trấn áp được những ám ảnh sợ hãi về mặt tinh thần con người 
phải đi tới những thỏa ước chung với nhau. 


Tư tuong này của Épicure vé sau được nhiều nhà triết 
học của thời cận đại kế thừa và phát triển trong các học 
thuyết về xã hội của họ. 


11.13. CHỦ NGHÌA KHÁC KY 


“Triết học giống như vườn cây có muôn loại hoa quả, 
trong đó lôgic học là hàng rào, vật ly học - cây cối, còn đạo 
đức học - hoa quá". 


(Zénon de Cititum) 


1. Gióng như quan niém vé khoái lac (Plaisir) сйа óng. 


TT AAA I m————— 
156 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


Chủ nghĩa khác ky là một trường phái triết học lớn do 
Xénóng từ Xitium (thành phó Zénon được sinh ra) sáng lập ra 
vào đầu thế ky thứ Ш ТСМ và kết thúc vào khoảng cuối thế 
ky thứ II TCN. 


Sở di trường phái này được gọi là chủ nghĩa khắc ky 
(Stoicisme) vi các triết gia của trường phái này thường tổ 
chức đàm dao tại địa danh Stoa’. Các triết gia tiêu biểu của 
trường phái này là: 

Zénon de Citium (346 - 264 TCN), người luôn sống với 
châm ngôn của mình “Con người có hai tay và một miệng để 
nghe nhiều hơn và nói ít hon". 


Zénon là người viết nhiều. Các tác phẩm tièu biểu của 
ông là: Về cuộc đời phù hợp với tự nhiên; Lógic học; Về cảm 
hứng hay là bản tính con người; Về nhà nước; Về pháp luật; 
Về giáo dục ở Hi Lạp; Về duc vọng; Về nghĩa vu; Các vấn dé 
của Pythagore; Về thi giác; Các vấn đề chung: Về ký hiệu: Và 
mục đích; Các vấn dé của Homere; Về nghe thơ; Về ngón từ; 
Giáo trình về tình yêu; Bác bỏ; Đạo đức học... 


Ông mất năm 264 TCN bằng cách tự bóp cổ mình, sau 
một lần vấp ngã mà ông xem là điểm báo trước. 


- Cléanthe (331 - 233 ТСМ), người рій gìn đúng nghĩa 
từng chữ một của Zénon. Sống tằn tiện và vĩnh biệt cuộc đời 
bằng cách nhịn ăn. 


1. Stoa theo tiếng Hi Lap là gian phòng sặc 5б, trong phòng được trang hoàng 
bằng rất nhiều hinh vẽ rối гат và cầu ky. 


LICH SỬ ТРІЁТ HỌC PHƯƠNG TÂY 157 


- Chrysippe (280 - 205 TCN), Crydíp duoc xép là nhán 
vát trung {аш sau Zénon. Өпр là nguoi hé thóng hóa các hoc 
thuyết của chủ nghĩa khác ky. Theo sử liệu, ông viết cà thày 
705 tác phẩm. 


Sự phát triển của chủ nghĩa khắc kỷ trải qua ba thời kỳ 
là chủ nghĩa khắc ky sơ kỳ (Stoicisme primitif); chủ nghĩa 
khắc kỷ trung kỳ (Stoicisme moyen) và chủ nghĩa khác ky 
mat kỳ (Dernier stoicisme). 

Nội dung của chủ nghĩa khắc kỷ chủ yếu dé cập đến các 
vấn dé sau: 

Về triết học. Kế thừa quan niệm truyền thống các triết 
gia của chủ nghĩa khác ky cho rằng triết học đó là một món 
học luyện tập tư duy để giúp cho con người trở nên thông thái, 
làm chủ và biết cách ứng xử trước những khó khăn của cuộc 
đời. Vì vậy triết học không chỉ là một khoa học mà còn là môt 
phong cách sống, một nghệ thuật sống của con người trong 
cộng đồng xã hội. 

Đối tượng của triết học theo các nhà triết hoc khác ky là 
phải bao quát da lĩnh vực vì sự thông thái do triết học mang 
lại không han định, bó hẹp ởtrong một giới han cụ thể nào cả. 

Triết học bao gồm ba lĩnh vực nghiên cứu Vật lý học, đạo 
đức học và lôgic học. 

Lógic là khoa học sử dung ngôn từ. Nhờ ngôn từ chúng ta 
го thành người hùng biện, dẫn dắt, làm chủ được tư tưởng 
của mình trong mọi tình huống. Vì và, !ógic học được xem là 
khoa học công cụ. 

Vật lý học là học thuyết bàn về giới tự nhiên, về nguồn 
gốc của các su vật mà hàng ngày chúng ta đối điện. Theo 


158 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


đánh giá của Marx thì chủ nghĩa khác ky đã xem vật lý học 
của Héraclite là cơ sở lý luận trực tiếp và phát triển theo 
khuynh hướng đó. 


Các triết gia của trường phái khắc Ку cho rằng thế giới 
được cấu thành từ các yếu tố như đất, nước, lửa, không khí và 
kháng dinh các sự vật cảm tính là có thực tồn, là nền tảng của 
vù trụ. Cái chung không phải là cái vô hình không thể cảm 
nhận được mà cái chưng tồn tại trong cái riêng. Thế giới tồn 
tại trong sự vận động biến đổi không ngừng của các vật thể. 
Tư tưởng này được Marx đánh giá cao: “Nhà thông thái theo 
phái khắc ky lưu ý tới cuộc sống tuyệt đối động, quan niệm đó 
được rút ra từ quan điểm về tự nhiên theo hướng Héraclite, có 
tính năng động và có tính sinh động”. 


Tuy vậy, Vật lý học không phải là học thuyết nhất quán 
về lập trường. Các quan niệm duy vật đã nhường chỗ cho tư 
tưởng duy tâm khi các nhà khắc kỷ khẳng định mọi vật đều 
phát triển theo những trình tự tất yếu do Thượng đế sắp đặt 
trước. Vì vậy vật lý học của họ có dáng dấp của học thuyết 
muc đích luận. 


Đạo đức học là học thuyết дау cho con người ta biết tự 
chủ mình, không chạy theo những khát vọng cá nhân cảm 
tính làm mất phẩm hạnh. Để né tránh những khát vọng này 
thi con người cần phải có tri thức. 


1.. Dẫn theo Thái Ninh. Triết học Hi Lap cố đại. NXB Sài Gòn C. Mác-Lénin, Hà 
Nội, 1987, tr. 182. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 159 


Trong quan niém сйа những nhà khắc ky tri thức chi là 
điều kiện cần, vì lý tưởng của đạo đức là sự tĩnh tâm và bình 
thân của tâm hôn‘, 


Những nhà khắc kỷ tuyên truyền một lối sống khắc khổ, 
cam phận chịu đựng. Tư tưởng đạo đức của chủ nghĩa khắc kỷ 
là tiền thân của chủ nghĩa khổ hạnh trong đạo Thiên chúa 
Sau này. 


Ba bộ phận này của triết học có liên quan mật thiết với 
nhau. Zénon xem đó là những bộ phán dé tao nên một cơ thể 
sống. Ông viết: “Có thể so sánh triết học với một con vật: 
xương và thần kinh là lôgic học; thịt - đạo đức học; tâm hồn - 
vật lý học; hay là quả trứng vỏ - lôgic hoc, long до - đạo đức 
học còn cái nằm ở giữa (ong trắng - NTD) là vật lý học”. 


Nhån thúc luận. Các triết gia khắc kỷ xây dựng lý luận 
nhận thức trên lập trường duy cảm duy vật, Theo họ linh hồn 
được cấu thành từ tám bộ phận: năm giác quan là thính giác, 
thi giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Bộ phản thứ sáu là 
giọng nói; bộ phận thứ bày là bộ phận tái tạo; bộ phận thứ 
tám là bộ phận diéu khiển nó ra lệnh cho mọi bộ phận khác và 
sử dung chúng nhu công cụ của minh. 


Linh hồn của con người giống như từ giây tráng để in đấu 
sự tác đông của thế giới bên ngoài. Biểu tượng của sự vật là đo 
chính sự vật tạo nên, biểu tượng của sự vàt nào thì giống với 
su våt ấy, 


1. Khác với quan niệm của Socrate (469 - 399 TCN) 


160 PGS. TS. NGUYÊN TIEN DUNG 


Khác vói Ёрїсиге các nhà khác ky dà buóc dáu quan tám 
tim hiểu các khái niệm, dà thấy được mối liên hé giữa cảm 
tính và lý tính. Zénon khẳng định: “Chúng ta có khả năng 
Unh hội về nhận thức thế giới bên ngoài bằng са сат tính lẫn 
lý tính” và “các khái niệm không phải là kết quả thỏa thuận 
giữa mọi người về việc đặt tên cho các sự vật mà ngược lại bàn 
thân các khái niệm được qui định bởi các vật và bản chất của 
các vật”, 

Ш.14. CHÚ NGHĨA HOÀI NGHỊ 


“Thuyết Pyrhon đó là nghệ thuật thảo luận moi vấn dé mà 
luôn luôn kiêm chế phán đoán”. 


(P. Bayle) 


Chủ nghĩa hoài nghi xuất biện vào thế ky thứ IV TCN, 
thời kỳ suy thoái của Hi Lạp cổ đại. 

Nguyên nhân Ні Lạp cổ hoài nghi là nhìn lại, nhìn: 
quanh. Theo cách giải thích của Pyrhon thì hoài nghỉ là tôi 
(dang)! xét, tôi (dang) nghiên cứu, tôi (dang) suy xét... biểu 
thi thái độ do dự, không nghiêng vé bất cứ phán đoán nào. 


Chủ nghĩa hoài nghĩ do Pyrhon (360 - 270 TCN) sáng lập 
(© phương Tây người ta cho rằng Piróng là nguoi dát nén 
móng cho Thuyết không thé biết rõ)”. Theo ô ông triết học phải 
lấy việc nghiên cứu hạnh phúc làm vấn đề trung tâm. Hạnh 
phúc đó là trạng thái an bằng thoải mái, đầy hưng phấn 


7. Những từ trong ngoặn don là tác giả thêm vào để nhấn manh. 
2. Acatalepsie Thuyết không thể biết ró; Agnosticisme Thuyết không thể biết 
hay Bất khả tri luận. 


LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 161 


muốn làm việc thiện. Vi vậy kê thù của hanh phúc là đau khó 
và phẫn nộ. 

Theo Pyrhon từ trước đến nay trên con đường đi tìm 
kiếm chân lý, tìm kiếm nền tảng của hạnh phúc con người 
luôn phải đốt mặt với ba câu hôi lớn là: 

- Sự vật được hình thành từ cái gì? 

- Con người quan hệ với sự vật như thế nào? 


- Con người sẽ được hưởn ì từ các mối uan hệ các sự 
: gi q t Ч 
vật? 


Với câu hỏi thứ nhất, con người không thể có câu trả lời 
có tính khả tín vì cho đến nay con người chưa biết được bản 
chất của chúng. “Do có tính chất hỗn hợp, các giác quan của 
chúng ta không thể lĩnh hội được chính xác bản chất của các 
vật thể ở bên ngoài. Ngay cả lý tính cũng không thể lĩnh hôi 
được vì các giác quan thường mắc sai lầm”. 

Lời giải đáp hợp lý cho câu hôi thứ hai là không nên có 
bất cứ một phán đoán nào về sự vật bởi vì tất cả những hiểu 
biết của chúng ta mới chỉ đạt ngưỡng hình như là, dường như 
là. Ông viết: “Tính biến đổi và liên tục khôn g бп dinh vé chất 
của các sự vật đưa tới sự phân biệt không rõ ràng của chúng 
trong trực giác, do vậy không thể phán xét về chúng từ góc độ 
Chân lý hay giả dối. Do vậy, tốt hơn hết là kiểm chế các khẳng 
định nhất quyết và có trạng thái tỉnh thần bình thân, hoàn 
toàn tự do trong phán đoán”. 


Trong trường hợp nhất thiết phải có ý kiến thì chỉ nén 
nói: “Có thể là như thế”. Đó cũng chính là con đường để đạt 


DONI рте н ТЕУЛЕР Арс стнд 
162 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


đến lối sống lý tường Ataraxie binh thân trước mọi biến cố 
của cuộc doi. 

Theo Pyrhon câu trả lời cho câu hồi lớn thứ ba có sức 
thuyết phục nhất là con người có thể đạt được cuộc sống hạnh 
phúc trong mối quan hệ với các sự vật, Đó là lối sống vô саш, 
khép mình vào trong ốc đảo, lạnh lùng nhìn đời qua khe cửa 
hẹp, để mặc kệ đời. 


Nhận xét về triết học của Pyrhon, Sextus Empiricus viết: 
“Mặt trời làm cho cái trước đó nhìn thấy trở nên nhìn thấy 
được, còn Pyrhon thì ngược lại lam rối mù những cái mà ai 
cũng nhìn thấy ro". Con Diogene Laerce, Cicéron và ngay cà 
Hegel dà cho ráng Pyrhon dà bà roi con người trước khi bó 
quén chính minh. 


Chủ nghĩa hoài nghỉ tón tại suốt gần hai thế ky, những 
đại biểu tiếp nối Pyrhon là Timon (320 - 280 TCN); 
Archessilais (315 - 241 TCN); Carneade (214 - 129 ТСМ)... 


Mặc du còn nhiều hạn chế như phủ nhận khả năng nhận 
thức thế giới của con người, thờ ơ với trì thức, rao giảng lý 
thuyết sống xuất thế nhưng trong chừng mực nào đó, chủ 
nghĩa hoài nghi cũng đặt ra được các triết gia một doi hoi là 
họ phải chịu trách nhiệm về những phán quyết của họ, không 
được đổ lỗi cho thần linh. Hơn thế nữa, ở thời kỳ phục hưng và 
cận đại chủ nghĩa hoài nghỉ đã có vai trò nhất định trong việc 
bác bò chủ nghĩa giáo điều, thần học của Trung cổ để chuẩn bị 
cơ sở cho việc tiếp thu chủ nghĩa duy vật. 


me... ` 
LICH SÚ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 163 


CHUONG ll 


TRIÉT HOC TÂY ÂU THửI KỲ TRUNG CÓ 


I. BIÉU KIÉN HINH THÀNH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM СОА 
TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI KỲ TRUNG CỔ 


LI. HOÀN CẢNH LICH SỬ 


Lich sử của chế độ phong kiến Tây Âu được bắt đầu từ 
năm 476, năm lui tàn của dé chế La Mã và kết thúc năm 1453 
với việc xác lập đế quốc Constantinople thay bằng khởi đầu 
của thời kỳ phục hung 1517)”. 


Trong bầu không khí của chế độ mới những tư tưởng 
nhân văn, tràn đầy nhựa sống của nền văn minh Hi Lạp cô 
đại trở nên ế thừa, chìm vào quên làng. Đời sống kinh tế, văn 
hóa - xã hội đầy biến động và đảo lộn. Bàn đồ Châu Âu đã có 
nhiều thay đổi. Từ đế quốc La Mã hùng cường của thuở nào, 
hàng loạt các nhà nước phong kiến xuất hiện như Anh, Pháp, 
Đức, Tây Ban Nha... 


1. Trong lich sử thói ky kéo dài hàng nghin năm này thường được gọi là: Lich sử 
trung đại Tây Âu, Thời kỳ phong kiến ở Tây Âu và Thời kỳ trung cổ ở Tây Âu. 
Ở đây chúng tôi dùng theo cách thứ ba. 


EE ZAUR ờờằ—ằ—ằẶ—— 
164 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Nền tàng của xã hội, là sản xuất nông nghiệp. Các lành 
địa phong kiến mọc lên nhan nhàn. Vị trí của cá nhân phụ 
thuộc vào vị trí của dòng họ. Xã hội là một cái thang tôn tỉ 
trật tự phức tạp. Nếu trên cùng là bậc quân vương với quyền 
lực vô song, thì tận cùng là nông дап và thợ thủ công bị bóc lột 
nặng nề. “Sự cướp bóc của quý tộc với nông dân mỗi năm một 
tỉnh vi hơn. Nông dân bị bóp nặn đến giọt máu cuối cùng, 
những nông dân phụ thuộc phải gánh thêm những khoản 
thuế và дат phụ mới với moi lý do và dưới mọi tên goi. Lao 
dich địa tô, phù thu lạm bổ, thuế thay đổi chủ, thuế di sản, 
tiên bảo hộ... tăng lên một cách độc đoán, bất chấp tất cà moi 
hợp đồng сё”. 


Không chỉ có phong kiến quý tộc giữ vai trò thống trị mà 
ở thời ky lịch sử này, giới tăng lữ, giáo hội và nhà tho đã thiết 
định được một sức mạnh chưa từng có của thần quyền, có khả 
năng chỉ phối са quyền lực chính trị. Bởi vậy trong suốt nhiều 
thế kỷ, triết học và khoa học đã trở thành nô tì của thần học, 
tôn tại và hiện thân trong vai người ca tung, biện minh cho 
các tín nhiệm của tôn giáo, phản bác, loại bó các tư tuong di 
giáo, đa thần và các quan niệm vô thần tiến bộ. Tình hình 
này đã cắt nghĩa sự đồng quyền của giáo hội trong văn hoc và 
giáo dục. Các tín điều của tôn giáo là những nguyên lý của 
giáo duc, là cơ sở của thế giới quan và nhân sinh quan. 


7. C.Mác và Ángghen. Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1993, tr.463. 


LICH SÚ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 165 


Toàn bộ khuôn mát của thời ky Trung có dà duoc Engel 
đánh giá nhu sau: “Thời kỳ Trung có dà phát triển một cách 
hoàn toàn thô sơ. Nó dà xóa sach nền văn minh cổ đại, nền 
triết học, chính trị, luật học cổ đại, để lại bắt đầu tất cả ngay 
từ đầu. Điều duy nhất mà nó muốn được ở thế giới cổ đại đã 
diệt vong là đạo Cơ đốc và một số thành thị nữa tàn phá, đã 
mất hết văn minh cũ của chúng. Kết quả là, cũng giống như ở 
tất cả những giai đoạn phát triển lúc ban đầu, bọn giáo sĩ 
chiếm độc quyền trí dục, và bản thân nền giáo dục cũng mang 
một tính chất chủ yếu là thần học. Trong tay bọn giáo sĩ, 
chính trị và luật học, cũng như tất cả những khoa học khác 
vẫn chi là các ngành của khoa thần học, và những nguyên lý 
thống trị trong thần học cũng được áp dụng cho chính tri và 
luật học. Nhæng giáo lý của giáo hội dóng thời cũng là những 
dinh ly chính tri và những doan kinh thánh cũng có hiệu lực 
trước tòa án như pháp luật. Ngay cả khi đã hình thành một 
đẳng cấp luật gia riêng biệt, khoa luật học trong một thời 
gian đài vẫn còn được đặt dưới sự giám hộ của thần học. Và sự 
thống trị tối cao ấy của thần học trong tất cả các lĩnh vực hoạt 
động tinh thần đồng thời cũng là hậu quả tất yếu của các vị 
trí mà giáo hội đã chiếm với tính cách là sự tổng hợp chung 
nhất và sự phê chuẩn chung nhất của chế độ phong kiến hiện 


tôn” 


1. Tác giả nhấn mạnh - NTD. 
2. Sdd, tr. 475 - 476. 


166 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Từ thé ky X dà diễn ra nhiều cuộc Tháp tự chinh' (con goi 
là Chiến tranh chữ thập) тис đích là xâm chiếm đất đai, cướp 
đoạt của cải của các quốc gia phong kiến nhỏ ở phương Đông 
(vùng vịnh А Кар) nhung lại núp dưới danh nghĩa bảo vé tôn 
giáo, chống bọn tà giáo, giải phóng vùng đất thánh... Những 
cuộc chiến tranh tôn giáo này đã đem lại những kết quả ngoài 
ý muốn của những người khởi xướng ở chỗ là đã tạo nên sự 
giao lưu văn hóa Đông - Tây tác động mạnh mẽ đến sự phát 
triển tư tưởng, khoa học và kinh tế ở Tây Âu. 


Trong lòng Tây Âu, bên cạnh các cuộc chiến tranh nhà 
giữa các lành chúa với nhau, còn phải trải qua hai cuộc chiến 
tranh lớn kéo dài đó là cuộc chiến tranh trăm năm (1338 - 
1453) giữa Anh và Pháp, cuộc chiến tranh ba mươi năm giữa 
Đức, Pháp và Thụy Điển. Các cuộc chiến tranh đã làm cho thế 
lực của lãnh chúa yếu đi. Trong khi đó thành thị ngày càng 
được củng cố về địa vị kinh tế và chính trị. Thông qua giao lưu 
kinh tế đã tạo nên sự liên kết thị trường, tạo cơ sở cho sự hình 
thành thị trường nội địa quốc gia và thị trường Châu Âu. Đây 
là một trong những tién dé không thể thiếu dé hình thành 
quốc gia dân tộc của một số nước Tây Âu vào khoảng thế kỳ 
ху. 


Sự phát triển của kinh tế dà dẫn đến đòi hỏi gia tăng su 
hiểu biết, về kiến thức. Tình trạng mù chữ, thất học và cuộc 
1. Từ 1095 đến 1270 đã diễn ra 8 cuộc viễn chinh lớn là: 1095-1099; 


1147-1149; 1189-1192; 1204-1261; 1217-1221; 1228-1229; 1248-1254 và 
1270. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 167 


sống đơn điệu của các lành địa không thể tiếp tuc duy tri. Vì 
vậy chỉ trong vong hai thế kỷ (XII - XIII) ở Tây Âu hàng loạt 
các trường đại học dà được ra doi . 


Đặc biệt thế ky XIV, các trường đại học “mọc lên nhu 
nấm của mùa xuân”. Về mặt tổ chức và quản lý các trường 
đều na ná như nhau gồm một viện trưởng (recteur) với bốn 
khoa, khoa Nghệ thuật (gồm văn chương và khoa học), khoa 
Thần học, khoa Ү học và khoa Luật. Tiếng Latinh được xem 
là ngôn ngữ bắt buộc trong học tập và giảng dạy... 


Sự hình thành triết học Trung cổ không thể tách rời 
những ảnh huong của triết học cơ đốc giáo từ thế ky II đến thế 
ky IV. Giai đoạn này được xem là bước đệm giữa thời kỳ cổ đại 
và thời kỳ trung cổ. Vì vậy, nghiên cứu triết học trung cổ 
không thể bỏ qua giai đoạn Cơ đốc giáo. Triết học chính thống 
của trung cổ là chủ nghĩa kinh viện (Scholasticism) xuất hiện 
từ thế kỷ thứ VIII và định hinh vào thế ky XI. Hai triết gia có 
ảnh hưởng sâu вас đến triết học kinh viện là Plato và 
Aristote. Triết học kinh viện được chia làm ba thời kỳ: L) Thời 
ky sơ khai (từ thế ky IX đến thế kỳ XID; 2) Thời kỳ hưng 
thịnh (từ thế ky XII đến thế kỷ XIID; 3) Thời kỳ suy tàn (từ 
thế kỷ XIV đến thế kỳ XV). 


Tóm lại, trên tổng thể và từ lập trường phép biện chứng 


duy vật mác xít mà xét, chúng ta thấy thời kỳ Trung cổ không 


1. Pháp: Đại hoc Sorbonne Paris (Xoócbon Pari), Toulouse (Tuludo), thành 
phó Monpellier (Móngpeli&), Orléan (Oólêăng).., Anh: Oxford (Oxphót), 
Cambridge (Kembrit)...; Italia: Napoli... 


168 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


phải là quá trình đứt đoạn của lịch sử mà là một thời kỳ 
“trong nói đau đớn dà sinh ra một nền văn minh mới, tao co SỞ 
cho sự ra đời của những bộ tộc hiện đại chuẩn bị cho lịch sử 
tương lai ở Châu Âu””. 


Sự tăng trường về kinh tế, sự hình thành các thành thị, 
sự khởi sắc về mặt văn hóa, giáo dục vào giai đoạn cuối của 
thời kỳ Trung cổ là những tiền dé hết sức quan trọng để dưa 
nhân loại bước sang một thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ Phục 
hưng và cận đại. 


1.2. NHỮNG ĐẶC РІЁМ CƠ BẢN СОА TRIẾT HỌC TRUNG CỔ 


Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, xét 
cho cùng bị qui định bởi những quan hệ kinh tế của xã hội và 
tôn tại trong sự liên hệ tác động với các hình thái ý thức xã 
hội khác. Trên tỉnh thần ấy roi chiếu vào triết học của thời ky 
Trung cổ, có thể rút ra những đặc điểm cơ bản sau đây: 


Thư nhất, triết hoc trung có là tiếng đồng vong của tôn 
giáo, là sự biện minh của thần học”. 


Triết học Trung cổ được gọi là triết học kinh viện, tên đó 
đã là một sự đánh giá. Đây là thứ triết học được giảng dạy ở 
trong các nhà trường, thoát lì khỏi những điều kiện khách 
quan của thế giới bên ngoài. Các kết luận triết học đã được 


1. GS.TS. Nguyễn Hữu Vui. Lịch sử triết học. NXB TCQG, Hà Nội, 2002, 
1r.216. 

2. Bộ phận quan trọng nhất của thần hoc là hệ thống quan điểm vả lý luận 
nhằm chứng minh sự tôn tại của Thượng dé. 


==—=.-.-...........<. 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 169 


rút ra từ những giáo điều chung của giáo hội, vì vậy đó là thứ 
triết học xơ cứng, tư biện, thuần lý và ở trên mây. 


Trong mối lương đuyên tay ba tôn giáo, thần học và triết 
học dưới vòm trời Trung cổ triết học chịu thân phận làm lẽ. 
Triết học phục tùng thần học, phục vụ tôn giáo. “Sự phát 
triển của các nhà trường... đã đặt cho triết học nhiệm vụ giúp 
giáo hội giải thích về mặt triết học, và thậm chí luận chứng về 
mặt triết học cho các tín điều tôn giáo. Trong suốt nhiều thế 
kỷ, triết học đã trở thành đầy tớ của thần học (tác giả nhấn 
mạnh). Nó thực hiện vai trò đó trong hoạt động của những 
người ca tụng và biện hộ cho đạo Cơ đốc chống lại đạo nhiều 
thần. Sau đó là trong tác phẩm của các "lào sư của giáo hội" ” 


Trục trung tâm của tư tưởng triết học Trung cổ là mối 
quan hệ giữa niém tin và tri thức là đặc điểm lớn thứ hai của 
triết học thời kỳ này. 

Khi con mắt chỉ biết hướng lên bầu trời để cho đợi và đón 
nhận những điều kỳ vĩ siêu tự nhiên thi đức tin dà lên ngôi 
báu. Từ việc xác định niềm tin (đức tin) tôn giáo là điểm xuất 
phát của mọi quan hệ với lý trí, các nhà triết học kinh viện đã 
đi đến khẳng định trong sự tổn tại của con người cần đức tin 
hơn lý trí. 


Niềm tin là điều không thể chứng minh bằng những công 
thức của toán hoc. Đức tin chỉ có thể được cảm nhận bằng đức 
tín. Trên tỉnh thần đó Tertullien (160-230) đã kết luận: “Hãy 


Т. Từ điển Triết học. NXB Tiến bộ. M. 1986, tr.614. 


TH РТУ УНЕ НЕР aa РОГ ЕБ НЕРИР ҮЛЕ ЕН 
170 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


đừng tìm kiếm điểm chung giữa Aten và Giérusalem, giữa 
Hàn lâm viện và giáo hội, giữa Tà giáo và Thiên chứa giáo”. 
Con Anselme (1033-1109) thi cho rằng tin rồi mới suy nghi, 
mới tranh luận, mới hiểu. Ông viết: “Những người vô tín thì 
tìm tòi để am hiểu vì họ không tin, còn chúng ta (những tín 
hữu Kitô giáo) thì tìm toi để am hiểu vì chúng ta đã tin. Ho và 
ta, và cả hai bên đều tìm kiếm một điều, nhưng vì họ không 
tin thành ra họ không đạt được mục tiêu và am hiểu được tín 
lý. Vậy phải nói rằng ai không tin thì sẽ không bao giờ am 
hiểu”. 

.Nếu triết lý là thuần túy, tư biện thì chắc chắn sẽ vấp 
phải những “chân lý” ở đời thường. Triết học kinh viên đã gặp 
phải những nan dé khi lấy niềm tin làm tiến dé để giải quyết 
các vấn đề triết học, tiêu biểu là việc xét soát mối quan hệ 
giữa cái chung và cái riêng, đức tin đã bị chặn lại, không thể” 
giải thích được là tại sao con người luôn luôn tư duy bằng 
khái niệm nhưng ở trong thế giới hiện thực chỉ tổn tai các sự 
vật cụ thể đơn nhất. 

Thứ ba là cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ 
nghĩa duy tâm không diễn ra quyết liệt như thời cổ đại mà ẩn 
minh trong xung đột giữa chủ nghĩa duy thực và chủ nghĩa 
duy danh. 


Chủ nghĩa duy danh cho rằng chỉ có cái đơn nhất, cụ thể 
mới có thực tồn, còn khái niệm, tên gọi đó chỉ là “nhừng danh 


1. Dẫn theo Lê Tôn Nghiêm. Lịch sử triết học Tây phương. NXB TP. HCM, 
2000.T.3. tr.119. 


CU E m e s : 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 171 


từ không nói dung trống rỗng”. Nguoc lại chủ nghĩa duy thực 
khẳng định chỉ có cái chung mới có đời sống thực, tón tại 
không lệ thuộc vào tư tưởng và ngôn ngữ của con người. 


Biểu hiện lập trường triết học của hai phái này ở chỗ: chủ 
nghĩa duy danh có xu hướng đi tới chủ nghĩa duy vật vì nó 
thừa nhận các sự vật trong hiện thực. Chủ nghĩa duy thực có 
khuynh hướng tiến tới chủ nghĩa duy tâm khách quan khi chỉ 
thừa nhận cái chung là tôn tại, tên tại tách biệt các sự vật cụ 
thể. 


Con người: sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp, thụ động, triu 
nặng trong tội tổ tông, ăn năn sám hối trong kiếp làm người, 
tại đặc điểm thứ tư của triết học trung có. 


Nếu như ở thoi kỳ cổ đại con người là thước đo của vạn 
vật (Protagore), hanh phúc ở trần gian là khát vọng sống 
(Épicure), muốn hướng tới tu duy vào nhận biết chính mình 
(Socrate)... thì gio đây, con người như một ngọn nén dang 
cháy chập chon trước gió, càng cháy càng ngán và khóng biết 
tắt lúc nào. Con người, đó là kê ở nhờ trên quê hương của 
mình, là lữ hành đơn độc di tìm hạnh phúc ở bên kia chân trời 
xa tít. Triết học trong phận nó tì, không đủ sung lực để mách 
bảo con người. Hãy chu và tin о Chúa. 


Điều này đã cắt nghĩa vì sao việc giải phóng con người lại 
trở thành một nhu cầu bức bách, một sứ mệnh được đặt lên 
hàng đầu của thời kỳ Phục hưng và Cận đại, б Tây Âu sau 
đêm trường Trung cổ. 


i T 
172 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Н. NHỮNG KHUYNH HƯỚNG TRIÉT HỌC CƠ BẢN Ở TÂY ÂU 
THỜI KỲ TRUNG CÔ 


ILI. TRIẾT HỌC CƠ ĐỐC GIÁO TỪ THỜI KY THÜII ĐẾN THÉ KÝ THỨIV 
Giai đoạn này có hai đại biểu điển hình là Terlullien và 
Augustin. 
11.1.1. TERTULLIEN (160 - 230) 
“Chúng ta không сап đến sự tò mò sau Chúa Giêsu, 
không cân đến sự tim tòi sau Phúc ám". 
(Tertuitien) 


Téc-tuy-liêng được xem là người sáng tao văn học Kitô 
giáo bằng tiếng Latinh. Ông sinh tai Carthage La Mà. Thoi 
trẻ Tertullien hoc tiếng Hi Lap và luật. Theo Eusebe, ông 
từng là một luật gia xuất sắc. Tác nhân làm biến đổi tư tướng 
của ông là Cicéron và Justin. Năm 35 tuổi ông tro thành tín 
46 Kitô giáo. Sau đó là thủ lĩnh của giáo phái Montanus cho 
đến lúc mất. 


Theo tư liệu sử hoc, Tertullien viết khoảng 44 tác phẩm, 
trong đó đã thất truyền 13. 


Các tác phàm chính còn lai là: 

- Về mệnh lệnh của lương tâm. 
- Về những quang cảnh 

- Về xác thịt của Chúa 

- Chống lạt bọn tà giáo 


- Về sự phục sinh thể xác 


LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 173 


- Chống lại tính vinh cửu của vát chất. 


Đánh giá về Tertullien, Epgheni Sôphơrôni viết: “Ai 
uyên thâm hơn, sáng sủa hơn Tertullien, người biện hộ và 
chống lại bọn tà giáo? Ông là người nắm bắt toàn bộ khoa học 
trên trần gian”. Sự xuất hiện của Tertullien đã tạo nên thế 
cân bằng và ổn định trong hành trình phát triển của các tư 
tưởng triết học Cơ đốc giáo. Ông được xem là nhịp cầu nối 
giữa Đông La Mã và Tây La Mã vẻ mặt tư tưởng và lý luận, 


Vấn đề trung tâm trong triết học của Tertullien đó là mối 
quan hệ giữa triết học và tôn giáo, giữa đức tin và trí tuệ. 
Trong tư cách là nhà lý luận của giáo phái Montanus i 
Tertullien cho ráng triét hoc phái tách khói tón giáo. Trí tué, 
dó chilà nhümg tri thuc xo cứng, không có khả năng sáng tạo, 
trong khi đó tôn giáo là suối nguồn của tất tháy mọi cái, vì thé 
không thể lấy cái bất biến để giải thích cho cái vạn biến, cho 
cái dày sinh lực đang sinh sôi này по. Các luận điểm của triết 
học giải thích về tôn giáo phải được xem là bịa đặt và tà đạo. 


Thực tế lịch sử híc bấy gio đã đứng về phía Tertullien bởi 
những tư tưởng triết học của ông ra đời khi chế độ chiếm hữu 
nô lệ dang ở hậu kỳ suy vong. Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa 
duy lý của Hi Lạp cổ đại đã trở thành món hàng xa xỉ phẩm, 


1. Giáo phái này do Montanus sáng lập ra ở thế ky thứ Il, Montanus tự coi mình 
là một nhà tiên trị, báo trước тё Jérusalem thiên giới, Parousie, (chỉ Sự xuất 
hiện lần thứ hai của Christ để thực hiện vai trò Thượng dé ở trên thế gian) và 
dòi hói phải sống rất khắc khổ, phải tiết дис tuyệt đối và khao khát tử vi đạo. 
Phái này biến mát vào thế kỷ thứ V. 


174 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


những chân lý của triết hoc bi xao lãng trong những nói lo 
toan vất và của đời thường, trở thành đồ trang sức của các bác 
thông thái. Người nghèo cần nước để uống hơn là biết nước là 
khởi nguyên của thế giới. Người nghèo muốn có một sự đổi 
thay để được sống tốt hơn trong khi đó không tìm thấy cứu 
cánh ở thực tế. Sự sung bái lý trí dà được thay thë bằng sự 
sùng bái đức tin. 


Trong bối cảnh đó, Tertullien tuyên bố: “ Tôi tín vì đó là 
điều trái với lý tri". Luận điểm này đã làm rõ bản chất của 
niềm tin tôn giáo. Đó là niềm tin không nhất thiết phải chứng 
minh và cũng không thé chứng minh. Cái quan trọng nhất 
đối với mọi tôn giáo là ở chỗ tin và phải tin. Những điều dù 
phi lý, vẫn là chân lý nếu được con người tin. Ông viết “người 
nào mà chúng ta tôn thờ thì đó là vị Chúa duy nhất, là 
Thượng đế. Thượng đế là không thể nhìn thấy, mặc dù Ngài ở 
khắp mọi nơi. Không thể cảm thấy, mặc dù bằng sự ban 
thưởng của mình Ngài đã hiện hinh trong chúng ta: Không 
thể hiếu được, mặc dù lý trí con người biết về Ngài. Chính 
điều đó đã chứng minh sự tón tại của Thượng đế và su vi đại 
của Ngài” hay “người con của Chúa trời bị đóng dinh trên cây 
thánh giá vì nhục nhã mà không xấu hổ, và người con trai của 


1. Credo, quia absurdum est (Latinh) có nhiều cách hiếu: “Tôi tin bởi vì điều đó 
là vô lý", "Tôi tin vi đó là điều trái với lý tri”, “Tôi tin, bởi vi đó là điều phi lý”. О 
đây chúng tôi chọn cách thứ hai vi theo thin ý của chúng tôi là nói rõ được 
cái nghịch lý trong nghịch lý... 

2. Dẫn theo GS.TS. Nguyễn Hữu Vui. Lich sử triết học. NXB CTQG, Hà Nội, 
2002, tr.217. 


LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 175 


Chúa Troi dà chết, điều đó phải hoàn toàn tin bởi vì nó hoàn 
toàn phi lý. Và sự sống lại của chúa Jêsu sau khi đã chết, điều 
đó là tin tuong, bởi vì nó không thể có”. 


Do vậy, sức mạnh của niềm tôn giáo là ở chỗ làm cho 
người ta tin vào những cái không thể tin được theo cách hiểu 
thông thuong. Nhưng đó chỉ là một đức tin mù quáng, một 
kiểu hy sinh lý tính, từ Бо tư duy của mình (Sacrificium 
intellectus). 


Tertullien là người đầu tiên đã sử dung cấu trúc ba ngôi 
thống nhất trong tiếng Latinh để chỉ các thứ bậc tón tại của 
Chúa, tín điều trung tâm của Kitô giáo, điều huyền bí về 
Thượng đế trong ba người khác nhau nhưng cùng một bản 
chất. Chúa Cha là cha vĩnh hằng, đấng sáng tạo mọi cái hữu 
hình và vô hình, Chúa con, sinh ra vĩnh hằng, hiện thân 
thành Jésus Christ - Đức Chúa con. Chúa Thánh thần là tình 
yêu của cha và con . 


Từ tư tưởng đức tin là nền tảng của mọi hành động, 
Tertullien đi đến khẳng định tự do của con người tùy thuộc 
vào ý Chúa. Trong Chúa chúng ta đã được thiết định tất cả, vì 
vậy mọi cố chấp, toan tính, vọng ngóng, ham muốn, tìm kiếm, 


1. Các tranh tượng thờ thường hay mô tá ba пабі dưới dạng một tam giác thần 
bí, hoặc một delta thần bí nhưng đến thế ky XVII chủ yếu được thể hiện bằng 
tranh là: Chúa Cha được vẽ thành một ông già đội mũ lễ ngồi trên ngôi quang 
vinh. Chúa con dưới dang chàng trai, đôi khi bị đóng dinh trên cây thánh giá 
và Chúa Thánh Thần dưới hình tượng một con bồ câu. 


176 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


chỉ là biểu hiện của tội tổ tông, của sự không nhất quán trong 
tư tuong và sự hụt hãng của niềm tin. 


Ông viết: “Tôi nhắc nhớ ai đó rằng, không nên tìm toi bất 
cứ cái gì ở trên điều đã tin tưởng, tức là cái cần phải tìm kiếm, 
tức là không nên lý giải từ "hãy tìm hiếm và sẽ tìm thấy" 
thiếu một cơ sở hợp lý... 


Tôi luôn nói: người tìm kiếm chỉ là người hoặc là không 
có, hoặc là đánh mất. Người phụ nữ đánh mất một trong mười 
đồng tiền, до vậy mà tìm kiếm, còn khi đã tìm thấy thì không 
tìm kiếm nữa. Người hàng xóm không có bánh mì, do vậy đã 
gö cửa, khi người ta mở cửa và cho anh ta bánh mì thì anh ta 
thôi gò cửa. Người đàn bà góa dé nghị tòa lắng nghe bà ta, vì 
người ta không cho bà ta vào, khi người ta lắng nghe bà ta thì 
bà ta không con dé nghi nữa. Do vậy việc tìm toi, gó cửa và dé 
nghị đều có giới hạn. Vì người đề nghỉ được thỏa mãn, người 
gó cửa duoc mở cửa, người tìm toi dà tìm thấy. Vậy là luôn 
luôn gò cửa, hay suy ngẫm tai sao nó không bao giờ được то 
cửa. Vì anh ta gõ vào nơi không có ai ở đó". 


Về mặt đạo đức, Tertullien là người thuyết giảng một 
thứ đạo đức khắc khổ, cấm các cuộc kết đuyên lần hai, phản 
đối quyết liệt các phục sức cầu kỳ, diêm ца, gợi сат. Ông cho 
rằng, phu nữ không nén sử dụng đồ trang sức. “Người phụ nữ 
Thiên chứa giáo hoàn hảo và trong trắng không những phải 
không được muốn trở nên hấp dẫn mà còn phải công khai căm 
ghét sự hấp dẫn. Hãy biết rằng bạn sẽ giết chết người anh em 
của mình khi phô trương sắc đẹp của mình trước mắt nó và 


LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 177 


tạo ra ở nó khát vọng đâm dàng... Lë nào chứng ta lai trang 
điểm để làm hông người khác”. 

Tóm lại, Tertullien đã giải quyết các luận dé tư tưởng 
của mình từ lập trường phi lý tính, nhưng không phải là một 
lập trường nhất nguyên triệt để khi ông kêu gọi mọi tín đồ 
dùng lý tính để khống chế các hoạt động của bản năng thân 
xác. 

П.1.2. AU. ;USTIN (354 - 430) 

"Bán thân con người là một vực thẳm lớn nhất, tóc của nó 
dễ chải hơn là tinh cám và tâm trí của nó” 
(Augustin) 


Ô-Guyxtanh được các học giả của thời ky trung đại và 
cận đại ở Tây Âu gọi là “đại bàng của các nhà thông thái”, 
“cha của phương Tây”, có biệt danh là Tiến sĩ ân súng, sinh 
ngày 13-11-354 trong một gia đình có ba người con. Cha ông 
là ủy viên hội đồng của thành phố Thagaste - Algérie. Từ 
thiếu thời hằng ngày nếu người mẹ subi ấm cho ông bằng tinh 
thần Kitô giáo thì cha ông lại ấn vào ông một tỉnh thần vô 
giáo. Đó là hai ám ảnh lớn nhất mà ông phải chịu đựng trước 
33 tuổi và đó cũng là thời kỳ ông ngụp lặn trong cám dà của 
đời thường. Ông viết: “Yêu và được yêu lại càng ngọt ngào hơn 
901 với tôi, nếu tôi có thể chiếm hữu được người yêu. Tôi làm 
vấy bùn nguồn gốc của tình bạn bằng sự bẩn thỉu của xác 
thịt, tôi làm đen tối tình bạn bằng hơi thờ khủng khiếp của 
dục vọng. Tôi lao vào tình yêu, tôi thầm lặng chui vào nhà tù 
của khoái lac, tự ràng buộc mình bằng những xiéng xích của 
đau khó". 


178 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Ngày 24-4-387, Augustin và Adéodat (Táng vát - con trai 
ông) làm lễ rửa tội. Năm 388 trở vé Algérie lập ra cộng đồng 
Kitô giáo, trở thành linh mục và giám mục Hippone, 
Augustin là người có kiến thức uyên bác. Năm 427, khi ông 
73 tuổi ông đã hoàn thành 93 khảo luận gồm 232 cuốn (không 
kể thư từ và thuyết giáo). Ông mất ngày 28-8-430. Năm 1298 
ông được phong thánh. 


Các tác phẩm tiêu biểu của Augustin là: 

- Cái dep và cái phù hợp (383); 

- Chống lợi phái Hàn lâm viên (386); 

- Về cuộc sống hạnh phúc (386); 

- Độc thoại (2 cuốn,) (387); 

- Về sự bất tử của linh hôn (387); 

- Về thầy giáo (389); 

- Sám hốt (400); 

- Về âm nhạc; 

- Về nước Chúa (hay vé thành đô của Thượng dé); 
- Về những tà đạo, 

- Về khoa học Thiên chúa giáo; 

- Về Chúa ba ngôi; 

- Ly giải vé bí ẩn của tên tại; 

- Сас nguyên lý của phép biện chứng... 

Con người, nhân cách và tư tưởng của Augustin chịu tác 


động manh mé từ Cicéron (106 -43 TCN) và chủ nghĩa Platon 


е ae a ————— 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 179 


mới (Neoplatonism). Với Cicéron (Xiréróng) dà làm cháy lén 
tình yêu thông thái (triết học) б ông, ông viết: “Cây dương tử” 
(một tác phẩm của Cicéron - NTD) bùng cháy lên tình yêu ở 
trong tôi. Tôi thưởng thức cuốn sách này vì nó đã thuyết phục 
tôi yêu không phải một trường phái triết học này hay khác, 
mà yêu bản thân sự thông thái, cho dù nó thế nào di chăng 
nữa. Nó đã khích lệ tôi yêu sự thông thái, tìm kiếm, đạt tới, 
nắm bắt sự thông thái và bám chặt lấy nó". Còn chủ nghĩa 
Platon mới la “cái khung học thuyết” của ông. Bởi vậy 
Jaspers (1883 - 1969) viết: “St Augustin dà Augustin hóa 
triết lý của Plotin“. Theo ông chỉ cần sửa chữa một đôi điều là 
có thể biến triết lý ấy thành cách tư duy Kitô giáo”. 

Đây chính là lý do để giải thích vì sao Augustin lại đặt 
cho mình nhiệm vụ đánh giá, tổng kết và hệ thống hóa các tư 
tưởng trong quá khứ. Augustin tôn vinh Socrate nhu mót 
tuong dài vé nhán cách. Cuóc doi cüa ông là một tấm gương 
của kiếp người. Chỉ có những con người như vậy mới có thể 
chuyển rời được những quan niệm cũ kỹ về đối tượng triết học 
từ trên chín tầng mây sang con người. Con người có tri thức 
không phải là để ngắm nhìn đối vật mà để sống tốt hơn ở 
trong đời thường. Tuy vậy Augustin cũng không chia xë với 
lối sống của chủ nghĩa Épicure đắm mình trong vật chất và 
chủ trương của phái Khuyển nho (the Cynics) hạn chế nhu 


7. Marguerite - Marie Thioller - Từ điển tón giáo (Lé Dién dich). NXB. KHXH, 
HN, 2001, tr.45. 

2. Plotin (205-270) Nhà triết học Hi Lap cổ dai diện tiêu biểu cho chủ nghĩa 
Platon mới. 


EU c MÀ 
180 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


cáu, xa roi doi sóng ván minh, trà vé vói tu nhién, khinh miét 
các qui uóc xà hói, chon kiép sóng lang thang, bán hàn. 


Theo Augustin ở triết học Hi Lạp cổ đại đã ẩn chứa 
những hạt giống của triết học tâm linh. Sự hiện điện chủ 
nghĩa duy linh của Plotin không chỉ nhy là sự khai mở cho 
thuyết thần là trung tâm của Cơ đốc giáo mà còn là sự minh 
chứng cho những mầm mống vốn có của chủ nghĩa duy linh. 


Augustin đã nhận thấy chủ nghĩa hoài nghi là lực сал 
của quá trình xây dựng thế giới quan Cơ đốc giáo vì vậy loại 
bó chủ nghĩa hoài nghi cùng các di chứng của nó là việc không 
thể không làm và đó cũng là con đường xác lập uy quyền của 
Kính thánh. 


Augustin là người khai sinh ra công thức tin để hiểu 
(credo, ut intelligam) để đối lập với quan niệm hiểu để tin 
(ntelligam, ut credo) theo lô ріс của nhận thức. Nếu như 
Tertullien muốn chỉ ra rằng đối với niềm tin của tôn giáo thì 
không có cái gọi là “không thé" mà luôn luôn là “khả thé" thì 
Augustin vẫn tiếp tục theo đường hướng ấy, nhưng ông đã 
đẩy và phát triển quan niệm đó lên một trình độ mới bằng kết 
luận về tính phổ biến và tất yếu của đức tin và không chỉ vậy, 
đức tín con là những quyền uy thực sự đối với con người. 


Augustin dà chia đối tượng của niềm tin ra thành các 
nhóm sau đây: 


Thứ nhất là những khách thể hiển nhân, không cần sự 
can thiệp của lý trí mà vẫn tin như các sự kiện, các chân lý 
lịch sử. Thứ hai là những khách thể cần phải được lý giải 


LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 181 


chân lý học... Thứ ba là những khách thé chỉ biết tin, đó là 
những chân lý tôn giáo (đây chính là đức tin). 


Như vậy, rõ ràng Augustin không phủ nhận vai trò của 
niềm tin đối với nhận thức và đời sống hàng ngày của con 
người. Bởi vì niềm tin là cái không thể không có trong con 
người, đó là một thuộc tính của tu duy nhưng chúng là những 
niềm tin có thể tạo dựng được thông qua hoạt động của các 
giác quan, của tu duy lógic. Điều Augustin đặt ra ở đây là đức 
tin, là cái cao hơn niêm tin, nhờ nó mà ta có thể cảm nhận 
được cả những cái không thể cảm nhận. Đức Ып đó chính là 
trình độ cao của niềm tin. “Đức tin di trước nhận thức”, vì đó 
là con đường để hướng đến những chân lý vĩnh hằng. “Niềm 
tin chất vấn, lý trí phát hiện ra”, đó chính là cốt loi của vấn đề 
mà Augustin muốn đề cập. 


Quan niệm của Augustin về tán tại là kết quả chắt lọc 
của sự hội tụ từ tư tưởng của Platon, quan điểm của chủ 
nghĩa Platon mới và thuyết sáng tạo của Kinh thánh trên 
tinh thần Cơ đốc giáo. Với Augustin tôn tại tuyệt đối có các 
phẩm tính quan trọng là bất biến, trường tón, không thể hủy 
diệt; don giản không thể phân chia và là hình thức thuần túy. 
Vượt lên trên những phẩm tính đó là tồn tại của Thiên chứa - 
tón tai siêu không gian, siêu thời gian, phi vật chất và vinh 
cửu. 


7. Quan niệm này về sau được Triết hoc kinh viện kế thửa giải thích Thượng đế 
khái niệm không thể định nghĩa là thực thể tối cao, {дп tai vĩnh hằng do tự 
bản thân mình, vô tận, hoàn hảo, thông hiểu mọi cái, có quyền năng tuyệt 


x DWA 
182 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Trong các nhà triết hoc Co dóc giáo có le Augustin là nhà 
triết học có sự giải thích tỉ mỉ nhất và độc đáo nhất về thời 
gian. 

Trước hết ông khẳng định: “Trước khi tạo ra thế giới thì 
chưa có thời gian. Sự sáng tạo gây ra một vận động nào đó. 
Các vận động và biến đổi trong thế giới chính là thời gian (tác 
già nhấn mạnh)”. Luân điểm này đồng nghĩa với việc thừa 
nhận thoi gian được hình thành trong quá trình Chúa sáng 
tạo ra thế giới, tức là có khói đầu. 


Mỗi sự vật, mỗi hiện tượng déu có quá trình phát sinh, 
phát triển và diệt vong. Nói một cách khác, mỗi sự vật đều 
phải tồn tại trong một quãng (khoảng) thời gian. Vậy thì phải 
giải quyết như thế nào với cái gọi là quá khứ và hiện tại của 
chính sự vật đó. Ông viết: “Thời gian là gì? Nếu không ai hỏi 
tôi về nó thì tôi biết thời gian là gì: Nếu tôi muốn giải thích 
cho người hỏi thì tôi không biết. Tuy nhiên, tôi kiên định 
rằng, tôi chắc chắn biết là: nếu không có gì xây ra thì không 
có thời gian quá khứ; nếu không có gì thì không có thời gian 
hiện tại. Hai thời gian này (quá khứ và hiện tại) có thể như 
thế nào khi quá khứ đã không còn, còn tương lai thì vẫn chưa 
có. Nếu hiện tại bao giờ cũng là hiện tại và không đi vào quá 
khứ, thì đó không còn là thời gian nữa, mà Tà sự vĩnh hằng 
hiện tại là thời gian chỉ vì nó đi vào quá khứ. Tại sao chúng ta 
lại nói rằng nó có, nếu nguyên nhân xuất hiện của nó là ở chỗ 


đối, có mặt khắp mọi nơi, khởi đầu và tận cùng của mọi cái, tốt nhất, công 
bằng nhất, đẹp nhất... 


2e от — єс сло” ш 
LICH SỬ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 183 


sẽ không có nó. Lë nào chúng ta lai sai lầm khi nói rằng thoi 
gian chỉ tón tại vì nó cố biến mất”. Quan niệm vé dong chảy 
của thời gian của Augustin rõ ràng mang tính chất tương đối. 


Augustin phải đối điện với hai nan dé là: “Làm sao chúng 
ta có thể đo được thời gian so sánh được các khoảng thời 
gian?" và “Thời gian không nắm bát được đó nằm ở dáu?". 


Với câu hỏi thứ nhất Augustin khẳng định quá khứ 
tương lai là những cái không hiện điện trên thực tế. “Sẽ đứng 
hơn nếu không goi các thời gian - quá khứ, tương lai và biện 
tại, mà nói như sau: hiện tại của quá khứ, hiện tại của hiện 
tại và hiện tại của tương lai. Tôi không nhận thấy ba thời 
gian này ở đâu ngoài tâm hồn”. 

Trên nguyên tắc thì không thể đo lường cái không có. Tư 
tưởng này của Augustin nhận được sự chia sẻ của Khalil 
Gibran (Libăng). Ông ví thời gian như tình yêu vô hình 
không thể nắm bắt. “Anh hãy đo thời gian cái vô cùng và cái 
không thể đo được. Anh hãy điều chỉnh cách xử sự của mình, 
mà thậm chí hướng đồng suy nghĩ của trí óc mình theo thời 
giờ và các mùa. Anh hãy lấy thời gian làm một dong sông, môt 
bên bờ sông ấy, anh hãy ngồi quan sát nước chảy. Tuy nhiên 
cái vô thường ở nơi anh nhận thức được cái vô thời gian tính 
của cuộc sống và biết rằng hôm nay chỉ là ký ức của hôm qua 
và ngày mai chỉ là ký ức của hôm nay”. 

Có một thực tế là moi đại lượng vật lý là cái có thé thao 
tác được, còn thời gian thì lại không thể. Không ai có thể cắt 
ra một khoảng thoi gian này để so sánh với một khoảng thời 
gian khác. Cái mà ta đo được không phải là bản thân thời 
gian mà chỉ là biểu hiện của thời gian thông qua một hiện 


184 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


tuong vật lý. Các thiết bi mà con người làm ra chỉ là cái do 
khoảng, một đặc tính khón« thé дао ngược của thời gian 
nhưng đó lại không phải là xác định chính xác trình tự thời 
gian của các biến cố mà là xác định sự hiện hữu của các sự 
kiện trong mối quan hệ giữa chúng mà thôi. 


Để thoát khỏi nan để này, Augustin đã phải viện đến chủ 
quan tính của thời gian. Thời gian là cái không thể đo được 
nhưng thời gian phải được biểu hiện bằng khoảnh khắc, bằng 
ấn tượng lưu lại trong chủ thể. Đây chính là lời giải đáp của 
câu hỏi. Thời gian tồn tại ở đâu? “Thời gian chỉ tồn tại trong 
tâm hồn của chúng ta. Quá khứ - trong trí nhớ, tương lai - 
trong chờ đợi. Có thể nhìn thấy trước nó căn cứ vào một số 
dấu hiệu tón tai trong hiện tại. Bản chất của thoi gian hiện 
tại là trực giác". Vì vậy, “Tôi do thời gian trong tâm hôn tôi. 
Ân tượng từ những cái từ bên ngoài sẽ còn lại trong tâm hồn 
và tôi до cái đang thực tổn tại của nó chứ không phải là đã 
điễn ra. Tôi đo ấn tượng tức là đo thời gian”. 


Thời gian đã trở thành sự trải nghiệm của chủ thể. Ở đây 
Augustin thật sự đã không hiểu rằng, nhìn từ góc độ vũ trụ 
những khoảnh khắc, những ấn tương chỉ là những lát cắt bất 
kỳ trong sự chuyển động liên tục, vì bất kỳ khoảnh khắc nào 
cũng chỉ là một chấm không điện tích trên thời gian. Lát cát 
lúc này là kết quả trải nghiệm của chủ thể được kiểm nghiệm 
nối đài thành bước chuyển cho các tương lai về quá khứ qua 


1. Trực giác (intuition) nhận thức đặc biệt bẩm sinh, khiến người ta hiểu ngay 
một sự vật, một quan hệ giữa hai y... mà không cán thông qua tư duy lógic. 
Xem từ điển triết học giảng yếu. NXB ĐH & THCN, Hà Nội, 1987, tr.481 xem 
mục Trực giác và chủ nghĩa trực giác. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 185 


hién tai. Su thát này tao su kháp khiễng giữa thời gian dinh 
tính và thời gian định lượng, tức thời gian có hiện tại và thời 
gian không có hiện tại. Đây là một nghịch lý, trong thời gian 
nho bé nhất về mặt dinh lượng lại là ý nghĩa của thời gian, là 
tiên đề để phóng trí tường tượng vào su bao la của vũ tru. 
Tính khách quan của khoảnh khắc, của ấn tượng là ở đó. 
Nghệ thuật, hội họa là những minh chứng dién hình của thực 
tế này. 


Tóm lại, Augustin đã giải quyết phạm trù thời gian trên 
lập trường duy tâm nhưng thống nhất với quan niệm về tón 
tại. Cả hai hợp thành một bộ phận quan trọng trong học 
thuyết của ông và được hhà thờ đánh giá cao. 


Theo Augustin con người có tính hai mặt vì con người 
thuộc về hai thế giới, thế giới tinh thần siêu việt và thế giới 
vật chất. Bởi vậy con người tón tại trong trạng thái phân đôi, 
trong giằng co đối lập của bất tử - khả tử, tốt - xấu, thiện - ác, 
tích cực - tiêu cực... Con người là con cháu của Adam và Eva, 
sau tiếng khóc chào đời đã mang nặng cái tội tổ tông’. 


Con người là sự thống nhất giữa linh hôn và thể xác, 
trong đó linh hôn đóng vai trò quyết định vì đó là sự sống và 


1. Tội tổ tông (péché Originel). Tội này là do con người. đầu tiên (Adam và Eva) 
đã vì phạm, không vâng lời Chúa, do vậy Chúa quyết định trừng phạt nghiêm 
khắc họ và cả con cháu của họ. Hình phat đối với sự không vâng lời này là 
đuổi Eva và Adam ra khỏi Địa dàng. Adam bị trừng phạt làm công việc vất 
vả, Eva phải chịu đau đớn khi sinh con. Chúa nguyễn га trái đất và những ai 
đang sống trên đó, con người ï phải chịu đau khổ và chết. Tội lỗi của Adam và 
Eva truyền tới các thế hệ tiếp sau những thế hệ nảy có thể thoát khói tội lỗi 
sau khi làm lễ rửa tội. 


186 : PQS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


lý trí. Do vậy, con người là linh hồn lý tính, điều khiển thân 
xác. 


Khi khẳng định tự do của con người là tự do ý chí, 
Augustin đã tạo ra một mâu thuẫn Chúa là sức mạnh tối cao 
quyết định tất thày mọi cái, vậy thì lam sao con người có tự 
do, cho dù đó là tự do ý chí, Theo ông, con người tự do ý chí 
không có nghĩa là con người có tự do tuyệt đối về mặt này, bởi 
mọi thao tác của ý chí của con người là ân sủng của Chúa, 
được đảm bảo và giới hạn bằng Chúa. Đó cũng chính là sự 
thừa nhận của Jaspers sau này: “Tôi là một thực thể tự do. 
Tôi không hiện hữu bởi chính tôi, vì trong tu đo, tôi tro thành 
tặng vật cho tôi”. 


Toàn bộ lịch sử loài người được tác thành từ cuộc đấu 
tranh giữa hai vương quốc của Chúa và Vương quốc trần 
gian, 


Sự phân chia này trong chừng mực nào đó là sự phân 
ánh thực tế xã hội lúc bấy giờ. Thời điểm Augustin sống (354 - 
430), thời kỳ chế độ nô lệ đã bước vào giai đoạn cuối cùng 
(476). Đế quốc La Mã chao đảo trước những cuộc đánh chiếm 
của những người được gọi là man tộc (Barbarous), tức các tộc 
Giécmanh (Germany) từ Bắc Âu tràn xuống. Tâm lý bất ổn, 
sự khủng hoảng niém tin bao trùm xã hội. Trong con mắt của 
Augustin, nhà nước trần gian đó chính là Babilon của quá 
khứ và La Mã hiện tại. Ở đó người với người sống trong xa 
cách và thù hận. Bởi vậy cần phải hướng tới một xã hội tốt 
đẹp hơn. 


LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 187, 


VUONG QUÓC TRÁN GIAN 


VUONG QUỐC CỦA CHÚA 


+ Sống theo chuẩn mực con 
người 

- Những kë ích ky, lấy lạc thú 
và vát chát làm trong 

- Chí biết bán thân mình 

- Sống cho hôm пау 

г Mối quan hệ giữa các thành 


- Sống theo ý chí thiên Chúa. 


- Những người say sua uới đức 
tin, nhân từ, dé cao tình yêu lý 
trí và sức manh tinh thân. 


| - Chỉ biết Chúa, quên mình 


- Sóng cho ngày mai 
- Giữa các thành vién bén chặt 


trong cám thóng, dóng cám 


vién là dó ki và thü dich 


Vilà giám mục nén Augustin không thể nào tuong tuong 
khác ngoài nhà nước hợp với ý Chứa - “Vương quốc của 
Chúa”. 

Trong tác phẩm Về mước Chúa (quyển 18). Augustin 
khẳng định: Ngày đầu tiên Chúa ban ánh sáng, ngày thứ hai 
Chúa tạo ra không gian và thời gian, ngày thứ ba tạo ra đất 
đai và cây có, ngày thứ tư Chúa tạo ra mặt trời, mặt trăng và 
các vì sao, ngày thứ năm Chúa tạo ra chim cá và tất cà những 
sinh vật dưới nước, trên trời. Ngày thứ sáu Chúa tạo ra các 
loai vật sống trên mặt đất từ côn trùng đến muông thú và 
cuối cùng là loài người, 

Sáu ngày sáng thế, tương ứng với sáu bước trường thành 
của con người và sáu thời đại lịch sử 


м «д, 


Với con người đó là “ấu nhi, nhi đồng, niên thiếu, thanh 
niên, tráng niên và cao niên. Sáu thời đại lịch sử là: 1) Từ 
những người đầu tiên đến đại hông thủy; 2) Từ trận đại hồng 
thủy cho đến tổ phụ của người Do Thái (aboraham); 3) Từ 


188 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Aborahe m đến hoàng đế Davit; 4) Từ hoàng dé Davít đến sự 
sụp đổ của thành Babilon; 5) Từ su sụp đổ của Babilon đến sự 
giáng thế của Chúa Jésu và xuất hiện Cơ đốc giáo; 6) Từ 
Chúa Jésu đến toa án khủng khiếp và ngày tận thé, chấm đứt 
một chu kỳ tồn tại của loài người... (mỡ ra một chu kỳ phát 
triển mới). 


Đằng sau cái vò bọc tín ngưỡng thần bí trong quan niệm 
của Augustin là một thông số về số phận của con người và lịch 
sử loài người. Tất cả đều nằm trong sự chuyển dịch và biến 
đổi. Mọi cái đầu chứa trong cái hủy diệt. Đỉnh cao của sự phát 
triển, là mở đường cho sự đi xuống. Giống nhu mặt trời lên 
đến cực điểm là dấu hiệu của điểm dừng để đi xuống. 


Về cơ ban, quan điểm lịch sử về thân phận con người của 
Augustin là tương đồng với quan điểm của Kinh thánh. Vì 
vậy, các học giả Trung cổ đã tôn vinh và đánh giá rất cao 
những tu tưởng đó. Augustin đã trở thành nhà tư tưởng mẫu 
mực của thời kỳ cơ đốc giáo, là biểu tượng cho một giai đoạn 
chuyển tiếp đầy biến động của lịch sử. 


Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, những tư tưởng về 
thân phận con người của Augustin lại được các triết gia của 
thế kỳ XX làm sống dậy trong chủ nghĩa hiện sinh và ở đó ông 
được tôn làm tổ phụ của nhánh chủ nghĩa hiện sinh hữu 
thần. 


П. 2. TRIẾT HOC KINH VIÊN 


112.1. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU CUA THỜI КҮ SƠ KHAI 
IL2.1.1 ERRIGENE JEAN SCOT (810 - 877) 


LỊCH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 189 


"Có bao nhiêu dòng chữ là có báy nhiêu tà thuyết. Sau 
một vài thế kỷ chúng đã có thể biến Erigene thành một kẻ tử 
vỉ đạo hay là một kẻ nghịch tin”. 

(Weber and D.Huisman) 


Bertrand Russell đánh giá Erigene Jean Scot (Êrigien 
Giăng - Scốt) là “nhân vật kỳ lạ nhất thế ky IX". Còn Weber 
và D.Huisman lại xem ông là “nhân vật đầu tiên trong số các 
nhà kinh viện lớn”. Danh tiếng thì có nhưng quê hương thì 
chưa. Đến bây giờ người ta vẫn chưa khẳng định được ông là 
người Hi Lạp hay là người Ireland. Tên của ông theo tiếng Hi 
Lạp có nghĩa là sinh ở Eire (tên gọi cũ của Ireland). Ông là 
người thông minh, biết nhiều ngoại ngữ (Arap, Chaldéen, Hi 
Lap và Latin). Errigene Jean Scot từng được mời day học ở 
Anh và Pháp. Ông làm tu viện trường ở Malmesbury và bị 
một học trò nổi loạn đâm chết bằng đao gám. 


Các tác phẩm chính của ông là: 
- Về sự tiền định (De proedestinatinone) 


- Vé su phàn chia giói tu nhién (De divisione Naturoe) và 
mót só tác phám bién dịch khác từ tiếng Hi Гар sang tiếng 
Latin như: Bản dịch các trước tác của Denys L'aréopatite và 
các truóc tác cüa Grégoire de Nysse và Maxime le Confesseur 


- Toàn bó nhân cách, con người và sự nghiệp của Erigene 
đã được K.Jaspers đánh giá như sau: “Nhờ những phạm trù 
của học thuyết Platon mới, sử dụng theo một biện chứng 
pháp rất mềm dẻo. Erigene đã tưởng tượng ra một hệ thống 
vạn sự hữu đồ sô, gồm cá Thiên chúa, cả vũ trụ thiên nhiên và 
con người. Rồi ông lại gây lại cho triết lý một nguồn cảm hứng 


ER ZX D 
190 PGS. TS. NGUYÉN TIEN DÜNG 


mới và không e de cởi mở ra với van vật. Là một học già uyên 
bác, thông thạo tiếng Hi Lạp và là dịch giả các cuốn sách của 
Denys L'aréopatite, nhờ vậy những chất liệu có tính khái 
niệm do truyền thống triết học để lại, ông đã phác họa dược 
một hệ thống vi đại. Trong hệ thống đó, với thái độ nó bao 
gồm, đã gieo một ảnh hưởng độc đáo, nghĩa là ông đã thần 
hóa thiên nhiên, đã ôn lại và cải thiện một nén huyền nhiệm 
thuần lý, và huyền niệm ấy vẫn соп hoạt động mãi cho đến 
thời đại ta. Như thế, ông đã đứng biệt lập hẳn với thời đại ông 
là thời dai ding dưng với triết học. 


Nói tóm lại, sáng tác của ông là kết quả của một công 
cuộc am hiểu sâu xa truyền thống triết lý do con người đã 
sống với niềm tin triết lý". 


Khi giải quyết vấn dé trung tâm của triết học Trung cố là 
mối quan hệ giữa niềm tin tôn giáo với trí tuệ của con người, 
ông dà đứng trên lập trường duy tâm ón hòa. Theo ông, không 
nhất thiết phải bàn cãi, tranh luận vé lý trí, đức tin vì đó 
không là những cái đối lập nhau. Bằng cách này hay cách 
khác đều hướng đến Thiên Chúa. Nếu nhiệm vụ của lý trí là 
lam sáng rõ ý nghĩa của Kinh thánb thì đức tin là sự tin cậy 
vào Thượng đế, là “lời thé về lòng tin". Như vậy Érigene đã 
mở ra một đường hướng mới trong việc giải quyết giữa niềm 
tin và lý trí bằng giải pháp điều hòa, dung hợp. Nhưng nếu 
xét về bản chất thì ông vẫn đề cao tôn giáo, biến trí tuệ thành 


1. Dẫn theo Lê Tôn Nghiêm Lịch sử triết học Tây phương. NXB Tp. HCM. 
T.3.tr. 145. 


LICH SÚ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 191 


phuong tiện giải thích ý nghĩa của những điều truyền đạy 
của Thiên chúa. Khoa học vẫn chỉ là công cụ của đức tỉn. 

Về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, ông cho rằng 
cái chung là cơ sở của cái riêng, là Бап chất của cái riêng. Vì 
vậy cái chung có trước cái riêng. Quan điểm này chỉ là sự tiếp 
tục quan điểm của chủ nghĩa Platon mới. 


Cái làm cho Erigene trà nên nổi danh ở đương thời và 
những thế kỳ sau là ở những quan niệm được trình bày trong 
Về phân chia giới tự nhiên. Học theo phong cách Timée của 
Platon, tác phẩm này được trình bày dưới dạng đối thoại bao 
gầm 5 quyển. Nói dung của 4 quyển đầu là trình bày môt số 
giai đoạn phát triển của giới tự nhiên. Ông gọi tên các giai 
đoạn đó là: 

1) Tự nhiên sáng tạo và không bị sáng tạo (Nature 
Créatrice et non creée); 2) Tự nhiên sáng tạo và bị sáng tạo 
(Nature Créatrice et creée); 3) Tự nhiên không sáng tạo và bị 
sáng tạo (Nature non Créatrice et creée); 4) Tu nhién khóng 
bi sáng tao và khóng sáng tao (Nature non creée et non 
Créatrice). 


Giai đoạn thứ nhất, Thiên Chúa với tu cách là tự nhiên 
sáng tạo và không bị sáng tạo chính là cơ sở đầu tiên của moi 
quá trình thế giới. Giới tự nhiên là biểu hiện như là vật sáng 
tạo. Thiên Chúa Іа dáng tạo hóa duy nhất, cao nhất, vượt lén 
trên tất cả những quan niệm thông thường không bị sáng tạo, 
mà sáng tạo ra tất cả. 

Giai đoạn thứ hai, giới tự nhiên biểu hiện vừa là vật sáng 
tạo vừa là vật được sáng tạo. Đó là hiện thân của Đức Chúa 


Ene Z O-PA 
192 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Jésu (con của Thượng để) với tu cách là công cụ sáng tao hay 
là lý trí của Thương đế, là sự sản sinh lý tường ra то] của cải, 
là kê trung gian, giữa Thiên chúa và thế giói. “Ta là Con 
duong, là Chân lý, Ја Sự sống”. Chúa Jésu đã truyền như vậy. 


Giai đoạn thứ ba là thế giới của các sự vật cụ thể, thế giới 
muôn loài trong đó con người là biểu hiện cúa giới tự nhiên 
trong tư cách là vật sáng tạo. 

Giai đoạn thứ tư, Thiên chúa trong tư cách là tự nhiên 
không bị sáng tạo và không sáng tạo là mục đích của quá 
trình thế giới. 


Cả bốn giai đoạn này chỉ là biểu hiện khác nhau của một 
bàn chất tỉnh thần cao cả trên moi phương diện đó là Thiên 
chua. Mặc dù trong hành trinh sáng tạo được chia thành các 
nấc bậc khác nhau thuộc về chủ thể khác nhau. Giai đoạn thứ 
nhất và thứ tư tự nhiên là Thiên chứa, giai đoạn hai và ba tu 
nhiên là những tạo vật do Chúa sáng tạo. 


Ко ràng trong quan niêm về sự phân chia giới tự nhiên, 
đã kế thừa triệt để tư tường của chủ nghĩa Platon mới cho 
rằng thế giới vật chất chỉ là cung bậc thấp tận cùng của vũ trụ 
để di đến diễn trình bản thân, quá trình thế giới là sự giáng 
thế liên tục của Thượng đế, của tón tại tối cao thông qua Đức 
chúa Jésu, con mình, một tón tai tháp hơn. Moi vật, mọi sinh 
linh hiện hữu trong vũ trụ này đều phụ thuộc vào Thượng đế. 
Con người chỉ là tiểu vũ trụ đặc biệt trong đại vũ trụ. Con 
người là một thực thể có lý tính và tự do ý chí. Nhưng giống 
như Augustin ông cũng cho rằng tự do phải được giới hạn 
trong quan hệ khống chế của Chúa. Là tiểu vũ trụ nên tương 


RERUGUNTEF рурии учрунда ERR E ICE M M CO 
LICH SỬ TRIET HOC PHƯƠNG TÂY 193 


tu nhu giới tự nhiên, con người cũng là hình ảnh của Thiên 
chúa vì vậy nếu Thượng đế có ba ngôi thì con người lại có ba 
quan năng: trí năng (l'intellect), lý trí (raison) và các giác 
quan để giúp con người nhận thức. 

Ban đầu thể xác và linh hồn của con người đều là bất tử 
nhưng vì tội lỗi con người đã đánh mất đặc quyền ấy. Để hỏi 
phục và hòa đồng với Thiên chúa con người phải thông qua 
sáu sự qui hôi bắt nguồn từ sau cái chết: 

Thứ nhất, thân xác tan rã, trở về với các hành chất tạo ra 
nó, linh hồn được giải phóng, tự do trở về với Thiên chúa. 

Thứ hai, thể xác được phục sinh 

Thứ ba, thể xác biến dần thành tỉnh thần. 

Thứ tu, tro về với các ý tường 

Thứ năm, chiêm ngưỡng các chân lý. 

. Thứ sáu, hòa đồng với Thiên chúa và lúc này “Thiên chúa 
sẽ là tất cả trong tất cả”, không còn gì hiện hữu nữa, ngoại trừ 
một mình Thiên chúa. 

Nhân danh một nhà thần học nhưng tư tưởng của 
Erigene lại có nhiều điểm bất đồng với quan niệm của nhà 
thờ: khuynh hướng phiếm thần luận của ông là trái ngược với 
Kinh thánh và các tín điều của Kitô giáo. Ông đã gián tiếp 
phủ nhận Thiên chứa là đấng tạo hóa tối cao ngang bằng với 
vũ trụ vật chất (Tự nhiên sáng tạo và không bị sáng tạo, tự 
nhiên không bị sáng tạo và không sáng tạo tự nhiên). Các 
quan niệm của ông về thiên đường, địa ngục, tội lỗi cũng 
không có tính chính thống. Chẳng hạn ông cho rằng, 


194 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Tội là do Kinh thánh nặn ra vi từ khói thủy con người 
làm gi có tói, vi khóng có tói nén khóng cán phán biét gióng 
đực, giống cái. Theo ông, Kinh thánh dà thừa nhận điều này 
Sau khi phạm tội - (tác giả thêm vào) họ mới cảm thấy mình 
trần truồng. 

Nhà thờ cho rằng những tư tưởng như vậy đã tạo ra sự 
nghỉ ngờ và làm giảm uy tín của Thượng đế, của Đức Chúa 
Jésu nén Giáo hoàng Honorius II dà ra lệnh tiêu hủy Về sự 
phân chia giới tự nhiên và văn bản có trích dẫn, viện dẫn đến 
nội dung của tác phẩm vào năm 1225. 

Tóm lại, Erigene là một nhà duy thực luận duy tâm chủ 
nghĩa, tư tưởng của ông là sự tiếp tục các quan niệm của 
Platon, chủ nghĩa Platon mới, Augustin, Boece, Denys bác 
học. Với cốt loi là mọi cái đến từ Thượng đế, nhưng ở các mức 
độ khác nhau, moi cái lai tro về với Thượng đế. Triết học của 
Erigene {го thành tiền bối lý luận của Abélard, Nicolas de 
Cusa, Hughes de Saint Victor... 


1.2.1.2. ANSELME DE CANTORBÉRY (1033 - 1109) 
“Với St Anselme, tư tưởng Trung cổ lần đầu tiên đã được 
diễn tả một cách có phương pháp. 0 đây những hinh thức suy 
tu theo lógic và pháp lý rất khát khe như những cam bẫy che 
giấu những tiết lộ tính thân trực tiếp của thực tại siêu hình”. 
(K.Jaspers) 

Áng-xen-mo - tién si thán hoc, là mót trong nhüng nhà 
kinh viện nổi tiếng, người được mệnh danh là Augustin thứ 
hai. Ông sinh năm 1033 tại Aoste, năm 36 tuổi đến tu tại tu 
viện Bec ở Normandie. Học trò của Lanfrane, sau kế vị thầy 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 195 


làm tu viện trường (1078) và tổng giám muc. Ông mát 1109 ở 
Canterbery. 


Các tác phám chính là: 


Người đối thoai về văn pham (Dialogus de grammatico); 
Độc thoai vé bản chất của Thiên chúa hay một ví dụ vé lý do 
của tín ngưỡng. (Monologum de Divinitatis essentia sive 
exemplum de ratione fidei); 

Lti nói dáu hay dc tin tim kiém ly trí (Proslogium sive 
fides quoerens inllectum); 


Về chân lý (De veritate); 
Về đức tin đối với Thiên chúa ba ngôi (De fide Trinitatis); 
Tại sao Thiên chúa lại làm người (Cur Deus home?)... 


Trong đó quan trọng nhất là tác phẩm Độc thoại về bản 
chất của Thiên chúa hay một ví du về lý do của tín ngưỡng, là 
bằng chứng về bản thể luận, nội dung chủ đạo triết lý của 
Anselme. 


Lâu dài triết lý Anselme được xây dựng trên nên tàng lý 
luận Platon, chủ nghĩa Platon mới và Augustin với tham 
vọng không chỉ chứng minh sự hiện hữu của Thiên chúa mà 
còn chứng minh tính chán thực cao cà, hoàn hảo của Thiên 
chúa tam vị nhất thể. 


Về sự hiện hữu của Thiên chúa, Anselme đã trưng ra 
những chứng lý như sau: 

Hiện hữu không thể không có nguyên nhân của nó, có 
thể là do môt nguyên nhân hoặc nhiều nguyên nhân thúc 


186 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


đẩy. Nếu sự hiên hữu là don nhất thì đó chính là sự chứng 
mình cho Thiên chưa là hữu thể đơn nhất và duy nhất 
nhưng lại là nguyên nhân lam cho các hữu thể khác hiện 
hữu. Ngược lại sự hiện hữu là cái đa thanh phần thì có thể 
хау ta ba trường hợp đó là: 


Thứ nhất, cái да thành phần này do cái đơn nhất thúc 
đẩy và phụ thuộc vào cái đơn nhất để hiện hữu. Y nghĩa và 
bản chất được rút ra la tất cả mọi cái đang hiện hữu phải xuất 
phát từ một nguyên nhân duy nhất, cho dù có nhiều nguyên 
nhân nhưng những nguyên nhân này lại do mót nguyên 
nhân duy nhất qui định, thì xét đến cùng cũng chỉ do một 
nguyên nhân mà thôi. 

Thứ hai, mỗi một bộ phận của cái đa thanh phần là 
nguyên nhân của chính nó. Nếu vậy phải thừa nhận là có một 
quyền lực thực sự nào đó đã hiện hữu trước sự hiện hữu đó 
đóng vai trò chỉ phối các quyền lực khác. Nói cách khác đó là 
quyền lực của quyền lực. 

"Thứ ba, mỗi sự vật hiện hữu là nhờ ở các sự vật khác. Đây 
là một giả thuyết hết sức phi lý vì không thể có một sự vật 
phải lấy một sự vật khác làm điều kiện nguyên nhân tón tại 
cho nó khi nó bao chứa trong nó nguyên nhân và điều kiện 
tón tại của nó. 

Từ ba trường hợp trên có thể rút ra kết luận như sau: 
chắc chán phải tón tại một hữu thể là nguyên nhân của mọi 
hiện hữu nhưng nó lại không bị bất cứ cái gì khác làm nguyên 


1. Hữu thể (Étre - being), tốn tai, bản thé. 


“. . 5 
LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 197 


nhân cho nó. Đó là một hữu thể của hữu thé; hữu thé đứng 
trên hữu thể”, Hữu thể ấy hiện hữu không do bất cứ cái gì thôi 
thức mà như một su thiết yếu, hiện hữu vì hiện hữu. 

Di xa hon nữa, Anselme trong Lời tựa hay đức tin tim 
kiếm lý trí, duói dang một kinh cầu nguyện dà chứng minh 
luận đề không thể có một cái gì lớn hơn Thiên chúa. Thiên 
chúa là sự vĩ đại không có tận cùng. Một ý niệm như vậy thì 
không thể chỉ có ở trong trí tuệ con người (một trí tuệ có giới 
hạn) mà cồn phải có ở trong thực tại. Ông viết: “lạy Chúa, con 
phải thú nhận rằng Chúa đã sáng tạo trong con một hình ảnh 
là hình ảnh của chính Chúa để mỗi khi nhớ tới Chúa là con 
phải suy nghĩ và yêu mến Chúa. Đó là điều con phải đa tạ 
Chúa, Nhưng than ôi! Hình ảnh ấy đã bị lu mờ di vì những co 
xát của tội lỗi. Như thế, hình ảnh ấy sẽ không thể thực hiện 
được mục đích của nó nữa, nếu Chúa không cải thiện và phục 
hôi cho nó. 

Lay Chúa con không thé tiến sâu vào su cao siêu của 
Chúa được nữa vì con không thể đem cái trí tuệ nhỏ bé của 
mình so sánh với sự cao siêu ấy. Tuy nhiên, con vẫn ước mong 
rằng làm sao tùy khả năng mình thông hiểu được chân lý của 
Chúa. Một chân lý mà tâm hồn con {їп tường và mến yêu vì 
con không đủ hiểu biết để mà tin ngược lại, con tin để cho con 
được hiểu biết, vi con nghĩ rằng nếu không tin con sẽ không có 
hiểu biết gì cả. 

Lay Chúa! Chúa là kë ban bố sự thông hiểu đức tin, xin 
hãy tùy lượng làm cho con hiểu biết được Chúa hiện hữu như 


1. Tương tự như trật tự của các ý niệm Platon. 


198 РОЗ. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


thể điều chứng con tin. Thế thì con tin rằng Chúa hiện hữu 
như một cái gì mà không có một cái gì lớn hơn có thể quan 
niệm được. Một bản tính như thế có thể không hiện hữu 
được, như “Кё điên khùng nói thầm rằng không có Thiên 
Chúa” không? Nhưng chắc chắn rằng một khi nghe con nói 
“một cái gì mà không thể quan niệm cái gì lớn hơn nó” thì một 
người điên khùng đến đâu cũng hiểu được. Và điều họ hiểu 
biết thì ở trong trí tuệ của họ, mặc dù họ không hiểu rằng 
điều đó hiện hữu; vì có một đối tượng trong đầu óc là một việc 
khác. Không khác gì một họa sĩ khi còn ấp ủ sáng tác của 
mình thì họ mang nó trong đầu óc nhưng họ chưa hiểu biết 
được sự hiện hữu của sáng tác mà họ chưa thực hiện ra. 
Nhưng một khi đã họa xong họa phẩm thì họ vừa có bức họa 
ấy trong đầu vừa hiểu biết được sự hiện hữu của sáng tác mà 
họ vừa thực hiện xong. 


Vậy thì người điên khùng cũng thế, phải chấp nhận rằng 
ít ra trong trí óc cũng có một cái gì mà người ta không thể 
quan niệm được một cái gì lớn hơn nó vì một khi nghe được 
điều đó lập tức họ hiểu biết mà bất cứ những gì hiểu biết được 
đều ở trong trí óc. Nhưng chắc chắn rằng cái gì mà không còn 
cái gì lớn hơn có thể quan niệm được thì không thể hiện hữu 
trong trí tuệ. Thực vậy, nếu cái đó chỉ hiện hữu trong trí tuệ 
mà thôi thì người ta có thể quan niệm nó cũng hiện hữu trong 
thực tại nữa. Như thế có lý hơn. Nếu vậy, cái gì không thể 
quan niệm cái gì lớn hơn nó chỉ hiện hữu trong trí tuệ là một 
điều không thể. 


1. Bản tính: Nature. 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 199 


Nói tóm lai mót cách bát khà nghi phài có mót cái gi mà 
người ta không thé quan niệm được một cái lớn hơn nó. Nó 
phải vừa hiện hữu trong trí tuệ vừa hiện hữu trong thực tại” А 

Tư tưởng này của Anselme không những không nhận 
được sự đồng tình của nhà thơ mà còn ngược lại. Ông đã dùng 
trí tuệ của con người để chứng minh cho sự hiện hữu của 
Thượng đế, một động thái hạ thấp lòng tôn kính đốt với Thiên 
chúa. Sự hiện hữu của Thiên chúa là phải tin, đó là chân lý. 
Kinh thánh đã nói như vậy. 


Theo đánh giá của Jaspers thì *Anselme dà di chéch con 
đường chính trực... đã từ bo kinh nghiệm. 


Để tuân theo tính tất yếu của tư tường thuần túy". Tuy 
vậy bằng việc dùng trí tuệ của con người để chứng minh sự 
hiện hữu của Thiên chúa Anselme đã tạo ra những tiền để 
sinh thành của chủ nghĩa duy lý trong lòng tu tuong Kitô 
giáo. Dong tu duy này về sau được một số triết gia danh tiếng 
đón nhận và phát triển như Descartes (1724 - 1804), Hegel 
(1770 - 1831) và cà B.Russell (1872 - 1970), nhà triết hoc 
Anh, người được giải thưởng Nobel 1950, vong huong. 


Nếu nhu sự chứng minh hiện hữu của Thượng đế thông 
qua lý tính của con người làm cho nhà thờ khó chịu và nghi 


1. Có đối chiếu với bản dịch của Lê Tôn Nghiêm trong Lich sử triết học phương 
Tây. NXB Tp. HCM, 2000. T3.tr. 125-127. 

2. B.Russel có câu nổi tiếng: What maybe and must be, is (Cái gi có thể hiện 
hữu và phái hiện hữu, thì hiện hữu). 


200 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


ngo Anselme thi quan niệm của ông vé mối quan hé giữa đức 
tin và lý tính lại nhận được sự tán duong của Kitô giáo. 

Được sự trợ lực từ Augustin, Anselme tuyên bố: Credo, ut 
intelligam - Tôi tin để hiểu. Luận điểm này dà được ông giải 
thích như sau trong Tại sao Thiên chúa lại làm người. 
“Những người không có đức tin thi tìm toi để hiểu vì họ không 
tin con chúng ta tin. Họ và ta, Cả hai điều tìm kiếm một điều 
nhưng vì không tin nên họ không đạt được mục tiêu là hiểu để 
tin, Vì thế phải nói rằng ai không tin thì không bao giờ hiểu”. 

Theo Anselme đức tin không ha thấp lý trí, đức tin duoc 
ví như giác quan trong đời sống thường nhật, nhờ có giác 
quan mà ta mới cam nhận được các sự vật xung quanh chúng 
ta. Đức tin là nhịp cầu đưa đến hiểu biết, là bảng chỉ đường 
của trí tuệ, là nguồn dinh dưỡng để tư duy. Tư tường này của 
Anselme đã trở thanh một minh chứng đầy sức thuyết phục 
cho nhận định ở thời Trung cổ trước khi try thành nhà triết 
học thì phải là một con chiên ngoan đạo. Trong mối quan hệ 
giữa đức tin và lý tính rõ ràng Anselme đã hạ thấp lý tính và 
tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc mọi tri thức của nhân loai 
phải được rút ra từ Kinh thánh. 

Tóm lại các tư tưởng triết học và thần học của Anselme 
đã dẫn ông đến với biệt danh “người cha cuối cùng của giáo 
hội và người đầu tiên của triết học kinh viện”. Đó là một đánh 
giá đúng người, đúng của. 

IL2.1.3 PIRRE ABÉLARD (1079 - 1142) 


“Giá mà những cuốn sách đầy chất độc của Abélard tiếp 
tục nằm trong ngăn kéo và không ai đọc ở trên ngà ba đường 


LICH SÚ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 201 


thì hay biết bao. Ở chỗ nào, những cuốn sách ấy cũng đưa ra 
chất độc thay cho mật, hay nói cho đứng hơn chất độc trộn vào 
mật. Nó truyền từ bộ lạc này đến bộ lạc khác, từ quốc gia пау 
đến quốc gia khác”. 

A-bé-Ia là nhà triết học và thần học người Pháp. Người 
đương thời gọi ông là triết gìa siêu đẳng, sánh ngang hàng 
Aristote. Ông sinh 1079 tại Le Pallet gần Nantes. Thời thanh 
niên ông theo hoc Biện chứng pháp với Roscelin và 
Guillaume de Champeaux. Cả cuộc đời ông là di dàn xếp sự 
bất đồng quan điểm của hai ông thầy. ' 

Năm 1113 ông đã là một giáo sư danh tiếng ở Paris. 
Nhưng Héloise - nữ tu viện trưởng - cháu của phụ tá giáo chủ 
Fuilbert, là một cú sét ái tinh không cưỡng lại được với thân 
kiếp làm người của ông. Mối tình đầy đau đớn và nước mắt 
này đã đi vào lịch sử và văn chương của nhân loại. 

Trung tâm triết học của ông là thuyết khái niệm 
(conceptualisme). Ông mất năm 1142 tại tu viện Thánh 
Marcel gần Chalon-Sur-Saonê. Hai mươi năm sau, Héloise, 
người phụ nữ thiên thần của ông, mới được cận kê trong cùng 
một nhà mộ với ông ở nghĩa trang Père Lachaise. 

Các tác phẩm chính của ông là: 

- Theo và khóng (1121 - 1122); 

- Nhập món thân học; 


- Hãy tự biết mình. 


————-_--————— 
202 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Nhận dinh về lập trường triết học của Abélard, Jung” cho 
rằng mặc dù tâm hồn của Abélard bị xâu xé, dồn nén bởi 
nhiều sức mạnh đối nghịch nhau nhung triết học của ông lại 
thuộc loại ôn hòa. Ông không chấp nhận sự thái quá, cực 
đoan của cả hai phái duy thuc và duy danh. Cuối thế ky XI 
đầu thế ky XII, cuộc tranh luận xung quanh vấn dé cơ bản 
của triết học - vấn dé quan hệ giữa tư duy và tôn tại đã biến 
thành cuộc tranh luận về khái niệm phổ biến. Mặc dù đề cao 
vai trò của khái niệm nhưng quan niệm của ông có độ mở 
nhất định và gần gũi với chủ nghĩa duy vật. 


Théo Abélard những khái niệm phổ biến hiện hữu trong 
lý tính (raison) trước moi tri thức nhung chüng chí hién dién 
thông qua một tri thức cụ thể nào đó. Xét về mặt lịch sử đây 
không phải là một quan niệm mới vì tự tưởng này đã từng 
được Aristote trình bày ở trong Anylytica, Posteriora, 


Bắt đầu từ Abélard sự ảnh hưởng của Platon và chủ 
nghĩa Platon mới giảm dần, thay vào đó là sự ảnh hưởng của 
Aristote ngày càng tăng lên, | 

Với Abélard khái niệm phổ biến không có đời sống độc 
lập hoàn toàn và không thế tồn tại ở bên ngoài sự vật cụ thể, 
Quan điểm của các nhà duy thực cực đoan sẽ đẫn đến tình 
trang khái niệm phổ biến trà thành sự vật. Đây là một sự vô 
lý vì sự vật được biểu hiện bằng sự vật. Do vậy, khái niệm phổ 
biến không thể là những thực thể đặc biệt, tôn tại bên ngoài 


các sự vật cảm tính nhưng chúng cũng không tồn tại trong 


1. Jung (1875 - 1961 ) nhà tâm lý học và văn hóa học Thụy Sĩngười sáng lập ra 
tám lý học phân tích, 


LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 203 


bán thân sự vật, ý nghĩa của khái niêm phổ bién không nằm 
trong bản thân từ ngữ chỉ khái niệm mà nám trong ý nghĩa 
của từ ngữ. 


Tác phẩm nổi tiếng nhất của Abélard là Theo và không. 
Luận diểm đắt giá nhất của tác phẩm này là luận điểm xem 
lógic học là khoa học đệ nhất của Kitô giáo. Sự thông minh và 
thích tranh luận của ông được thể hiện qua sự chơi chữ logos 
và logique. Theo ông, Kinh thánh có câu: “Më đầu có ngôn loi" 
(logos), do đó mới có logique, làm cho logique có giá trị tuyệt 
dinh. Nhung Abélard hiểu logique học chỉ là nghệ thuật 
tranh luận và lập luận có tính chất hình thức thuần túy. Ông 
gọi đó là Biện chứng pháp. Tuy vậy Abélard đã có công làm 
cho lógic học trỡ thành một hệ thống và là môn học bất luận, 
môn cơ sở của triết học thần học. 


Khi giải quyết mối quan hệ giữa đúc tin và lý trí, Abélard 
khác với Augustin, Anselme. Luận điểm xuất phát của ông là 
kiểu để tin. Không thể tin vào bất cứ cái gì nếu như chưa được 
kiểm nghiệm bằng giác tính. Trong mối quan hệ giữa đức tin 
và lý tính, Abélard đành ưu tiên cho lý trí. Theo ông, long tin 
phụ thuộc vào lý trí. Sự linh cảm không phải là chứng cớ dam 
bảo của chân lý mà ngược lại. Lý tính đó chính là phương tiện 
không thể thay thế để phân tích nội dung của chân lý tôn giáo 
và để nhận chân một tín điều tôn giáo. Mục đích cuối cùng 
của triết học là tìm kiếm cái chân lý chứ không phải đi biện 
minh cho những tín điều không thể kiểm nghiệm. Nhà thv và 
các nhà lý luận Kitô giáo không thể chấp nhận những tư 
tưởng như thế. Hậu quả là ông bị luân chuyển liên tuc từ tu 
viện này sang tư viện khác, mà mỗi lần luân chuyển được 
xem là một su thanh tẩy: 


204 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Học thuyết đạo đức của Abélard được hinh thành từ hai 
nguồn. Thứ nhất, từ Phúc âm và tư tưởng của Augustin, Thứ 
hai, từ thân phận tan nát và những nghịch lý của cuộc đời 
ông, 

Theo Abélard các phạm trù của đạo đúc chủ yếu mang 
tính chất tự vấn chứ không phải là những qui tắc ấn định bất 
đi bất dịch. Cái ác không phải là tội lỗi mà là phương tiện, con 
đường để đi tới cái thiên. Bàn chất hành động tự nó không 
phải là tội lỗi. Tội lỗi chỉ xuất hiện khi hành động hướng tới 
thỏa mãn những dục vọng đam mê xấu. Tội tôn tại với ý nghĩa 
của hành đông do vậy khi trong lý trí đã chấp nhân làm điều 
ác thì cho dù không được thực hiện trên thực tế vẫn phải xem 
là đã có tội. 


1.2.2. TRIẾT HOC KINH VIÊN GIAI DOAN СУС THỊNH 


Nếu như năm 1215 việc giảng day các tư tưởng của 
Aristote bị giáo hội cấm vì sợ ảnh hưởng đến các điều truyền 
dạy của Kinh thanh thì đến năm 1260 việc giàng day triết học 
của tác giả này đã trở thành bắt buộc trong các nhà trường 
Thiên chúa giáo. 

Giáo hội đã mỡ đường cho sự xâm nhập tư tưởng Aristote 
vào các hoạt động tinh thần, đặc biệt la trong triết học. Triết 
học của Aristote trở thành cơ sở giáo lý đạo Thiên chúa. 
Những người có công đầu trong việc này thuộc về những tu sĩ 


1. Vì tình yêu mà ông dà bị thiên. “Chỉ vì si mê Héloise mà con người đáng 
thương ấy đã phải trå giá quá đắt là mất di cái phán дап ông của minh". 


LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY — 205 


thuóc dong Dominique’ (Dóminíc) và dong Franciscains” 
(Phrăng-xít). 


11.2.2.1 ALBERT LE GRAND (1193 - 1280) 


"Anh phải biết rằng con người chỉ hoàn hảo về triết ly khi 
hiểu được Aristote và Platon". 


(Albert le Grand) 


Anbe lo Grăng là nhà triết học, thân học và khoa học tu 
nhiên người Đức. Ông là người đầu tiên phân định một cách 
rõ ràng về nội dung và đối tượng của đức tin và lý trí. Người 
đương thời gọi ông là Tiến sĩ toàn năng. Albert le Grand sinh 
năm 1193 tại Lauinger, Souabe (Đức). Năm 1223 vào tu dong 
Saint Dominique và theo học tại Padoue và Bolonge. Từ năm 
1245 - 1248 giảng day tại đại học Paris. Ông là thây của 
Thomas D'Aquin, và là người dà thực thi xuất sắc tư tường 
của Giáo hoang Grégoire IX là dưa triét hoc спа Aristote vào 
triết hoc Kinh viện để hỗ trợ các quan niệm thần học mà thời 


1. Những tu sĩ thuộc dòng do thánh Dominique lập ra, tên gọi thật là các thầy 
dòng thuyết giảng (Frères Précheur) vì muc dich đầu tiên của tổ chức này là 
thuyết giảng, giảng dạy học thuyết Kitô giáo và bảo vệ lòng tin trước những 
tà đao muốn chia ré ở thời Trung cổ. Họ mặc áo thung, đầu trùm mũ len 
trắng, bên ngoài khoác một áo den to. Tên của họ có kèm theo những chữ 
O.P (Order des Précheurs: dòng những người thuyết giảng). 

2. Do thánh Francois D'Assise lập ra năm 1208 được Giáo hoàng chuẩn nhận 
năm 1215 và 1223. Đây là một dòng tu xin ăn nên những tu sĩ của nó còn 
được gọi là Minorites (từ Latin minoires là kém nhất). 


—— 
206 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


đó goi là “giải thích tất cà các thành phán trong triết học của 
Aristote ra tiếng Latin”. Ông mất tại Colonge năm 1280: 


Các tác phẩm chính là: 
- Toàn thur vé các tạo våt (1240 - 1249); 


- Sách vé những nguyên nhân và sự hình thành của ой 
trụ (1254 - 1270); 


- Thân hoc toàn thư (1270 - 1280)... 


Tổng thể mà xét, những tác phẩm của Albert bàn về 
khoa học và triết học tự nhiên đều được cấu trúc khuôn rập 
theo mô hình cấu trúc của Aristote và được trình bày dưới 
dạng tranh luận, mà mục đích của tranh luận là hướng triết 
học của Aristote phù hợp với thần học. 


Tiếp nối phương pháp nghiên cứu của Aristote về sinh 
vật, Albert đã tiến hành một số thí nghiệm sinh học để minh 
chứng, giải thích các quan niệm còn gây tranh luận lúc bấy 
giờ như khẳng định tiếng kêu của con ve xuất phát từ nơi ức 
của con ve nên cắt đầu nó vẫn kêu... Tuy vậy, giống như các 
nhà khoa học Trung cổ khác, ông đã dành chủ yếu các hoạt 
động thí nghiệm vào việc luyện đan, đến nỗi có biệt danh la 
nhà ma thuật vĩ đại. 


Theo ông khoa học, triết học hoàn toàn khác với chân lý 
của tôn giáo. Khoa học là những kinh nghiệm quan sát tự 
nhiên. Triết học là вап phẩm của lý tính, nên tiếp cận triết 
học phải thông qua con đường sách vỡ. Рау chính là nguyên 
do, có thể sắp xếp các triết gia vào chung một hệ thống để 
nghiên cứu và giải thích. Từ đánh giá những di sàn tiền bối, 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 207 


ông cho răng để trở nén một con người hoàn hảo thì phải am 
tường tư tưởng của Aristote và Platon. Dó là hai trụ cột vi đại 
của tri thuc nhân loại. 


Chịu ảnh hưởng của Robert Grossetéte, Albert đã trình 
bày toàn thể vũ trụ là một trật tu mang tính đẳng cấp. Trong 
đó Thiên chúa là hữu thể tối cao là cội nguồn của vạn vật, 
giữa Thiên chúa và vạn vật có sự thông truyền. Thiên chúa ù 
đây chính là ánh sáng không thể bị sáng tạo, là sự tự biểu 
hiện của một lý trí tối cao trong triết của Robert Grossetóte. 


Theo ông, vũ trụ có khởi đầu về mặt thời gian. Các vật 
thể cụ thể là kết quà của sự kết hợp giữa vật chất và hinh 
thức trong đó hình thức là cái chưng, vật chất là cái đơn nhất. 
Cái chung có trước, cái đơn nhất, tón tại trong ý thức Thượng 
đế. Các sự vật cụ thể 1а quá trình hình thức hóa vật chất, 
băng hình đạng và tính chỉnh thể. 


Tóm lại, Albert le Grand là một bậc thầy lớn của triết học 
kinh viện. Sứ mệnh ông hoàn thành chỉ dừng lai ó mức độ học 
giả. Sự vi đại của ông là ở chỗ, ông là người đặt nén móng dé 
cho môn đồ Thomas D'Aquin của mình kiến tạo nên thành 
quách tư twong được đánh giá là vĩ đại nhất trong lịch sử thần 
học và triết học Kitô giáo. 


П.2.2.2. THOMAS D'Aquin (1225 - 1274) 


“Trong các vấn dé của niềm tin thi bất cứ bà già nào 
cũng hiểu biết nhiều hon moi nhà triết hoc, vì mỗi bà già đều 
không biết linh hôn bà bất tử hay không”. 


(Thomas D'Aquin) 


208 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Tómát Dacanh là nhà triết học, nhà thần hoc người 
Italia được mệnh danh là Tiến sĩ thiên thần và được phong 
thánh vào năm 1319". 


Ông sinh ngày 7-3-1225 tại Roccasec, gần Aquino, Vương 
quốc Naples. Ông là con trai út của bá tước D'Aquino và bà 
Todora D'Aquin. Năm tuổi vào tu viện Mont-cassin. Năm 17 
tuổi gia nhập dong tu Dominique ở Naples, bắt đầu theo học 
văn chương, thần học và các khoa học tự nhiên. Năm 1245 
đến Colonge (Đức) làm hoc tro của Albert vĩ đại. Năm 1252 
trở lại Paris tiếp tục học thần học. Năm 1256 thi đậu tiến sĩ 
thần học. Ông mất ngày 7-3-1274 trên đường đi dự Công đồng 
Lyon trong tu viện Benoit ở Fessanova. 


Ngày 4 tháng 8 năm 1879 trong thông điệp “Eterni 
Patris" giáo hoàng Léon VIII tuyên bế học thuyết Thomas 
D'Aquin là bắt buộc với mọi giáo hội cơ đốc giáo với tư cách 
“triết học duy nhất chân chính của cơ đốc giáo”. Trong Giáo 
luật sửa đổi năm 1918 của giáo hội công giáo, ở khoản 589 qui 
định các chủng sinh phải học ít nhất hai năm triết học và bốn 
năm thần học theo lý thuyết của Thomas D'Aquin mới được 
làm linh mục... Khoản 1336 yêu cầu các giáo viên chủng viện 
phải lấy phương pháp và nguyên tắc của St. Thomas làm 
chuẩn. 


Các tác phẩm chính: 


1. Tính đến năm 1567 mới có 5 người dat được danh hiệu này. 


ng vn I —————s—— 
LICH SỬ TRIẾT HOC PHƯƠNG TÂY 209 


- Về tính vĩnh cửu của thế giới nhằm chống lai những kê 
càu nhàu; 


- Sự thống nhất của lý tính nhằm chống lại Averroes 
- Về sự cầm quyền của các lãnh chúa 
- Về sự {бп tại và bản chất (1250 - 1256) 


- Tổng số chân lý của giáo hội cơ đốc giáo nhằm chóng lại 
đa thần giáo (1259 - 1264) 


- Giải thích biểu tượng niềm tin của các giáo đồ 
- Vấn đề các phép màu nhiệm 

- Về sức mạnh của Chúa 

Về các thiên thần, về quy dữ 

Về các việc làm bí ẩn của giới tự nhiên 

Về số phận 


Bình luận về siêu hình học của Aristote, Bình luận về 
cuốn sách “Về tâm hồn” của Aristote 


Bình luận về “Đạo đức của phái Nocolas”... 


Có lẽ hiếm có một triết gia nào khi xây dựng hệ thống 
triết học của mình lại kế thừa từ nhiều nguồn đi вап trong 
quá khứ như Thomas D'Aquin. Đó là sự suy tư lại triết học 
của Aristote, chấp nhận lý thuyết của trường phái khắc ky, 
chia sé với chủ nghĩa Platon mới, đồng cảm với Augustin, 
đồng thanh với Весе, và dung hợp với các quan điểm của 
Ciréron, Avience, Averroes... 


210 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Tuy vậy khi giải quyết về mối quan hệ giữa đức tin và lý 
tính ông lại có đường hướng riêng. Theo ông triết học và thần 
học không phải là một, chúng theo đuổi những đối tượng khác 
nhau nhưng lại không đối lập với nhau. 


Nếu như đối tượng của triết học là nghiên cừu những 
chân lý của lý trí thì chủ đích của thần học là chân lý của lòng 
tin tôn giáo. Từ lập trường dung hòa này, Thomas D'Aquin 
cho rằng Thiên chia là khách thể cuối cùng của triết học và 
thần học, là nguồn gốc nền tảng của mọi chân lý. 


Ông viết: “Chân lý của Chia là thước do của mọi chân 
lý... Mọi chân lý của lý tính cần được đo bằng chân lý của 
Chúa”. Vì vậy, về nguyên tắc không thể có sự mâu thuẫn giữa 
thần học và triết học, giữa đức tin và lý tính. “Thần học có thể 
tiếp thu một điều gì đó từ các bộ môn triết học, nhưng không 
phải vì cần thiết với điều đó, mà chi vì để làm cho dé hiểu hơn 
các luận điểm của mình từ các khoa học khác mà trực tiếp lấy 
từ Chúa thông qua mặc khái". Mặc dù thừa nhận giữa thần 
học và triết học có mối quan hệ nhưng rõ ràng ông đã hạ thấp 
vai trò của triết học, tương quan giữa triết học và thần học 
giống như lý tính có hạn của con người thấp hơn sự anh minh 
của Thượng đế. Vì vậy, “Để giải thoát con người phải biết 
chạy trốn khói lý tính của mình thông sự mặc khải của 
Chúa”. 


Theo Thomas mọi nhận thức đều bắt nguồn từ cảm giác 
nhưng với các đối tượng như Thượng đế, Thần linh, linh 
hồn... là những đối tượng siêu nhiên, siêu cảm giác thì chỉ 


МСН SU ТЕШЕТ HỌC PHƯƠNG TÂY 211 


bằng cảm giác là không thé, vi vậy cần phải được bổ sung 
bằng đức tin. 


Nếu mâu thuẫn giữa đức tin và lý tính xuất hiện thì đó 
chính là dấu hiệu là có một trong hai cái là sai lầm nhưng sự 
sai lầm bao gio cũng thuộc về lý tính vì không bao giờ có sai 
lầm trong mặc khải của Chúa. “Nếu nhà triết học và tín đồ 
cùng quan sát một tạo phẩm nào đó, thì lời giải thích của họ 
sẽ xuất phát từ các căn cứ khác nhau. Các nhà triết học sẽ 
dựa trên nguyên nhân đầu tiên, tức là sẽ nói: "Trong mặc 
khải là như vậy", vì trực giác có nguyên nhân tối cao, nên đức 
tin có thể được gọi là sự sáng suốt tối cao. Su sáng suốt của 
con người phục vụ sự sáng suốt đó, thừa nhận sự vượt trội 
đó", 


So với Augustin, Anselme, Abélard trong mối quan hệ 
giữa đức tin và lý tính, ở Thomas có sự phân định một cách ró 
ràng hơn, nhất nguyên hơn. Đặc biệt là khi ông bác bỏ quan 
niệm của Averrbes cho rằng có “Chân lý hai mặt” và ông cho 
rằng người ta có thể dùng lý trí để làm sáng tô tính hợp lý của 
những dinh dé không thể chứng minh mà phải chấp nhận 
như những định dé tín ngưỡng... Theo ông, cái làm nén giá tri 
của triết học không phải vì nó có tính cách Kitô giáo của nó 
mà ở tính hợp lý. Điều này cho thấy: “Chính trong thời kỳ 
hiện tượng khủng hoảng, tư duy con người bị mất phương 
hướng, mà trước hết 1а quan niệm về một trật tự bị đảo lộn. 
Từ chỗ hướng ra thế giối các sự vật, gio đây nó co mình trong 
ngôn ngữ... Bắt đầu từ Anselme và Abélard đã diễn ra quá 
trình đẩy triết học vào quỹ đạo của thần học. Nhưng ngay 


212 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


trong thần hoc kinh viện người ta lại cố gắng phục hồi và dé 
cao lý trí. Đó là động thái khá uyển chuyển, nhằm duy lý hóa 
thần học, khoác lên mình nó một hình thức hào nhoáng, 
tránh sự công kích từ các tầng lớp xã hội đang chờ thời cơ bày 
tô sự bất mãn của mình trước rào cản ý thức hệ quá ư nghiêm 
ngặt. Trong sự "tổng hợp kinh viên" của Thomas D'Aquin đã 
xác lập ranh giới giữa đức tin và lý trí - một không gian mà ở 
đó con người có thể hoạt động theo những suy tính của bản 
thân và kỳ vợng vào lý trí... Su tương đồng giữa lý trí và đức 
tin có được do chỗ lý trí có khả năng khai mở tất cả, trừ những 
thực thể thần thánh. Vå chăng Thượng đế trước hết cũng là lý 
trí có lôgic của mình, khác chăng ở thượng đế nó vô hạn, còn ở 
con người nó có giới hạn. Tuy nhiên, cái hữu hạn của con 
nguoi lại đồng nhất một phần nào đó của cái thần thánh. Bên 
cạnh đó, lý trí cũng được trao quyền tự chủ tương đối, kết nối 
những mối liên hệ giữa các tiểu loại và chủng loại sự vật... Sự 
dung hòa giữa đức tin và lý trí, giữa siêu nhiên và tự nhiên 
đạt được nhờ có thói quen ý thức rằng Thượng đế là bàn thể có 
lý trí nên con người và tự nhiên do Thượng đế tạo ra cùng có 
đặc tính đó"”. 


Trước Thomas D'Aquin nhiêu triết gia đã tìm cách chứng 
minh sự hiên hữu của Thượng đế theo chiều tir nguyên nhân 
đến kết quả như Augustin, Anselme... Đó là những triết gia 


1. КА. Secgép - J.A. Slinin. Điện chứng các hinh thức phạm trù của nhận thức; 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 213 


theo xu hướng Thần hoc bản chất, khẳng dinh Thiên chúa là 
một hữu thể tối cao, là đấng sáng tạo hoàn hảo, là một hiển 
nhiên tuyệt đối không cần phải chứng minh. “Tư nó đã hiển 
nhiên rằng: chân lý là hiện hữu, vì Кё nào phủ nhận không có 
chân lý, thì đã đương nhiên chấp nhận đã có chân lý rồi. Thực 
vậy, nếu không có chân lý thì quả thật chân lý không có; 
nhưng nếu một cái gì đúng thực thì phải là chân lý. Nhưng 
chính Thiên chúa lại là chân lý, theo Saint Jean (14,6) nói: Ta 
là đường đi, là chân lý và là sức sống. Vì vậy hiện hữu là hiển 
nhiên, phải biết rằng Thiên chúa hiện hữu . Thiên chúa đã 
trở thành Thiên chúa bản chất. Điều này đã giải thích vì sao 
học thuyết ý niệm của Platon lại được đánh giá cao ở giai 
đoạn đầu của thời kỳ Trung cổ. 


Hiểu sự hiện hữu của Thiên chúa như thế, nên ai tìm 
cách chứng minh sự hiện hữu của Thiên chúa dựa trên trí tuệ 
bé bóng, có giới hạn của con người (con người là đo Chúa tạo 
ra) là không thể chấp nhận được. Đức tin dà tro thành nguồn 
mạch của tất cả. 


Thomas D'Aquin dá làm ngược lại. Theo Gilson (1884 - 
1978) các luận chứng của Thomas D'Aquin về Thiên chúa là 
Thiên chúa hiện hữu, bởi vậy phải được xem là một đường 
hướng mới. Đây là một sự chứng minh thực sự từ những kết 
quả do Thiên chúa sáng ché ra chứ không phải từ dién dịch 
mang màu sắc bản thể luận. 


1. Dẫn theo: Lê Tôn Nghiêm. Lịch sử triết học Tây phương. NXB Tp. HCM 200, 
tr.246. s 


214 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Theo Thomas D'Aquin hiện hữu của Thiên chúa có thé 
chứng minh bằng năm con đường là di tìm: 1) Nguồn gốc đầu 
tiên của vận động; 2) Nguyên nhân đầu tiên; 3) Tính tất yếu 
đầu tiên; 4) Thang bậc hoàn hảo nhất; 5) Mục đích tối cao. 

Sau đây là cu thể của năm con đường đó. 


Con đường thứ nhất, mọi chuyển động cần phải có động 
lực ban đầu nhưng cái đóng vai trò động lực, lực đẩy thì 
không nhất thiết phải ở trong chuyển động vì vậy phải có một 
hữu thể là động lực cửa mọi vận động nhưng không ở trong 
vận động làm động cơ. “Cần thiết phải dừng lại ở một đệ nhất, 
động cơ nào không thể bị động bởi một động cơ nào khác và đệ 
nhất động cơ ấy được mọi người hiểu là Thiên chúa”. 

Con đường thứ hai, các nguyên nhân tác động trong thế 
giới không thể là vô cùng để mãi mãi đi từ nguyên nhân này 
đến nguyên nhân khác, vì vậy “nếu không có một nguyên 
nhân tác động làm giới hạn tuyệt đối cho chuỗi nguyên nhân 
tác động thì không thể có giới hạn cuối cùng hay giới hạn 
trung gian duoc”. | 


Nguyên nhân đầu tiên thông qua một nguyên nhân 
trung gian (hoặc qua nhiều nguyên nhân trung gian) nối liền 
với nguyên nhân cuối cùng. Bởi vậy nguyên nhân đầu tiên và 
nguyên nhân cuối cùng thực chất là một. Vì thế nếu xóa bó 
nguyên nhân đầu tiên thì cũng có nghĩa là xóa bó nguyên 
nhân cuối cùng và nếu không xác định được giới hạn đầu tiên 


1. Sdad, 1.250 
2. Sdad, #.250 


LICH SÚ TRIÉT НОС PHƯƠNG TÂY 215 


cho các nguyên nhân tác động thi cũng chẳng có bất cứ 
nguyên nhân trung gian nào са. Nếu điều đó xảy ra thì chỉ là 
một thế giới chết, bất động mà thực tế thì thế giới đang sinh 
sôi nảy nở không ngừng. Vì thế giới không thể không có 
nguyên nhân dâu tiên và nguyên nhân đầu tiên là Thiên 
chúa. 


Con đường thứ ba, trong thế giới các su vật ở trạng thái 
ngẫu nhiên vì thế “phải công nhận một hữu thể tự nó tất yếu, 
không phải và không cần có nguyên nhân cho sự tất yếu của 
nó ở bên ngoài nó, nhưng nó lại phải là nguyên nhân cho sự 
tất yếu đối với tất cả những cái khác. 

Hữu thể ấy mọi người gọi là Thiên chúa". 

Con đường thứ tư, các sự vật trong thế giới hiện hữu 
trong các mức độ hoàn thiện khác nhau, nên “phải có một cái 
gì tuyệt đốt thiện, tuyệt đối thực, tuyệt đối đẹp và có giá trị... 
vượt trên tất cả, và do đó, hữu thể một cách tuyệt đối... 


Vì vậy, phải có một hữu thể làm nguyên nhân cho hữu 
thể cái thiện hoàn hảo và mọi cái hoàn hảo khác cho tất cả 
mọi sự vật; hữu thể đó chúng ta gọi là Thiên chia". 

Con đường thứ năm, tính chất hợp lý của giới tư nhiên 
không thể giải thích bằng những nguyên nhân tự nhiên vì 
vậy cần phải tón tại một thực thể siêu lý trí tự nhiên điều 
chỉnh thế giới. “Những sự vật không có ý thức chỉ có thể qui 
hướng về một chủ đích với điều kiện, nhưng được hướng dàn 


7. Sda, tr.252. 


TT... 
216 PGS. TS. NGUYEN TIẾN DŨNG 


do một hữu thé nào có tri thức và thông mình như mũi tên 
người xạ thủ. Vì vậy thiết yếu phải có một hữu thể thông 
minh nhờ đó tất cả mọi sự vật trong vũ trụ được qui hướng về 
một chủ đích. Hữu thể ấy ta gọi là Thiên chứa”, 


Nhiều học giả lớp sau cho rằng tính đồng kết của năm 
con đường chứng minh về hiện hữu của Thiên chúa ở Thomas 
là đều được xây dựng trên một nền tàng hiện sinh, trên cơ sở 
áp dụng tính tất yếu của mối liên hệ nhân quả trong đó kết 
quả được xem là chứng lý đối chất để khẳng định sự hiện hữu 
của Thiên chúa. 


Con có thể có những nhận định, đánh giá khác nhau về 
cách chứng minh của Thomas D'Aquin, nhưng có lè dé chấp 
nhận hơn cả, nói như E. Gillson là “Phải khởi đầu từ một hiện 
hữu, vì chỉ cần chấp nhận bất cứ một nguyên do nào hợp lý 
trong đời sống thường nhật thì cũng đủ chứng minh cho sự 
hiện hữu của Thiên chúa” 

Quan niệm về vũ trụ học của Thomas D'Aquin là sự tiếp 
tục tư tưởng của các triết gia tiên bối của chủ nghĩa kinh viện, 
Ông cho ràng hệ thống dia tâm của Ptolémée có giá tri nhu 
các giáo điều của tôn giáo. Ông ủng hộ quan niệm trung tâm 
của vũ trụ là trái đất bất động. Mặt trời, mặt trăng và năm 
hành tỉnh gắn vào những hình cầu do các tỉnh thần đặc biệt 
trấn giữ, làm xung lực để quay xung quanh trái đất. Giới hạn 
cuối cùng của trái đất là hình cầu thứ tám, bước ra khỏi giới 


T. Sad, 1.253. 


2. Xem: бай M. Tresdey - Karsten J. Struhl - Richard E. Olsen. Truy tám triết 
hoc, tr. 171 - 177, NXB VTTT, Hà Nói. 2001, 


TỊCH а. 
LICH SỬ TRIET HOC PHUONG ТАҮ 217 


han đó là nơi ở của Chúa troi. Con người sống ở trung tâm của 
vũ tru. Moi cái sinh ra dà hàm chứa ngay mục đích từ đầu. 
“Cuộc sống của sư tử không thể thiếu sự tàn bạo của bạo 
chúa”. Những thiên tai như động đất, lụt lội, bão tố, mưa đá 
là Chúa trồi gây ra để trừng phạt con người. 


Thomas đã đứng trên lập trường duy thực ôn hoa để giải 
quyết cái chung. Theo ông cái chung tón tại trên ba mặt: 


"Thứ nhất, cái chung là máu mực lý tưởng của các sự vật 
cụ thể, có trước các sự vật cụ thé và tón tại ở trong trí tuệ của 
Thượng đế. 


Thứ hai, cái chung tôn tại о các sự vật cu thể, la bàn chất 
hiện hữu của các sự vật đó. 

Thứ ba, cái chung tón tại trong trí tué con người. bằng 
cách trừu tượng hóa khỏi các sự vật cụ thé. 


Về lý luận nhận thức, Thomas D'Aquin đã tiếp thu quan 
niệm hình dạng của Aristote. Theo ông, mọi nhận thức đều 
diễn ra trong chủ thể nhờ tiếp thu sự tác động từ hình ảnh 
của khách thể. Nhưng đó là sự tiếp nhận có lựa chọn. Chủ thể 
chỉ tiếp nhận ở khách thể những cái gì giống với chủ thể (hình 
ảnh về sự vật) chứ không phải moi tón tại của khách thể, là 
bàn thân sự vật vi cái gia nhập vào tinh thân của chủ thé 
không thể là bàn thân khách thé mà phải là cái đã mất di 
tính vật chất, hiển hiện lên trong một hình dạng của nó. Bởi 
nguyên tắc tỉnh thần chỉ tiếp nhận được những cái thuộc về 
tỉnh thần. 


Hình dạng được Thomas phân thành hai dạng là hình 
dạng cảm tính và hình dạng lý tính theo trật tự hình dạng 
cảm tính là bậc thấp và hinh dang lý tính là bậc cao. Thông 


218 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


qua hình dạng lý tính con người tiếp nhận duoc những cái 
chung, cái giống với đối tượng, cái mà trong đó chứa dựng 
nhiều thực thể riêng biệt để xâm nhập vào bản chất của nó. 
Trong khi đó hình dạng cầm tính tuy chỉ bao quát sự vật với 
những tính chất ngẫu nhiên, bề ngoài như hình dáng, màu 
sắc, mùi vị nhưng nhờ nó mà cảm giác trở nên cái cảm thụ 
tích cực. 


Là con đề của một nhà thần học nổi tiếng nhưng lý luận 
nhận thức của Thomas được xem là một bước tiến lớn trong 
sự phát triển của triết học kinh viện, bởi vì ông đã tiếp thu 
những tỉnh túy của triết học Aristote mà дип dưng với quan 
niệm nhận thức của Platon. Tuy vậy, trong lý luận nhận thức 
của ông cũng đầy rẫy những yếu tố tiêu cực như nặng né lôgic 
hình thức với những lập luận sáo rỗng, xa rời sự nghiên cứu 
có tính chất kinh nghiệm... 


Trong lý thuyết về xã hội, Thomas D'Aquin tán dương và 
ủng hộ sự thống trị của nhà thờ đối với xã hội công dân. Theo 
ông, cuộc sống dưới trần gian chỉ là sự chờ đợi và chuẩn bị cho 
cuộc sống tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia, Vì vậy, nhiệm vụ của 
vương quốc trần thế là thực hiện yêu cầu của chính quyền tối 
cao là nhà thờ và trừng phạt không thương tiếc những ke tà ` 
giáo. “Xuyên tac tôn giáo mà đời sống vĩnh cửu phụ thuộc vào 
nó là một tội nặng vô cùng, hơn cà tội làm tién giả, vì đồng 
tiên chỉ để thỏa màn nhu cầu đời sống tạm thời. Cho nên quốc 
vương trần thế buộc những Ке làm tión giả là những kẻ pham 
tội ác, khép tội chết là đúng, thì treo cổ những kẻ tà đạo là 
việc làm còn đúng hơn”. 


Các tư tưởng của Aristote như mạch ngầm lan toa trong 
hệ thống triết học của Thomas D'Aquin. Điều này có tính hai 


Суут ъс, у аа, 
LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 219 


mát. Thứ nhất, với sự xuất hiện của Aristote đã làm cho hệ 
thống tư tưởng của ông sinh động hơn, gần gũi hơn với hiện 
thực hơn, mặc dù như Lénin nhận xét là chủ nghĩa kinh viện, 
chủ nghĩa thầy tu đã giết chết cái gì là sinh động ở Aristote, 
và làm thành bất tử những cái đã chết, nhưng dẫu sao đó 
cũng là triết học của một người đã từng phê phán Platon, đã 
từng thầy tính bất khả thi của triết lý đó. Tuy vậy, vi dựa vào 
Aristote từng được ví là biểu tượng của mặt trời tri thức, đã 
làm mất đi tính sáng tạo ở Thomas D'Aquin. Vì thé B. Russel 
đã viết: “Thực là rất ít tỉnh thần triết lý thực thụ trong 
Aquinas. Khác với Socrate của Platon, ông đã không vạch ra 
con đường lý luận phải theo. Ông đã không tham gia trong 
một cuộc tranh luận mà kết quả không thể nào tiên đoán 
được. Trước khi triết lý thì ông đã biết được chân lý rồi. Vì 
chân lý ấy được tuyên dương trong tín ngưỡng công giáo. 
Trong trường hợp ông khám phá ra được một vài chứng lý 
xem ra hợp lý cho một vài thành phần của đức tin, thì hay 
lắm, nhưng trong trường hợp ông không tìm được thì ông lại 
chỉ có cách quay về với mặc khải. Tìm ra những chứng lý cho 
một kết luận đã biết trước thì không phải là triết lý mà chỉ là 
một lối biện hộ đặc biệt. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng ông xứng 
đáng được đặt ngang hàng với những triết gia thời danh nhất 
hoặc là của Hi Lạp, hoặc là của thời cận dai”. 


Chúng tôi không xem đây là kết luận chính thức. 
Thomas đã từng viết: “Con người có quyền tự do lựa chọn, vì 


f. 540, 1.299 


220 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


nếu không thì các lời khuyên, loi гап, lời giáo huấn, lời khen 
và lời chỉ trích sẽ chỉ là vô nghĩa”. 
H23. TRIẾT HOC KINH VIÊN GIAI DOAN SUY TÀN 


1.2.3.1. ROGER BACON (1214 - 1294) 
"Khi sự đốt nát còn kéo dài thi con người sẽ không tim ra 
được phương tiện chống lại cái ác” 
(Н. Bacon) 


Rôgơ Báy-con là triết gia, nhà khoa học người Anh. Tiến 
sĩ thần học đại học tổng hợp Paris nhưng những người dương 
thời goi ông là Tiến sĩ ky lạ (Doctor mirabilis). Ông là người 
khai sinh ra thuật ngữ khoa học kinh nghiệm và có ý tường về 
Kính viễn vọng. Năm 1277 bị bó tù, năm 1292 mới được thả 
và mất sau đó không lâu. 


Các tác phẩm chính là: 

- Về sự kéo dài sự sống của con người 
- Chỉ dẫn để nghiên cứu thân học 

- Chỉ dẫn dé nghiên cứu triết hoc 

- Tiểu tác phẩm ca ngợi toán học 

- Về câu vóng 

- Triển uong 

- Về các sai lầm của bác sĩ... 


Bacon là một trong những người đặt nên móng cho sự 
phát triển của khoa học thực nghiệm thời kỳ mới. Các tư 
tưởng triết học của R.Bacon gắn liên với những phát minh 


——— ——— 
LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 221 


khoa học của ông. Trong khoa hoc thực nghiệm và khoa học 
lógic ông là người đã tiến trước thời đại vì vậy được goi là nhà 
tiên tri của khoa học thực nghiệm thời kỳ cận đại. 

Về mặt triết học, xét trong điều kiện lịch sử của thời đại 
thì triết học của R.Bacon giữ vai trò quan trọng trong cuộc 
đấu tranh phê phán chủ nghĩa kinh viện. 


Theo ông, triết hoc kinh viện là triết học chỉ có mục đích 
duy nhất là bảo vệ niềm tin tôn giáo nên không thể là một 
triết thuyết hữu ích cho đời sống thực của con người. Triết học 
đó càng hoàn hảo thì lại càng tỷ lệ nghịch với tính chân thực 
của nhận thức. Ông viết: “Chúa, Thiên thần, cuộc sống đưới 
âm phủ và các thiên thể là khó đạt tới đối với sự hiểu biết của 
con người, chúng càng tuyệt vời thì chúng ta càng ít biết về 
chúng”. 


Ông đã đưa ra một quan niệm mới về siêu hình học. Siêu 
hình học là khoa học lý luận chung có chức năng giải thích 
mối quan hệ giữa các khoa học bộ phận để đem lại cho các 
khoa học đó những quan điểm có tính nén tàng cơ bàn nhất 
và bản thân siêu hình học lại được kiến thiết trên thành quả 
của các khoa học bộ phân. Như vậy, R.Bacon đã thấy được 
mốt quan hệ biện chứng giữa các khoa học cụ thé và triết học 
(siêu hình học) được hiểu như là mối quan hệ giữa cái chung 
và cái riêng. Nhưng giống như các nhà triết học tiền bối, ông 
vẫn chưa thoát khỏi sư ảnh hưởng của chủ nghĩa Platon và 
Augustin, đặc biệt là trong lý luận nhận thức. Ở đây là sự 
dung nạp giữa tư tưởng khoa học và thần học. Chẳng hạn, 
ông cho rằng sở dĩ tư tưởng được rõ ràng là vì xuất phát tù 


222 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


những máu mực đầu tiên của Thượng đế vé “lý trí hoạt động 
. tiên nghiệm”. 

Khi đánh giá về tư tưởng của R.Bacon thì không chỉ căn 
cứ vào sự hiện diện của ngôn từ mà phải kết hợp với ý nghĩa 
của vấn dé được nêu ra. Sức mạnh, bản chất triết học của 
R.Bacon chính là ở chỗ đó. Cái làm nên R.Bacon và cũng là 
cái đã đưa ông vào tù, là ở việc ông đã dùng triết học để mờ 
đường cho sự phát triển của khoa học chân chính trong một 
xã hội chỉ cần Chứa. 

Để nhận thức được chân lý, theo R.Bacon cần phải loại bỏ 
bốn trở ngại vì chúng cản trở tất cả, Кё cả nhà thông thái 
trong việc đạt tới sự thông thái đích thực". Đó là: 


- Su sừng bái mù quáng trước uy tín của những cái không 
có cơ sở, không xứng đáng được sùng bái như Giáo phụ, Kinh 
thánh. Ông gọi đó là “những tấm gương của uy quyền thấp 


x” 


kém". 

- "Tính bất biến của thói quen lâu đời” đối với những 
quan niệm đã ró ràng làm càn cói óc sáng tạo của con người. 

- "Y kiến của đám đông ngu dót^ 

- “Che đậy sự dót nát của bàn thân dưới cái và bọc thông 
thái”. 

Theo R.Bacon nguồn gốc của nhận thức là uy tín, lý trívà 
kinh nghiệm. “Sự trình bày phải r6 ràng. Sự rõ tàng không 
thể thiếu kinh nghiệm. Chúng ta có trong tay ba phương tiện 
nhận thức là uy tín, lý trí và kinh nghiêm (tác giả nhấn 
mạnh) - NTD, Ủy tín chẳng có ý nghĩa gì nếu tính xác đáng 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 223 


của nó không thể chứng minh được. Uy tín không dạy mà chỉ 
doi hơi sự nhất trí, khi lý trí chú úng ta phân biệt luận cứ đúng 
với luận cứ sai để kiểm tra, kết luận bằng kinh nghiệm”. Boi 
vậy, vai trò của uy tín và lý trí đều phụ thuộc vào kinh 
nghiệm. Kinh nghiệm là tiêu chuẩn của chân lý, là toa án 
cuối cùng để thám dinh tri thức. Ông đã chỉ rò: “Luận cứ là 
chưa đủ, cần phải có kinh nghiệm. Nếu như ai đó chưa từng 
chứng minh bằng mọi luận cứ rằng lửa đốt cháy và phá hủy 
các vật, thì tâm hồn người đó vẫn chưa trở nên thanh thân, 
người đó vẫn chưa né tránh lửa cho tới khi bản thân mình 
chưa đưa tay vào lửa để kiểm tra bằng kinh nghiệm điều mà 
luận cứ dạy”. 


Không chỉ đề cao vai trò của kinh nghiệm trong nhận 
thức, R.Bacon cũng đã nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề 
phương pháp. Theo ông, phương pháp đó là con đường tốt 
nhất để đạt tới chân lý, nếu thiếu phương pháp thì sự hiểu 
biết của con người chỉ dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài 
của bản chát. Ông viết: “Đa số các nhà khoa học ngày nay 
không biết tới những bí ẩn quan trọng nhất của sự thông thái 
do thiếu phương pháp đúng đắn”. 


Những quan niệm của R.Bacon về mặt nhận thức luận 
và phương pháp đã để lại dấu ấn quan trọng về sự tiến bộ so 
với thời đại của ông, trở thành một trong những giá trị mở 
đường cho sự phát triển của các triết gia thời đại Phục hưng 
vào cận đại. 


Trong sự nghiệp của R.Bacon, bên cạnh triết học có một 
bộ phận hết sức quan trọng đó là khoa học. Ông là người dành 


== 
224 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


nhiéu tám luc cho các ngành khoa học xây dựng, cầu đường, 
chăn nuôi... Ông đánh giá cao vai trò của toán học, vật lý học, 
quang học... Đó là các khoa học giúp cho con người khám phá 
giới tự nhiên. Chẳng hạn về toán học ông viết: “Nếu chúng ta 
muốn đo tới tính xác thực hiển nhiên và chân lý vô điều kiện 
trong các khoa học khác, thì cần phải lấy căn cứ của mọi trị 
thức từ toán hoc". `’ 

Là tác giả của quan niệm “Không có sự nguy hiểm nào 
lớn hơn sự ngu dốt”, nhưng R.Bacon đã không vượt ra khôi 
những giới hạn của học thuật đương thời. Ông say mê thuật 
luyện đan, hứng thú với chiêm tỉnh học và ma thuật, trong 
mong mỗi tim được hon đá luyện kim, có thể biến mọi kim loại 
thành vàng... Tuy vậy trong quá trình quan sát thực nghiệm 
về những cái đó, ông cũng đã rút ra được nhiều nhận định hợp 
lý thuần túy về mặt khoa học. Chẳng hạn ông cho rằng có thể 
bắt chước tự nhiên, điều chế ra các kim loại từ thủy ngân và 
lưu huỳnh. Nhiều mơ ước tiên trí khoa học của ông ngày nay 
đã trở thành sự thật như ông đã từng mơ ước những con 
thuyền không có người chèo, những chiếc xe chạy với tốc độ 
không thể tưởng tượng được mà không cần có cái gì kéo, 
những chiếc máy bay, có cánh như chim và có thể bay được. 


Về mặt xã hội, ông là nhà tu tưởng tiến bộ cách tân của 
tầng lớp thi dân, đã düng cảm tiến công vào quyền uy của 
giáo hội và tầng lớp tăng lữ quý tộc, lên án chế độ áp bức 


7. Viện hàn lâm khoa học Liên Xô (cũ). Triết học của xã hội phong kiến. NXB 
ST. Hà Nội, 1959, tr.222. 


nh л sm 
МОН SỬ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 225 


phong kiến và su xấu xa tàn bạo của bon quý tộc, bênh vực 
quyền lợi của nhân dân. “Bọn công tước, nam tước và bọn hiệp . 
sĩ là những kë cướp bóc lẫn nhau, hủy hoại những thần dân 
của mình bằng những cuộc chiến tranh bất tận và thuế khóa 
nặng nể”. Và tất cà moi cái hàng ngày vẫn được xem là linh 
thiêng, trân trọng, bất khả xâm phạm - chẳng qua là do giáo 
hội cố tình tô son, trát phấn tạo nên. Còn thực chất đây chỉ là 
một xã hội mà "những sự đôi trụy nhất đã thống trị ở mọi 
nơi.. „ ngôi linh thiêng đã trở thành chiến lợi phẩm của sự lừa 
dối". Tuy vậy cần phải thấy rằng, mặc dù chống giáo hoàng 
nhưng R.Bacon không chống lại tôn giáo nói chung, giống 
như ông đã từng nói: Khoa học cũng có ích cho thần học”. 


Mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng tư tưởng triết học và 
khoa học của R.Bacon đã góp phần giải phóng triết học và 
khoa học khói sự thống trị của thần học và đã đặt những tiền 
để cho sự phát triển của khoa học và triết học ở thời kỳ phục 
hưng. 

1.2.3.3. DUNS SCOT (1266 - 1308) 

“Linh hồn là một sức manh đang hoạt động có ý thức về 
bán thân minh" 
(Duns Scot) 


Donxcót, theo đánh giá саа Pascal “là một trí óc tế nhị” 
(esprit de finesse), các học già đương thời goi ông là Tiến sĩ 


1. - 2. Dẫn theo GS.TS Nguyễn Hữu Vui (chủ biên). Lịch sử triết học. NXB 
CTQG, Hà Nội, 2002, tr.236. 


226 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


tinh tế (Doctor subtilis). Ông là người sáng lập ra trường phái 
dòng thánh Francois và đã thuyết phuc được nhiều người 
trong dong tu này họp thành phong trào Scot phê phán các 
học thuyết của Thomas. Ông sinh năm 1266 tại Scotland và 
mất năm 1308 ở Colonge. 


Duns Scot được đánh giá là một trong những nhà kinh 
viện lớn của thời ky Trung cổ. Toàn bộ di sản tỉnh thần của 
ông được xuất bản ở Lyon năm 1639 gồm có 12 tập. Nền tẳng 
tư tưởng của ông là Platon, Aristote và Augustin. 


Duns Scot sinh ra ở một giai đoạn lịch sử đã có nhiều đổi 
thay trong quan niệm về các giá trị tỉnh thần. Từ cuối thế kỷ 
XII, triết học được thừa nhận là một môn học độc lập với 
thần học. Điều này cho phép các triết gia có thể bộc lộ một 
cách tự do hơn những ý kiến bất đồng với thần học, chứ không 
phải là triết học đã bứt ra khói sự chỉ phối của tư tưởng thống 
tri lúc bấy gio. 


Vẫn một lập trường như các nhà kinh viện tiền bối, Duns 
Scot khẳng định Kinh thánh và các giáo điều của Kitô giáo là 
những qui luật tối cao cho tư tưởng của triết học. Tuy vậy, 
theo ông người ta có quyền không tin vào Kinh thánh khi các 
giá trị của Kinh thánh không phù hợp với lý tính. Ông là 
người đầu tiên dám chỉ ra những sách Thánh chỉ có giá trị 
tương đối, phụ thuộc vào những chứng lý của lý tính. Nhưng 
là một nhà thần học nên ông lại tìm mọi cách để chứng minh 
tính chân thực và tin cậy của Kinh thánh, chứ không phải là 
để phủ dinh Kinh thánh. Vì vậy các triết gia phương Tây xếp 
ông vào loại trung dung, ôn hòa. 


PRG 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 227 


Với ông, Thượng đế là một tôn tại bất tận nén chỉ có thể 
chứng minh theo chiều từ kết quả đến nguyên nhân cuối 
cùng và tối cao của tồn tại ấy. Chứng minh là đi khẳng định 

ˆ tên tại bất tận ấy là có thực nhưng con người lại không thể 
hiểu được bản chất của Thượng đế, vì Thượng đế là tự do 
tuyệt đối và toàn quyền sáng tạo mọi cái theo ý định của 
mình. Chẳng hạn Thượng đế có thể tạo ra hay không tạo ra 
một thế giới hoàn toàn khác với chúng ta là tùy ý Ngai vì vậy 
Thượng đế cũng có thể đem lại cho loài người những qui tắc 


đạo đức hoàn toàn khác với những qui tắc hiện có". 


Về cơ bản triết học của Duns Scot là triết học duy tâm. 
Ông cho rằng chỉ có Thượng đế 1à hình thức thuần túy phi vật 
chất còn tất cả các thực thể khác - kể cả thiên thần đều là vật 
chất, hoặc là sự kết hợp giữa vật chất và hình thức. Học 
thuyết của Duns Scot chỉ dừng lại ở mức độ hạn chế chủ 
nghĩa duy linh mà chua phải là chủ nghia duy vật. 


Đứng trên lập trường chủ nghĩa duy danh, Duns Scot cho 
rüng cái chung khóng chỉ là kết quà của lý tính mà cái chung 
còn tổn tại trong các sự vật cụ thể với tư cách là những khái 
niệm, mà những khái niệm đó được tư duy của con người rút 
ra bằng cách trừu tượng hóa, tách ra từ bản chất chung đó thì 
tôn tại sau sự vật cụ thể. 


Một trong những nội dung tạo nén phong trào Duns Scot 
là Duns Scot phê phán quan niệm của Thomas D'Aquin vé 
mối quan hệ giữa bàn chất và hiện tượng. 

Quan niệm của Thomas và những người ủng hộ ông là sự 
khác biệt giữa bản chất và hiện tượng la hiện thực. Theo 


тушр е DE E 
228 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Duns Scot дау là quan niệm sai lầm, vì tồn tại bao giờ cũng 
cao hơn bản chất. Nhưng chính ở đây lại bộc lộ tự duy siêu 
hình của Duns Scot, ông chỉ thấy sự khác biệt giữa chúng mà 
không thấy giữa bản chất và tồn tại, giữa bản chất và hiện 
tượng vừa bao hàm sự khác biệt lại vừa bao hàm sự thống 
nhất. 


Khi giải quyết vấn để nhận thức luận, Duns Scot đã 
phân định vai tro và chức năng của ba yếu tố tinh thần, lý trí 
và ý chí. 

Tinh thần là hình thức thân thể con người, đó là một 
thực thể tuyệt đối, thuần khiết và bất diét do Chúa ban tặng 
cho con người khi con người được sinh ra. Tri thức được hình 
thành từ tình thần và từ đối tượng nhận thức. Ở đây Duns 
Seot đã thấy được mối liên hệ giữa chủ thể nhận thức và đối 
tượng nhận thức trong quá trình nhận thức (tất nhiên là 
không phải theo quan điểm duy vật). Trong ba yếu tố tình 
thần, lý trí và ý chí thì lý trí Jà thấp nhất. Moi hinh thức hoạt 
động của con người đều chịu sự thống trị của ý chí chứ không 
phải của lý trí. Bên Thượng đế thì ý chí trở thanh tự do. Nhu 
vậy việc Duns Scot phê phán Thomas không phải vi lợi ích 
của khoa học, của triết học mà vì thần học. 

Theo ông triết học bất lực trong việc cứu rỗi con người vì 
triết học không đếm xỉa đến những cái riêng, cái cụ thể mà 
dùng lý tính để đi từ cái chung này đến cái chung khác như 
một tất định nên không thể chứng minh được những điều cao 
siêu màu nhiệm. Chẳng hạn, về Thiên chúa ba ngôi (trinité) 
(Đức chúa cha, Đức chúa con và Đức chúa Thánh thần), đó là 
những huyền nhiệm không thể cắt nghĩa bằng triết học. 


o —_ —— —————— 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 229 


Duns Scot ủng hộ học thuyết về sự thu thai trong tráng 
cüa Marie Dóng trinh. 


Tóm lại, những biến đổi kinh tế - xã hội theo xu hướng cói 
то, đã có lúc làm xao động tư tường của Duns Scot nhưng 
trước và sau ông vẫn chỉ là một nhà thần học, một triết gia 
dưới vòm trời của Chúa. 


IL2.3.3 GUILLAUME D'OCCAM (1300 - 1350) 


“Hãy báo vệ tôi bằng thanh gươm, còn tôi sé báo vệ Ngài 
bằng ngọn bút. 


` (Guillaume D'Occam) 


Ốc-cam là học trò của Duns Scot và là người có ảnh 
hưởng to lớn đến sự phát triển tư tưởng thế ky XIV. Các hoc 
giả đương thời gọi ông là Tiến sĩ bất khuất và độc đáo (Doctor 
inviertlis et Singularis), thầy giáo bất khả chiến bại do có 
nghệ thuật tranh luận tuyệt vời И kién thitc uyén thám. 


Ông sinh năm 1300 tại một thị trấn nhỏ có tên là Occam 
(tên ông được đặt theo tên nơi sinh) © vùng Surrey Tây Nam 
London và mất năm 1350 ở Munich (Đức) vì dịch. Năm 1323 
do bất đồng quan điểm với hiệu trường trường Oxford nên bị 
buộc tội về chủ nghĩa hoài nghỉ thần học và tà giáo đã giam 
giữ 4 năm ở Avignon. Ngày 26 - 5 - 1328 vượt ngục. 

1. Thời kỳ này có một cách đào tạo độc dáo là sau khi kết thúc quá trình học 
tập. người học chỉ được nhận học vị sau khi thẳng trong các cuộc tranh luận. 


Vi vậy các cuộc tranh luận diễn ra trong bầu không khí hết sức căng thẳng và 
thường kết thúc bằng các cuộc ẩu dá. 


230 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Năm 1330 sang Đức và nhận được sự bảo trợ của Hoàng 
đế Đức ở đây, ông đã nói câu nổi tiếng: “hãy bào vệ tôi bằng 
gươm còn tôi sẽ bào vệ ngài bằng ngọn bút”. 


Ông là người đầu tiên phát hiện ra qui luật căn cứ đầy 
đủ. 

Các tác phẩm chính là: 

- Về bí ẩn của lời nguyễn (1324) 

- Túc phẩm của 90 ngày (1332 - 1333) 

- Dói thoại (1334 - 1338) 


- Lược khảo vé các giáo lý của Giáo hoàng Gioan XXII 
(1335 - 1338) 


- Tổng hợp toàn bộ lógic học (1339 - 1340) (còn ở dạng 
bản thảo). 


- Tám câu hói vé quyền lực của Giáo hoàng (1347) 
- Luận giải “vât lý hoc" của Aristote. 
- Triết học tự nhiên... 


Điểm nổi bật trong tư tưởng của Occam là tư tưởng 
chống Giáo Hoàng. 


Trước tham vọng của Giáo hoàng muốn bành trướng sự 
thống trị của Cơ đốc giáo trên toàn thế giới và sự tranh giành 
thế lực giữa quốc vương trần thế và người kế vị thánh Рїетте', 


1. Giáo hoàng (Pape) nguoi dung đầu cao nhất của Giató giáo còn gọi là Giáo 
chủ, Thánh cha, là người kế vị sự nghiệp của Thánh. 


DEED» Pu 
LICH SU TRIÉT HOC PHUONG TÂY 231 


Occam cho rằng Giáo hoàng chỉ là một thể chế tạm thui, 
người xứng đáng được sùng phục ở moi nơi chỉ có thể là lãnh 
chúa tối cao của đất nước, quốc vương của nhà nước trần thế. 
Phải có su phân định ró ràng giữa thế quyền và thần quyền. 
Thần quyền là vương quốc của Chúa nên chỉ ra lệnh cho cái gì 
gắn với việc cứu rỗi linh hồn trong pham vi của nhà thờ, của 
giáo hội mà thôi. 

Các nhà tư tường của Kitô giáo xem đây là thứ lý luận 
hết sức nguy hiểm đối với uy quyền của Giáo hoàng và nói 
như người đương thoi là “ngọn lửa đã được đốt lên toa án tôn 
giáo đã được chuẩn bị”. 


Kế tục và phát triển tư tường của Duns Scot trong việc 
giải quyết mối quan hệ giữa đức tin và lý tính, Occam cho 
rằng thần học không nên vượt qua giới hạn của đức tin, triết 
học không thể chung đường với tôn giáo. Nếu như quyền lực 
của nhà thờ được qui định ở trong công việc của tôn giáo, thì 
sự hiện hữu của Chúa và những tín điều tôn giáo chỉ có thể là 
đối tượng của đức tin chứ không thể là của triết học. Triết học 
dựa trên lý tính, tri thức. Đức tin dựa trên sự linh сат. 


Khi trình bày về vấn đề trung tâm của triết học Trung cổ 
là vấn đề quan hệ giữa đức tin và lý tính Occam đã hoàn thiện 
học thuyết về chân lý kép (chân lý hai mặt) của nhà triết học 
А Бар Ibn Roshd (1126 - 1198)". 


1. Ibn-RHoshd (Ipo Fôsodô) tên Latin hóa là Averroes. 


232 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Nếu như từ nên tảng duy ly Ibn Roshd cho rằng có hai 
chân lý là chân lý của tôn giáo (giáo lý) và chân lý của triết 
học thì Occam đã chỉ tiết hóa nội dung của từng chân lý. 

Với chân lý của Chúa trời, đó là những điều tôn giáo 
không thể dùng trí tuệ, lý tính để chứng minh mà chỉ có thể 
nhận thức bằng đức tin. Chân lý của triết học là con người 
dùng lý tính tạo ra, là để nhận thức khoa học. Do vậy, chân lý 
này không thuộc về Chúa trời và cũng không thể dùng nó để 
chứng minh cho những tín điều của tôn giáo. Từ đó, ông đi 
đến khẳng định không thể hợp nhất triết học, khoa học, thần 
học vào vương quốc của Chúa. Mỗi một là có con đường riêng, 
độc lập của nó. 


Vẻ mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, Occam đã 
giải quyết trên lập trường duy danh. Theo ông chỉ có những 
sự vật cụ thể, đơn nhất là thực sự tổn tại. “Mỗi sự vật 9 bên 
ngoài ý thức đều là một cái đơn nhất và mang tính cá biệt 
hoàn toàn nhờ Бап thân mình”. Cái chung là cái chỉ có G trong 
tỉnh thần và trong từ ngữ. Cái chung không phải là vật hiện 
thực. Nó là thí dụ cho sự hư cấu. Các sự hư cấu không có tồn 
tại hiện thực, vì nếu không chúng đã là vật hiện thực. Vì thế 
nếu thừa nhận hiện thực khách quan của cái chung sẽ là một 
sự vô lý bởi vì cái chung chỉ là cái điễn đạt, mô tả cái giống 
nhau ở nhiều sự vật cụ thể, đơn nhất. 

Các khái niệm danh từ, theo Occam chỉ là những ký hiệu 
của sự vật, hay những dấu hiệu dùng đồng thời cho nhiều sự 
vật đơn nhất. Ông viết: “Khái niệm là ý hướng của tâm hồn 


DLE c can 2 
LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 233 


vào các đối tượng nhận thức”. Do đó nhận thức là sự nắm bắt 
những mối liên hệ giữa ký hiệu và sự vật. 


Trong hiện thực chỉ có tổn tại các sự vật dưới dang đơn 
nhất nên nhận thức thế giới khách quan được bắt đầu từ kinh 
nghiệm thông qua cảm giác. “Tôi khẳng định (Occam) nhận 
thức của chúng ta bắt nguồn từ cảm giác”. 


Occam phân nhận thức làm hai dạng. Nhận thức trực 
giác (nhận thức kinh nghiệm) và nhận thức trừu tượng. 
Trong đó nhận thức trực giác được dé cao vì nó bao gồm cả 
cảm tính, sự tự quan sát và tự phân biệt “nếu hỏi phân biệt 
vật thể này với vật thể khác bằng cái gì, thì cần phải trả lời 
rằng chúng tự mình phân biệt với nhau”. 


Học thuyết về nhận thức luận của Occam đã có mầm 
mống của những xu hướng cảm giác luận. Và quan niệm 
nhận thức không phải là nhận thức các sự vật hiện thực vốn 
có mà nhận thức các ký hiệu của sự vật được Chủ nghĩa thực 
dụng Hoa kỳ đón nhận và phát triển theo khuynh hướng duy 
tâm chủ quan ở cuối thế ky XIX dầu thé ky XX. 


Chủ nghĩa duy danh của ông còn được thể hiện trong 
quan niệm về đạo đức học. Occam đã phát triển quan niệm 
của Duns Scot về cái thiện và cái ác. Theo ông, không có sự 
khác nhau tuyệt đối giữa điều thiện và điều ác và Thượng dé 
có thể biến những hành vi của tội lỗi của con người thành 
những điều thiện, điều tốt đẹp vì vậy Ngài là nguồn gốc chân 
chính của đạo đức. 


234 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


CHUONG Ill 


TRIẾT НОС TÂY ÂU THÓT KỲ PHUC HUNG VÀ САМ ĐẠI 


A. TRIÉT HOC TÂY ÂU THỜI KỲ PHUC 
HUNG (THÉ KY XV - THÉ KY XVD 


I. ĐẶC ĐIỂM KINH TÉ - XÃ HỘI, KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA 


- Khi bóng tối của đêm trường Trung cổ bị những ánh 
sáng binh minh của nền văn minh công nghiệp chiếu roi thì 
Tây Âu đã có bước chuyển dữ dội, chuyển sang thời kỳ Phục 
hưng, thời đại phục sinh những giá trị của nền văn hóa cổ đại 
Hy La, dường như đã bi làng quên trong nén chuyên chế 
phong kiến kéo dài hàng nghìn năm ở Châu Âu. 


Xét về bản chất kinh tế, thời kỳ Phục hưng là giai đoạn 
quá độ của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đây là 
thời kỳ tích lũy tư bản đầu tiên được mở rộng. Người nông 
dân bị đuổi ra khói ruộng đất của họ, bạo lực của kë cường 
quyền đã tách người lao động ra khỏi tư liệu sản xuất. Các 
công trường thủ công dần dần át cách làm ăn theo kiểu 
phường hội phong kiến. Các chủ thủ công nghiệp ngày càng 
có vị trí và vai tro quan trọng trong nén kinh tế, họ trở thành 
giai tầng mới nắm giữ sức mạnh kinh tế - giai cấp tư sản; 
trong khi người nông dán do không con ruộng đất phải ra 


LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 235 


thành phó tim Кё sinh nhai báng cách làm thué cho các cóng 
trường, xưởng thợ. Ho là tiền thân của giai cấp vô sản sau 
này. 

Chế độ phong kiến với nén sản xuất nhà và các đạo luật 
hà khắc của nó đã bước vào giai đoạn lụi tàn. Phong trào 
chống phong kiến của nông dân, thợ thủ công trào dâng khắp 
Châu Âu. Giai cấp tu sản trở thành ke đồng minh. Người ta 
không chỉ doi xóa bỏ đặc quyền đặc lợi của giai cấp phong 
kiến, những chướng ngại trên con đường phát triển theo xu 
hướng tư bản chủ nghĩa mà còn chĩa mũi nhọn vào giáo hội 
La Mã, thành lũy tinh thần của chế độ phong kiến. Đặc điểm 
của phong trào đã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đấu tranh tư 
tưởng lúc bấy giờ, bao gồm cả sự phát triển của triết học. Thế 
giới quan của giai cấp tư sản thể hiện dưới hình thức duy vật 
và vô thần ngày. càng rõ nét. 


Do doi hói của thực tiễn sản xuất vật chất các ngành 
khoa học tự nhiên bắt đầu phát triển và đây cũng là thời kỳ 
gặt hái bội thu về các thành tựu kỹ thuật như sử dụng năng 
lượng nước, dệt, khai mỏ, luyện kim chế tạo vũ khí, in ấn, 
hàng hải...Chẳng hạn với việc sử dụng năng lượng nước đã 
cho phép thay thế dần sức người và sức súc vật trong вап 
xuất. 


Chính sự phát triển của khoa học tự nhiên và kỹ thuật 
đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho giai cấp tư sản trong cuộc 
đấu tranh chống thần học và chủ nghĩa duy tâm. 

Về mặt văn hóa, những tư tưởng triết học, những phát 
kiến khoa học của thời kỳ cổ đại được khôi phục và phát triển. 


nu Бир rss 
236 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Các nhà tư tưởng tiên tiến của thời đại Phục hung đặc biệt 
giương cao ngọn cỡ nhân văn. Họ xem con người là đối tượng 
nghiên cứu của triết học, những tư tưởng tốt đẹp về con người 
của Protagore, của Socrate... trở thành tiền dé lý luận cho ước 
mơ giải phóng con người. Các giá trị về toán học của Thales, 
hình học của Euclide, những yếu tố duy vật trong triết học 
của Epicure, Aristote cũng được xem xét và ghi nhận thôa 
đáng. 


Triết học của thời kỳ phục hưng có những đặc điểm chính 
sau đây: 


Đặc điểm thứ nhất, triết học thời Ку này là vũ khí lý luận 
của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống phong kiến và 
giáo hội. 


Các nhà triết học đã vận dụng các tư tưởng triết học của 
Héraclite, Épicure, Démocrite, Empédocle... trong tình hình 
mới để bênh vực và phát triển chủ nghĩa duy vật. Áp đụng các 
tri thức khoa học tự nhiên để bác bó các luận điểm hoang 
đường phi lý của triết học kinh viện. Vì vậy, nhiều nhà tư 
tưởng tiến bộ đã bị giáo hội sát hại, bắt bớ, cầm tù. Trong cuộc 
đấu tranh này, chủ nghĩa duy vật đã được phát triển lên một 
bước, liên minh giữa chủ nghĩa duy vật và khoa học tự nhiên 
ngày càng chặt chẽ hơn. 


Đặc điểm thứ hai, tư tường của các nhà triết học duy vật 
thời kỳ phục hưng có tính hai mặt. 


Bên cạnh những yếu tố tiến bộ thì trong hệ thống triết 
học của họ vẫn chứa dựng nhiều yếu tố duy tâm, có tu tưởng 


сиз тл 2 — 
LICH SỨ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 231 


thóa hiệp và luán quấn với hinh thức “phiếm thần luận” hay 
“tự nhiên thần luận”. 


Đặc điểm thứ ba, triết học thời kỳ này gắn liền với vấn để 
nâng cao giá trị khát vọng giải phóng con người. 


Nếu như ở thời kỳ Trung cổ con người chỉ là sinh lĩnh bé 
nhỏ, tồn tại, thụ động, như ngọn nến càng cháy càng ngắn thì 
con người của thời kỳ Phục hưng là thước do tất thày có ve 
đẹp cường tráng của thân thể, sự tinh anh của trí tuệ và chỉ 
biết thờ phụng, chiêm ngưỡng chính bản thân mình, với một 
khát vọng cháy bóng về tự do. 


Đặc điểm thứ tư, triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng là 
những tư tưởng xã hội học thấm nhuần chủ nghĩa nhân văn. 

Các nhà triết học đã nhìn thấy mặt trái của sự phát triển 
của chủ nghĩa tư bản, gây ra thực trạng khấn quán, bán cùng 
của đời sống thợ thuyền lao động. Họ mơ ước một cuộc sống 
tốt đẹp hơn cho người lao động, một xã hội bình đẳng không 
có chế độ tư hữu. Đó là kiểu chủ nghĩa xã hội của các nhà 
không tưởng người Anh, người Italia và người Đức. 


II. NHỮNG TÁC GIẢ TIÊU BIỂU 
H.1. NICOLAS COPERNICUS' (1472 - 1543) 
“Người giữ lại mặt trời và đẩy trái đất dịch chuyển” 


1. Соп được viết là Copemide. 
2. Lời ghi trên mộ chí của Copemicus. 


238 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Ni-có-la Cô-pec-nic nhà thiên văn hoc vi đại người Ва 
Lan. Ông sinh ngày 19-2-1478. Từ 1491 - 1495 ông theo học 
đại học. Từ 1496 ông sang Italia theo học các trường đại học 
Bolonge, đại học Padouee... với các chuyên ngành luật, y, 
kinh tế. Ông được trao bằng tiến sĩ luật năm 1503. Năm 1504 
ông trở về Ba Lan. Không chỉ là nhà thiên văn học, triết học vĩ 
đại, ông còn là người thầy thuốc nổi tiếng, nhà kinh tế học 
xuất sắc. 


Các tác phám chính: 


- Binh luận của N.Copernicus vé các giả thiết liên quan 
đến chuyển dộng của các thiên thể (1507) 


Tác phẩm này là luận vän ngắn, trong đó ông dwa ra giả 
thuyết vé sự quay của trái đất quanh mặt trời. 


- Về sự chuyển động của các thiên thể hình câu trên báu 
trời (1543). Gồm 4 cuốn, uiết trong 18 năm (từ 1515 - 1533). 
Sách ra mát ban doc, khi ông dang ở trong tình trạng háp 
hối. 

Những khám phá của Colomb, Magellan đã làm đảo lộn 
bản đồ thế giới. Nhiều vùng đất mới đã xuất hiện, chưa từng 
thấy được nhắc tới trong Kinh thánh. Sự nghỉ ngờ về tư tưởng 
và tính chán thực của Kinh thánh trở-thành xu hướng khó 
cưỡng lai. Copernicus được xem là một trong những người mỡ 
đầu sự phát triển của triết. học thời Phục hưng, đã triển khai 
tư tưởng của mình trong bối cảnh như vậy. 


рр 
LỊCH SỬ TRIÉT НОС PHƯƠNG TÂY 239 


Trong tác phám Vé su chuyén dóng cüa các thién thé 
hinh cáu trén báu troi, óng dà trinh bày mót cách có hé thóng 
về “lý thuyết nhật tâm”, về cấu tạo của vũ trụ. 


Quan niệm chính thống về thiên văn học được nhà thờ 
thừa nhận lúc bấy giờ là lý thuyết địa tâm do Aristote đề 
xướng và được Ptolémée bó sung được gọi là "ly thuyết 
Aristote - Ptolémée”. Trong lý thuyết này trái đất là trung 
tâm của vũ trụ, Mặt trời, Mặt trăng quay xung quanh trái 
đất. Tư tưởng này phù hợp với Kinh thánh. Với “lý thuyết 
nhật tâm” ông đã dé xuất một bức tranh vũ trụ mới trong đó 
Mặt trời là trung tâm, xung quanh có sao Thủy, sao Kim, Trái 
đất, sao Thổ. Ngoài ra các định tinh gắn trên một hình cầu, 
gọi là “Hình cầu các vì sao cố định”. 

Trong lịch sử khoa học, “Lý thuyết nhật tâm” của 
Copernicus đã giải phóng khoa học tự nhiên khôi thần học, 
trở thành đối tượng của một cuộc cách mạng. Lý thuyết này 
đã trở thành đối tượng của một cuộc đấu tranh khốc liệt. Giáo 
hội đã biến nó thành một lý thuyết “tà đạo” cần phải loại trừ, 
còn các nhà tư tưởng tiến bộ thì xem đó là ngọn cờ phải noi 
theo. 

Về mặt triết học, Copernicus đã đứng trên lập trường 
duy vật để bác bó lý thuyết địa tâm. Sai lầm của học thuyết 
địa tâm là ở chỗ đã không phân biệt được giả tượng 
(apparence) và bàn chất, xem giả tượng là bản chất. Điều đó 
đã nói lên tính hạn hẹp, phiến diện của kinh nghiệm luận. 

Cái mà đối với ta dường như là sự vận động của mặt trời, 
thì lại không phải là vận động của mặt trời mà là vận động 
của trái đất và hình cầu của nó. Cùng với hình cầu ấy, chúng 
ta xoay quanh mặt trời, giống như bất cứ hành tỉnh nào khác. 


Van. dàn 
240 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Cho nén quá dát khóng phái chi có mót su уап dóng та thói. 
Mắt ta nhìn thấy các hành tinh vận động don giản và ngược 
chiều, nhưng thật ra, đó không phải là do chứng vận động, 
mà là do trái đất vận động. Cho nên chỉ riêng sự vận động của 
trái đất cũng đủ giải thích từng ấy sự không cân đối nhìn 
thấy trên trời. 

Học thuyết nhật tâm của Copernicus đã biến các luận 
điểm của Kinh thánh cho răng trái đất là trung tâm của vũ 
trụ, con người là đặc ân của Thiên chúa đã trở thành các luận 
điểm của cổ tích. Vai trò đấng sáng tạo của Thiên chúa đã 
mất đi. Quan niệm về chân lý cũng sai khác, không phải tất 
cả những gì hiển nhiên trực tiếp là chân lý. Nếu mặt trời là 
trung tâm, trái đất quay xưng quanh mặt trời thì việc đối lập 
giữa vận động trên trời và vận động dưới đất, xem vận động 
trên trời là hoàn thiện và vận động dưới đất là không hoàn 
thiện là không thể chấp nhận được vì trên trời và đưới đất 
không khác nhau về nguyên tắc, đều tuân theo những 
nguyên tắc của vận động cơ học. 


Tư tưởng của Copernicus có nhiều luận điểm sai lầm như 
luận điểm cho rằng tất cả các vì sao đều được sắp xếp trong 
một mặt cầu duy nhất, mặt trời là trung tâm của vũ trụ... 
Nhung ý nghĩa vấn dé là ở chỗ, như Ángghen đánh giá “Hành 
vi cách mang mà khoa học tự nhiên dùng để tuyên bố sự độc 
lập của mình... Chính là việc xuất bản tác phẩm bất hủ của 
Côpécnic. Tuy với một thái độ rụt тё - đã thách thức quyền uy 
của giáo hội trong vấn đề tự nhiên. Từ đó trở đi khoa học tự 
nhiên mới bắt đầu được giải phóng khói thần học”. 


Lý thuyết nhật tâm của Copernicus là sự nối tiếp các 
thành tựu của khoa học cổ đại. О đó chúng ta bắt gặp một học 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 241 


thuyết nguyên tử của Démocrite, những giả thuyết thiên văn 
học của quá khứ. Giống như học thuyết của Copernicus sau 
này được nhà bác học Đức nổi tiếng Johann Kepler tiếp tục 
phát triển. 

1.2. LÉONARDO DA VINCI (1452 - 1519) 


“Dù con người có đạt đến nên khoa học nào di nữa, con 
người cũng không bao giờ hết quán quai xót xa vë cái bé bóng 
của mình trước tạo hóa". 


(Léonardo Da Vinci) 


Lê-ô-na-đô da Vinxi sinh năm 1452 tai lang Tócane Da 
Vinci à Florence (tên của ông được đặt theo tên làng ông sinh 
ra). Ông mất năm 1519 tại lâu đài Amboise (Pháp). 


Léonardo Da Vinci, theo đánh giá của Engels thì “không 
những là họa sĩ vĩ đại, mà còn là nhà toán học, nhà cơ học và 
kỹ sư vĩ đại đã có công đem lại nhiều phát minh quan trọng 
trong đủ mọi ngành của vật lý học”. 


Từ lập trường khoa học tự nhiên, Léonardo đã phê phán 
các quan niệm thần hoc và giáo hội. Ông gọi giáo hội là cửa 
hàng Ыр bợm, thần thánh chỉ là kê giả nhân giả nghĩa xem 
tướng người là khoa học giả hiệu; thuật chiêm tỉnh, luyện đan 
là giả dối. Lửa giống như ánh sáng khoa bọc có nhiệm vụ loại 
bó tất thày những thứ đó. “Lửa tiêu diệt sự già đối, nghĩa là 
tiêu điệt ke nguy biện và xua đuổi bóng tối mà vạch ra chân 
tý. Lửa có nhiệm vụ tiêu diệt mọi Кё ngụy biện, nó là cái vừa 
giải thích vừa thuyết minh chân lý rằng nó là ánh sáng xua 
tan bóng tối đang che giấu bản chất của các sự vật. Lửa đập 


B EGER MM con ы ы Ты ы: 
242 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


tan moi Кё nguy biện, nghĩa là đập tan sự lừa bip và một 
minh nó vạch ra chân lý”. 


Là một họa sĩ nhưng với ông tranh không phải là mục 
đích cuối cùng. Tranh của ông là những minh chứng mới về 
bố cục, nội dung tư tưởng, tâm trí соп người và màu sắc. Ông 
lấy tranh để biểu hiện cái đối lập “Cơ thể của bất cứ vật sống 
nào cũng đều luôn luôn chết đi và luôn luôn tái sinh... nhưng 
nếu ta bù lại số lượng bị tiêu hủy trong một ngày, thì sẽ lại 
nảy ra từng ấy sức sống bị tiêu hao. Chẳng khác gì những ánh 
sáng của cây nến do chất nến chảy ra nuôi dưỡng: nhờ nó chất 
nến chảy ra rất nhanh từ dưới lên, cây nến luôn luôn khôi 
phục được cái chết đi, đã tiêu diệt di và khi chết đã biến từ 
ánh sáng chói lọi thành khói đen”. Ông đã thấy được cái hữu 
hạn bé nhỏ của con người trước cái lớn lao vô hạn của tạo hóa. 
“Dù con người có đạt đến một nền khoa học nào đi nữa, con 
người cũng không bao giờ hết quán quai xót xa về cái bé bong 
của mình trước tạo hóa”. Tuy vậy, ông lại luôn luôn khám phá 
với mong mỗi giải phóng con người khỏi những trói buộc của 
số phận. 

Trong các đồ án phác họa của ông, con người đã có thêm 
đôi cánh để có thể bay được, những chiếc máy có thể kích 
(nâng) những trọng lượng to lớn mà sức người không làm 
được, chiếc dù có thể giúp con người nhảy từ trên cao xuống, 
những chiếc búa cộng lực để tạo ra sức công phá mạnh... 


Ông đã đứng trên lập trường duy vật để phê phán các tín 
niệm thần học. Nếu nhà thờ cho rằng trái dất là trung tâm 
của vũ trụ thì ông khẳng định rằng: “(Trái đất) không phải ở 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 243 


trung tâm hệ thống mặt trời, cũng không phải ở trung tâm 
thế giới mà ở trung tâm những lực lượng tự phát của nó, 
những lực lượng gần gũi với nó và liên kết với nó... Ai đứng 
trên mặt trăng khi mặt trắng ở cùng với mặt trời ở trên đầu 
chúng ta, thì đối với người ấy, quả đất với biển cả xung quanh 
nó sẽ tựa như giữ vai trò giống như vai trò của mặt trăng đối 
với chúng ta”. Ông kết luận “Quả đất đó là ngôi sao gần giống 
như mặt trăng”. Theo ông, các sự vật hiện tượng trong thế 
giới này đều tuân theo các qui luật khách quan vì đó là “chủ 
dé", là “dây cương” điều hành vĩnh viễn. 


Thế giới quan khoa học của Léonardo dựa trên cơ sở kinh 
nghiệm và thực nghiệm. Ông xem cảm giác là hình thức đầu 
tiên của nhận thức, nguồn gốc của cảm giác là do tác động của 
thế giới bên ngoài vào các giác quan của con người. 


Từ lập trường duy cảm, ông tìm cách khôi phục lại các lý 
luận nhận thức của Héraclite, Épicure, Démocrite... Và đặc 
biệt dë cao vai trò của kinh nghiệm sự phát triển của khoa 
học. Nếu “tất cả sự nhân thức của chúng ta đều bắt đầu từ 
càm giác” thì “khoa học chân chính là thứ khoa học mà kinh 
nghiệm phải xuyên qua tình cảm, và bắt người tranh cãi phải 
im tiếng”; đó 1а thứ khoa học không dùng những giấc mơ để 
nuôi dưỡng những người nghiên cứu nó, mà bao gio cũng di từ 
những cơ sỡ đầu tiên chân chính và biết được để dần dần biến 
đến mục đích, dựa vào những suy luận chân chính. Do sự 
thống ngự của cơ học, ông cho rằng, cơ học là khoa học hoàn bị 
nhất. Toán học và cơ học liên hệ mật thiết với nhau vi “0 đâu 
không áp dụng một môn toán học nào, và không có liên hệ với 


EN ре су. HC Giác n = 
244 PGS.TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


toán học thi ở đó các khoa hoc không thể nào xác thực được”. 
'Và “nhờ cơ học mà người ta đạt được kết quả về toán học”. Tuy 
nhiên, trong chừng mực nào đấy, Léonardo đã nhận thấy sự 
thống nhất giữa khoa học và thực tiễn (thực tiễn của ông chỉ 
bó hẹp trong giới hạn chật hẹp là nghệ thuật và thực nghiệm). 
“Những người say mê thực tiễn mà không dựa vào khoa học 
thì cũng giống như người lái tàu không có tay lái hay la bàn 
và không bao giờ biết chắc tàu sẽ chạy đi đâu... Khoa học là sĩ 
quan, thực tiễn là chiến sĩ”. 


Tiếp thu và chịu ảnh hưởng quan điểm nghệ thuật của 
Démocrite, ông cho rằng nghệ thuật là sự mô phóng bát 
chước giới tự nhiên. Ông ví trí tuệ của người làm công tác 
nghệ thuật giống như chiếc gương, phân chiếu lại tất cả các 
sự vật mà nó đối diện nhưng đó không phải là sự phản chiếu 
máy móc mà là sự phản chiếu sáng tạo. Nghệ thuật giúp con 
người nhận thức được các thuộc tính về chất của sự vật còn 
khoa học chỉ có thể đem lại những tri thức về lượng. Vì vậy 
nghệ thuật cho chúng ta bức tranh sinh động về thế giới còn 
khoa học phát hiện các qui luật chung của thế giới. 


Léonardo là môt trong những người đi tiên phong trong 
việc thừa nhận vai trò của lý luận phê bình đối với sự phát 
triển của nghệ thuật “khi sáng tác hội họa, người họa sĩ 
không được gạt bỏ ý kiến của bất cứ người nào, bởi vì anh ta 
biết rõ là một người nào đó dù không phải là họa sĩ cũng vẫn 
có thể hiểu rõ về hình thức của người khác... Nếu người họa sĩ 
biết rằng, kẻ đó có thể phán đoán đúng về sáng tác của giới tự 


TT ты ы -—-— 
LỊCH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 245 


nhiên, thì người họa si càng phải thừa nhận rằng kê đó cũng 
có thể chỉ ra sai lầm của anh ta”... 

Điều này đã giải thích vì sao lúc 30 tuổi ông đã hoàn 
thành bức Adoration des rois mages mang nhiều tính tư 
tường và sáng tạo trong hội họa về bố cục, màu sắc, cách thể 
hiện, nhưng ông vẫn lăn mình vào trong thực tiễn. Ông đã 
dành bón năm để vé bức La Joconde, đó là một kiệt tác “một 
người trong tranh như sống mãi với người xem tranh”, vì mọi 
người đứng trước La Joconde dèu phải tự đặt câu hôi “Có phái 
nàng là như vậy chăng?”. 

Н.З. GIORDANO FILIPPO BRUNO (1548 - 1600) 


"Tác phẩm của tôi còn sống cho tới khi trái đất còn quay 
bé mặt sống động của nó vào con mắt vinh cửu của những v 
sao đang chiếu sáng”. 
(Bruno) 


Bruno là nhà triết học người Italia. Ông sinh năm 1548 
trong một thành phố nhỏ - Nóla. M côi từ nhỏ, ông được nuôi 
dưỡng trong tu viện của giong Dóminích để trà thành linh 
mục. Biến cố quan trọng Tàm đổ tư tưởng của ông là do tình cữ 
ông tiếp xúc được cuốn “Về sự chuyển động của các thiên thể 
trên bầu trời” của Copernide. Vì những tư tưởng tiến bộ ông 
đã phải trốn chạy khỏi nước Italia để tránh truy sát của toa 
án tón giáo. Óng {го vé qué huong và bi bắt ngày 23-5-1592, 
giam cầm trong ngục tám năm và bị thiêu sống ngày 
17-2-1600 tại Quảng trường Hoa. Ngày 9-6-1889 tại La Mà 
người ta đã khánh thành đài ky niệm Bruno, ở nơi ông bị 
hành hình. 


`; ˆ= Егас 
246 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


Các tác phám chính: 

- Tẩy trừ con thú vât hoành hành (1584) 

- Về nguyên nhân, cơ sở và tính thống nhất (1584) 
- Về tính об tán, ой trụ và thế giới (1584). 

- Về bộ ba, vé cdi ít nhất và оё тис độ (1591) 

- Về đơn tử, số và hình (1591) 


Học thuyết triết học của Bruno là sự kế thừa những tư 
tưởng triết học của Démocrite, Épicure, Héraclite... cổ dai, là 
sản phẩm của chủ nghĩa duy vật thời đại Phục hưng và là sự 
tiếp nối, phát triển tư tưởng triết học của Copernicus trong 
điều kiện mới. 

Về thế giới . 


'Thé giới trong triết học của Bruno là thế giới vật chất, vô 
tận và vĩnh viễn. Hệ thống mặt trời chỉ là một: trong vô vàn 
các hệ thống của vũ trụ. Địa cầu của chúng ta chỉ là một hạt 
bụi trong vũ trụ bao la. 


Như vậy, thế giới của Bruno là một vũ trụ không có điểm 
dừng, thế giới ấy đã vượt qua quan niệm của Copernicus, thế 
giới có giới hạn. Tiến thêm một bước nữa, Bruno khẳng dinh 
bản thân mặt trời cũng vận động và bầu khí quyển cũng xoay 
chuyển cùng với trái đất. 

Nhiệm vụ của triết học là đi nhận thức nguyên nhân, cơ 
SỞ của các hiện tượng tự nhiên. Khác với tôn giáo, Bruno cho 
rằng cơ sử của chúng là vật chất. Thực thể vật chất tự thiết 
dinh nó bằng sự thống nhất giữa nguyên nhân và cơ sở tổn tại 


LICH SÚ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 247 


của nó. Co sở của tổn tai nằm ngay bên trong sự vật, đó là sự 
thiết định về mặt cấu tạo kết саи, còn nguyên nhân là sự 
thiết định cấu tạo ở bên ngoài. Ông chỉ rõ: “cái lúc đầu là hạt 
lúa mì, thì trở thành cây lúa mì, sau đó là bông lúa mì, sau đó 
là bánh mì, dich ăn, máu, tinh dịch, động vật, phôi thai, con 
người, xác; sau đó là đất, đá... Do vậy, ở đây chúng ta nhận 
thức được một cái biến hóa thành vạn vật, nhưng tự nó luôn 
luôn là bất biến. Như vậy thực sự là không có gì bất biến, vĩnh 
cửu và xứng đáng với cái tên Eoi bản nguyên, ngoài một minh 
vật chất. Với tư cách là cái tuyệt đối, vật chất bao hàm trong 
mình mọi hình thức và bình điện. Nhưng nó nhận thức được 
mọi hình thức mà nó thể hiện qua đó, không phải từ ai khác 
nào đó, mà зап sinh ra từ bản thân mình. Một cái gì chết đi ở 
đâu đó, thì đó chỉ là sự ra đời đối với cuộc sống mới”. 


Vậy thì, khi cần giải thích các hiện tượng tự nhiên thì hà 
tất phải viện dẫn đến thực thể tinh thần của tôn giáo, hãy tìm 
` ở chính ngay trong vật chát. 


Bruno nêu ra phạm trù cái duy nhất, trong con mắt của 
màu sắc phiếm thần luận thì “cái duy nhất” đó chính là 
Thượng đế tổn tại dưới dạng tự nhiên. Trên thực tế Thượng 
dé chỉ tón tại trên danh nghĩa bởi vi mọi sự vật chỉ là những 
dạng biểu hiện cụ thể của cái duy nhất, sự vật thì biến đổi 
không ngừng trong khi đó “cái duy nhất” thì bất biến, Điều 
này đã biến chủ nghĩa đa thần của Bruno đối lập hoàn toàn 
với tôn giáo mà mang màu sắc duy vật vì “tự nhiên là Thượng 
đế trong sự vật hiện tượng” như một thế giới độc lập không do 
một lực lượng nào sáng tạo ra. 


248 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Bruno có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển 
những tư tường biện chứng. 


Trước hết, là ờ chỗ đã đưa ra tư tưởng về sự phù hợp giữa 
các mặt đối lập. 


Với ông trong sự thống nhất của thế giới có sự phù hợp 

giữa cái “tối thiểu và cái tối đa, cái này mất di là tiền đề của 

- cái khác ra đời”. “Nếu suy nghĩ một cách chín chắn thì chúng 
ta sẽ thấy rằng tiêu diệt chẳng qua chỉ là phát sinh, phát sinh 
chẳng qua chỉ là tiêu diệt. Tình yêu là lòng căm thù, long cám 
thù là tình yêu. Rốt cục, căm thù là cái đối lập tức là căm thù 
cái thứ hai; do vậy, về mặt thực thể và về gốc rễ, tình yêu và 
căm thù, hữu nghị và thù hàn là cùng một cái". 

Như vậy các quá trình đối lập trong khi bài trừ phủ định 
lẫn nhau thì chúng lại thống nhất với nhau. Quá trình tiêu 
diệt và sự phát sinh là hai quá trình độc lập nhưng sự tiêu 
diệt không gì khác hơn là sự chuyển hóa từ cái này sang cái 
khác. Trong quá trình nhận thức, con người chỉ nhận thức 
được một mặt trong mốt quan hệ với những cái đối lập với nó. 
Từ sự đối lập với căm thù ta kết luận được thế nào là tình yêu 
và ngược lại. 


Thứ hai, tư tưởng về phát triển. 


Kế thừa tư tưởng của Héraclite ông cho rằng thế giới này 
chỉ là một dòng chảy liên tục, tất cả đều tồn tại trong biến đổi. 
Tư tưởng phát triển là sự tiếp nối và triển khai trên nguyên 
tắc về sự phù hợp của các mặt đối lập. 


BOR IE уу у SG 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 249 


Học thuyết vé đơn tử của Bruno được xây dựng trên tinh 
thần đối chiếu, so sánh với học thuyết nguyên tử của . 
Démocrite và toán học. Ông chỉ ra rằng về mặt vật lý thì học 
thuyết này có giá trị, vì nguyên tử là cái tối thiểu. (Ông phân 
biệt có ba loại tối thiểu: tối thiểu trong toán học là điểm, trong 
vật lý là nguyên tử, trong triết học là đơn tử) nhưng không 
thể áp dụng cho triết học. Cái tối thiểu trong triết học phải là 
cái phù hợp với cái tối đa của triết học, cái đối ta là giới tự 
nhiên vô tận trong sự thống nhất của tất cả cái hình thức của 
nó. Vậy thì không gì khác hơn là đơn tử (đơn tử theo tiếng Hi 
Lạp là đơn vị). Đơn tử là phần tử nhỏ nhất (về mặt triết học) 
của vật chất có chứa dựng khả năng tỉnh thần. Nó là căn 
nguyên của tất cá các sự vật của vũ trụ. “Cái được вап sinh ra 
và cái sàn sinh ra cái khác... và cái từ đó xuất hiện sự sản 
sinh bao giờ cũng về cùng một thực thể. Nhờ đó... nên người 
ta không lấy làm lạ khi Hécralite cho rằng mọi vật thật ra là 
một khối thống nhất, nhờ biến đổi nên khối thống nhất, bao 
hàm mọi cái”. 


Bruno đã пра sang chủ nghĩa duy tâm khi ông giải thích 
về vận động. Ông cho rằng có linh hôn phổ biến làm lực аду, 
điều khiển mọi sự vật phát triển theo quy luật tất định mặc 
dù trước đó ông đã nhìn thấy trong nội tâm của các nguyên tử 
đều chứa đựng vận động, nhờ vậy mà các nguyên tử có sinh 
khí. 


Vë nhận thức, điểm gặp gỡ của Bruno với các nhà triết 
học cùng thời là khẳng định chân giá trị của con người thông 
qua nhận thức. Nhân thức là hướng tới chân lý nhưng chỉ có 


—— n nn 
250 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


một chân lý duy nhất là chân lý của triết hoc và khoa học. 
Con nếu có cái goi là chân lý thứ hai thì chỉ là hoang đường và 
phi lý. 

Ông cho rằng đối tượng của nhận thức là giới tự nhiên. 
Ông đã đưa ra nguyên tắc nghỉ ngờ trong nhận thức. Không 
nên dựa vào sự thừa nhận của quá khứ khi phán đoán sự vật 
khác bắt đầu từ nghi ngo. Phải dua vào lý trí trên cơ sở thực 
nghiệm để đảm bảo tính xác thực của tri thức. Chân tri thức 
chứ không phải là của uy quyền và lòng tin mù quáng. 

Quá trình nhận thức duoc Bruno chia làm ba giai đoạn 
là, cảm giác, lý trí, và trí tuệ. Dựa vào cảm giác, chủ thể chỉ 
tiếp nhận được dáng vé bề ngoài của sự vật chẳng khác gi 
nhìn ra ngoài qua khe cửa hẹp. Nhận thức lý trí tuy đã là sự 
phát triển về chất nhưng chân lý chưa bộc lộ đầy đủ mới chỉ là 
“ánh sáng mặt trời do ánh trăng phản chiếu”. Chỉ có nhận 
thức trí tuệ (Intellectus) mới nhận chán được chân lý. Vì vậy 
đây là giai đoạn cao nhất của nhận thức. 


Mặc dù còn những hạn chế nhất định, nhưng con đường 
nhận thức của Bruno có nhiều yếu tố hợp lý. Về cơ bản, có thể 
xem nhận thức luận của ông là duy vật. Quan điểm cho rằng 
tri thức chỉ có thể được bắt nguồn từ kinh nghiệm của bruno 
sau này được Galilée bênh vực và phát triển. 

П.4. GALILÉO GALILÉE (1564 - 1642) 


“Tôi thích tìm ra một chân lý dù là trong các sự vật không 
quan trọng, còn hơn là tranh luận liên miên về những vấn đề to 
tát mà không đạt đến chân lý nào cá". 

(Galiléo) 


LICH SỨ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 251 


Ga-li-lê-ô Galilé - nhà vật lý hoc, toán hoc, thiên văn học, 
triết học, người Italia. Ông sinh ngày 15-2-1564 tại thành 
phố Piza, nơi có toa tháp nghiêng nổi tiếng. Ông đi vào lịch sử 
với câu nói bất tử ngày 21-6-1633: “Dầu sao nó vẫn quay”. 
(Eppursi muove!), khi bị toa án tôn giáo ép ông khước từ quan 
điểm của mình về cấu tạo của thế giới. 

Ông mất năm 1642 nhưng mãi đến năm 1971 giáo hội 
Thiên chúa giáo mới từ bỏ kết tội ông. 

Các tác phẩm chính: 

- Người dua tin vé sao (1610) 

- Về các uết trên mặt trời (1613) 

- Thư gửi Castelli (1613) 


- Đối thoai vé hai hé thống chủ yếu nhất của thế giới - hé 
thống Ptolemy’ và Copernicus" (1622) 

- Các cuộc thảo luận chứng minh toán học có liên quan 
tới hai ngành khoa học mới: cơ học và cuộc vân động cục bộ 
(1638). 

Việc loại bỏ quan niệm về vận động của Aristote đã trở 
thành tiền đề tất yếu cho sự phát triển của ngành cơ học thời 
kỳ Phục hưng. 

Galieo đã tìm ra định luật quán tính và đã chỉ ra rằng 
trong chân không, mọi vật thể, dùng trọng lượng như thế nào 


1. Ptolemy = ptolémée (90 - 168). Nhà thiên văn hoc dia lý người Hi lap, người 
bổ sung và phát triển thuyết địa tâm. Tác phẩm chính là “Almagest”. 


952 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


cũng đều rơi xuống đất với một gia tóc như nhau. Từ thuc 
nghiệm ông đi đến kết luận nếu một vật thể nào đó chuyển 
động đều, điều này không ảnh hưởng đến tính chất của quá 
trình cơ học xây ra trong vật thể đó. Nguyên tắc tương đối này 
đã trở thành cơ sở lý luận của ngành vật lý, của những quan 
niệm về không gian, thời gian trong khoa học tự nhiên thế kỷ 
XVII - thế kỷ XIX. Tất cả những thành tựu này đã làm cho 
quan niệm của thần học về cùng một đề tài trở nên lạc lòng, 
chỉ thuần túy là kết quả của tưởng tượng. 


Thế giới quan của Galileo được xây dựng trên các thành 
tựu khoa học. Với kính thiên văn tự tạo ông đã tìm ra những 
vệ tính của sao Jupiter, những chấm đen trên mặt trời, 
những dãy núi và khe núi trên mặt trăng”, những chòm sao 
của sông Ngân hà... Như vậy thì vũ trụ này chỉ có thể là vật 
chất và vũ trụ này thống nhất ở tính vật chất. Galileo đã làm 
cho học thuyết của Copernicus được chứng minh bằng căn cứ 
khoa học thật sự. Trong bức thư gửi Johann Kepler (1457 - 
1630) ngày 4-8 năm 1597, ông viết “Tôi đứng trên lập trường 
của Copernicus đã từ nhiều năm về trước, và căn cứ trên nó, 
tôi đã tìm được lời giải thích cho nhiều hiện tượng tự nhiên 
mà không thể giải thích được trên cơ sở các luận điểm phổ 
biến. Tôi ghi chép lại nhiều sự chứng minh và nhiều sự bác bỏ 
đối với những luận điểm căn cứ trên quan điểm đối lập. 
Nhưng tôi không dám công bó tất cà những điều đó, vì tôi bi 
1. Theo Aristote mát tráng là một quả cầu nhẫn bóng, hoàn mỹ không môt chút 

khiếm khuyết. 


LỊCH SỬ THIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 253 


khủng khiếp bởi số phận của Copernicus, thầy giáo chúng ta, 
mặc dù xứng đáng được hường niềm vinh quang bất tử, 
nhưng lại bị vô số kê chế nhạo và phỉ báng”. 


Kế thừa và phát triển học thuyết nguyên tử của 
Démocrite, ông đã qui tất cả những đặc tính của vật chất 
thành những nguyên tố thuần túy về mặt lượng và có thể đo 
được. Chuyển động cơ học là chuyển động phổ biến của vật 
chất. Tư tưởng này đã níu ông lại trong hình ảnh nhà duy vật 
máy móc. 


Vẻ nhận thức luận, theo Galileo quá trình nhận thức 
chân lý khách quan phải bắt đầu từ cảm giác và thực nghiệm 
vì vậy nên loại trừ quan niệm truy tìm, đối chiếu với các văn 
học cổ, không nên tin tưởng một cách mù quáng vào những 
tín điều ờ những nhân vật đã được thần thánh hóa. Chân lý 
tự tìm đường di cho nó bằng người bạn lý trí, chân lý xa lạ với 
đức tin, “người dẫn đường chi cán ở các đất nước xa lạ man ro, 
còn ở nơi quang dàng và- hanh phúc thì người hướng đạo chỉ 
cần cho người mù. Người mù làm tốt mọi thứ khi à nhà mình. 
Kë nào có mắt trên trán và có lý trí thì phải sử dụng chúng 
như là Кё dẫn đường... tôi bác bỏ thiên hướng chịu phục tùng 
Aristote tới mức tin tưởng mù quáng vào mỗi lời của ông ta” 


Với Galileo khả năng nhận thức của con người là vô hạn, 
không có cái gì là giới hạn cuối cùng của nhận thức. Nhưng 
thế giới này cực kỳ là phong phú và đa dang, con người là tồn 
tại hữu hạn về mặt thời gian cho nên chỉ có thể đạt đến một 
vài chân lý tuyệt đối. “Có ai dám quả quyết rằng mình có thể 


< 
254 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


nhận thức được moi cái trên thế giới”. Nói nhu Hegel sau này 


POL 


là Galiléo dang biến cái tuyệt đối thành cái tuong đồi”. 


Từ lập trường cơ học, kết hợp với phương pháp quan sát, 
thực nghiệm và sự phân tích của toán học. Galileo cho rằng 
nhận thức thế giới tự nhiên là phải qui về những quan hệ số 
lượng chính xác. Giới tự nhiên của ông chỉ bao gồm vật thể 
mang hinh dang của toán học. Theo ông dày chính là cách 
giải thoát khôi các tư tường thần bí vé hình dang của vật thé. 


Tuy váy, Galileo lại phủ nhận sự tón tại những thuộc 
tính khách quan của vật chất có thể cảm nhận bằng giác 
quan của con người bởi vì đó chẳng qua chỉ là những cái tên 
thuần túy do chủ thể đặt ra như trắng hay đỏ, ngọt hay đắng, 
thơm hay thối... Chúng là những cái có sẵn trong chúng ta. 
Cái chết của chủ thể chính là sự tiêu diệt các đặc tính ấy. 


Tư tưởng này chỉ nên đánh giá là những hạt sạn mang 
màu sắc duy tâm chủ quan của Galileo trong lý luận nhận 
thức duy vật của ông. 


Tri thức có được là khói đầu từ cảm giác (do sự vật tác 
động tạo nên), cảm giác đóng vai trò phân tích về mặt lượng, 
lý tính là sự chế biến những tài liệu do cảm tính đem lại, 
những yếu tố rời rạc của trị thức cảm tính được xâu chuỗi và 
liên kết. Hinh thức cao nhất của nhận thức là lý trí. 

Galileo là nhà triết học đặc biệt dé cao vai trò của qui 
luật không cơ bản - quan hệ nhân quả. Bởi vì mục đích chân 
chính của khoa học không phải là đi tập hợp, mô tả các sự vật 
mà là đi tìm nguyên nhân của các sự vật hiện tượng đó. Biết 


2 tq M E 
LICH SỨ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 255 


được quan hé nhân quả là biết được nguón gốc và qui luật của 
sự vật. Từ đó có thể nhận thức được những sự vật chưa biết. 


Nếu như Bruno loại Бо tư tưởng “hai chân lý” bằng cách 
chỉ thừa nhận một chân lý duy nhất, đó là chân lý của khoa 
hoc, thi Galileo lại thừa nhận tính xác thực của “hai chân lý” 
bằng cách công nhận trong thế giới này tổn tại hai “cuốn 
sách”. Một cuốn có tên là giới tự nhiên và một cuốn đề tên là 
Kinh thánh. Cả hai cuốn này đều cần thiết cho con người. 
Kinh thánh là bạn “cẩm nang” của соп người vì nó dạy cho 
con người biết hành động suy nghĩ theo điều hay lẽ phải. Còn 
khoa học giúp cho con người khám phá ra được qui luật của tự 
nhiên, hiểu được bản chất đích thực của chúng. Hai cuốn sách 
này không liên quan gì với nhau. Chúng được đọc bằng ngôn 
ngữ riêng “Triết học được ghi chép trong một cuốn sách đồ só 

mà ra trước mắt chúng ta. Song không thể hiểu được cuốn 
sách nếu không biết ngôn ngữ và không phân biệt được 
những chữ cái mà chúng được viết. Nó được viết bằng ngôn 
ngữ toán học, còn những chữ cái của nó - tam giác, tứ giác, 
hình tròn, hình cầu, hình nón, hình tháp và các hình học 
khác, thiếu chúng thì lý trí con người không thể hiểu được 
một từ nao". 

Người ta cho rằng sở dĩ Galileo phải thừa nhận có hai 
chân lý là do dấu ấn sự kiện của Bruno còn làm ông kinh 
hoàng, bằng chứng là ông dà phải ký giấy với nhà thờ là từ bo 
lý thuyết của Copernicus. Trong đi cáo của ông có đoạn: “Tôi 
xin thể sẽ không khẳng định bằng lời, bằng văn bản bất cứ 
điều gì có thể làm tôi bị nghi ngờ... trong trường hợp gặp mặt 


256 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


kë tà giáo hay ke bị tình nghi là tà giáo tôi có nghĩa vu và 
trách nhiệm thông báo với quan tba giáo hội và linh mục tôi 
dang о”. 


Điều này cho thấy, dé có được những tri thức khoa hoc 
chân chính thì rất nhiều thế hệ các nhà khoa học đã phải trả 
giá không chỉ bằng lao tù tra tấn về mặt thân xác, sự đầy đọa 
hành hạ về mặt tỉnh thần mà còn phải bằng cả sự sống của 
minh. Galileo và Bruno là những ví dụ điển hình ở thời kỳ 
Phục hưng. Vì vậy không nên xem những câu chữ trên là sự 
thut lùi của Galileo mà nên hiểu đó là giải pháp mêm déo, 
được đặt ra từ tính thực tiễn của tình thế. 


B. TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI KỲ САМ ĐẠI 
(THÉ KY XVII - THÉ KY ХУШ) 


I. TIỀN ĐỀ KINH TÉ, CHÍNH TRI, XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC 


Thời kỳ cán đại о Châu Âu gắn liên với việc khai sinh ra 
các dân tộc tư sản và “nền thống trị của nó". Thắng lợi của các 
cuộc cách mạng tư sản như cách mạng tư sản Hà Lan (1560 - 
1570); cách mạng tư sản Anh (1642 - 1648); cách mạng tư sản 
Pháp (1789 - 1794) đã khẳng định sự phát triển của phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là không thể đảo ngược. Một 
chế độ xã hội mới, tiến bộ ra đời thay thế chế độ phong kiến 
suy tàn, phân động là điều hợp qui luật. 

Thực tiễn đã chắp cánh cho khoa học tự nhiên dựa trên 
thực nghiệm phát triển mạnh mẽ. Việc chế tạo ra kính hiển 
vi, kính viễn vọng, hàn thử biểu, máy hút không khí đã gia 
tăng tốc độ, sự phát triển của nghề luyện kim, khai thác mỏ, 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 257 


dóng tàu... và cho thấy ngay từ đầu khoa học tự nhiên đã có 
mối liên hệ gắn bó khăng khít với sự tiến bộ của nên sản xuất 
tư bản chủ nghĩa. Không chỉ vậy, khoa học đã tro thành vũ 
khí lợi hại của giai cấp tư вап trong cuộc đấu tranh chống tôn 
giáo, chống triết học kinh viện. Việc phát hiện ra sự tuần 
hoàn máu đã trở thành căn cứ khoa học để khẳng định tư 
duy, ý thức gắn chặt với cơ thể con người, ý thức không có đời 
sống độc lập thần bí. Nhà hóa học anh Robert Boyle (1627 - 
1691) qua phân tích hóa học đã giải đáp được nỗi niềm băn 
khoăn của các học giả trong nhiều thế ку đó là thế giới vật 
chất gồm những gì, thành phần các chất ảnh hưởng thế nào 
lên tính chất của chúng... trên lập trường duy vật. 


Tất cà các thành tuu của khoa học như việc xác định 
được trọng lượng của không khí, khẳng định tính chất hạt và 
tính chất sóng của ánh sáng, những cách nhìn nhận mới về 
điện, về từ... đã tác động không nhỏ đến sự phát triển của 
triết học, đặc biệt là về bản thể luận. 


Những di sản văn hóa, tư tường của Hi Lạp уа La Mã 
vẫn được các nhà triết học kế thừa và phát triển. Các nhà tư 
tưởng cận đại tiếp tục viện dẫn các di sản của Démocrite, 
Épicure. Anaxagore, tu tuong duy vật спа Aristote... trong hé 
thống triết học của mình. 


Tóm lại, sự phát triển về kinh tế và xã hội cùng với sự 
phát minh vi đại trong khoa hoc tự nhiên đã tạo ra những 
tiên đề cần thiết cho sự ra đời của một hình thức lịch sử mới 
của triết học duy vật - chủ nghĩa duy vật siêu hình ở tây Âu 
thời cận đại. 


Еа = 
258 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


II. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRIẾT HOC TÂY ÂU THỜI САМ BAI 


Đặc điểm thứ nhất, triết học thế kỷ XVII - XVIII là sự nối 
tiếp của triết học thời kỳ Phục hưng, tiếp tục là ngọn cờ của 
giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh để thiết lập trật tự tư 
Бап chủ nghĩa và giải phóng con người. 


Những thành tựu của khoa học mới và thực tiễn sinh 
động của xã hội thời ky Cận dai, như ngon den chiếu roi giúp 
cho giai cấp tư sản nhận chân được bộ mặt của giai cấp phong 
kiến. Những quan điểm xã hội tiến bộ của chủ nghĩa duy vật 
trở thành cơ sở lý luận cho việc bác bỏ thần học và tôn giáo. 


Những luận chứng của Holbach về tôn giáo đã trở thành 
mẫu mực cho cuộc đấu tranh chống tôn giáo vì mục đích thoát 
khỏi những ràng buộc do sự yếu kém từ chính nó tạo ra. 
Những khẳng định và chứng minh của Diderot về nguồn góc 
của loài người là những cơ sở lý luận vững chắc cho chủ nghĩa 
vô thần phê phán. 


Con người đã trở thành niềm kiêu hành của thời đại, nó 
không chỉ là thước đo của vạn vật mà còn là điểm tựa của 
toàn vũ trụ. Vì vậy, quan hệ giữa con người và thế giới phải 
trở thành trung tâm các quan niệm triết học. Khoa học không 
gì khác hơn là tiền đề để con người đi đến hoàn thiện. Nói như 
Spinoza, nếu khoa học không giúp con người di đến mục đích 
ấy thì nó cũng không có lý do tón tại. Tất nhiên do tính thần 
của thời đại, con người trong triết học mới chủ yếu được đề 
cập ở khía cạnh cá thể, б những doi hỏi bức bách được kháng 
định về năng lực và giải phóng chỉ mới dừng lại ở tính sinh 


LỊCH SỨ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 259 


vật, mặt nhận thức, nhu cầu tình cảm, con mặt bàn chất xã 
hội dường như ít được đề cập đến. 


Đặc điểm thứ hai, triết học phương tây Cận đại phát 
triển trong điều kiện gắn bó chặt ché với khoa hoc. 


Nếu như triết học duy vật cổ đại chỉ là những phòng đoán 
thô sơ, xuất phát từ kinh nghiệm sống hàng ngày thì triết học 
của thời kỳ Cận đại đã dựa trên các phát minh khoa học. 
Quan điểm của triết học về tự nhiên, về vai trò của con người 
gián tiếp, hay trực tiếp đều xuất phát từ những nhận dinh 
của khoa học. Việc phân định nhà triết học và khoa học tự 
nhiên nhiều trường hợp chỉ có ý nghĩa tương đối. Chẳng hạn 
Bacon (Anh), Descartes (Pháp), Leibniz (Đức)... 


Đặc điểm thứ ba, triết học duy vật thế ky XVII - ХУШ 
chiu ảnh hưởng nặng né sự thống trị của phương pháp siêu 
hình. 


“Việc phân tích đối tượng của nhận thức ra từng phần 
một cách riêng гё đã giúp cho các nhà triết học di sâu vào các 
hiện tượng tự nhiên, nhờ đó mà có thể đạt được những hiểu 
biết sâu sắc về giới tu nhiên. Tuy vậy, vì nhất thể hóa một 
phương pháp nên phương pháp nghiên cứu này đã tạo nên 
một thói quen là xem xét các vật thể bự nhiên và quá trình tự 
nhiên trong trạng thái biệt lập của chúng, ở bên ngoài mối 
liên hệ to lớn chung, và do đó không xem xét chúng trong 
trạng thái vận động mà xem xét trong trạng thái tĩnh, không 
coi chúng về cơ bản là biến đổi, không xem xét chúng trong 
trạng thái sống mà xem xét chúng trong trạng thái chết. Và 
khi phương pháp nhận thức ấy được Bécun và Lốccơ chuyển 


260 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


từ khoa học tu nhiên sang triết học thi nó tạo га tính hạn chế 
đặc thù của những thế kỷ gần đây - tức là phương pháp tư 
duy siêu hinh". 

Về mặt tích cuc thi phuong pháp siêu hình chính là 
thành quả của khoa học thời kỳ Cận đại, đóng кор quan trọng 
vào việc bác bó các tư tường thần bọc và tôn giáo. Nhưng do 
việc xem xét trong trạng thái chia cắt, không thấy được mối 
liên hệ vốn có của các bộ phận trong một chỉnh thể cho nên nó 
càn trở việc hình thành những tri thức có tính phổ quát. Hơn 
thế nữa do tuyệt đối hóa cơ học, biểu hiện đặc thù của khoa 
hoc thực tiên, đã tao nên tính máy móc khi xét đoán các hiện 
tượng, các biến đổi của lịch 50. 


Đặc điểm thứ tư, triết hoc duy vật thế ky XVII - XVIII là 
triết học duy vật không triệt để. 


Khi bàn về các hiện tuong tự nhiên họ là những nhà triết 
học duy vật, nhưng khi giải quyết các vấn đề của xã hội thì họ 
lại là những nhà triết học duy tâm. 


Do không nhận thức được vai tro của nhân tố vật chất 
kinh tế trong sự tón tại và phát triển của xã hội nên các triết 
gia bất lực không lý giải được сап nguyên của chế độ tư hữu, 
tình trạng kê giàu, người nghèo, su bàn cùng hóa trong xã hội 
nên đã đưa ra các giải pháp ở trình độ cục bộ và duy tâm. 


Theo họ, sở dĩ có những tình trạng như vậy là do trình độ 
dân trí thấp, luật pháp lông leo... Vì vậy để tháo gỡ tình trang 


1. C.Mác - Ángghen. Tuyển tập, tập 1, NXB Sự thật, На Nội, 1980, tr.35 - 36. 


сз зз. у —=—————— 
LICH SỬ TRIẾT HOC PHƯƠNG TÂY 261 


này phài phó thóng giáo duc dai chüng, khai sáng trí tué và 
dao đức cho con người... 

Trong cuộc đấu tranh chống tôn giáo, các nhà triết học 
duy vật mới chỉ nhận thấy ở khía cạnh nhận thức, mà không 
thấy được nguyên nhân xã hội của vấn đề. Vì vậy không ít 
những biện pháp đưa ra chỉ là ảo tưởng. 


Đặc điểm thứ năm, triết học Tây Âu thời Cận đại đặc biệt 
quan tâm đến những vấn đề nhận thức luận và phương pháp 
luận. 


Về mặt nhận thức luận, thời kỳ này có hai xu hướng cơ 
bản. Một là, nhấn mạnh đề cao nhận thức cảm tính, cho thí 
nghiệm, thực nghiệm giữ vai trò quyết định đối với việc hình 
thành tri thức. Xu hướng ngược lại cho rằng nhận thức lý tính 
mới giữ vai trò quyết định trong quá trình nhận thức. Cả hai 
đã không thấy được tính biện chứng, thống nhất của quá 
trình nhận thức. 

Về mặt phương pháp nổi lên tư tưởng tuyệt đối hóa một 
phương pháp trong nhận thức, điễn dịch hay quy nạp là do 
chủ thể, do nhà triết học quy định chứ không phải do đối 
tượng và mục đích nghiên cứu quyết định. 


Ill. MỘT SỐ TRIẾT GIA TIÊU BIÉU 
HỊ.1. TRIẾT HỌC ANH 
Ш.1.1. FRANCIS BACON (1561 - 1626) 
“Dễ dàng nhận thấy bán tính con người hơn cá trong lúc 


cô đơn, vì lúc đó nó tự lột bỏ cái giả tạo, trong lúc dục vọng 
bốc cháy vì lúc đó nó lãng quên các qui tắc của mình, cũng 


262 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


như trong hoàn cảnh mới, vi lúc này sức manh của thói quen 
ròi bỏ nó". 
(Bacon) 

Franxit - Ваусоп là nhà triết học duy vật kiệt xuất của 
nước Anh. Ông sinh ngày 22 - 01 - 1561 trong một gia dinh 
quyền quý. Theo đánh giá của các nhà sáng lập chủ nghĩa 
Mác thì Bacon là “ông tổ thực sự của chủ nghĩa duy vật Anh 
và của khoa học thực nghiệm hiện đại”. 

Ông mất ngày 9 - 4 - 1626 sau một tuần bị cảm lạnh, hậu 
quả từ một thực nghiệm. 

Các tác phẩm cbính của Bacon là: 

- Khái lược vé dao đức và chính trị (1579) 

- Đại phục hôi các khoa học (1605) 

- Công cụ mói (1620) 

- Lich sử sự sống và cái chết (1620) 

Quan niệm về vai trò, nhiệm vụ của khoa học và triết 
học, Bacon là một trong những nhà tư tưởng đánh giá cao vai 
trò của triết học và khoa học đối với sự phát triển của dat 
nước. 

Với ông, tất cả các quan niệm hẹp hoi, những toan tính vi 
lợi trong khoa học là làm tổn thương đến nền táng lý luận của 
công cuộc canh tân đất nước. 


1. Còn có cách phiên ат khác là Bê-cơn. 
2. C.Mác-Ph-ăngghen. Toàn tập NXB ST, Hà Nội, 1980, T.5, tr.352. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 263 


Phê phán những quan niệm đó, trong Dai phuc hôi các 
khoa học ông viết: “Tôi muốn kêu gọi tất cà mọi người hãy ghi 
nhớ các mục đích chân chính của khoa học, hãy không làm 
khoa học vì tinh thần của mình, vì các cuộc tranh luận khoa 
hoc dé coi thường những người khác, vì danh vong và vinh 
quang, để dat được danh tiếng, vì mục đích tháp hen khác mà 
để bản thân cuộc sống nhận được lợi ích và thắng lợi từ khoa 


» 


hoc". 


Bacon cho rằng tri thức được hinh thành từ hai nguồn 
gốc, là từ sự gợi ý của Thượng dé và từ cảm quan của con 
người mang lại. Vì vậy có thần học và triết học. Đối tượng của 
thần học là Thượng đế, điểm đến của đức tin, còn đối tượng 
của khoa học và triết học là nghiên cứu giới tự nhiên để nhận 
thức được các qui luật của nó và để xây dựng “trong trí tuệ 
con người một kiểu mẫu của thế giới giống như nó tón tại thực 
tế, chứ không phải giống như cái mà tư duy gợi cho môi một 
người”. Bởi vậy khoa học phải dựa vào quan sát và thực 
nghiệm. Nghĩa là khoa học phải xuất phát từ sự phân tích 
bản thân sự vật, cần nghiên cứu về giới tự nhiên “với compa 
và thước kê trong tay” chứ không phải ở uy tín, hay những tín 
điều không thể chứng minh cho nên hệ thống khoa học thực 
sự phải là: “Khoa học thật ra giống như những hình chóp mà 
nên móng duy nhất của nó phải là lịch sử và kinh nghiệm, vì 
vậy nền móng của triết học tự nhiên phải là lịch sử tự nhiên; 
vật lý học là tầng gần nền móng nhất, còn siêu hình học là 
gần đỉnh nhất”. Sự phân chia này được phái Khai sáng và các 
nhà duy vật Pháp thế kỷ ХУШ thừa nhận và kế thừa. 


264 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Trong phán thứ sáu của cuốn Dai phục hồi các khoa học, 
Bacon đã phác họa một bức tranh tổng thé về khoa hoc tu 
nhiên lúc bấy giờ và chỉ rõ nhiệm vụ của khoa học là phải 
“liên tục phát hiện ra chân lý”. Khoa học chỉ có thể phát triển, 
khi biết gat bò chủ nghĩa giáo điều kinh viện. Theo ông, ngay 
từ thời ky Cổ đại vấn dé tính tương đối của trí thức đã được 
con người lưu tâm và trong điều kiện hiện nay thì đó là vũ khí 
để chống lại những tín niệm thần học bởi tính tương đối của 
tri thức сһо phép chúng ta rút ra kết luận là: “Không một cái 
gì trong số đó là tuyệt đối và đúng dán hoàn toàn”. Tuy nhiên 
không được dựa vào nguyên tắc này để tin tưởng vào chủ 
nghĩa hoài nghỉ vì bản thân chủ nghĩa hoài nghi cũng là một 
chủ nghĩa giáo điều. 

Sự khác nhau của các ngành khoa học giống như “các 
cành mọc ra từ một thân cây”, sức mạnh của mọi khoa học là ỡ 
sự liên kết thống nhất giữa chúng. Vì vậy xem xét các tiền để 
của khoa học một cách riêng biệt thì chỉ với mục đích là tìm 
cách bác bỏ, văn vẹo chúng theo mục đích của mình nhằm 
“phá hủy tính vững chắc và tính liên kết”. Từ tư tuong này 
Bacon đã dự đoán tất yếu phải hình thành các khoa học liên 
ngành trong tương lai. Điều này dà được thực tiễn chứng 
minh là đúng. 

Васоп đã chia toàn bộ trí thức vẻ tự nhiên thành hai bộ 
phận lý luận và thực tiễn, mà “bộ phân thứ nhất nghiên cứu 
phần bên trong của giới tự nhiên, bộ phận thứ hai cải tạo tự 
nhiên giống như sắt trên đe”. Khoa học không phải là món dó 
trang sức thuộc về một số ít người, khoa bọc cần phải được sử 
dung để đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt, bắt tính tất yếu 


UNDE l — 
LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 265 


của tự nhiên phải phục vụ con người, làm cho con người tro 
nên tự do. Vì vậy “Tôi gọi triết học chân chính chỉ là triết học 
truyền đạt chính xác nhất tiếng nói của bản thân thế giới và 
được viết dưới chỉ dẫn của thế giới, không bổ sung thêm gi tü 
minh mà chỉ lặp lại và phản ánh”. Cho nén sự liên mình giữa 
triết học và khoa học tự nhiên phải là lễ cưới của tinh thần và 
vũ trụ, với một sự mong ước rằng “sự kết hợp đó sẽ dé ra 
những phương tiện giúp đỡ con người, sẽ đề ra một loạt phát 
minh có thé giám nhẹ, giảm bớt sự thiếu thốn và đau khổ của 
con người đến một mức độ nhất định”. 


Các quan niệm về triết học và khoa học của Bacon đã 
phản ánh tinh thần của thời đại, đặc biệt trong quan niệm vé 
khoa học tự nhiên ông đã nhìn thấy được những giá trị thực 
tế của nó đối với đời sống của con người, của xã hội nhưng xét 
đến cùng thì ông vẫn chỉ dừng lại ở chỗ triết học phải làm tốt 
vai trò là khoa học của các khoa học. 


Về vật chất và vận động, Bacon đã xây dựng bức tranh về 
thế giới trên nền tàng vật chất, từ sự kế thừa tu tưởng của các 
triết gia cổ đại Hi Lạp nhu Démocrite, Héraclite, 
Anaxagore... và các nhà triết học duy vật Phục hưng tiêu biểu 
Bruno, Léonardo Da Vinci... Thế giới này dù có muôn màu 
muôn về đến đâu thì cũng chỉ 1а thế giới của “những sự vật 
hoàn toàn chìm đắm trong vật chất và luôn luôn biến đổi”. 


— 
266 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Theo quan niệm của các nhà duy vật Cổ đại khi vật chất 
chưa bị phân hóa, vật chất tồn tại trong sự hỗn loạn, tức vật 
chất tôn tại dưới dang vô dia hình’. 


Bacon khóng nhát trí vói quan niêm này vi nhu váy là 
tạo kë hờ cho những tư tường thần bí len vào. Theo ông, vật 
chất cũng như sức mạnh của vật chất, không sinh ra từ một 
cái gì са vì trước vật chất không tồn tại một cái gì cá. “Không 
có một cái gì mang tính thứ nhất hơn là tự nhiên”. 

Đây không phải là sự phủ định đối với triết học duy vật 
Cổ đại mà ngược lại, khái niệm “sự hỗn loạn” đã được Bacon 
xem xét ở góc độ sinh thành và phát triển. Thế giới là sự hỗn 
loạn vì thế giới tón tại trong biến đổi, уап động là đặc tính vốn 
có của vật chất và vận động không thể tách rời nhau. Do vậy 
những ai cho rằng cần có động lực đầu tiên là biến vật chất 
thành thụ động, là sự bia đặt chủ quan. 


Từ lập trường này ông đánh giá cao những nhà triết học 
Cổ đại có tư tường “định nghĩa vật chất 1a một cái tích cực, có 
một hình thức nào đó, mang lại hình thức đó cho sự cấu thành 
từ nó và bao hàm trong mình nguyên tắc vận động”. 


Thừa hưởng và phát triển tư tưởng của học thuyết 
nguyên tử khi Bacon giải thích về sự đa dạng của các vật thể, 
tính phong phú của hình thức vận động bằng nguyên nhân do 


1. Sau này một số nhà triết học thế ky XVII, XVIII và XIX vẫn thừa nhận và tiếp 
tục phát triển quan niệm này. Chàng han Kant (1724 - 1804) cho ráng thé 
giới của chúng ta lúc đầu chỉ là một khối hỗn mang, bao gồm vô số các đám 
tỉnh vân. 


бз асы EM = 
LICH SU TRIÉT HOC PHUONG TÀY 267 


sự tác động đặc thù và từ hình thức của các nguyên tử qui 
định: nhưng ông cũng chỉ ra tính siêu hình của học thuyết 
này vì qui các hình thức vận động trong tự nhiên thành tổng 
số những xê dịch của nguyên tử. Điều này dà làm mất tính 
đặc thù và độc đáo của nguyên tử trong sự vận động “vốn đặc 
trưng của nó”. 


Hơn thế nữa nếu Démocrite cho rằng nguyên tử đó là giới 
hạn cuối cùng không thể phân chia được nữa thì Bacon đã xóa 
bó giới hạn siêu hinh này bằng cách khẳng định lý tính của 
con người không thé dừng lại ở bất cứ giới han nào của sự 
phân chia vật chất, mọi sự phân chia chỉ mang tính tương đối 
vì thế “chỉ có qui luật và trật tự của những biến đối là bất biến 
và vĩnh hăng, còn bản chất là biến đổi và không phải là bất 
biến”. 

Khi đưa ra quan niệm “chỉ có thể có một điều chắc chán 
rằng vật chất không biết đứng im và nằm trong sự vận động 
vĩnh hằng”, Bacon đã bác bó tu tưởng phân chia thành hai 
thế giới có sự khác nhau về nguyên tắc trong thuyết vận động 
của phái Tiêu dao. Theo ông, thế giới này mang tính vật chất, 
các sự vật có các thuộc tính đối kháng, xô đẩy, và vì vậy không 
thể có các vật thể, thiên thể không chịu sự tác động và biến 
đổi lẫn nhau. 


Nếu như Héraclite cho rằng mọi cái đều nằm trong biến 
dịch thì Bacon quan niệm rằng vận động là tuyệt đối. Vì vậy 
đứng im cũng phải được xem là một hình thức vận động, vận 
động trong nghi ngơi. Vì “không có sự đứng im don giản và 
tuyệt đối trong các bộ phận cũng như trong chinh thể”. Cái 


268 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


goi là đứng im chỉ là kết quà “cân bằng các vận động”. Giống 
như người lính bị thương không phải vì anh ta không muốn 
đứng dậy mà bị sức ì níu kéo mạnh hơn. “Vận động phản 
kháng không tró nên yếu hon do nó không trội hơn và bị kìm 
hàm bởi một vận động manh hon". Bacon gọi đó Га “các lực đối 
trong lực và lực kết dính". 

Bacon chia thành 19 đạng vận động sau đây: 

1) Vận động xung đối; 

2) Vận động móc nối, kết hợp; 

3) Vận động giải phóng mà thông qua đó sự vật hướng tới 
thoát khỏi áp lực; 

4) Vận động, trong đó sự vật hướng tới khối lượng và kích 
thước mới; 

5) Vận động liên tục; 

6) Vận động có lợi; 

7) Vận động tu hợp với qui mô lớn; 

8) Vận động tu hợp với qui mô nho; 

9) Vận động từ tính; 

10) Vận động sản sinh ra; 

11) Vận động chạy trốn; 

12) Vận động thức tỉnh; 

13) Vận động mô tà ghi nhân; 


1. E.Bacon, The Works of Francis Bacon. Vol. 1-10. London, 1826. 


TICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 269 


14) Vận động ngoại tuyến; 
15) Vận động theo xu hướng; 
16) Vận động hùng tráng; 
17) Vận động tự quay; 

18) Vận động rung động; 

và 19) Đứng yên. 


Dé dàng nhận thấy là Bacon đã phân chia vận động trên 
lập trường cơ học, và chủ yếu từ cảm tính chứ không dựa vào 
kết cấu của vật chất. 


Tư tưởng xem moi sự vật và hiện tuong tần tại trong một 
quá trình thống nhất của Bacon là nén tảng của quan niệm 
tất cà các sự vật đều tón tại trong mối liên hệ. Giống như bó 
düa chỉ có thể be gãy từng cái một vi sức bén của bó đũa 
không 2 mỗi chiếc đũa mà ở “mối liên hệ qua lại khăng khít 
giữa chúng”. Do đó “ai nắm bắt được các hình thức (các mối 
liên hệ), thì ke đó cũng nhận thức được sự thống nhất của tự 
nhiên ở những vật chất khác nhau”. 


Trong thế giới vật chất không có sự hủy diệt mà ở đó các 
vật thể chỉ chuyển biến từ cái này sang cái khác. Sự chuyển 
biến là do Hều lượng (độ) qui định. Độ là mối liên hệ giữa biến 
đổi về lượng và biến đổi về chất, không có độ chung chung nên 
phải xác định độ của các sự vật một cách cụ thể bằng khoa học 
tự nhiên. “Độ phải được tìm kiếm ở bản thân sự vật, chứ 
không phải có được nhờ loại suy phòng đoán”. Bacon cũng là 
một trong các nhà triết học Cận đại đã thấy được hình thức 
nhảy vọt trong quá trình phát triển của giới tự nhiên, theo 
ông, nếu không có sự nhảy vot về chất thì “không có một cấu 


EM чуу == AM MEME 
270 i PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


trúc nào của sự vật, hay là không một co thể hữu cơ nào có thé 
được hình thành”. 


Bacon đã nhận thấy sai lầm của Aristote là tách roi hình 
dạng và vật chất. Với Aristote vật chất đã trở thành nguyên 
nhân thụ động vô định hình còn hình thức là nguyên nhân 
tích cực đi trước vật chất. Đó là con đường dẫn đến vương 
quốc ý niệm của Platon, đến quan niệm duy thực của thời 
Trung cổ xem hình thức là cái ở ngoài vật chất, đối lập với vật 
chất. Để khắc phục khiếm khuyết này Bacon đã đưa ra căn cứ 
lý luận về hình thức như sau: 


Thứ nhất, hình thức là nguồn gốc bên trong của sự vật, 
nhờ nó mà sự vật là nó chứ không phải cái khác. Thứ hai, 
hình thức là nguyên nhân để sự vật xuất hiện. Thứ ba, hình 
thức là một trong những thuộc tính bản chất chung của một 
nhóm sự vật, là qui luật vận động trong các sự vật. 


Quan niệm về hình thức trước Bacon có hai khuynh 
hướng chủ yếu. Một khuynh hướng lấy chất làm trọng, hình 
thức là bản chất của sự vật. Ngược lại, khuynh hướng thứ hai 
muốn lấy lượng làm tiêu chuẩn để xem xét. Tiêu biểu là các 
nhà nguyên tử luận, Cả hai khuynh hướng này đều có những 
điểm han chế nhất dinh. Khuynh hướng một là cơ sở lý luận 
để giải thích tính đa dạng và thống nhất của thế giới, nhưng 
lại sa chân vào vật hoạt luận ” khi lý giải về nguồn gốc của vận 
động. Khuynh hướng thứ hai, giải thích nguồn gốc vận động 


1.. Vật hoạt luận là học thuyết cho rằng sự sống và cẩm giác là vốn sẵn có của 
mọi vật trong tự nhiên. Vì vậy tất cả mọi hình thức của vật chất đều có khá 
năng cảm giác và tư duy. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 271 


một cách duy vật. Bởi do sự va cham của các nguyên tử nhưng 
lai không thể giải thích được tính da dang của thé giới. Bacon 
đã tìm cách dung hợp hai khuynh hương này. 

Và nhận thuc luận và pl hóp luận: 

Một trong những vấn dé được quan tâm đặc biệt ở thời 
cận đại đó là vấn để nhận thức luận và phương pháp luận. 


Không ra ngoài quỹ đạo đó, triết học của Bacon đã dành 
một vị trí thích đáng để bàn về những nội dung này. Trước 
hết để nhận thức đúng bản chất của sự vật thì phải chỉ ra khả 
năng và giới hạn của nhận thức con người. Một trong những 
ảnh hưởng đến quá trình nhận thức chân lý, theo Bacon, đó 
Та những sai làm vốn có trong tu duy của con người. “Nguyên 
nhân của những sai lầm bắt nguồn không những từ cảm giác 
của chúng ta mà còn từ bản thân bản chất của lý tính con 
người. Lý tính luôn luôn quan niệm tất cả theo thước đo của 
mình, chứ không theo thước đo của vũ trụ và qua đó tro nên 
giống với cái gương mặt không phẳng”. 


Những sai lầm do lý tính tạo ra, Bacon gọi là những 
IDOLA (ảo tưởng, ảo ánh - theo tiếng Hi Lạp cổ Idola là 
những hình ảnh bị phản ánh một cách lệch lạc). Bacon đã 
gom lại các sai lầm và chia thành bốn ảo ảnh sau: 


ẢO ẢNH LOÀI (IDOLA TRIBUS). Những nhận thức sai 
lầm do loài người thường xuyên phầm lẫn bản chất trí tuệ 
của mình với bản chất khách quan của sự vật dễ dàng gán cho 
sự vật những ý tưởng chủ quan của mình, biến chúng thành 
thước đo chân lý, thước đo giá trị của sự vật. “Áo ảnh loài có co 
sở trong chính bản thân loài người, bởi vì thật là sai lầm khi 


979 PGS TS. NGUYÊN TIẾN DÙNG 


khẳng dinh rằng các cảm giác, giác tính của chúng ta là thước 
đo các sự vật. Ngược lại tất cả các giác quan cũng như trí tuệ 
đều được dựa trên sự tương đồng của con người, chứ không 
phải dựa trên sự tương đồng của thế giới. Trí tuệ con người 
cũng tương tự như chiếc giường méo, khi pha trộn bản chất 
của mình với bàn chất của sự vật thì nó phản ánh các sự vật 
dưới dạng bị xuyên tạc bóp méo. 


Dé loại trừ ảo ảnh này con người trong nhận thức phải , 
tôn trọng tính khách quan, không được duy ý chí, chủ quan 
áp đặt tư tường của mình cho các đối tượng, thận trọng thăm 
dò, tăng cường quan sát, thực nghiệm, thường xuyên kiểm 
tra các tài liệu do cảm tính mang lại, loại bỏ những sai lầm về 
mát lógic... 


ÁO ÁNH HANG ĐỘNG (IDOLA SPECUS). Thực chất là 
ао ảnh loài nhung nó duoc biểu hiện ở mỗi con người cu thé. 
Do có những đặc điểm tâm sinh lý riêng biệt, hoàn cảnh giáo 
dục, nghề nghiệp khác nhau... làm khúc xạ tầm nhìn, đề ra 
những phán đoán về mọi cái theo bản thân mình hay theo bè 
nhóm cảm tính. 


Ао ảnh này được gọi là hang động vì Bacon xem trí tuệ 
của con người méo mó'nhu hang động của Platon, cái ta cảm 
nhận được không phải là bản chất, chỉ là bản sao giống như 
ảo ảnh tường rằng nhốt được mặt trăng vào trong chậu nước. 

ÁO ÁNH THỊ TRƯỜNG (IDOLA FORD. Ао ảnh này 
xuất hiện do thường xuyên sử dụng những danh từ trống 
rỗng dé giao tiếp trong cuộc sóng hàng ngày (giống như ở 
chơ). Đó còn do sự ngộ nhận sử dụng các thuật ngữ khoa học 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 273 


chua thật chính xác. “Nhiều dinh nghĩa, pham trù và điễn 
giải. các nhà thông thái bấy lâu nay vẫn quen.sử dụng hoàn 
toàn không giải quyết được cái gì cả. Nhiều từ ngữ đã trở nên 
cưỡng bức lý tính, làm đảo lộn tất cà và cuối cùng, thì chỉ dán 
moi người đến các cuộc cài và để diễn giải những cái rỗng 
tuếch”. Vì thế phải bỏ thói quen dựa vào các quan niệm đang 
lưu hành và có thái độ phê phán đối với những thuật ngữ mơ 
hồ, thiếu chính xác. “Tri thức là sức mạnh, sức mạnh là tri 
thức”, điều kiện để được gọi là tri thức, theo Bacon, phải là 
tính chính xác của khái niệm. 


ÁO ÁNH SÂN KHÁU (IDOLA THEATRI). Sai làm bắt 
nguồn do chúng ta quá tin vào người xưa, diễn ra trước mắt 
người ta như diễn ra trên sân khấu. Quá khứ chỉ là một thời 
kỳ ấu trĩ của loài người chứ không phải là một thời hoàng 
kim; để đi đến chân lý không nên giáo điều, hoặc rơi vào chủ 
nghĩa hoài nghi luận. 


Theo Bacon những ảo ảnh này là cái vốn có sẵn trong bản 
chát trí tuệ của con người, lai được bổ sung thêm trong quá 
trình nhận thức, trong sinh lý và nhân cách của mỗi con 
người vì vậy chúng có nguồn gốc hoàn toàn khách quan. Do 
vậy khắc phục được những hạn chế khách quan này cũng là 
quá trình con người hoàn thiện bản thân mình. 


Ý nghĩa tích cực của những Ао ảnh này là ở chỗ không chỉ 
chống lại những suy luận vô căn cứ của thần học, kinh viện 
mà còn đặt cơ sở xà hội cho quá trình nhận thức. Dó là tôn 
trọng khách quan, phê phán và không giáo điều. Một ý nghĩa 


274 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


không chi thuộc vé thời ky Cán đại mà cho tất cả các thời dai. 
Y nghĩa đã tro thành nguyên tắc của nhận thức. 


Giống như nhận thức luận, Bacon khi bàn về phương 
pháp luận đã bắt đầu bằng việc rà soát những phương pháp 
đã được sử dụng từ trước đến nay, để từ đó có thể kế thừa và 
triển khai phương pháp mới. 


Ông cho rằng, từ trước đến nay con người chủ yếu sử 
dụng hai phương pháp đó là phương pháp con nhện và 
phương pháp con kiến. “Những người làm khoa học hoặc là 
những người theo chủ nghĩa kinh nghiệm chỉ thu thập và sử 
dụng những cái thu thập được. Những người theo chủ nghĩa 
giáo điều hy vọng quá nhiều vào vai trò của lý tính, giếng như 
con nhện nhà to ra từ bản thân mình”. 

Đặc trưng của phương pháp con kiến là chỉ biết sưu tầm 
lượm lặt đữ kiện về sự vật mà không có khả năng khái quát 
rút ra kết luân từ những dit kiện đó nên chỉ đừng lại ở những 
tri thức vụn vặt, tàn man về đối tượng. 

Điểm nổi bật của phương pháp con nhện là lụp chụp, hấp 
tấp trong khái quát, khẳng định một cách vô căn cứ về bản 
chất của sự vật trên các tiền đề chưa đảm bảo tính khả tín về 
mát khoa học. 


Từ hai phương pháp này, Bacon để xuất phương pháp 
con ong. “Con ong chọn phương thức hành động trung gian, 
nó khai thác vật liêu từ hoa ngoài vườn và ruộng đồng nhưng 
sử dụng và biến đổi nó phù hợp với khả năng và chỉ định của 
mình. Công việc đích thực của triết học cũng không khác gì 
công việc đó”. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 215 


Nhu váy, phuong pháp con ong là phương pháp đích thực 
của triết học, được đưa ra nhằm khắc phục những hạn chế 
của phương pháp con nhện và phương pháp con kiến để kế 
thừa những điểm hợp lý của hai phương pháp này và xác định 
đúng vai tro, vị trí của từng giai đoạn nhận thức. “Сат tính 
tự nó là yếu đuối và lầm lẫn”. Con “lý tính tự do hanh động 
của con người, không xứng dáng duoc tin cậy”. Nên phải ràng 
buộc lý tính để không bay bổng theo ý chủ quan và cúng 
không thoát ly thực tế. Thực chất của phương pháp con ong là 
vậy. 


Về vai trò của phương pháp, Bacon cho rằng “Người ачё 
chạy đúng đường sẽ nhanh hơn kë lành chay sai duong" hoặc 
“phương pháp giống nhu ngon den soi duong cho lit khách di 
trong đêm đông”. Quả thật, để mở đường cho sự phát triển 
của khoa học, để nắm bắt được bản chất của đối tượng nghiên 
cứu thì vấn đề phương pháp phải được đặt lên hàng đầu. Từ 
thời Cổ đại Archimed đã từng tuyên bố “Cho tôi điểm tựa tôi 
sẽ bẩy tung trái đất này”, khi được hỗi về vai trò phương pháp 
don bẩy của ông. 


Bacon đã nhận thấy cần phải loại bó những quan niệm 
sùng bái logic hình thức một cách thái quá. Đó không phải là 
chìa khóa vạn năng. Với tư cách là nhà khoa học thực nghiệm 
ông đánh giá “thứ logic mà hiện nay người ta vẫn đang sử 
dung chỉ làm củng cố và bảo vệ những sai lầm đó có cơ 50 
trong các khái niém luu hành phổ biến hơn là tim ra chân lý. 
Cho nên nó có hại hơn là có lợi”. Vì vậy cần phải có một logic 
mới tương xứng với đòi hỏi của giới tự nhiên. 


Md 
216 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Ông dà đề xuất phương pháp qưi nạp. Theo ông đó là 
phương pháp tối ưu để nhận thức và khám phá những bí mật 
của đối tượng nhận thức. Bản chất của phương pháp này là 
xuất phát từ những sự kiện riêng biệt sau đó tiến dần lên đi 
đến những nguyên lý phổ biến, khẳng định bán chất của sự 
vật. Tương ứng với ba giai đoạn của nhận thức, Bacon có ba 
hình thức theo các bước (Bacon goi là ba quá trình lập bàng 
để đi đến xác định bản chất). 


Thư nhất là, tìm sự hiện hữu (hay tìm sự có mát), khi đã 
xác định nguyên nhân của một hiện tượng nào đó thì hãy bắt 
đầu bằng việc chỉ ra sự hiện hữu của nó ở trong tự nhiên 
(chẳng hạn nhiệt và sự hiện hữu của nó ởtrong ánh sáng mát 
trời). Trên cơ sở triển khai các tài liệu của kinh nghiệm và căn 
cứ vào sự dóng dạng của các nguyên nhân chỉ ra tính tất yếu 
phải có hiện hữu của đối tượng nghiên cứu. 

Thứ hai là, tìm sự vắng mặt (hay tìm sự khác nhau). Khi 
xây ra tình trạng là đã đối chiếu nhiều nhân tố giống nhau 
nhưng không tìm thấy nguyên nhân của hiện tượng ta cần 
biết, thì phải di đến kết luận là chúng ta đã di chệch hướng. 


Thứ ba là, tìm những biến đổi tương ứng, tiến hành so 
sánh từ những dữ kiện, tài liệu do kinh nghiệm mang lại 
trong những điều kiện khác nhau để xác định mối liên hệ 
nhân quả trong sự tương tác với nhau. 

Ba bước này là tiền để bắt buộc của mọi sự qui nạp, sự 
chính xác của kết luận phụ thuộc vào những kết quả tổng hợp 
của ba bước này. Vì vậy trong từng bước một phải hết sức chu 
đáo, cẩn thận và tôn trọng khách quan. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 277 


Мас dù trong phuong pháp qui nạp, nhung Bacon cüng 
không phủ dinh vai trò của phuong pháp điễn dịch. Cho đù 
phương pháp qui nạp của Bacon con mang tính một chiều, dé 
cao hết mức giá trị của phương pháp này mà không thấy rằng 
qui nạp chỉ là một con đường để tiếp cân với chân lý chứ 
không phải là tất cả. Tuy vậy trong tình hinh lúc bấy gio thì 
việc đưa ra được một phương pháp đáp ứng được doi hoi bức 
xúc của thực tiễn, mỡ đường cho khoa hoc phát triển thì đó 
hẳn phải là một việc làm dáng ghi nhận và trân trọng. 


j hiểm xã hội 


Quan niệm của Bacon vé nhà nước được thể hiện ró trong 
Khái lược về đạo đức và chính trị. Theo ông không phải bao 
giờ và ở đâu giai cấp quý tộc cũng là chỗ dựa của Nhà nước. 
Ngược lại trong nhà nước cộng hòa dân chủ giai cấp quý tộc 
con làm giảm quyển lực của Nhà nước. Vì vậy phải tăng 
cường sức mạnh của Nhà nước tập quyền, hạn chế vai trò của 
giai cấp quý tộc. 

Trong con mắt của ngài Thủ tướng, Bacon xem quần 
chúng nhân dân là nguyên nhân thường xuyên làm mất ổn 
định tình hình, gây nên hỗn độn trong xã hội. Tuy vậy, ông 
cũng nhận thấy sự tôi tệ về đời sống vật chất, nghèo đói, bệnh 
tật là động lực trực tiếp của mọi cuộc nổi dậy. Để khắc phục 
tình trang này ông hô hào phải cài cách kinh tế, pháp luật 
bằng cách thúc đẩy thương nghiệp, tăng cường số lượng 


1. Bacon từng làm thủ tướng. 


tst гш M = — =. 
278 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


thương nhân, vì đó là “mạch máu của cơ thé chính tri". Mở 
rộng các công trường thủ công, giảm thuế, hạn chế hội hè, tiết 
kiệm, chống làng phí... Những giải pháp ông dua ra về tổng 
thể mà xét để thể hiện được xu thế tiến bô của xã hội nhưng 
đấy không thể là những giải pháp triệt để vì ông chưa thể 
vượt qua địa vị và lập trường giai cấp của mình. 


Con người trong triết học của Bacon là sự hòa trộn của 
hai linh hồn “linh hồn lý tính” và “linh hồn cảm tính”. Linh 
hón lý tính là khả năng kỳ diệu mà Thượng dé ban cho con 
người, do vậy trong con người có bản tính thần thánh. Trong 
khi đó thì linh hồn cảm tính chỉ là một dạng chất lòng pha 
loãng trong cơ thể, chúng tác động lên giác quan thông qua 
các dây thần kinh để điều khiển chức năng sống của co thể. 
Linh hồn cám tính sẽ mất di khi con người chết. Hai loại linh 
hồn này sé kiến tạo hai trang thái khác nhau trong con người. 
Linh hồn lý tính đưa chúng ta đến sự thánh thiện, toàn mỹ. 
Linh hón сат tính là cơ so của những bản năng sinh vật. Và 
dẫn đến “bản tính của con người nói chung gần gũi với sự ngu 
xuẩn hon là sự sáng suốt, do vậy những đặc điểm quyến rũ sự 
ngu xuấn của con người có hiệu lực lớn hơn cả”. Một nhận 
định không nên rút ra, nhất là & một nhà triết học nhu Bacon. 


IIL 1.2. THOMAS HOBBES (1588 - 1679) 


“Ở đâu mà giới tăng lữ tạo thành một hiệp hội đặc biệt, 
thi họ là kẻ ra mệnh lệnh, và là kẻ lập pháp trong Tổ quốc 
minh... Trong tất cá các tác giả Thiên chúa giáo thi chỉ có một 
mình Hobbes đã hiểu rõ cái ác, và phương tiện trừ khử nó. 
Một mình ông dám trình bày sự hợp nhất của cái đâu của con 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 279 


đại bàng và đưa moi thứ vé thống nhất chính tri, mà nếu thiếu 
thì cả Nhà nước lẫn Chính phủ sẽ không được tổ chức tốt... 
Cái làm nên chính trị của Hobbes bị căm ghét không hẳn nó 
chứa đựng sự khủng khiếp và dõi trá mà chủ yếu là nó chứa 
đựng sự chính nghĩa và sự chân thực”. 

(J.J. Rousseau) 


Ho-biz' sinh ngày 5 - 4 - 1588 ở làng Vesport miền Nam 
nước Anh trong một gia dinh linh mục nghèo, kém chữ. Góc 
gác bán hàn nhưng do có trí và sáng dạ năm 17 tuổi ông đã 
nhận bằng tú tài và bắt đầu giảng dạy lógic hoc. Hobbes là 
người kế tục tư tưởng duy vật của Bacon và là nhà triết học 
duy vật nổi tiếng thế kỳ ХУП. 

Các tác phẩm chính của Hobbes là: 

- Về công dân (1642) 

- Về uật thế (1655) 

- Về con người (1658)... 


Về bản chất và vai trò triết bọc. Để có một triết học tương 
xứng với nhu cầu thực tiễn, có giá trị như là một khoa học về 
“qui luật của xã hội công dân”, Hobbes đã bắt đầu bằng việc 
phê phán triết học kinh viện, Triết học duy tâm cổ đại và siêu 
hinh học của Descartes. 


Giống như Bacon, ông xem thần học chỉ là những giấc mơ 
viễn vông giữa ban ngày, không giúp ích gì cho đời sống thực 


1. Còn có cách phiên âm là Нӧр-хо. 


280 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


tế của con người. Thần học và triết hoc là khác nhau về 
nguyên tắc. “Tôi nghĩ rằng không thể tìm ra một lời thề nào 
tốt hơn là phân biệt giữa qui tắc của tôn giáo, tức là các qui 
tắc mà theo đó thì cần phải tôn kính Chúa và phải tìm hiểu 
trong các luật, với các qui tắc của triết học, tức là các học 
thuyết của các người riêng biệt. Kinh thánh cần phải cung 
cấp các giáo lý, con lý tính tự nhiên là các học thuyết triết 
học”. 


Với hệ thống triết học của Descartes, nhà triết học đồng 
thời với ông, Hobbes không nhất trí với tỉnh thần của Cogito. 
“Tôi tư duy, vậy tôi hiện hữu”. Ông cho rằng vẫn chưa thoát 
khói tư duy tư bién, nhường đường cho chủ nghĩa duy tâm... 
Theo ông triết học phải tăng cường sức mạnh của các khoa 
học, giúp cho con người nắm bắt được các sự vật hiện tượng 
trong thế giới, để cho con người sống tốt hơn, hoạt động thực 
tiễn có hiệu quả hơn. “Triết học thực ra là lý tính tự nhiên của 
con người, lý tính hãng say nghiên cứu mọi công việc của tạo 
hóa để tuôn ra và thông báo thật giản đơn về trật tự, các 
nguyên nhân và hậu quả của chúng”. Vì vậy “bất cứ vật thể 
nào cũng là đối tượng, bay là vật chất của triết học”. 


Triết học của Hobbes được xây dung trên nën tàng hinh 
học, vật lý học, và được chia làm hai bộ phận triết học tự 
nhiên và triết học xã hội. 

Về thế giới. Từ lập trường toán học, Hobbes khẳng định 
thế giới khách quan đó là tổng thể những vật thể riêng le có 
hình dạng và quảng tính. “Vũ trụ là tổng thể mọi vật thể. 
Không có một bộ phận thực tại nào của nó mà lại không phải 


———— =œœ.~ 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 281 


là một vật thể. Vật thé là tất cà những gì không phu thuộc 
vào tư duy của chứng ta”. Về điểm này ông là triết gia của 
phái duy danh. 


Tiếp nối tư tưởng duy vật của Bacon nhưng Hobbes đã 
làm cho chủ nghĩa duy vật của người khai sinh ra triết học 
duy vật Anh Cận đại có tính chất máy móc siêu hình triệt để 
hơn. Ông được xem là người đặt cơ sở cho chủ nghĩa duy vật cơ 
giới. Không dừng lại о tự nhiên, Hobbes dà dem lại tư tưởng 
cơ học vào giải thích cấu trúc của cơ thể sống (về điểm này 
Hobbes và Descartes đã gặp nhau). "Trái tim là gi, néu khóng 
phải là loso? Thần kinh là gì, nếu không phải là những sợi 
chỉ, còn khớp xương là gì nếu không phải là những bánh xe 
làm cho toàn cơ thể chuyển động y như người chủ muốn”. 


Là nhà triết học duy danh nhưng ông đứng ở lập trường 
ôn hòa vì ông không phủ định cái chung trong trí tuệ của con 
người. Với ông tất cả các khái niệm và phạm trù của khoa học 
chỉ là “tên của những tên, ký hiệu của những ký hiệu”, vì thể 
chúng chỉ là những danh từ trống rỗng. Ngay đến chân lý, đó 
cũng không phải là những tri thức đúng дап về sự vật hiện 
tượng mà chỉ là ký hiệu của ngôn từ, của suy diễn. “Chân lý 
và sai lầm thực chất là đặc tính của lời nói, chứ không phải 
của sự vật. О đâu không có lời nói, thì ở đó cũng không có chân 
lý và sai lầm”. Điều này đã đưa ông xích lại gần với tư tưởng 
bất khả tri. 


Về con người. Con người là một trong những vấn dé 
trung tâm của triết học Hobbes. Theo ông, con người là một 
thực thể thống nhất giữa tự nhiên và xã hôi. Về mặt tự nhiên 


282 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


thi moi người khi sinh ra đều như nhau. “Giới tự nhiên tạo ra 
con người là như nhau về năng lực, thể chất và trí tuệ”. Từ 
tiền để duy vật này, Hobbes đã đấy sự phát triển sang một 
hướng khác. Ông cho rằng bản tính con người là ích kỷ và tìm 
moi cách để thu vén những lợi ích riêng tư của mình. Trong 
khi đó về mặt tự nhiên ai cũng giống ai, vì vậy mọi người phải 
giằng xé nhau để sống. Ông đã dùng tư tưởng của Plate, một 
nhà thơ cổ La Mã, để diễn tà tình trang này. “Người với người 
là chó sói” (Homo homini lupus est). Su bình dáng vé mặt thé 
chát và trí tué dà tro thanh nguón góc cái ác. Theo su phát 
trién cüa xà hói, cái ác khóng giàm mà ngày càng gia táng. 
Con người tro thành biểu tượng cho cái ác trong vũ trụ. "Con 
người, đó là một động vật độc ác, ranh ma, thám hiểm hơn cà 
chó sói, rắn độc và gấu”. Do vậy xã hội loài người không tránh 
khỏi những cuộc chiến tranh liên miên gây tang thương, đau 
khổ cho đồng loại. 


Sự phát triển của mỗi dân tộc phải trải qua hai trạng 
thái. Trạng thái tự nhiên và trạng thái xã hội. о trạng thái tự 
nhiên, biểu tượng của quyền lợi 1а sức manh. “Ngay са một 
chân lý khẳng định là tổng của ba góc của một tam giác bằng 
hai vuông mà mâu thuẫn với lợi ích của người đang chấp 
chính thì tất са các sách về hình học sẽ bị đốt”. Trạng thái xã 
hội là trạng thái mọi người phải chấp nhận cùng nhau tổn tại 
trong sự thỏa thuận bằng khế ước xã hội. 


Việc dùng yếu tố sinh học để giải thích các hiện tượng xã 
hội chắc chắn không thể dua ra những nhận dinh hợp lý vé 
khoa học được. Tuy vậy trong sự khúc ха đó, các quan niệm 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 283 


của Hobbes vé con người nó cũng phơi bày tình trang có thật, 
và thật sự đã là như vậy của xã hội tư bản, đặc biệt là ở thời 
kỳ xác lập địa vị thống trị của nó. 


Trong chừng mực nào đó phải thừa nhận rằng Hobbes đã 
chỉ ra con người không phải là một sinh vật thần thánh, mà 
cũng chỉ là một sinh vật như những sinh vật khác nên nó cần 
phải được thòa mãn những nhu cầu sinh vật dé sinh tón và 
Hobbes cũng đã nhận thấy, không thé xem thường lợi ích cá 
nhân của con người, đó là một trong những động lực trực tiếp 
của hoạt động con người và phát triển xã hội. Tuy vậy, cái 
quyết định con người là con người chính là Бап tính xã hội thì 
Hobbes lại không thấy. 


Về nhà nước. Nhà nước mọc lên từ những nhu cầu về tón 
tại của con người. Trong mắt của Hobbes bình đẳng và bất 
hạnh luôn luôn ty lệ nghịch với nhau. Khả năng bẩm sinh của 
con người càng bình đẳng bao nhiêu thì con người càng bất 
hạnh bấy nhiêu vì nó làm cho cuộc đấu tranh sinh tón của con 
người trở nên khốc liệt hơn. Ai cũng thấy sinh mênh và cuộc 
sống của minh bị de doa, do vậy cần phải có một bộ máy để gìn 
giữ trật tự xã hội, để mọi người được sống trong hòa bình, con 
người đã lập ra Nhà nước. “Nhà nước là một cá nhân thống 
nhất mà rất nhiều người tự biến mình thành ke chịu trách 
nhiệm về hành động của nó bằng con đường thôa thuận với 
nhau để có thể sử dụng sức mạnh và phuong tiên спа tât са 
họ như nó thấy là cần thiết cho sự hoa bình của ho". Như vậy 
nhà nước ra đời trên sự thóa thuận, đó không phải là sản 
phẩm mang bản chất thần thánh. Nhà nước đó là cơ thể nhân 


POM Der e als 0h р т ыа тыз ы 
284 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


tao cao nhất mà con người có thé tạo ra (con người là cơ thé tu 
nhiên). Trong cơ thể nhân tạo này linh hồn là chính phủ, sức 
khóe là hoa bình của công dân, thần kinh là chế độ khen 
thường và hình phạt. 

Tóm lại, quan niệm của Hobbes về nguồn gốc .à bản chất 
của Nhà nước còn nhiều hạn chế nhưng đã giáng một đòn 
mạnh mẽ vào quan điểm thần thánh hóa nhà nước phong 
kiến đương thời. Tổng thể mà xét, triết học của Hobbes là 
tiếng đồng vọng trong cuộc đấu của các nhà tư tưởng ở thời kỳ 
Cận đại với sự tiến bộ theo xu hướng tư bản chủ nghĩa. 

HII. 3 JOHN LOCKE (1632 - 1704) 

“Không có chân lý nào được toàn bộ nhân loại thừa nhận” 
(Locke) 


Trên bia mộ của Giôn-lốc-cơ có tac những dong chữ từ tay 
ông: “Hãy dừng lại nơi đây hỡi khách bộ hành, John Locke 
đang yên nghỉ nơi đây. Nếu bạn hỏi người này là ai, thì xin 
phép được trả lời: người này thóa mãn với số phận khiêm 
nhường của mình. Người này được giáo dục như một nhà 
khoa học, cống hiến toàn bộ cuộc đời và lao động cho việc đạt 
tới chân lý. Bạn có thể biết được điều đó qua các tác phẩm của 
ông ấy”. Đó là bức chân dung tự họa của nhà triết học nổi 
tiếng, đại biểu cho chủ nghĩa duy vật Anh thế kỷ XVII. 

Locke sinh ngày 29-8-1632 trong một gia đình luật su 
tỉnh lé ở Tây Nam nước Anh. Năm 1658 ông đã là giẳng viên 
của trường đại hoc Oxford. Nhưng không chiu được tình 
trạng xã hội sau cách mạng tư sản, Locke đã sống lưu vong ở 
Pháp và Hà Lan. Ông mất ngày 28 -10 - 1704 vì bệnh phổi. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 285 


Các tác phẩm chính của ông là: 

- Bàn vé nguồn gốc lý tính của con người (1690) 
- Bức thư thứ ba uê sự kiên trì (1699) 

- Suy nghi vé giáo duc (1693) 


Vấn dé trung tâm trong hệ thống triết học của Locke là 
nghiên cứu khả năng nhận thức và nguồn gốc của tri thức con 
người. “Theo tôi bước đầu tiến tới giải quyết những vấn đề 
khác nhau mà tâm hồn con người có khả năng là nghiên cứu 
lý tính của chính chung ta, nghiên cúu khå папа dôi vói ви 
våt nó nhu thë nào”. 


Lý luân nhân thúc của Locke là sự tiếp tục quan điểm 
của Bacon. Ông cho rằng nguồn gốc của tri thức là từ kinh 
nghiệm. Sự tác động của các sự vật hiện tượng trong thế giới 
khách quan vào các giác quan của con người đã hình thành 
nên những tài liệu câm tính, làm thành kinh nghiệm. Lập 
trường duy giác luận của Locke được thể hiện qua khẳng 
định sau đây: 


Thứ nhất, không có tư tưởng bẩm sinh, mọi sự nhận thức 
đều sinh ra trong kinh nghiệm và từ kinh nghiệm. Thứ hai, lý 
tính của con người khởi đầu như một tấm bảng sạch 
(Tabularasa). Thứ ba, trong lý tính không có cái gì mà trước 
đó lại không có trong cảm giác. 

Khẳng dinh thứ nhất là sự phê phán quan điểm của . 
Descartes cho rằng có tư tưởng bẩm sinh. Nếu Descartes xem 
những tri thức sơ đẳng, các qui luật lógic, các tiên dé toán 
hoc, là nhimg tu tuóng có sán trong tu duy của con người thi 


 —— -— 
286 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


Locke lại luận chứng dé khẳng dinh đó là điều không thé có. 

Theo ông, những bằng chứng cơ sở cho thấy, dù lớn tuổi mà vô 
học thì vẫn không thể biết cả những điều sơ đẳng nhất, chứ 
đừng nói gì đến những chân lý cao siêu. Ông kết luận “Con 
người có thể đạt tới tất cả trí thức của mình mà không cần tới 
sự giúp đỡ nào từ phía ấn tượng bẩm sinh, điểu đó chứng 10 
sai lầm của quan niệm về biểu tượng bẩm sinh”. 


Toàn bộ những tri thức mà con người có được là kết quả 
của quá trình nhận thức do giác quan đem lại vì thế nhận 
thức trước hết là nhận thức cảm tính. 


Khẳng dinh thứ hai chính là tư tưởng vé sự phụ thuộc 
của tâm lý, ý thức trong quá trình phát triển của nó với môi 
trường xung quanh. “Linh hồn của chúng ta khi mới sinh ra, 
có thể nói như là tấm bảng sạch, không có một ký hiệu hay 
một ý niệm nào cả”. Thông qua các giác quan con người tạo ra 
những cửa sổ để tiếp cận với thế giới „ân ngoài. Các tài liệu 
cảm tính trở thành những nét vẽ đầu tiên trên tấm bằng sạch 
mà từ đó con người lớn lên và hoạt động. 


Khẳng định thứ ba là sự khái quát dứt khoát về lập 
trường duy cảm của Locke và đã chứng tó tính chất siêu hình 
trong lý luận nhận thức của ông. Locke đã không nhận thấy 
sự khác nhau về chất và sự tác động biện chứng giữa nhận 
thức cám tính và nhận thức lý tính, nên đã xem lý tính chỉ là 
mót dang kinh nghiệm. 


Kinh nghiệm là nguồn gốc duy nhất của tri thức. Tổng 
thể những trì thức mà con người có được ông gọi là ý niệm. 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 287 


Ông chia làm hai loại kinh nghiệm bên ngoài (nhận thức 
cảm tính) và kinh nghiệm bên trong (nhận thức ]y tính). Thé 
giới bên ngoài là đối tượng của nhận thức cảm tính. Nhờ các 
cảm giác như nóng, lạnh, cứng, mềm... ta có được những quan 
niệm vé các đặc tính của sự vật bên ngoài dưới dang đơn le. 
Locke xếp những tri thức này vào loại ý niệm giản đơn. “Tất 
cả mọi ý niệm khác nhau của chúng ta về vật thể không phải 
là cái gì khác ngoài sự tập hợp các ý niệm giản đơn cùng với 
giả dụ một cái gì đó mà nó thuộc về và tón tại trong đó, mặc 
dù chúng ta không có một ý niệm riêng biệt rõ ràng nào về cái 
gì đó được giả dụ ấy”. 


Kinh nghiệm bên trong, diễn tà sự suy ngẫm, ý thức 
hướng vào bản thân nó, ở bên trong của linh hồn. Từ những 
tài liệu do cảm tính mang lại (ý niệm giản đơn) thông qua quá 
trình so sánh, đối chiếu, phân tích, liên kết để tạo ra các khái 
niệm, các phạm trù phản ánh bản chất của một nhóm sự vật 
hiện tượng nhất định. Locke gọi đây la những ý niệm phức 
tạp. 


Nếu như ý niệm giản đơn (tri thức cảm tính) là sản phẩm 
tự nhiên và mang tính qui luật về sự vật, thể hiện lập trương 
duy vật trong nhận thức của ông thì quan niệm về ý niệm 
phức tạp, Locke lại chuyển sang lập trường của chủ nghĩa 
duy lý, khẳng định đó là kết quả thuần túy của lý tính. 


Cái mà Locke gọi là kinh nghiệm bên ngoài và kinh 
nghiệm bên trong thực chất là sự phân chia quá trình nhận 
thức của con người thành hai giai đoạn nhận thức cảm tính 
và nhận thức lý tính. Nhưng ông lại không thấy được mối liên 


288 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


hệ biện chứng vốn có của một quá trinh thống nhất. Hơn nữa, 
ông lại hiểu quá trình bình thành tri thức chỉ là quá trình lắp 
gbép, kết hợp những “mảnh” trì thức lại với nhau một cách 
máy móc kiểu cơ học Newton. Những hạn chế này có thể tìm 
thấy cơ sở lý luận của chúng là Locke - nhà triết học của phái 
duy danh, ông chỉ thừa nhận sự tón tại của giới tự nhiên dưới 
dạng đơn nhất. “Cái chung không có quan hệ với bản thân các 
sự vật mà luôn luôn đơn nhất xét về tón tại của nó”, hay “cái 
chung là tổng số của các sự vật đơn 1ё”. 


Khuynh hướng này và phương pháp cơ học tro thành 
những căn cứ xác đáng để cắt nghĩa những hạn chế không chỉ 
ở Loeke mà còn ở nhiều nhà triết học khác nữa của thời cận 
đại. š 


Từ việc phân chia cấu trúc kinh nghiệm và thừa nhận 
một số tu tưởng khái niệm có nguồn gốc hoàn toàn chủ quan 
trong lý tính, Locke đã phân chia tính chất của các sự vật 
thành chất có trước và chất có sau. Theo ông, những đặc tính 
như vận động, đứng im, khối lượng, tính không thể xâm nhập 
được, hình đáng, quảng tính... Những cái có thể biểu hiện 
bằng số lượng toán học bề ngoài là chất có trước bởi vì dù sự 
vật có biến đổi như thế nào chăng nữa thì chúng vẫn còn. 
Chất có sau dùng để chỉ những đặc tính dé biến đổi, đó là 
những cảm giác chủ quan hình thành trên cơ sở kết hợp các 
chất có trước theo những cách nào đó nhu màu sắc, mùi vi, 
âm thanh... 


Locke không nhất nguyên lập trường khi bàn về chất có 
sau. Khi thì ông giải thích nguồn gốc của chất có sau là do sự 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 289 


tác dóng khách quan cüa su vát vào giác quan, híc lai cho 
chúng hoàn toàn là sản phẩm chủ quan của con người. Vi уйу. 
sự khác nhau giữa chất có trước và chất có sau là ở chỗ cái trí 
thức của chất có trước về sự vật là tương đương (về tính chính 
xác - NTD) với sự vật đang tổn tại, phân ánh giống như nó 
đang tổn tại. Còn các chất có sau thì không giống các sự vật. 
Vì thế, nếu các giác quan của chúng ta không tiếp nhận được 
thì “tất cà ánh sáng, vị, âm thanh như tư tuong độc lập sẽ 
biến mất và chuyển vào thể tích, hình dạng, vận động của các 
phần nhỏ”. Tính không triệt để trong quan niệm về chất có 
trước và chất có sau của Locke đã bị chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan sau này lợi dụng. 


Locke là nhà triết học đầu tiên dà phân tích tỉ mỉ và hệ 
thống hóa năng lực nhận thức của con người. Ông, theo 
Ăngghen nhận xét, là con dë của sự thỏa hiệp giai cấp ở Anh 
năm 1688 cho nên không tránh khói những hạn chế nhung 
“bắt tay vào giải quyết vấn dé là đã đi một nửa chặng duong". 
Trên tinh thần ấy Locke đã tạo được những tiên dé duy vật 
nhận thức cho người sau đi tiếp như qui luật của nhận thức. 


Về xã hội. Quan niệm về nhà nước của Locke phần nào 
tương đồng với quan niệm của Hobbes. Nhà nước được lập ra 
theo sự thỏa thuận của mọi người để đảm bảo quyền sống, 
quyền tự do cá nhân và quyền tư hữu. Trong đó được đảm bảo 
quyền tư hữu là tối thượng. 


Khi bàn về đạo đức ông cho rằng không có cái thiện và cái 
ác bẩm sinh, là những cái được rút ra từ kinh nghiệm sống 
hàng ngày. Cái thiện là cái làm cho chúng ta sung sướng, 


290 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


nguoc lai cái ác là cái làm cho con nguoi dau khó. Locke 
không nhận thấy khía canh xã hội của quan hệ dao đức. Tuy 
vậy, quan niệm này cũng có những điểm hợp lý ở chỗ nó vẫn 
tốt hơn nhiều lần so với quan niệm trừu tượng và của tôn giáo 
về cùng một vấn đề. 


Do tính chất thỏa hiệp cho nén tu tưởng triết học của 
Locke đã trở thành cơ sở lý luận cho hai xu bướng triết học đối 
lập nhau ở thế kỳ ХУШ. Các nhà duy vật Pháp dà phát triển 
những yếu tó duy vật trong cuộc đấu tranh chống duy tâm. 
Ngược lại các nhà duy tâm lại tìm cách đẩy những yếu tố chủ 
quan thuần túy đến mức phi lý. Vì vậy trong Chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán Lênin đã khẳng 
định: “Cả Béc-coli lẫn Didró đều từ Lốc-cơ mà ra". 


TIT 1.4. GEORGE BERKELEY (1685 - 1753) 
“Câu hỏi: cái gi sẽ đến với các chán lý vinh cửu? 
Câu trả lời: Chúng sẽ biến mất. 
(Berkeley) 


Gioóc-gio Bec-co-li là nhà triét hoc Anh, nhà duy tám chü 
quan nói tiéng. Óng sinh ngày 12-3-1685 trong mót gia dinh 
quy tộc nho. Beckeley nghiên cứu thần học, triết học, toán học 
trong đó ông đặc biệt say mê triết học. Năm 1705, ông đã lập 
ra một hội kín để nghiên cứu “triết học mới”. Năm 1734 ông 
nhận chức giáo chủ giáo hội nước Anh. Ông mất ngày 
14-1-1753 khi dang uống trà. 

Byron đã đánh giá hệ thống triết học của Berkeley “hệ 
thống của ông là khó hiểu tới mức các nhà thông thái không 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 291 


đủ sức để tranh luận với nó nhung tin nó thì thực ra cũng rất 
khó”. Còn Holbach thì “Hệ thống kỳ cục nhất trong mọi hệ 
thống la hệ thống của Berkeley". 

Đó là bức tranh nổi và cũng là bí mật của hệ thống triết 
học Berkeley. 

Cúc tác phẩm chính: 

- Kinh nghiêm vé lý thuyết thi giác mới (1709) 

- Tiểu luận vé cơ sở của tri thức con người (1710) 

(Nghiên cứu những nguyên nhân cơ bản dẫn tới sai lầm 
và trờ ngại của khoa học tự nhiên, cơ sở của chủ nghĩa hoài 
nghi, chủ nghĩa vô thần và sư vô дао). 

- Ba cuộc đối thoai giữa Ghi-lát và Phi-nó-ut (1713) 

- Nhà phán tích hay nhà suy luận dành cho nhà toán học 
vô dạo (1734) 

- Xiéng xích (1744) 

- Tón tai là duoc cảm nhận (esse est percipi) 

Trước sự phát triển của chủ nghĩa duy vật, hệ thống triết 
học của Berkeley ra đời với mưu đồ “khôi phục trên toàn thế 
giới cái tinh thần đức hạnh đã bị xuyên tạc” và với luận điểm 
xuất phát “tồn tại là được cảm nhận”. 

Kinh nghiệm, theo Berkeley, là tổng hợp những tư 
tưởng, những biểu tượng, những cảm giác của chủ thể và là 
cái tạo nên thế giới. Vì thế sự vật chỉ la sự tổng hợp của những 
biểu tượng, được bao gói trong một cái tên. Sự vật sẽ mất di 


khi những cảm giác của chủ thể về nó không còn nữa. “Tôi 


—. . ` mm 
292 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


nhìn thấy quả anh đào này, sờ thấy nó, nếm nó... nó có thật. 
Gat bó cảm giác mềm diu, mát, dáng, màu do đi tức là tiêu 
diét quả anh đào... Tôi khẳng định quả anh đào chẳng qua chỉ 
là sự kết hợp những ấn tượng hay biểu tượng cảm tính do các 
giác quan biết được, những biểu tượng ấy được lý trí kết hợp 
thành một sự vật (hay có một cái tên nào đấy), vì rằng mỗi 
biểu tượng đều được quan sát kem theo với một biểu tượng 
khác”. 


Từ lập trường này, Berkeley đã đi đến kết luận chung. 
“Cái giang sơn nhà trời và tất cả bộ mặt đẹp дё của trái đất, 
tóm lại tất cà các sự vật hop thành vũ trụ, đều không tồn tai ở 
ngoài tinh thần... Sự tôn tại của chúng là 6 chó được tri giác 
hay được nhận thức, và do đó, nếu trong hiện thực chúng 
không được tôi tri giác hay không có ở một trí óc tỉnh thần nào 
khác, thì tức là chúng không tôn tại, hoặc là chúng tón tại 
trong trí óc một linh hồn vĩnh viễn nào đó”. 


Nhu vậy, tất cà moi cái mà con người vẫn xem là tón tại 
khách quan ở bên ngoài té ra lại chỉ là hiện thân cảm giác của 
con người. Nhung соп người của Berkeley không phải іа con 
người phó quát mà là con người cụ thể, do vậy cuối cùng thi 
“trong vũ trụ này chỉ соп mỗi một mình tôi, vũ trụ hiện thân 
nhờ có tôi” ”. 


Trên thực tế Berkeley đã dứng trên lập trường duy ngã. 
Và nhu vậy, việc Locke chia thành chất có trước và chất có 


1. Quan điểm này về sau được kế thừa và phát triển trong chủ nghĩa hiện sinh. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 293 


sau, theo Berkeley là không thể chấp nhận được. Cả hai đều 

thuộc về chủ quan của con người. Nếu Locke cho rằng các 
chất có trước như quảng tính, hinh dang, chuyển động là 
khách quan thì Berkeley khẳng định những thuộc tính này 
cũng không thuộc về bản thân sự vật. Thị giác không cho ta 
được độ chuẩn xác về hình đáng của sự vật, cùng một sự vật 
khi thì ta cảm thấy to, lúc lại nhận thấy nho. Vì vậy cái gọi là 
chất có trước, chẳng qua là những thuộc tính chung mà thuộc 
tính chung chỉ là tổng thể liên kết của cảm giác con người tạo 
nên. Do vậy, chất có trước hay chất có sau là cùng một nguồn 
gốc. Việc tranh luận chỉ dẫn đến những kết luận sáo rồng. Bởi 
vì chỉ có một sự thật là: “Sự vật và cầm giác có cùng một bản 
chất, vi thế không thể tách roi nhau” cho nên tón tại là được 
cảm nhận. 


Tuy vậy, càng về sau Berkeley càng xa rời lập trường duy 
ngã để chuyển sang lập trường duy tâm khách quan với việc 
thừa nhận tỉnh thần vĩnh cửu và các chủ thể ngoài bản thân 
ông. “Có một tinh thần vĩnh cửu phổ biến khắp nơi, tỉnh thần 
ấy nhận thức và bao trùm tất cả mọi vật, nó vạch cho con mắt 
của chúng ta thấy những sự vật ấy như những phù hợp với 
những qui tắc mà chính nó định ra và do đó mà chúng ta định 
nghĩa là qui luật của tự nhiên”. Tinh thần vinh cửu ấy không 
gì khác hơn chính là Thượng đế. 

Cắt nghĩa về hiện tượng này sẽ trở nên don giản khi 
không quên Berkeley là giáo chủ của nước Anh. Berkeley 
không thể vận dụng học thuyết triết học duy tâm chủ quan 
của mình để kết luận Chúa là do tôi cảm giác mà có. 


———— ——__ 
294 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Berkeley và quan niệm vật chát. Giáo chủ Berkeley từng 
cầu xin Chúa “Người hãy chứng giám cho con rằng con dà và 
mãi mãi hoàn toàn tin tường vào sự không tồn tại của vật 
chất”. Điều này cho thấy việc phủ nhận vật chất rất quan 
trọng đối với ông. 


Từ lập trường duy danh Berkeley đã phê phán nén tàng 
của chủ nghĩa duy vật. Theo ông thé giới này chi bao gồm 
những sự vật đơn le vì thế khái niệm vật chất chỉ là một danh 
từ trừu tượng. “Hãy quẳng bỏ thực thể vật chất... và hãy hiểu 
vật thể là những gì trực tiếp nhìn thấy và sờ thấy”. 


Việc một nhà duy tâm phê phán cơ sở nén tảng của chủ 
nghĩa duy vật là điều không gi la trong lich sử, nhưng phê 
phán quyết liệt, gay gắt như Berkeley là “xưa nay hiếm”. 
Điều này cho thấy vấn đề tính đẳng trong triết học không 
phải hình thức (từ thời kỳ cổ đại Platon đã từng muốn đốt hết 
sách của ông là: “Tất са các hệ thống quái gö của họ đều phu 
thuộc vào thực thể vật chất một cách го rệt và tất nhiên, cho 
nên nếu như lật cái hòn đá tảng ấy đi thì toàn bộ lâu đài sẽ 
nhất định phải sụp đổ tan tành". 


Chủ nghĩa duy vật lúc này là bạn đồng minh của giai cấp 
tư sản trong cuộc đấu tranh chống chuyên chế phong kiến và 
thần học. Đối với Berkeley những cái tên như Épicure, 
Hobbes, Spinoza... là biểu hiện của kë thù xấu xa tôn giáo" vì 
các triết gia này đã đánh thức cuộc đời thực của con người, 
con người là một sinh vật thực sự có tồn tại thực trong thế giới 
vật chất, bản thân con người cũng là một bộ phân của giới tự 
nhiên (vật chất), do vậy con người không phải là hình ảnh тё 
phỏng của Chúa. Chúa cũng chỉ là giới tự nhiên mà thôi 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 295 


(Spinoza). Các nhà duy vật đã đứng trên vật chất dé phản bác 
vai trò sáng tạo của Chúa. Từ vật chất để hình thành nên 
thuyết vô thần. Berkeley đã vì Chúa mà bác bo vật chát 
“Chúng ta hãy từ bó vật chất và các nguyên nhân vật chất và 
chỉ thừa nhận tác dụng của linh hồn hoàn thiện và hoàn mi 
thì như vậy mọi hiện tượng của tự nhiên há chẳng rò ràng và 
dễ hiểu hay sao?". Và tất cà các tu tưởng, các triết lý “không 
khéu gợi cho các độc giả thực tâm tin vào sự hiện diện và kính 
né Chúa... và sự hoàn thiện tối cao của bàn chất con người là ở 
việc nhận thức và thực hiện các giáo lý trong phúc âm”. Với 
Berkeley thì đó chỉ là triết ly, tư tường cần loại bỏ, hà tất phải 
xem xét về tính khoa học. 


Về nhận thức luận. Từ chỗ phủ nhận tồn tại của thế giới 
vật chát, Berkeley di đến phủ nhận nói dung khách quan của 
chân lý. Theo ông chân lý là sự phù hợp giữa suy điễn của chủ 
thể với sự vật đang tồn tại trên thực tế. 


Tiêu chuẩn để thẩm định tri thức là: tính rõ ràng của trí 
giác cảm tính, tính đơn giản và dễ hiểu, tính tương đồng của 
nhiều càm giác, tính thừa nhận của nhiều chủ thể và sự phù 
hợp tuân theo ý Chúa. Khi tri thức đáp ứng được một trong 
những tiêu chí này thì đó là trí thức đúng. Tiêu chí phù hợp 
và tuân theo ý Chúa là tiêu chí được đặt lên hàng đầu. 


Triết học duy tâm chủ quan của Berkeley là một trong 
những nguồn gốc lý luận của triết học Hume. 


ш.1.5. DAVID НОМЕ (1711 - 1776) 


“Hãy trở thành nhà triết học nhưng phải đắm mình trong 
triết học và phải là con người” 


(Hume) 


"“=.......v......... 
296 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Đây-vít Hiumo' là nhà triết học, tâm lý học và sử hoc 
người Anh. Ông sinh ngày 7-ð-1711 trong một gia đình luật 
gia. Ông được xem là bậc tiền bối của triết học Kant. “Hume 
đã đánh thức tôi khói giấc mơ của chủ nghĩa giáo điều”. 
(Kant). Hume đã khai sinh ra thuật ngữ trúng độc triết học, 
rất có giá trị trong việc chẩn đoán bệnh bằng biện pháp tâm 
lý. Ông mất ngày 25-8-1776 tại quê nhà. 

Các tác phẩm chính là: 

- Bàn vé bán chát con người (1739) 

- Những thí nghiêm vé dao dic và chính tri (1742) 

- Những nghiên ciu vé nhận thức cúa con người (1748) 

- Nghiên citu vé những nguyên tắc dao duc (1751) 

- Lịch sử nước Anh (1753 - 1762) 

Với Hume chủ nghĩa duy tâm chủ quan đã phát triển đến 
bất khả trí. 

Tiếp nối lập trường triết học của Berkeley, Hume cho 
rằng khởi điểm của triết học là cảm giác hay là những ấn 
tượng chủ quan của chủ thể. Vì thế mọi tri thức là con đề của 
kinh nghiệm về những đối tượng do liên kết cảm giác tạo ra. 

Сат giác, theo Hume, tự nó là nguồn gốc nhận thức ngay 
cả thế giới bên ngoài cũng do cảm giác tạo thành. (Nhưng 
Hume không giải thích vì sao chủ thể có cảm giác. Ông cho 


1. Còn có cách phiên âm khác là Davit-Hium. 
2. Côn gọi là không thể biết. 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 297 


rằng đây là việc không thể, bởi cho dù anh có muốn biết cũng 
không thể biết). Vì vậy quá trình nhận thức không phải nhận 
thức thế giới mà nhận thức về những cảm xúc tâm lý xây ra 
trong con người, ông gọi đó là những cảm xúc ấn tượng, 
những hình ảnh về đối tượng “con người, không nghi ngờ gì 

rằng các khách thể bên ngoài không phải cái gì khác ngoài 
biểu tượng cảm tính. Cái bàn hiện thực mà chúng ta nhìn 
thấy càng nhỏ đi khi ở xa hơn, nhưng nó không thế biến đổi, 
tôn tại không phụ thuộc vào chúng ta. Do vậy, tình thần của 
chúng ta chỉ lĩnh hội hình ảnh của n6". 


Trong con mắt của Hume sự tôn tại của thế giới bên 
ngoài là một câu hoi 1ёп, nếu không có con người liệu có thế 
giới không? Việc không tin tường vào thế giới bên ngoài là có 
thật đã dẫn Hume tới chủ nghĩa hoài nghỉ. Hơn thế nữa, triết 
học đã bị phế bó chức năng thế giới quan mà đơn thuần với 
nhiệm vu nghiên cứu cảm giác, giải thích quan hệ giữa cảm 
giác trong ý thức. Và ngoài những cái này ra “chỉ còn lại một 
bầu trời của không thể biết” và “(tôI) tin chắc rằng con người 
là mù quáng và yếu ớt, đó là kết quả của toàn bộ triết học”. 


Các cảm giác hay các ấn tượng (ông chia ra làm bai loại: 
loại một là những ấn tượng về màu sắc, âm thanh, nhiệt độ. 
Ông gọi là những ấn tượng cảm tính. Loại hai là những ấn 
tượng về sự kích thích, xúc động, tình yêu, hy vọng. Đó là 
những ấn tượng tự nó) là nguồn gốc duy nhất của nhận thức. 
Các ý niệm là kết quả của giai đoạn nhận thức cao hơn so với 
các ấn tượng do nhận thức cảm tính dem lại. Các ý niệm chỉ là 


——————— 
298 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


sự mô phóng của các ấn tuong trong phạm vi ý thức, vi thế so 
với các ấn tượng chúng kém sinh động hơn. 


Chịu ảnh hưởng của quan niệm tâm lý học, Hume rất 
quan tâm đến vai trò của liên tưởng đối với việc hình thành 
tri thức. Ông chia thành ba loại liên tưởng và đây chính là ba 
cơ sở để xây dựng tri thức cho các ngành khoa hoc thuc 
nghiệm, toán học và khoa học lý luận. 


Những liên tưởng dựa trên sự tích hợp của không gian và 
thời gian là cơ sở của khoa học thực nghiệm. Những liên 
tưởng đan kết bằng tương đồng và tương phản là cơ sở của 
toán học và những liên tưởng dựa trên tính nhân quà là cơ sỡ 
của khoa học lý luận. 


Có thể nói Hume là nhà triết học bàn nhiều nhất về mối 
quan hệ nhân quả, đó là một trong những trọng điểm trong 
triết học của ông. Vì vậy nhiều người đã gọi ông là triết gia 
nhân quả. 

Hume đã phủ nhận tính khách quan của mối liên hệ 
nhân quả. Theo ông đây là mối liên hệ thuần túy chủ quan. 
Đó chỉ là dong chảy của những hiện tuong tâm lý riêng biệt, 
nối tiếp nhau về mặt thời gian, còn mối liên hệ giữa chúng là 
đo thói quen chủ quan của con người tạo ra cho chúng, vì thế 
con người chỉ có thể nói đến post học (sau đó - tiếng La tỉnh) 
mà không thể nói propter học (theo nguyên nhân của cái đó). 
Ông viết: “Tất cả mọi hiện tượng 1а đương nhiên tách biệt và 
cô lập với nhau, một hiện tượng này nối tiếp hiện tượng khác, 
nhưng chúng ta không bao giờ có thể chỉ ra mối liên hệ giữa 
chúng, nhưng đương nhiên là gắn lại với nhau, nhưng không 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 299 


bao giờ liên hé với nhau”, do vậy *mót nguyên tắc được con 
người coi sự nối tiếp của các hiện tượng là quan hệ nhân quá 
đó là thói quen" (tác già nhấn mạnh - NTD). 


Từ việc phủ nhân tính khách quan mối liên hệ nhân quả 
Hume đã phủ nhận sự vận động và phát triển của thế giới 
trong tính qui luật vốn có của nó. Theo ông thừa nhận điều đó 
là sự cường bức lý tính. Khoa học chỉ là sự mô tả các cảm xúc 
và tâm trạng tâm lý của соп người. Dó cũng là sự giải phóng 
và con đường phát triển của khoa học. “Phương thức duy nhất 
dé ngay lập tức giải phóng khoa học khôi vô số dé tài rối rắm 
là nghiêm túc nghiên cứu bản chất của nhận thức con người 
và căn cứ trên sự phân tích chính xác về sức mạnh và khả 
năng của nó, chứng minh rằng nó hoàn toàn không thích nghỉ 
được với cái đề tài trừu tượng và xa lạ như vậy”. 


Tóm lại, trong quan niệm về nhận thức luận, Hume đã di 
từ duy tâm chủ quan đến hoài nghi và bất khả tri. Nhận thức 
là quá trình nhận thức các hiện tượng tâm lý xảy ra trong con 
người, con người tón tại trong thế giới nhưng nhận thức của 
con người lại xa lạ với moi cái xung quanh nó đang tón tại 
khách quan. 


Về xã hội, Hume cho sự ra đời của nhà nước là một sự 
thöa thuận không lời dua trên cộng đồng quyền lợi. Hình thức 
hoàn chỉnh nhất của Nhà nước phải là sự liên hợp giữa chính 
quyền của quý tộc và chính phủ nhân dân. 


Tôn giáo là kết quả của tưởng tượng và lo sợ nhưng cần 
phải duy trì đạo đức tôn giáo với quần chúng nhân dân. 


300 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Quan niệm vé dao đức của Hume tiến tới đạo đức của chủ 
nghĩa thực dụng khi ông cho rằng đức hạnh là cái có ích cho 
đời sống con người. 

Tư tưởng của Hume phản ánh tình trạng bế tắc của triết 
học thế ky XVII - thế ky XVIII lúng túng trong con đường tiến 
về phía trước mà lại không thể tiếp tục mãi với những luận 
điểm cũ trước đây. Nếu như Berkeley là người khơi mào thì 
Hume là người tiếp tục đặt nên móng cho quan niệm về con 
người cá nhân là trung tâm của triết học và khoa học. Tư 
tưởng của Hume trở thành tài liệu kế thừa của nhiều triết gia 
như: Kant (1724 - 1804), John Stuard Mill (1806 - 1873), 
Jérémie Bentham (1748 - 1832)... và một số trường phái nhu 
chủ nghĩa thực chứng mới, chủ nghĩa thuc dụng, chủ nghĩa 
hiện sinh... 

Ш.2. TRIẾT HỌC PHÁP 


12.1. RENE DESCARTES (1596 - 1650) 
“Trong lịch sử của tư tưởng, Descartes sẽ mãi mãi là 
người hiệp sĩ Pháp đã khởi hành một cách tốt nhất”. 
(Charles Péguy) 


Các nhà tư tường phương Tây xác định rằng Descartes 
đã khai sinh ra một nền triết học mới mà Kant là người hoàn 
tất. 

Đềể-các-tơ sinh ngày 31-3-1596 о thị trấn La Haye xứ 
Touraine thuộc miền Nam nước Pháp trong một gia đình 
dong dõi quy tộc lâu đời. Ngoài triết học, tên tuổi của 
Descartes gắn liền với toán học, vật lý hoc. sinh vật học, với 
những đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực này. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 301 


Ngày 1-9-1649 ông sang Thuy Điển theo lời mời của nữ 
hoàng nước này và mất vào lúc 4 giờ sáng ngày 11-2-1650 tại 
Thụy Điển sau một tuần bị cảm lạnh. Tang lễ được cử hành 
ngày 12-2-1650 và ngày 1-5-1666 di thể của Descartes được 
chuyển về Pháp và ngày 25-6-1666 được an táng long trọng ở 
điện Panthéon, nơi an nghỉ của các danh nhân Pháp. 

Các tác phám chính của Descartes: 

- Các qui tắc chỉ dạo lý tính (1630) 

- Thế giới hay là Tiểu luận vé thế giới (1633) 

- Khúc ха học (1637) 

- Sao băng (1637) 

- Luận vé phương pháp (1637) 

- Các nguyên lý của triết học (1644) 

- Về trang thái dau khổ của tâm hồn (1649). 


Cogito ergo sum' xuất phát điểm của triết hoc Descartes 
trong Những bài giảng uê lịch sử triết học, Hegel, nhà triết 
học Đức đã đánh giá vai trò triết học của Deseartes là “đã tạo 
ra một cuộc cách mạng trong lịch sử tư tường triết học” Tây 
Âu thời Cận đại. Tuyệt nhiên điều đó không có nghĩa là 
không có Descartes thì không có triết học tây Âu cận đại mà 
nhận định ấy chỉ dừng lại ở khía cạnh Descartes đã tạo ra 
một bước rẽ, một bước ngoặt trong hành trình phát triển của 
triết học Tây Âu. 


1. Cogito ergo sum tiếng La tỉnh tôi tu duy, vậy tôi hiện hữu. 


302 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Descartes đã nhắc di nhắc lại nhiều lần trong các tác 
phẩm của ông câu “Muốn trở thành người thông thái, thì ít 
nhất một lần trong đời, ta phải biết hoài nghỉ về tất cả”: Trên 
thực tế thì Descartes không chỉ một lần hoài nghỉ mà ở 
Descartes hoài nghi đã trờ thành phương tiện để đạt tới chân 
lý, khác với những quan niệm hiểu nghỉ ngờ theo thói quen 
hàng ngày. “Những ke hoài nghi nghi ngờ chỉ là để nghỉ ngờ, 
và làm ra vë lúc nào cũng do dự. Trái lại, mục đích của tôi là 
nhằm đạt đến sự tin tưởng và sau khi vứt bỏ đất phù sa làng 
củng và những bãi cát xốp, tìm ra chỗ đất vững”. 


Sau Trung cổ, ở Tây Âu trí tuệ vẫn tiếp tục phải chịu ảnh 
hưởng của hai thiên kiến đó là: sự ấn định của nhà thờ thông 
qua những tín niệm trở thành những chân lý bất đi bất dịch 
và sự thống ngự của Aristote về mặt học thuật. 


Trong bầu không khí đó tư tưởng hoài nghỉ của 
Descartes đã mang một ý nghĩa cách mạng. 


Tính cách mạng mà Descartes tạo ra trước hết là ở chỗ 
ông đã đối xử với triết học kinh viện trên tỉnh thần thời đại, 
đó là sự lên men triết học, theo cách nói của Hegel. 

Descartes doi loại bó tình trạng thông thái rom, tư tường 
biến triết học thành bộ cánh trang sức trí tuệ màu mè không 
thực chất. Triết học đó là khoa học của tu duy, có vai trò cực 
kỳ to lớn trong đời sống của con người. Trong khi đó chủ nghĩa 
kinh viện đã tạo ra một thứ tri thức “những điều mà người 
xưa đạy là quá ít öi và phần lớn là không đúng”, hay “tôi 
không nói gì về khoa học triết học ngoài nhận thấy khoa học 
này đã được những bộ óc xuất sắc nhất từ bao thế kỷ nghiên 


LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 303 


cứu, уйу mà trong khoa học đó không có điều gì mà người ta 
không tranh luận, nhân đó không có điều gì là không đáng 
hoài nghỉ... rồi thấy rằng các nhà thông thái đã đưa ra không 
biết bao nhiêu ý kiến về mỗi vấn dé và chi có một ý kiến đúng 
mà thôi, cho nên tôi coi là sai lầm tất cà mọi cái gì mới có vé 
hợp lý”. Do vậy để tạo nén móng vững chắc cho triết học của 
minh, Descartes đã nói: “Tôi quyết dinh nghiêm túc thực hiện 
ý dinh từ bó moi ý kiến mà một lúc nào đó tôi đã biến thành 
niềm tin và bắt đầu moi thứ từ đầu, từ bản thân co sò”, 

Nếu như Bacon bắt đầu nghiên cứu lý luận nhận thức 
bằng việc loại bỏ những IDOLA thì tương tự Descartes đòi hoi 
phải tẩy rửa khỏi trí tuệ của chúng ta những ám ảnh đang 
ngăn сап tính linh hoạt và nhạy bén của tư duy trong sự phát 
triển của nó. 


Đó là những sức y được cấu thành từ thời niên thiếu, 
“Nguyên nhân đầu tiên và cơ bản sinh ra nhüng sai lầm của 
chúng ta là những định kiến ở thời thơ ấu của chúng ta”. Thứ 
hai, lân quán với những định kiến, không có khả năng làm 
chủ lý trí. Thứ ba, sự căng thẳng nhọc nhàn của trí óc, và thứ 
tư là sự không chính xác của các khái niệm. 


Bên cạnh đó khi kế thừa phải biết phê phán, cho dù đó là 
tư tưởng của những người có uy tín nhất. Ngày 16-4-1648, tại 
На Lan, Descartes đã đánh giá vé Thomas D'Aquin, nhân vật 
đầy uy lực của Thần học Trung cổ như sau: “Dù ông ta bộc lộ 
sự hăng hái ở bất cứ chỗ nào thì cũng là thể hiện sự nhằm nhí 
ở đó” và cũng trong ngày này, Descartes khẳng định về bản 
chất hệ thống triết học của ông là “khác với các nhà thần học, 


— T——————————————_——————. 
304 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


tôi với tư cách là nhà triết học dà trình bày một triết thuyết 
không hề tuân thủ một tôn giáo nào... Và do vậy có thể được 
tiếp nhận ở khắp nơi thậm chí là cả ở người Thổ Nhĩ Kỳ”. 

Dé có được những tri thức chân thực thì không chỉ giải 
thoát tư duy khỏi những ảo ảnh do chủ nghĩa giáo điều tao ra 
тай còn phải biết phê phán niềm ngây thơ vào các ай kiện trực 
tiếp của cảm tính, “Nhà triết học không nên coi một cái gì là 
chân lý thiếu phê phán, nếu thiếu phê phán mà ông ta tin 
tưởng cảm tính thì ông tin tưởng trí tưởng tượng của trẻ con 
nhiều hon ánh sáng trí tuệ của người lớn”. “Сат tính lừa dối 
chúng ta trong nhiều trường hợp”. Tuy vậy không có nghĩa là 
Descartes phủ nhận vai trò của tưởng tượng. Vấn đề là ở chỗ, 
phải đặt đúng vào trong mối liên hệ của nó. “Có thể cảm thấy 
ngạc nhiên rằng các tư tưởng vĩ đại thường gặp trong các tác 
phẩm của các nhà thơ hơn là trong các tác phẩm của các nhà 
triết học. Điều đó là vì các nhà thơ viết bằng cảm hứng từ trí 
tường tượng. Mầm mống trong tri thức có trong chúng ta 
giống như lửa trong đá lửa. Các nhà triết học nuôi dưỡng nó 
nhờ lí tính, các nhà thơ đốt cháy nó bằng trí tưởng tượng, do 
vậy nó cháy nhanh hơn”, 


Sở di không nên tin tưởng tuyệt đối vào cảm tính vì theo 
ông cái chúng ta thu được chưa qua sự phân tích và kiểm soát 
của ánh sáng lý tính vì vậy có thể dẫn đến sai lầm. 

Tư tưởng chống giáo điều của Descartes đã được soi sáng 
bằng su hoài nghi. Từ hoài nghi mà từ bó mọi cái đã trờ thành 
niềm tin, moi tiên kiến đều có mặt trái của nó, moi hiển nhiên 
đều phải đối chứng với tòa án lý tính để có thể trở thành chân 


ИСН SỨ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 305 


lý. Ông dua ra ví du minh hoa sau đây: “Giả sử tu nhiên anh 
có một giỏ táo đầy và anh thấy một số quả táo bị hư và muốn 
loại bó chúng di vì sợ chúng sẽ lam ảnh huong đến số táo con 
lại. Anh së bắt đầu như thế nào? Lê nào anh lại không bát 
đầu bằng cách đổ hết táo ở gio ra, sau đó lựa chọn từng quả 
một, lé nào anh lại không lựa chon quả táo chưa bị hư bó vào 
gió còn những quả hư thi loai bó. Cũng hệt như vậy đối với ai 
trước đây chưa bao giờ từng triết lý thì cần phải giữ trong đầu 
mình những ý kiến khác nhau mà họ tích lũy từ hôi con trè 
Khi họ đã tin chắc rằng đa số những ý kiến đó không phù hợp 
với chân lý thì họ cố gắng tách chúng nó ra vì sợ rằng sự lẫn 
lộn giữa chúng sẽ làm cho tất cả chúng trở nên không đáng 
tin cậy, và để tránh sai lầm , loai bó ngay lập tức tất cà chứng 
không phụ thuộc vào xem những ý kiến nào là đúng, những y 
kiến nào sai, sau khi đã nghiên cứu từng ý kiến một, chỉ giữ 
lại những ý kiến được thừa nhận là đúng đắn hiển nhiên 

Với Descartes hoài nghi không phải là kết quả cũng 
không phải là kết luận triết hoc mà hoài nghi là phương tiện 
để loại bo hoài nghi. Do váy, Descartes đã phá hủy chủ nghĩa 
hoài nghi bằng vũ khí do chính chủ nghĩa hoài nghi ren đúc 
nên. Trên tận cùng của không thể hoài nghi ông đi đến kết 
luận: Je pense, donc je suis. (Tôi tư duy vậy tôi hiện hữu). 
Nhưng cũng chính nhờ hoài nghỉ mới biết mình hiện hữu nên 
ông cũng từng viết: *Je doute, donc je suis (Tôi hoài nghi, vậy 
tôi hiện hữu). 

Cogito ergo Sum (Je pense, donc je suis; Je doute, donc je 
suis) là điểm xuất phát của triết hoc Descartes boi vi “Từ rất 
lâu tôi đã nhận thấy răng về phương diện luân lý thì đôi khi 


306 PGS. Т8. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


cần phải tuân theo những ý nghĩ mà ta biết là không chắc 
chắn chút nào... nhưng mà khi tôi chỉ ao ước đặt hết mình vào 
công việc tìm kiếm chân lý thì tôi nghĩ cần phải làm ngược lại, 
nghĩa là phải vứt bó như là tuyệt đối sai lầm tất cả những gì 
trong đó có thé tưởng tượng ra một chút gì đáng hoài nghi... 
nhưng tôi nhận thức rằng trong khi tôi muốn tất cả mọi cái 
đều sai lầm thì tất nhiên tôi, kë nghi tưởng điều đó, phải là 
một cái gì. Vì nhận thấy chân lý này "Tói tu duy, vậy tôi hiện 
hữu" là một chân lý chắc chán và vững vàng đến nỗi tất cà 
những giả thuyết kỳ quặc của những người theo thuyết hoài 
nghỉ cũng không làm rung chuyển (người viết nhấn mạnh) 
cái nền triết học mà tôi đang tìm kiếm". 

Cogito của Descartes trong bối cảnh lúc bấy giờ có ý 
nghĩa sâu sắc, đã xem con người là trung tâm của các vấn dé 
triết học, lý tính, là chuẩn mực và thước đo của chân lý. Tuy 
vậy, cogito này cũng biểu hiện sai lầm của Descartes là đã 
chứng minh sự tồn tai của con người bằng tư duy. Tu duy, tồn 
tại hoàn toàn tách biệt với chủ thể. 

Quan niệm này của Descartes sau này bị Hobbes phê 
phán. Chưa hẳn là suy luận sau đây đã là đúng: “Tôi là một 
cái gì biết suy nghĩ, đo vậy tôi là tư duy; hay tôi là một cái gì 
biết hiểu biết, do đó tôi là lý trí. Boi vì cũng bằng cách ấy tôi có 
thể nói rằng tôi là một cái gì biết đi chơi, do đó tôi là sự đi chơi. 

Như vậy là Descartes đã lẫn lộn với vật hiểu biết với sự 
hiểu biết. Nó là một hành động của lý trí hay là lẫn lộn vật 
hiểu biết với lý trí, nó là năng lực của người biết hiểu biết". 

Hobbes đúng là khi chỉ ra tính vô nghĩa của kết luận ở 
chỗ: từ tôi tư duy không thể suy ra kết luận về thực thể tư duy 
của cái tôi cũng như từ tôi đi chơi không thể kết luân về thực 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 307 


thé di đạo của nó. Nhung từ do Hobbes di đến kết luân đổ 
đồng tôi tư duy với tôi di chơi là không hợp với lógic ergo của 
Descartes bởi vì ergo của Descartes là khái niệm chung, là 
chứng cớ lógic để loại trừ hoài nghi, loại trừ sai làm. 


Do vậy sức mạnh thực sự của Cotigo là có sự tham gia 
của yếu tố phủ định. Tôi tu duy dà bao hàm trong nó tôi hoài 
nghi. 


Giống như Bacon, Descartes là người đặc biệt đề cao vai 
trò của triết học. Theo ông “Toàn bộ triết học giống như một 
cây mà rễ là siêu hình bọc, thân là vật lý học và các nhánh 
dám ra từ thân cây đó là tất cà các khoa học khác... (Ainsi 
toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines 
sont la Métaphysique, le tronc la Physique, et les branches 
qui sortent de ce tronc sont toutes les autres scienes). 


Triét hoc bao hàm theo hai nghia: theo nghia róng dó là 
toàn bộ tri thức của con người, theo nghĩa һер đó là siêu hình 
học. 


Vì la một nhà duy lý, Descartes đã lấy triết học làm vật 
qui chiếu dé phân loại mức độ văn minh của con người, của 
дап tộc này đối với dân tộc khác. 


Vai trò của triết học là xây dựng một nền móng lý luận, 
là chỗ dựa cho khoa học phát triển, giúp con người nhận thức 
được chân lý, nắm bắt được qui luật và bằng ly tính của mình 
có thể thống trị tự nhiên, làm chủ tự nhiên “không còn là thứ 
triết lý suông mà người ta vẫn được dạy ở trong nhà trường... 
mang lại những tri thức rất lợi ích cho con người... sẽ cho 
phép con người trở thành chủ ông và sở hữu chủ tự nhiên”. 


308 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Với tu cách là nén tảng của thế giới quan triết học tạo 
hiệu quả cho đời sống con người một cách gián tiếp thông qua 
các khoa học cụ thể, vì đó chính là bộ rễ của một cây, nếu 
không có rễ thì không thể tạo hoa, tạo quả. 


Về tổng thể mà nói, triết học đó là cây tri thức, dom bông 
kết trái tạo lợi ích trực tiếp cho đời sống con người. 


Xét về nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, triết học đều là một 
phần tất yếu của cuộc sống. 


Điều này cho thấy Descartes đã hình dung được vai trò 
đặc biệt quan trọng của triết học đối với sự phát triển của đời 
sống xã hội, mặc dù đứng trên lập trường của quan niệm triết 
học là khoa học của các khoa học (triết học Mác- Lênin đã 
chấm dứt cao vọng này của triết học). Nhưng Descartes cũng 
đã thừa nhận mối liên hệ giữa triết học và các khoa học khác. 
Về mặt nào đó đấy chính là những dự báo khoa học cho xu 
hướng phát triển của khoa học và triết học, đặc biệt là khi 
nghiên cứu về con người ở những thé kỷ sau. 

Vẻ iéu hind hi i phuro ; pháp luận: 

Xét về khía cạnh bản thể luận, siêu hinh hoc! của 
Descartes là học thuyết giải thích và căn nguyên của Thượng 
đế, giới tự nhiên và con người. Về mặt nhận thức luận đó là 
những nguyên tắc nguyên lý cơ bản của nhận thức kết thanh 
hệ thống chỉ đạo hoạt động và năng lực nhận thức của con 
người. 


7. Siêu hình học (Métaphysique) học thuyết bàn về nguồn gốc và bán chất của 
tón tại. : 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 309 


Nếu nhu Thomas D'Aquin (1225 - 1274) đưa ra năm lý do 
dé chứng minh sự hiện hữu của Thượng dé thi Descartes 
cũng phải dùng đến ba luận chứng trên tinh thần của Cogito 
dé bién dẫn cho sự tón tại của Thiên chúa: 


1) Thượng đế sinh ra ý niệm bẩm sinh ở con người. 


Theo Descartes có ba loại ý niệm là bẩm sinh, xa lạ và tự 
tạo. Ý niệm bẩm sinh được sẵn sinh ra cùng với sự sẵn sinh ra 
con người. Y niệm xa lạ (con gọi là ý niệm ngoại đán) là ý niệm 
xuất phát từ thế giới bên ngoài, do sự vật tác động lên giác 
quan của chúng ta tạo nên như lửa, nước. Những ý niệm này 
không đáng tin vì các giác quan hay lừa dối. Ý niệm tự tạo 
(còn gọi là ý niệm mạo tác) đo hoạt động của con người tạo 
nén như ý niệm róng, ý niệm ngựa có cánh. 

Trong ba loại ý niệm này thì ý niệm bẩm sinh là đáng tin 
nhất vì ró ràng, xác thực, hiển nhiên - ý niệm hoàn hảo. 

Con người là một thực thể không hoàn hảo do vậy không 
thể tự có được ý niệm này, bởi vậy phải có một hữu thể” hoàn 
hảo để sinh ra nó. “Chỉ còn cách nhận rằng ý tưởng về Ngài 
đã do một bản tính hoàn hảo hơn tôi, đặt vào trong tôi”. 

Chúa đã sinh ra ý niệm này và nhờ ý niệm này mà tôi 
biết Chúa là có thật. Đó là lý do vì sao mọi người cho dù không 
chung ngôn ngữ (không nói cùng một thứ tiếng) dưới hình 
thức này hay hình thức khác đều có ý niệm về Chúa trong tư 


1. Hữu thể (Étre) = tôn tại. 


310 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


2) Thương dé sự bào chứng cho sự hiện hữu của mệt hữu 
thể khiếm khuyết. 


“Tôi biết tôi là một hữu thể khiếm khuyết vì thế tôi 
không phải là hữu thể duy nhất đang hiện hữu và cần phải có 
một hữu thể hoàn hảo hơn. Tôi lệ thuộc vào hữu thể đó và 
nhận được tất cá mọi thứ từ Ngài. Boi vì, giả sử tôi la hữu thé 
duy nhất và không lệ thuộc vào ai khác, tất nhiên tôi sẽ tự 
ban cho tôi những gì tôi còn thiếu để trở thanh một hữu thể 
hoàn hảo như Thượng dé". “Đó là điều không thể có, không 
thé được, do vậy Thượng đế là có thật, Thượng đế tôn tại như 
là sự bảo chứng cho sự tón tại con đầy khiếm khuyết của tôi”. 


3) Thượng đế là căn nguyên của mọi sự vật hiện tượng. 


“Cái ý tuong của ta là những sự vật thuc tại và do 
Thượng đế ở những phần rõ ràng và minh bạch của chúng, 
nên chúng phải là chân thực”. 


Tất cả mọi vật trên thế giới này đều thuộc về một trong 
hai thực thể theo sự phân chia của Descartes là thực thể tư 
duy (tỉnh thần) hoặc thực thể quảng tính (vật chất). “Tinh 
thần là một thực thể mà bản chất là tư duy”. “Vật thể là một 
thực thể mà bản chất là quảng tính”. 


Thực thể tinh thần bao gồm toàn bộ các ý niệm tư tường, 
tổng số các ý thức cá nhân của con người, sự tương đồng giữa 
chúng. Thực thể vật chất đó là những sự vật mang tính không 
gian và thời gian, con người có thể cảm nhận được sự tón tại 
của nó bằng các giác quan. 


LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 311 


Hai thuc thé này hoàn toàn dóc láp. СМ riéng có con 
người là được tao thành từ su kết hợp của bai thuc thể. Cái 
chết của con người bắt đầu bằng thể xác, xác chết linh hồn 
bay đi. Với triết học kinh viện thì linh hồn ra đi khiến thé xác 
chết. Dó là điểm khác có thể tìm thấy ở tư tuong nhị nguyên 
trong việc xem xét mối quan hệ giữa thực thể tỉnh thần và 
thực thể vật chất của Descartes và thần học trong quan niệm 
về con người. 

Có thể phác họa siêu hình học của Descartes về mặt bản 
thể luận bằng sơ 48: 


Thương đế 


Thực thể tỉnh thân | | Thire thể våt chất 
me Ie шыш E chát 


Phân hôn con người „Соп người —| Phân xác con người 


Một trong những vấn dé được Descartes quan tám đặc 
biệt trong hệ thống triết học của ông, đó là vấn dé phương 
pháp, bởi “nếu chỉ có lý tính tốt thì chưa đủ, điều chủ yếu là 
phải biết áp dụng nó tốt. Một linh hồn vĩ đại nhất vẫn có thể 
đem lại những điều nhằm nhí nhất, nhưng cũng có thể đem 
lại những điều tốt đẹp nhất giống như những khách bộ hành, 


312 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DÜNG 


kê di rất chậm nhung nếu anh ta biết di đường thẳng vẫn có 
thể vượt xa với những kë chay nhưng lại không đi theo con 
đường thẳng dó”. 


Giống như Holbach sau này, Descartes không có thiện 
cảm lắm với nên triết học mà ông đã từng được học 9 trong 
học viện La Fleche. “Triết học cho ta phương tiện để nói, ra về 
hợp lý về mọi cái làm cho những người kém học kính nể ta”. 
(La philosophie donne moyen de parler vraisemblement de 
toutes choses et se faire admire des moins savants). Dó là 
một nén triết học không có tính thực tiễn. 


Trước tình hình đó nhu cầu cần có hệ thống phương pháp 
mới, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn nghiên cứu, dưới tỉnh thần 
của thời đại đã trờ nên cấp bách và cần thiết. Phương pháp 
của Descartes được xây dựng trên nền tảng toán học, chịu 
ảnh hưởng của phương pháp toán học. 


Mặc dù cũng đề cao vai trò của phương pháp nhưng giữa 
Bacon và Descartes lại rất khác nhau về cách đánh giá vi trí 
của các phương pháp nghiên cứu trong nhận thức. Nếu như 
Bacon tôn sung các phương pháp kinh nghiệm thi Descartes 
lại đặc biệt đề cao lý tính. Ông cho rằng nhận thức của con 
người không thể dừng lại cảm tính mà phải vươn tới khả 
năng cao nhất của trí tuệ mà ông gọi là ánh sáng tự nhiên. 


1. R. Descartes - "Luận về phương pháp", văn tuyển triết hoc thế giới. M. 1972, 
T.2, tr.10. 


=: Е ЕЕЕ 
LICH SÚ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 313 


Từ lập trường duy lý, Descartes dà dua ra một số nguyên 
tắc tiêu biểu cho phương pháp luận của ông là: 


Thứ nhất, “không chấp nhận bất cứ cái gì là chân lý trừ 
khi cam nhận nó một cách tự nhiên nghĩa là phải tránh sự 
hấp tấp và thành kiến. Chỉ đưa vào phán đoán của mình 
những gi mà trí tué của chúng ta thấy ró ràng và phân minh 
tới mức không thể gợi lên một chút hoài nghỉ”. 


Tri thức rõ ràng là tri thức hiển hiện ró như in trong trí 
óc của chúng ta hoặc chúng ta có thể hiểu biết một cách chính 
xác về sự vật ngay cả trong lúc sự vật đang hoạt động mạnh 
таё nằm trong tầm quan sát của chúng ta. Tri thức phân 
minh là tri thức súc tích, bản chát dé đàng phân biệt được với 
các tri thức khác. | 


Descartes xem trực giác (intuition) là điểm khởi đầu của 
nhận thức chân lý và cũng là khả năng nhận thức cao nhất 
của trí tuệ con người. Trực giác là khả năng linh cảm của tư 
duy, là một năng lực đặc biệt của lý tính, có thể nhanh chóng 
đưa ra những kết luận chính xác về tính chân thực của chân 
lý, của tri thức. Vì thế kết ача của trực giác thì bao giờ cũng 
đúng sở 4ї chúng ta có những sai lầm là do chúng ta hoạt 
động không tuân theo lý tính của mình. 


Sự thật, trực giác có những vai trò nhất định trong nhận 
thức (ví dụ như trong ngành Y giúp cho các bác sĩ ra những 
quyết đoán trong việc cấp cứu bệnh nhân) nhưng việc 
Descartes xem trực giác là thước đo của mọi cái, là tiêu chuẩn 
của chân lý thì không tránh khói dẫn đến nguy cơ chủ quan, 
duy ý chí, phủ nhận tính cụ thể của chân lý. 


314 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Thứ hai, “Chia mỗi su vật phức tap trong chừng mực có 
thể lam được, thành các bộ phận cấu thành nó để tiện lợi nhất. 
trong việc nghiên cứu”. 


Thực chất đây là nguyên tắc phân tích. Trên thực tế 
nghiên cứu khi gặp phải những vấn đề phức tạp không thể 
giải quyết ngay trong một lúc chúng ta vẫn thương phân 
thành từng phần nhỏ, tìm cách giải quyết dần đần từng phần 
một. Tuy vậy sự chia tách này không thể cứng nhắc vì một cơ 
cấu phức tạp... không đơn thuần là tổng số sự lắp ghép của bộ 
phận giản 48. 

Thi ba “Баш bào một lối tu duy xác dinh, bát đầu từ 
những đối tượng đơn giản nhất và dé nhận thức nhất chuyển 
dần dần sang nhận thức các đối tượng phức tạp hơn”. 


Nguyên tắc này còn được gọi là Luật trật tự và đây chính 
là nguyên tắc mà Descartes đã sử dụng khi xây dựng hệ 
thống triết học của mình. Ông đã di từ Cogito, chân lý hiển 
nhiên đuy nhất để suy ra những chân lý khác. Trong chừng 
mực nào đó, đây là những tư tường nền móng của phương 
pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể. 

- Thứ tư “luôn luôn xem xét đầy đủ các thành phần và lược 
lại một cách tổng quát để chắc chắn không bỏ sót một dữ kiện 
nào trong quá trình nghiên cứu”. 

Chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ giới và phương pháp 
toán học. Descartes đã đặc biệt đề cao phương pháp điễn dịch 
trong nhận thức và xem là phương pháp co bản của triết học. 
Descartes hiểu phương pháp là những công cụ không thể 
thiếu để đạt được tính phân minh ró rang của tri thức nhưng 


D o o ————————— 
LICH SỬ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 315 


ông lại không hiểu thực tiễn là tiên chuẩn của chân lý. Đó là 
một trong những sự thiếu vắng trong quan niệm của ông về 
phương pháp. 


А д " ` ч 


Vật lý học của Descartes là thân của cây triết học mọc 
trên bộ rễ là siêu hình học. Tuy vậy ở vật lý học, Descartes lại 
hiện điện như một nhà duy vật. 

Үбі ông kể từ các sự vật bé nhỏ cho đến các hành tinh xa 
xôi đều được cấu tạo từ vật chất. “Theo tôi (Descartes) không 
thể chứng minh hay thậm chí hinh dung được rằng có giới 
hạn của vật chất cấu thành thế giới. Vì khi nghiên cứu bản 
chất của vật chất, tôi thấy rằng hoàn toàn là ở chỗ vật chất có 
quảng tính về chiều đài, chiều rộng và chiều sâu. Nhu vậy tất 
cả những gì có ba bình diện đó là bộ phận của vật chất”. Vì 
vậy bản tính vật chất thế giới này là vô hạn. Và cũng không 
thể có sự khác biệt về vật chất tạo thành giữa mặt trăng và 
trái đất. Từ đó suy ra vận động ở trên trời và dưới dất là giống 
nhau, gián tiếp khẳng định lại điều mà Copernicus đã rút ra 
từ 1543 trong “Về sự chuyển động của các thiên thể hình cầu 
trên bầu trời”. 

Năm 1633, Descartes đã hoàn thành tác phẩm ТАё giới 
hay tiếu luận vé thế giới nhưng mãi đến năm 1664, hơn ba 
mươi năm sau tác phẩm này mới được công bố. Quan điểm về 
nguồn gốc của vũ trụ trong tác phẩm này đã trờ thành co sở lý 
luận cho học thuyết của Căng-tơ-lát-xan sau này. 

Уй trụ dôi với Descartes không phải bất biến mà là trong 
một quá trình tiến hóa mang tính qui luật cái hiện hữu là cái 


— ———————-————————————_— 
316 PGS. TS. NGUYEN TIÊN ООМО 


dà xuất hiện, hiện hữu là tồn tại trong sinh thành, tất са đều 
tuân theo các quy luật nội tại của vật chất. Do vậy ý nghĩa 
của vấn đề là ở chỗ nếu như Galiléo đã chứng mình sự quay 
tron của trái đất thi Descartes lại chứng minh sự sinh thành 
của nó. 

Sự sinh thành điễn ra trong quá trình vận động xoáy 
tron hướng tâm theo qui luật của cơ học. “Tôi chỉ ra bộ phận 
lớn nhất của vật chất trong sự hỗn loạn đó do có các qui luật 
cơ học đã phải bố trí một cách xác đáng như thế nào, cách mà 
dà làm cho nó tro thành giống với các hành tinh của chúng ta. 
Một số trong các bộ phận đó đã cần phải tạo thành trái đất 
như thế nào, con số khác - mặt trời và các vì sao bất động... 
Tiếp theo tôi chỉ ra núi, biển, nước ngầm và sông đã có thể 
hình thành một cách tự nhiên, kim loại có thể xuất hiện trong 
габ, cây cối có thể phát triển trên cánh đồng như thế nào”. 


Lúc đầu thế giới này là hỗn mang, thế giới của những hạt 
vật chất chuyển động hỗn loạn. Do sự tương tác cbúng dần 
dần qui tụ lại thành các đám mây xoáy trồn, tùy theo mức độ 
đậm đặc của chúng mà tạo nên các dong vật chất khác nhau 
như thể khí, thể lòng, thể rắn... 


Y nghĩa của giả thuyết này là © chó Descartes dà thấy 
được tính lịch sử trong sự phát triển của thế giới. Đó cũng 
chính là tư tưởng của Ángghen khi đánh giá vé học thuyết 
của Căng- tơ Látxan, trong chừng mực nào đó được xem là sự 
phát triển giả thuyết của Descartes. “Một khi trái đất là một 
cái gì đã hình thành, thì trạng thái địa chất, địa lý уа khí hậu 
hiện nay của nó, cây cối và động vật sống trên trái đất tất 


LICH SU TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 31? 


nhiên cũng phải có cái gi đó dà hoàn thành, và chứng cũng 
phải có một lịch sử, không chỉ trong không gian mà cả trong 
thời gian””. 


Trong tác phẩm Các nguyên lý của triết học, Descartes 
đã dành cả một tiết để bàn về vận động. Vận động chỉ là sự xê 
dịch của một bộ phận vật chất hay của một vật thể tách khói 
mối liên hệ với vật bên cạnh. Như vậy Descartes đã hiểu vận 
động theo nghĩa thông thường của từ này chỉ là động cơ học. 
Nguyên nhân của hạn chế này là б chỗ “Descartes đã đồng 
nhất vật chất với không gian". 

Q iệm vd sinh lý học và sẽ 

Descartes là đem quan niệm duy vật máy móc vào giải 
quyết các hiện tượng của đời sóng. Ông hình dung cấu tạo của 
cơ thể con người và của động vật như là một cỗ máy “cơ thể 
con người cũng như con vật chỉ là một bộ phân chuyển động 
do tác động của lửa trong tìm và được điều hành bởi tỉnh vật 
(Esprits Animaux), các tính vật này là những thành phần 
máu vật tế vi và nhanh nhay nén dé bi kích dóng boi ngoai 
vật, các thông tin từ năm giác quan thông qua chúng truyền 
về não, ở não chúng lại nhận được lệnh cấp báo cho các thần 
kinh và cơ bắp của con người để có những phản ứng thích 
ứng. Tất cả các chức năng náy, tuần hoàn, dinh dưỡng, cảm 
giác và phản ứng đều có hình thức máy móc, cho nên người ta 
có thể thực hiện tất cả cử chỉ đó nơi các con người máy mặc dù 
những người máy này gồm rất ít phụ tùng, không làm sao 


1. C. Mác và Ph. Ángghen. Toàn táp. NXB CTQG., HN., 1994, T.20, tr. 467. 


R n UI 
318 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


sánh được vô vàn vô số xương, bắp thịt, thần kinh, mach máu 
và tất cả các chỉ khác của thân xác động vật”. 

Descartes đã không thấy được sự khác nhau về chất giữa 
thế giới vô cơ và thế giới hữu co. Theo ông các phản xạ phản 
ứng của sinh vật chỉ là sự lắp sẵn trong cơ thể, khi có kích 
thích thì bật ra. Do vậy nhiều phản ứng chỉ là thói quen chứ 
không liên quan gì đến đời sống sinh vật của chúng. “Ta đánh 
chó, chó kêu không phải là chó đau, mà chó kêu như là chó 


» 


dau". 


Chịu ảnh hưởng của Aristote' trong quan niệm về linh 
hồn, Descartes cho rằng linh hồn của đồng vật và thực vật na 
ná như những ngọn lửa không sáng" được cấu tạo bằng 
những chất liệu mỏng manh và năng động. 


Từ nền tảng nhị nguyên luận của siêu hình học, 
Descartes cho rằng linh hồn là một thực thể thuần túy vì vậy 
dù nó có bị xáo trộn, có nghĩ về nhiều thứ thì nó cũng không 
bao giờ biến thành cái khác. Trong khi đó thể xác là cái được 
hợp nhất từ nhiều bộ phán, nó luôn luôn biến đổi và thấp hen 
hơn so với linh hồn. Tuy vậy thể xác vẫn phải tồn tại vì thể 
xác là phương tiện của linh hồn. 


Khi nghiên cứu về con người Descartes không giấu diếm 
tham vọng là kéo dài tuổi tho cho con người. Vì thế ông mò 
mám, máy mò mong muốn xây dựng một một ngành y học 
mới để tránh bệnh tật cho con người, tránh già yếu, để con 


t. Aristote chia làm ba dạng linh hồn là: linh hồn thực vật, linh hôn động vật và 
linh hồn lý tính con người. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 319 


người trở thành bất tử ngay trên thế gian này. “Tôi đã có ý 
định dùng tất cả cuộc sống của tôi để tìm ra khoa học rất cần 
thiết này mà tôi đã thấy con đường mà tôi chắc nhất định sẽ 
dẫn tới khoa học đó nếu chúng ta tiến theo con đường nọ”. 
Tiếc rằng ông ra đi quá sớm, tư tưởng tốt đẹp của ông đã trở 
thành trò đùa ác ý của một số kẻ vốn không ưa gì ông. Khi ông 
mất từ báo Gazette de Gónbve mía mai: “Cái thằng khùng 
tuyên bố tìm ra nền y học mới để tránh cho con người hết 
bệnh tật và không chết, nay chính hắn đã ngoeo ở 
Stockholm". 


Với Descartes con người không có thân phận bí thương 
như Pascal sau này, cho dù vũ trụ có mênh mông vô tận thì 
con người cũng không phải là kẻ bị bỏ roi don độc trong vũ trụ 
đó. Thông qua thân xác bé nhỏ của nó, con người biết rằng nó 
là một thành phần không thể thiếu để làm nên một trật tự 
toàn ven. Con người cùng không phải sinh ra để mà đợi chết 
mà bằng tư duy, con người biết phải làm gì để thống trị tự 
nhiên và cai trị những quan hệ và tổ chức thường thấy trong 
xã hội. Đây là một bài ca về tỉnh thần lạc quan về lòng nhân 
đạo của con người, 


Descartes đã chỉ ra được mối liên hệ giữa con người với 
tổng thể xã hội, nó có cơ sở thực tế ngay trong bản thân con 
người. Tất cả những niềm sung sướng, đau khổ đam mê của 
một con người cụ thể chẳng là gì nếu nó không được đặt vào 
cộng đồng người lớn hon. Như vậy con người không phải chỉ 
tồn tại trong mối liên hệ giữa thể xác và linh hồn, Đó chỉ là cơ 


320 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DUNG 


cấu của Người, người là Người vi người biết dau khổ, dam 
mé... trong sự so sánh với tóc loai. 

Tư tưởng này về sau được nhiều nhà triết học ở phương 
Tây kế thừa. Các dục vọng của con người, không chỉ hành hạ 
làm con người đau khổ mà qua đó con người lớn lên. “Từ hai 
dục vọng của con người tình yêu và lòng căm thù, thì chính 
tình yêu có xu hướng thái quá lớn hơn. Tình yêu càng cuồng 
nhiệt hơn thì nó càng tàn bạo hơn với tất cả những gì сап trở 
đe dọa nó, nó cho phép lòng căm thù tác động theo nhiều 
hướng, qua đó giải phóng một loại cái ác, tình yêu sinh ra từ 
những mầm mống bất hạnh”. 


Những hậu duệ của Descartes đã chia làm hai trường 
phái đối lập nhau. Một số tiếp tục và phát triển tư tưởng siêu 
hình học của ông đến mức thần bí. Một số khác tìm cách loại 
bó lập trường triết học nhị nguyên của ông. Cả hai vẫn chỉ là 
những người ghé vai vác đá nhưng vẫn để lại giữa đường. 

Công lao của Descartes là ở chỗ ông đã đặt ra hàng loạt 
vấn đề lý luận cho sự phát triển của triết học và khoa học. Ý 
nghĩa của “cuộc cách mạng Deseartes” về bản chất là ở đấy. 

III.2. 2. PIERRE GASSENDI (1592 - 1655) 

“Bắt lý trí của minh lệ thuộc vào quyền uy của ai đó là 
điều ô nhục với các triết gia” 


(Gassendi) 


Pi-e Gát-xáng-di là nhà triết học, nhà vật lý học, nhà 
thiên văn học Pháp. Ông sinh ngày 22/1/1592 trong một gia 
dinh nóng dân. Năm 1616 nhận học vị tiến sĩ thần học. Ngày 


LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 321 


1/8/1617 duoc phong linh muc. Nám 1628 làm quen vói 
Hobbes khi дёп Anh. Мат 1645 được bổ nhiệm làm giáo sư 
toán học Cao đẳng Hoàng gia Paris. Ông mất ngày 
24/10/1655 vì bệnh phổi. 


Các tác phẩm chính: 


- Những bài tập kỳ quặc chống lai phái Aristote, làm 
bién đổi tận gốc các nguyên lj cơ bản của học thuyết phái 
Tiêu dao và của phép bién chúng, khẳng định hoặc là các 
quan điểm mới, hoặc là các quan điểm cũ rích của các nhà tw 
tưởng cổ nhất (Phân 1, 1642, phân П, 1658). 


- Công trình nghiên cứu siêu hinh học chống lại 
Descartes (1642). 


- Tóng hop triét hoc Épicure (1649). 
- Hé thóng triét hoc (1653). 


Với khẩu hiệu “Bi thiêu chết không có nghĩa là thất bạt, 
Gassendi đã tự tôn Bruno làm tiền bối của mình. Tuy vậy 
trong các luận điểm triết học của ông thường có tính chất 
nước đôi khi bàn về các vấn đề có liên quan đến các tín niệm 
của tôn giáo, chúng được biểu hiện na ná như thần học. Do 
vậy Didró đã nhận xét rất tinh tế rằng: “Gassendi đáng 
thương đã phải đeo mặt nạ Thiên chúa giáo lên Épicure để 
khói phải chịu số phận Кё hành hình”. 


Hoa cùng dòng cháy của tư tưởng thời đại, triết học của 
Gassendi đã lấy triết học của Aristote làm đối tượng phê 
phán. Bởi triết học của Aristote là hình ảnh biểu tượng cho 


 ——nQqP [QƏHIU 
322 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


thân phận nó tỳ của triết hoc và thần học, khi đức tin tro 
thành mệnh lệnh tuyệt đối tối cao. 


Theo ông, những triết gia tôn sùng Aristote dù có thể 
chia thành các trường phái khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở 
điểm là họ cần thuật ngụy biện chứ không phải là chân lý. 
Giống như chủ nghĩa kinh viện thay vì phải đưa ra những 
quy tắc hướng dẫn con người đi khám phá những chân trời 
mới lạ có ích cho cuộc sống thì nó chỉ đưa ra những điều cũ 
mem, ai cũng biết. Kiểu như lógic sau đây: “Chó sủa, Sít là 
chó, do vậy Sít cũng súa”. Hay là: “Tôi không phải là anh, 
nhưng tôi là người, do vậy anh không phải là người...”. Ông 
kết luận: “Tôi gọi đó là điều nhằm nh?”. 


Tuy tự khẳng định là học trò của Bruno nhưng thực chất 
thì Gassendi lại khai thác triệt để các tư tưởng triết học của 
Ёрїсиге (Ê-pi-quya). 


Vũ trụ đó là một khối bất biến, vô cùng, vô tận. Thế giới 
mà con người dùng giác quan cảm nhận được là một bộ phận 
trong vô số các bộ phận của vũ trụ. Sự biến đổi của những bộ 
phận này Là nhịp điệu sống của vũ trụ. Giới tự nhiên mà con 
người cảm nhận được đó là một thế giới có hạn luôn nằm 
trong biến dịch của sinh thành và kết thúc. 


Thế giới là sự hợp nhất của vật chất và chân không. Vật 
chất có các thuộc tính như các sức cản, tính không thể đâm 
xuyên, trọng lượng của các vật và năng lượng của các vật thể 
có thể va chạm và bị va chạm. Trong khi đó, chân không lại có 
các đặc điểm như không có thể xác, không thể cảm nhận được, 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 823 


không có ty trọng, không có năng lực tác dung và chịu ảnh 
hưởng tác dụng. . 

Nền tàng thế giới đó là nguyên tử. Moi cái có thể phân 
chia, riêng nguyên tử thì không thë. Đặc điểm này đã tạo nên 
tính chất vĩnh hằng của nguyên tử, theo nghĩa đó vật chất là 
không thể bị tiêu diét. 

Nguyên tử không phải là một điểm của hình hoc mà đó là 
những thực thể cực nhó mắt thường không thé cảm nhận 
được cho dù nguyên tử да dạng về hình dạng như hình tròn, 
hình bầu dục, hình kính lói, hình mó chim, hình xù xì hay 
nhẫn... Nguyên tử đồng nhất với chính nó, nguyên tử không 
bao chứa một bộ phận nào khác ở bên trong. 


Động lực làm cho nguyên tử hoạt động chính là trọng lực. 
Trọng lực là cái vốn có của các nguyên tử, là tác nhân kích 
thích ở bên trong phá vỡ thế cân bằng, ổn định, buộc các 
nguyên tử phải nằm trong xu hướng vận động. Do vậy, vận 
động là thuộc tính vĩnh cửu của các nguyên tử. 

Vật thể là sự kết hợp các nguyên tử theo một trật tự nhất 
định. Linh hôn của con người được tạo thành từ những 
nguyên tử lửa. Đó là những nguyên tử nhỏ và linh động. Linh 
hôn có tính thể xác vì linh hồn biết hành động, linh hồn biết 
cảm nhận hình ảnh của các vật thể, vật chất. Chất là sự phá 
bỏ kết hợp của linh hồn và thể xác. Nhưng không có nghĩa là 
nguyên tử của linh hồn biến thành hư vô mà các nguyên tử 
của linh hồn tan vỡ ra như nước và biến thành thể hơi. 

Chịu ảnh hưởng của các nhà triết học tiền bối và đương 
thời, Gassendi khẳng định vận động của các nguyên tử tất 


324 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


yếu sé dẫn đến trang thái hội tu và kết dính của chúng. Thoat 
đầu làm thành một khối lộn xộn không phân chia. Sau đó bắt 
đầu phân tầng theo nguyên tắc phân tử nhẹ ở trên, phân tử 
nặng ö dưới. Những nguyên tử nhẹ tiếp tục phân chia để tạo 
thành vòm trời, mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Các nguyên 
tử nặng do trọng lực rơi xuống liên két thành trái đất và các 
hiện tượng ở thể lòng. Đất вап sinh ra những hạt giống, thực 
vật, động vật được hình thành từ những hạt giống này. 

Thé giới nhóm hop từ các nguyên tử và tan уб cũng từ các 
nguyên tử. Dó là một quá trình bất tận để làm thành vô số các 
thế giới trong vũ trụ. “Những bộ phận khác nhau của thế giới 
tựa hó như cuối cùng chuyển thành nguyên tử. Những 
nguyên tử này sau khi đạt tới địa hạt của không gian trống 
rỗng thì kết hợp lại và lắp lại sự chuyển động đầu tiên, hay là 
văng lên phía trước mãi mãi, hay là bay ngay vào thế giới 
khác, hay là sau khi va chạm với các nguyên tử khác, kết hợp 
với chúng để tao ra thế giới mới””. Quan niệm về nguyên tử 
của Gassendi so với các tiền nhân ở thời kỳ cổ đại quả thật là 
chua tạo được bước nhảy vé chát. Tuy vậy, sau đêm dài Trung 
có, học thuyết này tự nó có ý nghĩa khích lệ việc di sâu vào 
nghiên cứu nguyên tử nói riêng và thế giới vi mô nói chung ở 
các nhà khoa học tự nhiên sau này. 

Trong hệ thống triết học của mình, Gassendi đã dành 
một vị trí thích đáng để chống lại những quan điểm duy tâm 
của Descartes. Theo ông, Cotigo của Descartes không phải là 


1. P. Gassendi. Opuscula philosophica. Volume Ill, p.32. 


LICH SÚ TRIẾT HOC PHƯƠNG TÂY 395 


mót dinh nghia triét hoc vé tu duy. Tu duy chi duoc xem xét 
như một thực thé, là chỉ đừng lai ở mức độ lấy cái không biết 
để định nghĩa cái không biết. Yêu cầu của định nghĩa là phải 
vạch ra được những đặc tính của tư duy, bản chất của tư duy. 
Ông chỉ rõ bằng liên tưởng: “cái mà chúng tôi cần biết không 
phải là cái không phải là anh, mà là cái là anh”. 


Nếu nhu Descartes dé cao vai trò của tri giác trong nhận 
thức, xem những tri thức mà trực giác đem lại là đáng tin cậy 
thì Gassendi lại không chia sẻ luận điểm này. Ông cho rằng 
cơ sở của mọi tri thức và khoa học là б cảm giác. Nguồn gốc 
của cảm giác là do sự vật tác động vào giác quan của chúng ta 
và cảm giác là cơ sở của lý tính. Tuy vậy, ông chỉ hiểu quá 
trình nhận thức một cách siêu hình. Theo ông, các cảm giác 
bao giờ cũng đúng vì cảm giác là những hình ảnh nguyên xi 
về sự vật bên ngoài, nên không thể sai. Sai lầm là do suy luận 
trên những căn cứ không đầy đủ. Để nhận thức được bản chất 
của sự vật thì phải thông qua cảm giác chứ không phải bằng 
lý tính. Nếu chỉ cần dùng lý tính mà biết được bản chất của sự 
vật thì chẳng khác gì “biết về lý tính như là một vật biết. tư 
duy”. 

Gassendi là người theo kinh nghiệm luận. Giống như 
Locke, ông cho rằng trong trí tuệ không có cái mà trước đó 
không có trong cảm giác. Сат giác theo cách hiểu của ông là 
tiêu chuẩn của lý tính. Tất cả những khái niệm, những phạm 
trù của lý trí mà không phù hợp với cảm giác hiển nhiên (sự 
thật hiển nhiên do cảm giác mang lại) thì đó chỉ là những 
khái niệm trống rỗng vô bổ. Trong chừng mực nào đó thì quan 
niệm này cũng có giá trị tích cực vì nó đã gián tiếp bác bỏ 


T асе E SEDED FUP i= 
326 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


những tín diu’ của tôn giáo, chỉ được gọi là tri thức khi được 
những giác quan của con người kiểm chứng. Nhưng cảm giác 
không thể là tiêu chuẩn của tri thức, của chân lý, mà phải là 
thực tiễn. 


Trong quan niệm về nhận thức, Gassendi có chung quan 
điểm với Hobbes về nguồn gốc và vai trò của những khái niệm 
chung, ý nghĩa của phương pháp quy nạp, vai trò của thí 
nghiệm... Điểm đặc sắc trong lý luận nhận thức của ông 
chính là quan niệm về khái niệm dự bị. Đây là nguyên tắc và 
tiền 4ё của suy luận. “Về những sự vật mà chúng ta căn cứ 
vào đó để kết luận một cái gì, hoặc chúng ta phát biểu ý kiến 
hay phán đoán gì về nó, thì cần phải có những khái niệm dự 
bị rõ ràng và hiển nhiên, đó là những nguyên lý hay những 
nguyên tắc (tác giả nhấn mạnh) mà chúng ta dựa vào đó để 
chứng minh cái mà chúng ta kết luận hoặc giá ди”. 


Gassendi đấu tranh chống chủ nghĩa hoài nghi, bất khả 
tri khi Бап về nhận thức thế giới. Theo ông, những người hoài 
nghỉ chỉ là những kê bịt đường của nhận thức. Những người 
bất khả tri là những người tự làm khổ mình. Quan điểm của 
ông về nhận thức giới tự nhiên 19: “Có lé mặc dù không đạt tới 
chân lý đầy đủ nhưng chúng ta sẽ đạt được một cái gì tương 
đối gần và tương đối giống với nó (tác giả nhấn manh)". Sẽ 
không hoàn toàn võ đoán khi chúng ta cho rằng Gassendi đã 


1. Tín điều (dogme). Điều phái tin, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của lý trí. 
2. Р. Gassendi - lbid. p.9. 
3. P. Gassendi - ibid., p.116. 


LICH SỬ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 391 


cảm nhận được mối quan hé giữa chân lý tuong đối và chân lý 
tuyệt đốt. 


Có thể trong quan niệm của Gassendi có một vài yếu tố 
nhỏ của tư tưởng biện chứng. Nếu có thì đó là những yếu tố tự 
phát “bất đắt di" vì bản thân ông đã từng tuyên bố”phải làm 
cho phép biện chứng im hơi lặng tiếng trong các vấn đề quan 
trọng". Ông hiểu biện chứng đơn thuần chỉ là thuật ngụy 
biện. “Một người nông dân có một cậu con trai quay về sau 
khi đã học phép biện chứng và muốn thử nghiệm nghệ thuật 
của mình. Ông bố bảo cậu luộc sáu quả trứng: hai cho mình, 
hai cho mẹ và hai cho cậu. Cậu con trai chỉ luộc ba quả. Ông 
bố hoi tại sao chỉ luộc có ba quả, cậu trả lời: "Lë nào không 
phải sáu quả đó u?" Người cha đáp: “Cha chỉ thấy ba quà", 
cậu con trai giải thích: “Hãy đem 1, 2, 3 và gộp lại 1, 2, 3 lại 
thì chả phải sáu là gì”. Người cha nháy mắt “Thật tuyệt vời 
con trai của ta ạ. Cha sẽ lấy hai quả, một quả cho mẹ. Còn con 
hãy dùng ba quả còn lại”. 


Tư tưởng về đạo đức của Gassendi được tạo thành từ sự 
kế thừa các quan niệm đạo đức của Épicure. Ông xem dao đức 
học là mục đích của cuộc sống, là con đường để đạt tới hạnh 
phúc cao nhất, vì thế đạo đức học là phần quan trọng nhất 
trong hệ thống triết học của Gassendi. 


Theo ông, cuộc sống hạnh phúc đó là sự yên ổn, là dong 
sông chảy êm dịu hài hòa, giải thoát mọi đau khổ, không 
khiếp nhược và sợ hãi trước cái chết, không mơ mộng hão 
huyền vé tương lai và cũng không âm thám trăn tro về những 
mất mát về tình, tiền trong quá khứ... Cơ sở của hạnh phúc là 


328 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


cái thiện. Bát hanh là cái ác, là cái tước đoạt mát su khoái 
cảm của chúng ta. 

Kế tục Épicure, Gassendi chia ra làm hai loại khoái cảm: 
khoái cảm không thật sự đó là sự vui vẻ, sự dé chịu, sự khoan 
thai, cảm giác nhe nhóm... Khoái cảm thật sự đó là thân thể 
khỏe manh. tâm hồn yên ổn, không bị xúc động, không bi 
quấy rối... nhưng khoái cảm cao nhất là hoạt động của lý 
tính. Bởi vì lý tính дё ra đức hạnh, nhờ lý tính mà con người 
có thể lựa chọn hay né tránh... không cần thiết cho đời sống 
của mình, làm cho cuộc sống dễ chịu đầy hưng phấn trong 
hạnh phúc. 

Tóm lại, mong muốn và kết quả thực tế đạt được không 
phải bao giờ cũng là một. Gassendi và triết học của ông giống 
như vậy. Vai trò và vị trí của Gassendi được Marx đánh giá 
trong Gia đình thần thánh là “Chống lại Descartes là chủ 
nghĩa duy vật do Gassendi làm đại biểu; ông là người khôi 
phục lại chủ nghĩa duy vật của Épicure". Gassendi là thế đấy. 

IH.2.3. BLAISE PASCAL (1623 - 1662) 

“Hãy đặt nhà triết học thông thái nhất trên một tấm gỗ 
lớn lên trên một cái vực thẳm. Dù lý trí có khẳng định với ông 
ta rằng, ông ta bình yên vô sự, thì dẫu sao trí tưởng tượng vẫn 
tháng thế”. 


(Pascal) 


Pascal là một trong những người sáng lập ra khoa học 
hiện đại. Ông sinh ngày 19/6/1623 trong một gia đình trí thức 
giàu có à Chermont - Ferand (Pháp). Trong lich sử toán học, 
người ta biết đến Pascal với tư cách là người đặt nën móng lý 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 329 


thuyết xác suất, là thiên tài sáng tạo. Năm 12 tuổi, ông đã tự 
giải quyết được mệnh dé thứ 39 của nhà toán học cổ đại 
Euclide. Mười sáu tuổi xuất bản “Luân chứng về côníc”, được 
giới toán học ca ngợi. Trong vai nhà vật lý, Pascal phát minh 
ra chiếc máy tính đầu tiên, lúc đó gọi là “máy số học”. Ông là 
người sáng lập ra văn xuôi cổ điển. “Bỗng nhiên với Pascal, 
văn hùng biện Pháp đạt tới đỉnh điểm”. Ở góc độ triết học, 
ông là “nhà triết học của con người”. 
Các tác phẩm chính: 


- Luán vé chân không (1647) 


- Sự cân bằng віта các chất löng và trong luc của không 
khí (1649 - 1654). 


- Những bức thư gửi người tinh nhỏ (gầm có 18 thự trong 
Cuộc tranh luận tôn gido giữa phái Janséniste và phái 
Jésuite. Thư dầu viét ngày 23/1/1656, thư cuối 94 13/1657). 

- Vé trí tué hinh hoc (1655). 

- Về nghệ thuật thuyết phục (1655 - 1687). 

- Tw tưởng (1669). 

Những năm cuối đời, Pascal sống trong đau khổ và bệnh 
tật. Ông bị u não. Ông mất ngày 19/8/1662, để lại 27 bó đi cảo 
VỚI các quan niệm của ông về tôn giáo, xã hội và con người. 
Đấy là những suy nghĩ quý báu nhất nảy sinh trong đầu được 
ghi chép lại không theo hệ thống trật tự. Chúng không đành 
cho việc in ấn, chỉ để suy gẫm. Sau được bạn bè in dưới nhan 
đề Tư tưởng nhưng bị xuyên tạc khá nhiều, Năm 182ã được 
chỉnh lý và in lại. Bản in này là bản in đáng tin cậy nhất. 


330 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Chống quyền uy trong khoa hoc. 


Những tư tưởng khoa học của Pascal được kiến tạo trong 
vòm trời mà ánh sáng của “Thượng đế khoa học Aristote” vẫn 
còn dáy sung lực. Vì vậy giải phóng khoa học ra khỏi những 
ám ảnh của tiên nhân và thần học là công việc được ưu tiên 
hàng đầu. 

Trong lời nói đầu của Luận về chân không có đoạn: 


“Chúng ta thừa nhận sự hiểu biết của tiên nhân về sử, dia, 
luật... Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tin 
tưởng một cách mù quáng vào tất cả những cái đã có trong 
khoa học mà họ tạo ra. Trên tỉnh thần ấy, chúng ta phải hạn 
chế sự tìn tường của chúng ta vào người xua”. 


Theo Pascal “Bản chát của con người là ở chó liên tục tiến 
về phía trước”. Và điều có thể làm cho con người tiến được về 
phía trước đó là tri thức. Vì thế, những tri thức mới mà con 
người biết được có đối nghịch với tri thức của quá khứ phải 
được xem là sự truong thành của tri thức, chứ không phải là 
một tội ác, là sự xúc phạm đến quyền uy. Ngược lại, nếu 
không tôn trọng thì đó mới là sự xúc phạm đến lý tính, đồng 
nhất lý tính với bản năng, làm mất di ranh giới phân biệt 
giữa người và động vật. “Người ta dà xóa bo vé nguyén tác 
giữa chúng, sự khác biệt thể hiện ở chỗ các hoạt động của lý 
tính không ngừng tiến lên, trong khi đó bàn năng bao gio 


cũng nằm trong trạng thái bất biến... Con người là vô tri ở 


1. B. Pascal. Oeuvre complète. Paris, 1963, p.330-331. 


а 
LICH SÚ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 331 


nhüng пат dáu cuóc doi nhung nó lién tuc hinh thành trong 

.quá trinh phát triển, vi nó nhận được thành quà không 
những từ kinh nghiệm của bản thân mà còn từ kinh nghiệm 
của những người đi trước, nó luôn giữ trong ký ức những tri 
thức mà nó có được, còn tri thức của những thế hệ tiên bối thì 
luôn luôn hiện điện trước nó trong những cuốn sách mà họ để 
lại”. 

Con người luôn luôn tìm cách phá vỡ thế бп định mà 
mình đã đạt được. Năng lực nhận thức của mỗi cá nhân bao 
giờ cũng nằm trong xu thế vượt qua chính nó. Tri thức của 
nhân loai như một dong cháy. Thé hé sau luôn kế thừa tri 
thức của thế hệ trước trong quá trình tích lũy. “Từ đó diễn ra 
việc không những mỗi con người nhờ lợi thế đặc biệt luôn tiến 
lên trong khoa học Mà tất cả moi người cùng nhau thực hiện 
một sự tiến bộ không ngừng trong nó, chỉnh thể cũng già di, 
giống như nó đã luôn diễn ra trong tính tuần tự ở mọi người 
cũng như trong các độ tuổi khác nhau của một con người 
riêng biệt. 

Như vậy, toàn bộ tính tuần tự của mọi người trong dòng 
chảy của nhiều thế kỷ cần phải được xem là thường xuyên 
hiện điện và liên tục học hỏi. Từ đó ta thấy rõ sự vô lý đối với 
các nhà triết học cổ đại. Vì tuổi già là tuổi cách xa nhất với 
tuổi thơ, nên ai cũng thấy rằng không nên tìm kiếm tuổi già 
trong con người tổng hợp mới ra дої". 


1. - 2. Sdad, tr. 231. 


332 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Từ tư tưởng cho rằng kinh nghiệm là nguồn góc cơ bàn để 
tích lũy tri thức, Pascal đã thiết lập ra một phương pháp mới 
đi từ các dữ kiện vật lý đến các kết luận và quy luật. Như vậy 
phương pháp của Pascal trong chừng mực nào đó là điểm 
trùng với phương pháp quy nạp của F. Bacon nhưng lại là sự 
đối lập với phương pháp của R. Descartes. 


Ở đây, một lần nữa lại chỉ rõ vì sao cần phải “hạn chế sự 
tin tưởng của hậu thế về mặt khoa học đối với tiên bối”. “Các 
kinh nghiệm cho con người nhận thức về tự nhiên và nó 
thường xuyên được nhân lên. Chúng là những nguyên lý duy 
nhất của vật lý, nên kết luận cũng tăng lên một cách tỷ lệ 
thuận với vật lý”. 


Trong các tác phẩm khoa học của Pascal, nhất là các 
công trình nghiên cứu về toán học phải được xem là “di tích 
ky la về sức mạnh của con người” (D'Alembert). Ở đó có môt 
cuộc chạy tiếp sức giữa Archimed, Newton và Pascal. Ông dà 
có những đóng góp nhất định vào phép tính vi phân. 


Có thé nói một trong những đóng góp quan trọng của 
Pascal về mặt triết học là ở tư tường biện chứng sau đây: 
Thứ nhất, Pascal đã nhận thấy sự hiện hữu tồn tại trong 


biến đổi, phát triển bao hàm sự phủ định các trạng thái do nó 
sinh ra. 


“Mọi thứ trà nên hoàn hảo nhờ tiến bộ thì cũng bị diệt 
vong bởi tiến bộ”. 


Thứ hai, ông đã nhận thấy mối liên hệ giữa bộ phận và 
cái toàn thể. 


LỊCH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 333 


“Mọi bộ phận của thế giới đều nằm trong quan hệ liên kết 
với nhau như thế nào đó để không nhận thức được một bộ 
phận mà thiếu bộ phận khác và thiếu chỉnh thể. Sự cháy 
không thể хау ra nếu thiếu không khí, do vậy để nhận thức 
cái này, chúng ta cần phải nghiên cứu cái khác. Vì moi sự vật 
đều sinh ra và đều được sinh ra, đều sử dung sự giúp dà của 
các sự vật khác và bản thân lại giúp đỡ chúng, một cách gián 
tiếp hay một cách trực tiếp, và tất cả chúng đều nâng đỡ nhau 
nhờ mối liên hệ tự nhiên và không nắm bắt được, mối liên hệ 
gắn liên những sự vật khác nhau và xa lạ với nhau, nên tôi coi 
không thể nhận thức được bộ phận nếu thiếu nhận thức 
chỉnh thể, nếu thiếu sự hiểu biết tỉ mỉ về các bộ phận” . 


Mặc dù không đạt tới quan niệm như Hegel sau này là 
xem xét chân lý như là một hệ thống nhưng Pascal cũng đã 
thấy được tính toàn vẹn hữu cơ giữa cái bộ phận và chỉnh thể. 
Bộ phận không phải là lắp ghép cơ học mà là sự liên hệ trong 
thống nhất. Giống như vậy, chân lý khoa học là sự toàn vẹn 
như một cơ thể con người”. 


Con người - đốt tượng hỳ lạ nhất của tự nhiên. 


Trong các nhà triết học thời Cận đại, có le Pascal là người 
dành ưu tiên cho con người hơn cả. Với ông, con người là môt 
thế giới bí ẩn. Ông muốn thức tỉnh con người bằng chính thân 
phận của nó, vì vậy, tiếp cận về con người không thể là các 
phương pháp của truyền thống. 


t. Sdd., tr. 305. 


334 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Pascal từng viết rằng: “Trái tim có các quy luật riêng của 
nó mà lý tính không thể biết được”. Con người đó là một con 
vật bé xíu, chân bé tí và có mạch máu, đó là một hạt bụi 
nguyên tử nho nhất... một sinh linh như vậy, luôn tự đặt cho 
mình câu hỏi “tôi không biết ai cho tôi chỗ đứng trên trần 
gian này, bản thân tôi là gì? Tôi hoàn toàn không biết cái gì... 
Tôi thấy không gian vũ trụ bao quanh tôi, соп bản thân tôi bị 
trói buộc vào một góc nhỏ của không gian bao la đó. Không 
hiểu tại sao chỗ của tôi là ở đây chứ không phải ở kia”. Đó là 
một tuyên xưng đượm màu bi quan. 


Nguyên nhân làm đảo lộn nhận thức luận của Pascal là o 
chỗ triết hoc và các khoa học tự nhiên ở thế ky XVII đã cùng 
nhau vẽ nên một bức tranh về thế giới, nhưng trong bức 
tranh đó địa vị của con người là cực kỳ khiêm tốn và bé nhỏ. 


Con người cảm thấy mình chông chênh trong cái ngút 
ngàn vô tận của trời đất. Tâm hôn con người không thể lấy 
kính lúp để chiếu rọi. Nỗi đau tâm linh của con người không 
thể dung hòa được để điều trị. Nếu như Édóp dà nói rằng 
Prómété đã nặn ra con người từ đất sét, không phải hòa với 
nước 1а mà là hòa với nước mắt thì có nghĩa là con người đó là 
một thực thể đặc biệt mà tư duy lý luận chỉ là một công cu don 
thuần làm sao thâm nhập được, còn tư duy hợp lý cũng không 
thể thâu tóm hết được điều kiện tổn tại của con người. Соп 
người không phải công thức của toán học. “Tôi đành nhiều 
thời gian nghiên cứu các khoa học trừu tượng và thông tin ít 
ôi có thể có được nhờ chúng, đã gây cho tôi nỗi thất vọng vì 
chúng. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu con người, tôi nhận thấy 


LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 335 


rằng các khoa học trừu tượng này không vốn có ở nó và tôi bi 
luống cuống, nên càng muốn thâm nhập sâu hơn nữa. Nhưng 
tôi cũng hy vọng rằng ít nhất cũng biết được một số người 
đồng hành, vì đây là tri thức chân chính vốn có ở nó. Tôi đã bi 
lừa. Người ta thích nghiên cứu hình học hơn”. 

Sau khi chỉ ra tính vô bổ của phương pháp khoa học tự 
nhiên trong nghiên cứu về con người, Pascal đã cho rằng 
phương pháp phản tư là thích hợp nhất. “Phương pháp hướng 
ý thức vào bản thân mình, ngẫm nghĩ về trạng thái tâm lý 
của mình”. 

Con người của Pascal là sự hội tụ của: 


Con người - một cá nhân cô độc: Pascal từng trăn tro: 
“Tôi là ai? Một người đứng ở bậc cửa sổ và nhìn người đi 
ngang qua. Liệu tôi có thé nói: người di ngang qua tới cửa só 
chỉ để nhìn thấy tôi? Không thể, vì người đó chỉ nghĩ về tôi 
môt cách tiện thể. 


Nhưng nếu người ta yêu ai đó vì sắc đẹp, liệu có thể nói 
rằng người ta yêu chính người đó? Không thể, vì nếu bệnh 
đậu mùa không giết người đó mà chỉ tước mất sắc đẹp của 
người đó, thì bệnh đậu mùa qua đó cũng giết chết tình yêu đối 
với người đó. 

Nếu người ta yêu trí tuệ và trí nhớ của tôi, liệu có thể nói 
rằng họ yêu tôi không? Không thể, vì tôi có thể đánh mất 
những phẩm chất đó đồng thời lại không đánh mất mình. 

Cái tôi nằm ở đâu, nếu không phải trong thể xác và tâm 
hồn? Yêu thể xác và tâm hồn vì cái gì, nếu không phải vì các 


336 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


đặc tính của chúng, mặc dù các đặc tính không tao thành “cái 
tôi” của tôi mà có thể tón tại thiếu các đặc tính ấy? Le nào có 
thể yêu bản thân sự trừu tượng của tâm hồn con người không 
phụ thuộc vào đặc tính vốn có của nó? Không thể và hoàn 
toàn vô lý. 

Như vậy, người ta yêu không phải con người, mà yêu các 
đặc tính của nó. Chúng ta sẽ không chế nhạo những kê yêu 
cầu để được người khác tôn trọng về cấp bậc và trọng trách, vì 
chúng ta bao giờ cũng yêu con người và các đặc tính mà nó có 
được trong thời gian ngắn ngùi". 

Trong cái kiếp người ngắn ngủi của nó, con người chỉ kịp 
biết rằng mình tổn tại. Cái bám víu và cái níu kéo không phải 
là xác thân, mà là đặc tính làm nên người. Như một ngọn nến 
đang thắp sáng bằng chính mỡ mình. Kiếp người mới ngắn 
ngủi làm sao. Khoác trong cái phận mong manh ấy, соп người 
lại tón tại, lại nằm giữa “một cái hư vô đối với cái vô cùng, một 
cái toàn thể đối với cái hư vô, một cái trung gian ở giữa cái 
toàn thể và cái không gì. Vô cùng xa cách để hiểu những cái 
cực kia, cứu cánh của sự vật và nguyên lý của chúng đều bị 
giấu trong một bí ẩn không thể nào khám phá được đối với 
con người, do đó con người không sao thấy được cái hư vô là 
nơi con người bước ra và cái vô cùng là nơi con người chìm 
xuống”. 

Con người là điểm nhỏ của tồn tại hữu hạn trong khi đó 
tự nhiên như trải đài trong sự vô tận về chiều rộng, vô bến bờ 
của chiều sâu. Con người chơi vơi, đơn độc, giẫy giua, ngup 
lặn trong cái hư vô của hư vô. 


LICH SÚ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 337 


Мам thuẫn hữu hạn và vô han sé quy dinh năng lực và 
khả năng thực tế của năng lực. Con người muốn có hạnh phúc 
nhưng với cái phận bong bóng thì hạnh phúc trở thành một 
món hàng xa xỉ, không tưởng. Những ham thích, những điều 
kiện khoái cảm tự bản thân chúng là một mâu thuẫn. Con 
người cầu mong sự yên tinh nhưng lại đi tìm kiếm những tro 
tiêu khiển ôn ào. Nguyện vong khi đã được thỏa mãn, đáp 
ứng không phải làm cho con người được tháng hoa mà quay 
lại chống con người. Con người, điều nó muốn không phải là 
một cái gì tốt đẹp hơn mà luôn luôn phải là một cái khác. “Cái 
mà con người tìm kiếm không phải là sự vật mà là tìm kiếm 
các sự vật”. 

Tưởng tượng là một thuộc tính không thể thiếu ở con 
người, tuong tượng là phương tiện tạo ra những đặc điểm hấp 
dẫn cho những cái mà chúng ta không có. Con người không 
sóng, mà con người chuẩn bi sống. “Chúng ta không thóa (có 
le bản chính bị thiếu) 


Con người là một thực thé lưỡng phân. 


Các triết gia trong lịch sử đã giải quyết điều này ra sao? 
Đây chính là di tìm phuong pháp để giải quyết số phận con 
người. Với Épitete, người theo chủ nghĩa khắc ky chỉ thấy 
được bổn phận của con người mà không nhận thấy điểm yếu 
của con người, vì vậy ông trở nên lúng túng trước thói tự mãn, 
cao ngao của con người. Với Montaigo, người tôn sùng chủ 


1. Sdd., tr. 295. 


338 РОЗ. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


nghĩa hoài nghi thi chỉ nhận thấy được các yếu duói, cái bất 
ổn của con người. . 


Số phận của con người sẽ đi về đâu? Trên nguyên tắc kết 
hop tinh thần của Épitete và Montaigo sẽ tao thành một sự 
hoàn hảo, nhưng thực tế thì ngược lại, đó là một sự kết hợp để 
tao phá hủy vì “một người thiết lập tính đáng tin cậy. Một ke 
xác lập sự hoài nghỉ. Một người vì sự vi đại của con người, kë 
khác bởi sự yếu đuối của con người. Vậy thì cả hai người đều 
phá hủy cả chân thật lẫn giả dối”. Sai lầm của hai triết gia 
này ở chỗ đều xem các mặt đối lập cùng tôn tại trong một chủ 
thể. 


Theo Pascal, lối thoát của mâu thuẫn này là ở chỗ phải 
phân định rõ ràng nguồn gốc của các thuộc tính. Nếu sự yếu 
đuối là thiên tính thì sức mạnh phải thuộc về long nhân từ 
trong đó linh hồn đóng vai trò tác nhân. Như vậy, thực chất 
các quan niệm về sự kết hợp giữa linh hồn và thể xác cũng 
vẫn là lối cũ. Tưởng chừng như có lối гё nhung lại là không. 

Con người: là cây sáy biết tu duy, một thực thể dau khổ. 

Mặc dù con người tần tại trong bất thường, buồn chán và 
bất an nhưng nó có một sức mạnh ghê gớm, sức mạnh của lý 
tính. “Con người chỉ là một cây sậy yếu ớt trong tự nhiên 
nhưng đó là cây sậy biết tư duy. Vũ trụ không cần phải vũ 
trang để hủy diét nó. Một làn hơi, một giọt nước cũng đủ giết 
chết nó. Nhưng ngay cả khi vũ trụ giết chết nó, nó vẫn cao cả 
hơn cái giết chết nó, vì nó biết rằng nó sẽ chết, nó biết vũ trụ 
mạnh hơn nó. Còn vũ trụ thì không biết gì hết”. 

Như váy, toàn bộ giá trị của con người là ở tư duy. Cái 
mang lại cái quyền cho phép con người được dé cao, cái vốn là 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 339 


của riêng con người, chứ không phải là không gian, thời gian, 
những cái mà con người không cần chiếm giữ. Cho dù sự tồn 
tại của con người có thể là một nghịch lý đi chăng nữa thì con 
người vẫn phải {дп tại bằng nhận thức. Nhận thức để tón tại. 
Tón tai để nhận thức. Tính biện chứng là ở chỗ, nhờ nhận 
thức, con người có tri thức, đó là nguồn gốc của sức mạnh, của 
năng lực nhưng cũng vì có {тї thức mà con người biết được 
tính hữu han về tón tại của nó. Trên tinh thần ấy, Pascal đi 


CH 


đến kết luận “Chỉ có con người mới có thé bi dau khổ". 


Nhung cái đau khổ của con người lai tro thành thước do 
của sự vĩ đại. Con người tìm kiếm cái cao cả trong bản thân 
hèn mọn của mình. Đau khổ vốn dĩ là cái riêng của con người. 
Trong bất hạnh, con người mới cảm nhận được thế nào là 
hạnh phúc. “Sự vĩ đại của con người được chứng minh qua sự 
bát lực của пб”. 

“Соп người vĩ đại vì ý thức được trạng thái đáng thương 
của nó. Vì thế khi đau khổ là lúc con người đang ý thức về địa 
vị đau khổ của mình. Y thức đó là dấu hiệu của sự vĩ đại”. 

“Con người y thức được sự thảm hại của mình. Con người 
là thâm hai vì nó tôn tại trong thầm hai song nó vi đại vì nó ý 
thức được sự thảm hại”. 


Cuối cùng thì Pascal cũng không vượt qua được chính 
minh trong quan niệm vé con người. Con người động lực của 


1. Sdd. tr. 227. 
2. Sdd. tr. 226. 
3. Sdd. tr. 227. 
4. Sdd., tr. 228. 


340 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


tiến bộ khoa hoc, con người sinh vật hữu hạn bị ném vào thế 
giới vô hạn. Để giải quyết mâu thuẫn này, ông đã phải viện 
dẫn đến sự tón tại của Thượng đế. 

Triết học của Pascal mang tính hai mặt. Do vậy, con 
người trong triết học của ông là con người đa nhân cách. Công 
lao của Pascal là ở chỗ ông không dừng lại ở góc độ ngắm nhìn 
con người với lòng mãn nguyện, như là kết quả tuyệt vời của 
đấng sáng tạo mà đi sâu vào phân tích những tâm trạng, 
trang thái trong sự tôn tại của nó. Tiếng lòng của Pascal đã 
được chủ nghĩa hiện sinh sau này chia sẽ. Sự vĩ đại thường 
gặp ở cái bắt đầu và nói như Pascal “Chỉ khi gấp lại trang 
cuối cùng của cuốn sách, suy ngẫm, chúng ta mới thật sự hiểu 
được cần phải bắt đầu từ đâu”. 


1H.3.4. CHARLER LUIS SECONDAT MONTESQUIEU (1689 
- 1775) 


"Kinh nghiệm của hàng thé kỷ cho thấy rõ ràng, khi có 
quyền lực, bất kỳ người nào cũng có thiên hướng lạm dụng 
nó, và người đó còn di theo hướng đó cho tới lúc chúng đạt tới 
giới han". 

Sáclo Lu-I Sé-cóng-da Mông-tex-ki-ơ là người sáng lập ra 
khoa học chính trị và là người đại diện cho khuynh hướng 
chính trị của giai cấp tư sản Pháp thế ky XVIII. Tư tưởng của 
ông là một trong những cơ sở lý luận của cách mạng Pháp 
1789. 


Montesquieu sinh ngay 18/1/1689 trong mót gia dinh 
quý tộc nổi tiếng. Me của ông là người Anh. Đó là một phu nữ 
thông minh, sùng đạo và có khuynh hướng thần bí, mất khi 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 841 


ông lên 7 tuổi. Charlesx Luis Secondat nhận ho Montesquieu 
từ một người chú không con cùng với toàn bộ tài sản và chức 
chủ tịch nghị viện Boóc-đô. Năm 1728 ông được cử làm thành 
viên của viện Hàn lâm Pháp. Ông mất ngày 10/2/1755 vì 
viêm phổi. 

Các tác phẩm chính là: 

- Những búc thư Ba Tư (1731) 

Nội dung là phê phán chế độ quân chủ Pháp; 


- Suy nghĩ vé nguyên nhân hung vong của người La Mã 
(1734). 


Tác phẩm khái quát lịch sử để tìm ra những lực lượng xã 
hội, những yếu tố nội tại về chính trị và hành chính, nhằm 
giải thích các sự kiện và quá trình diễn biến của một dân tộc. 

- Tinh thân luật pháp (1748). 


Ra đời sau gần 20 năm lao động miệt mài. Tác phẩm này 
được xem là một trong những tác phẩm xã hội học xuất sắc 
nhất của thế ky XVIII. 


Nội dung chính trong hệ thống triết học của 
Montesquieu là các vấn đề xã hội. 


Theo ông, giống như tự nhiên, đời sống xã hội cũng mang 
tính quy luật. Do vậy, những quan niệm thần học về lịch sử 
không những không khích lệ được sự tiến bộ mà ngược lại làm 
đơn điệu, tầm thường hóa lịch sử và con người. Ông cũng 
không đồng ý với tư tuong của Hobbes cho rằng sự tồn tại của 
con người trong xã hội là ở tình trạng “một cuộc chiến tranh 


342 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


của tất cà chống lại tất cà". Vì điều đó trái với trạng thái tu 
nhiên của con người là trạng thái hòa bình và bình đẳng. 


Cùng thoi với Montesquieu, nhà triết học Italia, Vico 
(1668 - 1744) còn cho rằng lịch sử diễn ra theo vòng tuần 
hoàn dưới sự ấn định của thần linh thì Montesquieu đã nhận 
thấy vai trò của kinh tế và sản xuất vật chất đối với đời sống 
xã hội. Vì thế động lực của sự phát triển lịch sử không phải là 
cái từ trên không trung đưa xuống mà là cái tồn tại ngay 
trong lòng xã hội. Muốn nhận chân được nó cần phải tránh 
thiên kiến hẹp hồi. 


Montesquieu đã chia các quy luật chỉ phối sự phát triển 
của lịch sử thành hai dạng cơ bản là xã hội và tự nhiên. Sự 
phân chia của ông chưa hẳn đã mang tính khoa học bởi vì ông 
hiểu tự nhiên chỉ là bàn chất sinh học của con người. Tuy vậy 
việc ông thừa nhận xã hội vận động và phát triển có tính quy 
luật phải được xem là đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ trong 
lĩnh vực nghiên cứu về xã hội. 


Montesquieu là người khói xướng thuyết địa lý, khẳng 
định chính điều kiện địa lý quyết định tiến trình phát triển 
của lịch sử. Điều kiện tự nhiên khác biệt giữa các nước dẫn 
đến sự chênh lệch, thậm chí đối lập nhau về phong tục, tập 
quán, lối sống, văn hóa và cả pháp luật, thể chế xã hội. 
“Chính sự nhu nhược của các dân tộc ở những vùng khí hậu 
nóng luôn luôn làm cho họ trở thành nô lệ, trong khi đó sự 
dũng cảm, kiên định của các dân tộc vùng khí hậu lạnh đã 
đem lại sự tu do cho họ”. Tư tưởng này đã bị các nhà duy vật 


NHI) йк eie a == 
LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 343 


Pháp kịch liệt phê phán. Chẳng han Helvétius cho rằng đó là 
lối biện hộ cho tình trạng bất bình đẳng của các dân tộc. 


Với tư cách là người đứng đầu một cơ quan lập pháp lớn 
của Pháp, Montesquieu được xem là một trong những người 
sáng lập ra lý luận về pháp luật của phương Tây. Theo ông 
luật pháp là cơ sở để đảm bảo công bằng trong xã hội. “Khả 
năng của các quan hệ công bằng cần phải tón tại trước pháp 
pháp luật do con người tạo ra”. Đó cũng là giới hạn và điều 
kiện của tự do. “Tự do chính trị không phải muốn làm gì thì 
làm. Trong nhà nước có pháp luật, tự do chỉ có thể là có khả 
năng làm những gì cần phải muốn và không bị cưỡng ép làm 
những gì không muốn. Cần phải giải thích ró tự do là gì và 
độc lập là gì. Tự do là quyền làm tất cả những gì được luật 
pháp cho phép. Nếu công dàn có thé làm điều luật pháp cấm 
thì nó không có tự do, vì các công dân khác có thể làm điều 
đó”. 


Quan điểm của Montesquieu về luật pháp có nhiều điểm 
hợp lý, chẳng hạn tư tưởng vé sự phân quyển (quyén lập 
pháp, quyển hành pháp và quyển tu pháp) trong một thé 
chế... nhưng với con mắt của một học giả tư sản ông không 
thấy được mặt trái của luật pháp đó chính là ý chí của giai 
cấp thống trị chứ không phải là ý chí của toàn dân như ông 
kháng dinh. 


Gióng nhu Voltaire, Montesquieu là người không có cảm 
tình với tôn giáo. Ông cho rằng nếu như ở thời kỳ cổ đại 0 La 
Mã, tôn giáo đã là công cụ của chính trị thì hiện nay (thế kỷ 
XVIU) tôn giáo cũng không hơn gì. Đó là công cụ để ru ngủ 


344 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


quần chúng. Vi thé khoa hoc phải tránh xa tôn giáo. Khi buộc 
phái thừa nhận là có Chúa, thì Chúa của ông cũng phải tuân 
theo những quy luật nhất định, giống như moi cái khác 
không loại trừ. “Quy luật theo nghĩa rộng nhất của chữ ấy 
thực chất là những quan hệ tất nhiên xuất phát từ bản chất 
của sự vật. Theo nghĩa đó, tất cả mọi cái đang tón tại đều có 
quy luật của mình. Thần linh, thế giới vật chất, lý trí siêu 
nhân, động vật cũng như con người đều có quy luật”. 


Về mặt nhận thức, ông phê phán chủ nghĩa duy tâm bất 
khả tri, thừa nhận có chân lý khách quan và cho thấy nguồn 
gốc của tri thức là cảm giác, ở kinh nghiệm. 

Montesquieu đã viết vé minh: “Căn bệnh của tôi là ở chó, 
tôi viết sách và sau khi viết xong lại thường hổ thẹn về 
chúng”. Đó có thể là một lời nói hài hước chứ các tư tưởng của 
ông không đến nỗi xoàng để phải hổ thẹn về chúng. “Bão tố có 
thể ở ngay trong cốc nước”. Montesquieu chẳng từng nói như 
vậy sao? 


Ш.2.5. VOLTAIRE (FRANCOIS MARIE AROUET - 1694 - 
1788) 


“Dục vọng là ngon gió thói căng buồm chiếc thuyén. Đôi 
khi chúng làm đắm thuyền, nhưng thuyén không thể di lại nếu 
thiếu chúng. Mọi thứ trên trần gian đều nguy hiểm và mọi thứ 
déu cân thiết” 

(Voltaire) 

Vón-te tén thát là Phrángxoa Mu-ri Aru-é. Voltaire là 
bút danh. Ông sinh ngày 21/11/1694 trong một gia dinh công 
chứng viên.. Thông minh, hóm hinh, thích bon cot người 
khác. Voltaire là một trong những người sáng lập ra triết hoc 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 345 


Khai sáng Pháp. Nám 1746 duoc báu vào viện Hàn lâm khoa 
hoc Pháp và là nguoi khai sinh thuát ngữ triết học lich sử. 


Ông mất ngày 30/5/1778. Tháng 7/1791 di hài của ông 
được chuyển vào viện Panthéon, nằm ngay canh Rousseau. 


Các tác phám chính: 


- Những bc thư triết học (còn gọi là Những bức thư từ 
Anh) (1727 - 1733). 


- Luân vän vé siêu hinh (1734). 

- Những nguyên lý triết hoc Newton (1738). 
- Thế giới nhw nó dang tón tại (1746). 

- Từ diển triết học bỏ túi (1764). 

- Nhà triết học dốt nát (1766). 

- Về những hiện tượng tự nhiên (1768). 

- Về linh hôn (1774). 


Tư tưởng triết học của Voitaire chịu ảnh hưởng từ 
Aristote, Descartes, Montesquieu, Gassendi... Triết học của 
ông không phải là một hệ thống thuần nhất vì thế có nhà phê 
bình đã gọi hệ thống của ông là lưỡng tính, theo nghĩa duy 
vật và duy tâm lẫn lộn nhau. 


Một trong những vấn để mà Voltaire quan tâm giải 
quyết trong triết học của ông đó là quan niệm vé Chúa. Theo 
ông, giải quyết vấn dé này sẽ là cơ sở và điểm xuất phát cho 
các vấn đề tiếp theo như quan niệm về thể xác, vé linh hồn, về 
nguồn gốc và bản chất của tự duy, về vận động... 


UT 
346 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Với tư cách là triết gia tu nhiên thuần luận, Voltaire 
khẳng định Chúa là một nhà “hình học vĩ đại”, bởi nhờ Chúa 
mà các vật chuyển động được. Tuy thừa nhận Chúa là “động 
lực đầu tiên” nhưng với Voltaire hình ảnh Đức Chúa trời đã 
mất đi bộ mặt linh thiêng để trở thành nguyên tắc hành động 
của vũ trụ. “Tôi nói lên tên Chúa như con vẹt hay như một kẻ 
ngu ngốc, nếu như tôi không có ý niệm về nguyên nhân tất 
nhiên, to lớn, nguyên nhân hành động tổn tại trong mọi kết 
quả, mọi nơi, mọi lúc”. 


Tính không thống nhất trong triết học của Voltaire đã 
trở thành một mâu thuẫn trong quan niệm về Chúa. Một mặt 
để giải thích sự hiện hữu của giới tự nhiên cần phải có Chúa. 
Chưa là đấng sáng tạo tối cao nhưng mặt khác ông lại cho 
rằng “nếu không có Chúa thì phải bịa ra Chúa”. Chúa chỉ là 
kết quả của thuần túy suy tưởng. Lôgíc của vấn đề đã bị đảo 
ngược, Chúa phụ thuộc vào con người. 


Voltaire cho rằng chủ nghĩa duy tâm chủ quan là một 
thuyết hư ảo. Họ đã bác bó một sự thật hết sức rõ ràng là “có 
tồn tại những sự vật ở bên ngoài chúng ta” bằng cách xem đó 
chỉ là phức hợp của cảm giác. Phủ nhận sự tôn tại khách quan 
của các sự vật hiện tượng, theo Voltaire là đã biến cuộc sống 
thực thành những giấc mo, biến cảm giác trở thành những Ảo 
ảnh... Do vậy không sớm thì muộn chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan sẽ dẫn đến tình trạng phủ nhận sự tổn tại của con 
người. “Dù thế nào đi nữa, vi muc đích của tôi là nghiên cứu 
con người xã hội và vì nếu không có xã hội và do đó nếu không 
có sự vật ở bên ngoài chúng ta thì tôi không thể là con người 


LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 347 


xã hội, cho nên phái Piarón hãy dé cho tôi tin tưởng vững chắc 
vào sự tón tại của sự vật, bởi vì nếu không, tôi cũng sẽ phủ 
nhận sự tồn tại của cả các ngài nữa”. 


Quan niệm nhận thức của Voltaire là sự tiếp tục tư 
tường nhận thức của Gassendi, Locke. Ông khẳng định 
“Những ý niệm đầu tiên của chúng ta, đó là cảm giác. Từng tí, 
từng tí một, chúng ta nhận được những ý niệm từ trong 
những cái tác động vào khí quan của chúng ta. Trí nhớ của 
chúng ta ghi lại những tri giác đó. Sau đó chúng ta đặt những 
tri giác đó vào những ý niệm chung và chỉ từ năng lực đó của 
chúng ta, sẽ xuất hiện tất cả những sự hiểu biết rộng lớn của 
con người”. 


Ông loại bỏ việc thừa nhận có tư tường bẩm sinh của 
Descartes và ông cho rằng mọi quá trình nhận thức đều bắt 
nguồn từ cảm tính. Nếu phủ nhận nguón gốc kinh nghiệm 
của tri thức thì cũng có nghĩa là xóa bó lý trí. Ông ví cảm giác 
như những cánh cửa có nhiệm vụ truyền dẫn tri thức của 
chúng ta về thế giới bên ngoài vào ý thức. Như vậy Voltaire 
đã nhận thấy mối liên thông không thể chia cắt giữa cảm tính 
và lý tính trong quá trình nhận thức. Nhưng ông mới chỉ 
dừng lại ở nhận thấy, và lại dé cao vai trò của kinh nghiệm, 
nên về mặt nhận thức thì ông cũng vẫn chỉ là triết gia duy 
giác luận. 

Nếu như thần học và các nhà triết học nhị nguyên cho 
rằng linh hôn là một thực thể tỉnh thần bất tử độc lập với thể 
xác hữu tử thì Voltaire khẳng định linh hồn là ý thức, là năng 
lực của vật chất mà mọi sinh vật đều có. Vì thế quan niệm 


Tae .. 7 2= ыы ыйык ыыы 
348 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


“con người là thuc thể chia làm hai" là một quan niệm ngó 
ngẩn. Chẳng khác gì chia một thực thể thống nhất thành hai 
thực thể riêng biệt, một chuyên tư duy và cái còn lại dành cho 
tiêu hóa thức ăn. “Tôi đã hoi một vài người dang cày ruộng 
rằng họ có cảm thấy họ chia làm đôi không, bằng cách suy 
nghĩ, họ có thể phát hiện thấy trong họ có một thực thể bất tử 
nhưng tạo ra từ hư vô, không có quảng tính, tác động vào 
thần kinh của họ, không đụng chạm đến họ, được đặt vào 
trong bào thai của mẹ họ qua sáu tuần lễ đầu tiên kbông? Họ 
tưởng rằng tôi chế giễu cho nên họ không trả lời và tiếp tục 
cày ruộng của minh”. 


Từ đó Voltaire di đến kết luận linh hồn không thé là một 
bàn thể tinh thần bất tử. Có ai dám cho rằng con bọ có linh 
hồn bất tử không? Đó là điều không thể có. Do vậy trên thế 
gian này không có một sinh vật nào có linh hồn bất tử. Linh 
hồn chẳng qua cũng “chỉ là một bệ phận của con người, giếng 
nhu tay và cb ап”. 


Quan niém vé xà hói càng thể hiện tính không nhất quán 
của ông. Một mặt ông là đại diện cho đẳng cấp thứ ba, giai cấp 
tư sản đang lên. Ông đứng về phía nhân dân để chống quý tộc 
và tăng lữ, xóa bo chế độ phong kiến; mặt khác ông lại coi 
thường, thậm chí thù địch đối với quần chúng nhân дап. 
Tương tự như vậy, ông đời да phá nền quân chủ chuyên chế 


1. Vonie. Toàn tập. Paris, 1843, T.7, tr. 597 (trích theo lịch sử triết học). 
2. Triết học thời kỳ tiễn tư bản chủ nghĩa. NXB ST, На Nội, 1960, tr. 107. 


“... `... EL 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 349 


nhung lai tin vào chính thé chuyén ché *anh minh", muón có 
dán chü nhung lai xem bát binh dáng là quy luật..... 


Tóm lại, mặc dù có nhiều điểm trong hệ thống triết học 
của Voltaire không cháy cùng chiều với nhịp điệu sống của 
thời đại nhưng tư tưởng triết học của ông đã góp phần không 
nhỏ vào việc chuẩn bị tư tưởng cho cách mạng tư sản Pháp 
1789 - 1794. Trên tinh thần đó, triết học của ông được xem 
như là một dự báo “thế hệ mới họ lớn lên, họ căm thù đầu óc 
cuồng tín. Sẽ tới ngày các nhà п hoc lén cám quyén. Vuong 
quốc của lý tính chuẩn bị sắp đến 


Ш.2.6. JEAN - JACQUE ROUSSEAU (1712 - 1778) 


“Chúng ta càng tích lũy được nhiều tri thức, chúng ta 
càng tự tước mất của minh phương tiên để có được điều quan 
trọng nhất. Như vậy cùng với việc chúng ta đào sâu nghiên 
Cứu con người thi với một nghĩa nào đó Chúng ta lại càng đánh 
mát khả năng nhận thức của nó” 


(Rousseau) 


Giăng Giắc-cơ Rút-xô nhà triết học Khai sáng Pháp. Ông 
sinh ngày 28/6/1712 trong một gia đình gốc Pháp theo đạo 
Tin Lành sang Thụy Sĩ lánh nạn đàn áp tôn giáo từ thế kỷ 
XVI. Tuổi thơ của ông trôi di trong sự thiếu thốn và mặc cảm. 
Các tư tưởng của ông trở thành khẩu hiệu và phương châm 
hoạt động của giai cấp tư sản Pháp thời kỳ cách mạng 1789 - 
1794. Rousseau mất ngày 2/7/1788. 


Các tác phẩm chính: 


— UA AUHIAS UA 
350 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


- Sw tiến bộ của khoa học và nghệ thuật dà làm hw hỏng 
hay thuán khiết bán tính con người (1750). Tác phẩm được 
giải thưởng của Viên Hàn lâm. 


- Luán vé nguón gốc sw bát bình dáng giữa người và 
người (1755). 


- Khoán ước xà hội hay là những nguyên tắc của quyền 
chính trị (1762). 


- Ê-mi-lơ hay là bàn vé giáo dục (1762). 


Tư tưởng triết học của Rousseau chủ yếu bàn về các vấn 
đề xã hội. Người ta xem ông là nhà tư tưởng của đẳng cấp thứ 
ba, là ngọn cờ lý luận của phái Gia-cô-banh. Ghéc-txen (1812 
- 1879) nhà dán chủ cách mạng Nga đã so sánh tư tưởng của 
Rousseau với Voltaire như sau: “Vôn-te và Rút-xô hầu như là 
người cùng thời nhưng có một quãng cách phân chia họ xa 
biết bao. Vôn-te đấu tranh chống sự ngu dót dé giành sự văn 
minh, con Rút-xô thì kết tội ngay nền văn minh giả tạo ấy... 
Những lời nói đùa sâu cay của Vón-te nhắc người ta nhớ đến 
công tước Xanh-xê-mông và tể tướng Ri-so-li-o, con sự châm 
biếm của Rút-xô thì không nhắc nhà gì hết, mà báo trước sự 
thành lập ủy ban phúc lợi công cộng”. 


Hạt nhân trong hệ thống triết học của Rousseau là bất 
bình đẳng và con đường để khắc phục bất bình đẳng. 


Soi vào lich sử, ông luận chứng rằng bất bình đẳng 
không phải là quái thai của lịch sử như quan niệm của một số 
người, mà có những nguyên nhân khách quan của nó, đó là sự 
khác biệt người với người tạo nên. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 351 


Sự xuất hiện quyền sở hữu, theo Rousseau dà phá và 
trang thái cân bằng tự nhiên vốn có của xã hội. Từ nén tàng 
quan niệm về phát triển kinh tế và các hình thái sở hữu, 
Rousseau dà chia tiến trình phát triển của lich sử thành ba 
giai doan sau đây: 

Giai đoạn đầu, gọi là Trạng thái tự nhiên. 

О giai đoạn này, mọi người ai cũng nhu ai. Đây là thời ky 
bình yên và hạnh phúc của nhân loại, các quan hệ xã hội được 
xác lập trên sự bình đẳng về vi trí xã hội, kinh tế, không có sự 
phân biệt đẳng cấp. Trong bối cảnh đó, “con người đã phát 
minh ra lưỡi câu và cây gậy để câu cá, cung tên để săn bán. 
Người ta tạo ra quán áo từ vò cây và da thú, lửa dung để nấu 
ăn...” và quần tụ bên nhau để chống chọi với các tai họa của 
thiên nhiên - “thế lực nguy hiểm nhất lúc bấy gio. 


Giai đoạn thứ hai, xã hội ở trong Trạng thái công dân. 


Do sự phát triển của lực lượng sàn xuất và sự xuất hiện 
của sở hữu tư nhân đã phá vỡ hình thức tón tại thứ nhất của 
xã hội để chuyển lên xã hội công dân. Sở hữu tư nhân đóng 
vai trò động lực trong việc phân chia xã hội thành Ке giàu 
người nghèo. “Người đầu tiên rào dậu một mảnh đất nhỏ và 
tuyên bố đây là đất của tôi (tác giả nhấn mạnh) và tìm được 
những người kho dai dé tin điều này, thì ke đó thực sự là 
người đã thành lập ra xã hội công dân. Người nào nhổ cọc, rồi 
lấp lỗ lại và bảo với những người lân cận rằng: chớ tin tên bịp 
bợm ấy. Các anh sẽ chết nếu như các anh quên rằng của cải 
trên trái đất này thuộc về tất cà moi người, còn đất dai thi 
không thuộc về ai cả; thì người đó sẽ làm cho loài người tránh 


352 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


được biết bao tội ác, chiến tranh và chết chóc, tránh được biết 
bao dau khổ và khủng khiếp. 


Mặt trái của vấn đề này là ở chỗ trong quá trình luận 
chứng về sự biến đổi của xã hội loài người, Rousseau đã phát 
hiện ra sự phát triển của công cụ sản xuất không chỉ tạo đà 
cho kinh tế phát triển тай con lam cho con người y thức hơn về 
đời sống cá nhân của mình. Sự ra đời của chế độ tư hữu đã tro 
thành tất yếu của xã hội loài người, “là kết quả không tránh 
khỏi”. Bởi vậy, bên cạnh khía cạnh động lực, sở hữu tư nhân 
đã làm cho con người “vốn sinh ra với cùng tự do” phải đối 
mặt “gông cùm ở mọi nơi”. Không chỉ vậy, luật pháp trở thành 
công cu trong tay kë manh để “xiểng xích trói buộc kẻ yếu”. 


Đây là thời kỳ xã hội bi tha hóa, đối lập với bản tính tự 
nhiên vốn tốt đẹp của nó. Nhà nước xuất hiện trên cơ sở khế 
ước xã hội do nhân dân lập ra với mục đích giảm thiểu mọi 
người khói những toan tính ích ky cá nhân, giữ gìn đời sống 

cộng đồng, một bản tính tự nhiên vốn có của con người. “Su 
thóa thuận cơ bản không những phá vỡ sự bình đẳng, tự 
nhiên mà ngược lại, thay thế sự bình đẳng về thế lực mà tự 
nhiên có thể tạo ra bằng sự bình dẳng về đạo đức và pháp 
luật. Mọi người tuy không đều nhau về mặt thể lực уй trítué, 
tro thành ngang nhau trong hiệu lực của khế ước” 


Từ sự tha hóa, nhà nước xuất hiện và nhà nước lại bị tha 
hóa trong sự tha hóa đó. Nhà nước do nhân dân lập ra nhắm 


1. Sdd. tr. 20. 


<<... 
LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 353 


bảo đảm quyền lợi cho mọi người lai trở thành công cụ khoét 
sâu thêm sự bất bình đẳng. Sự đối lập giữa người giàu và 
người nghèo được bổ sung thêm mâu thuẫn mới: thống trị và 
bị trị. Sự bất bình đẳng đã chuyển đổi về chất không phải 
theo chiều hướng tốt lên mà ngược lại, mâu thuẫn giữa nhân 
đân và nhà nước ngày càng sâu sắc. Nhà nước trở thành công 
cụ đàn áp nhân dân. Khế ước xã hội trở thành phương tiện 
hợp pháp hóa sở hữu tư nhân cũng như mọi bất công trong xã 
hội. 

Khi xem xét về nhà nước, Rousseau đã ý thức được sự 
phát triển của lịch sử, sự tiến bộ đồng thời cũng kéo theo sự 
phản tiến bộ. “Cơ chế chính trị cũng giống như cơ thể con 
người, bắt đầu chết ngay từ lúc ra đời và mang trong mình 
nguyên nhân hủy diệt chính minh". 


Về điểm này, các nhà kinh điển của chủ nghĩa 
Mac-Lénin đã nhận xét: “Ngay trong lần trình bày đầu tiên, 
nó cũng nêu ra gần như phô trương các dấu tích của nguồn 
gốc biện chứng của nó”. 


Giai đoạn thứ ba, thông qua cách mang xã hội, xã hội trở 
lại với Trạng thái tự nhiên ban đầu của nó nhưng trên cơ sở 
cao hơn. Con người tha hóa, nhà nước tha hóa, xã hội tha hóa 
- biểu hiện nổi bật của xã hội công dân đã bị loại bỏ. Thực chất 
đây là chế độ dân chủ cộng hòa mà Rousseau hướng đến. 


1. Sdd., tr. 91. 
2. (2) C. Mác và Ph. Ăngghen. Toàn tập. NXB. CTQG. Hà Noi, 1994, T. 20, tr. 
197-198. 


354 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Về mặt triết học, là nhà tu nhiên thuần luận, Rousseau 
thừa nhận có Thượng đế và linh hồn bất tử. Từ lập trường nhị 
nguyên luận, ông cho rằng vật chất và tinh thần là hai bản 
nguyên đã có từ khởi đầu, là cơ sở của mọi hiện tượng tự 
nhiên. Vật chất có tính tro y, tỉnh thần thì linh hoạt và tích 
cực. 


Về nhận thức luận, ông là nhà đuy cảm. Theo ông, mọi 
tri thức của con người đều có nguần gốc từ cảm giác. Dù mang 
tính thụ động nhưng cẩm giác là chân thực. Ông hạ thấp vai 
trò của tư tưởng, không thấy được mối quan hệ giữa cảm tính 
và lý tính. Giống như một số nhà triết học khác, ông không 
thấy vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. 


Về lý luận giáo dục, phê phán quyết liệt kiểu giáo dục 
kinh viện. Nhiệm vụ của giáo dục là nhằm đào tạo cho xã hội 
những công dân tích cực. Mẫu hình của ông đó là những thợ 
thủ công lương thiện. Trong giáo dục cần phải chú trọng bồi 
đưỡng mặt tình cảm, đời sống tỉnh thần cho con người và đặc 
biệt không được phân biệt đối xử cũng như đặc quyền về đẳng 
cấp ,trong giáo dục. 


Rousseau là người ủng hộ thuyết địa lý do Montesquieu 
khởi xướng. Theo ông, các điều kiện tự nhiên, đặc biệt là khí 
hậu đóng vai trò quyết định đối với thể chế chính trị. Từ 
không hiểu Бап chất giai cấp của nhà nước, ông đi đến khẳng 
định những quan điểm đạo đức và pháp luật giữ vai trò quyết 
định đối với sự phát triển của xã hội. 

Các tư tưởng triết học của Rousseau có tính hai mát. 
Triết lý bắt nguồn từ đời sống. Rousseau là người có cá tính 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 355 


và đầy mâu thuẫn. Triết hoc và đời ông nhu hai giọt nước. Vi 
thế của ông được lịch sử ghi nhận là “Soi sáng đầu óc moi 
người để chuẩn bi cho một cuộc cách mạng sắp đến””. 


IIL2.7. DENIS DIDEROT (1713 - 1784) 


Địa ngục thiên đường quá xa xôi, trong khi những cái cần 
cho sự sống thi lại ở ngay trước mặt" 
(Diderot) 


Di-do-ró là nhà triết hoc duy vật chủ nghĩa nổi tiếng, nhà 
tư tưởng của giai cáp tư sản cách mạng thế ky ХУШ, là kiến 
trúc sư của công trình Bách khoa toàn thư đề sộ. Và ông là 
“nhà thơ lớn, nhà họa sĩ lớn, nhà điêu khắc lớn, nhà nhạc sĩ 
lớn... tuy chưa từng bao giờ làm thơ, vé tranh, soạn nhạc, nặn 
tượng”. 

Diderot sinh năm 1713 ở Langres, một thành phế cổ ở 
miền Đông nước Pháp trong một gia đình thợ ren khá giả. Vi 
khước từ mong muốn của dong họ, muốn ông trở thành người 
phụng sự tôn giáo, ông đã phải sống lang thang bữa đói bữa 
no, cái nghèo còn đeo đẳng mãi ông cho đến ngày cuối cùng 
của cuộc đời. Ông mất năm 1784 tại Pairs. 


Các tác phẩm chính: 
- Những tw tưởng triết hoc (1746). 
1. C. Mác và Ph. Ángghen. Toàn tập. NXB. CTQG. Hà Nội, 1994, T.20, tr. 30. 


2. Phùng Văn Tửu (chủ biên). Lịch sử văn học Pháp thế ky XVIII. NXB Ngoại 
văn, Hà Nội, 1991, tr. 127. 


356 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


- Cuộc dao chơi của những người theo chú nghĩa hoài 
nghi (1747). 


- Bức thư vé những người mù dùng cho ké sáng mắt 
(1749). 


- Về viéc giải thích tự nhiên (1753). 
- Cuộc trò chuyên giữa Diderot và D'Alembet (1769). 


- Những nguyên tắc triết hoc vé uật chát và ván động 
(1770). 


- 8и bác bỏ có hệ thống cuốn sách “Con người” của 
Helvétius (1773 - 1774). 


- Cơ sở sinh lý hoc (1774 - 1780). 


Trong hệ thống triết học của Diderot có đấu ấn của 
Voltaire, D'Holbach, Montesquieu, Rousseau... đó là những 
triết gia ông quy trong và chịu ảnh hưởng. 

Quan niệm về thế giới và con người. 

Diderot - nhà triết học duy vật triệt để trong quan niệm 
về giới tự nhiên. Ông cho rằng thế giới là vật chất {бп tại 
khách quan trong trạng thái thường xuyên vận động. Vì vậy, 
khởi điểm của quan niệm về thế giới là phải bắt đầu từ vật 
chất. “Là một nhà vật lý học và hóa học nghiên cứu sự vật 
đúng như nó tên tại trong giới tự nhiên chứ không phải trong 
đầu óc tôi, tôi thấy những sự vật ấy đầy sức sống, với tất cả 
tính chất phong phú của nó, với những thuộc tích năng lực 
hành động của nó, tôi thấy những sự vật ấy đi động trong vũ 
trụ, cũng như trong phòng thí nghiệm nơi mà một tia lửa kết 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 357 


hop với ba phân tử diêm tiêu, than và lưu huynh thì nhất 
định gây nó". 


Với ông không thể có hai thực tế như quan niệm nhị 
nguyên luận. Tất cả các sự vật hiện tượng trong thế giới này 
đều có chung một nguồn gốc vật chất. Vật chất là toàn bộ 
những vật thể có quảng tính, có hình thức, có tính chất không 
thể xuyên qua... Vật chất tồn tại trong không gian và thời 
gian. Đó là hai thuộc tính tón tại khách quan của vật chất 
nên không thể chia tách. “Tôi không thể tách riêng, dù trong 
khi trừu tượng hóa, không gian và thời gian với tón tại. Đó tức 
là, cả hai thuộc tính ấy đều là đặc tính bàn chất tón tai". 


Thông qua việc phản bác quan niệm của Rousseau cho 
rằng vật chất là một thực thể trơ ỳ, Diderot đã khẳng định 
vận động là một thuộc tính của vật chất, chứ không phải là 
cái gán ghép từ bên ngoài vào. Quan niệm này được xem như 
một đóng góp quan trọng của Diderot vào việc phát triển chủ 
nghĩa duy vật ô thế ky ХУШ. Vi thế nhiều nhà nghiên cứu vé 
triết học Pháp đã gặp nhau ở một điểm cho rằng nghiên cứu 
các tác phẩm triết học của Diderot sẽ là cơ sở lý luận để chỉ ra 
những đặc điểm cốt lõi của chủ nghĩa duy vật thời ky này. Có 
thể hệ thống triết học của Diderot không chặt chẽ bằng hệ 
thống triết học của Holbach nhưng giống nhu Socrate ông đã 
tạo ra “một phong cách triết học duy vật mới”. 


1. Viện Hàn làm khoa học Liên Xô. Lịch sử triết học thời ky tiền tư bản chủ 
nghia. NXB ST, Hà Nội, 1962, tr. 126. 


358 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Diderot chia vận động ra lam hai dạng, đó là: vận động cơ 
giới (thay đổi vị trí trong không gian) và xu hướng bên trong 
(những biến đổi xây ra bên trong). 


Vận động không phải là mặt đối lập của vật chất giống 
như các nhà duy tâm. Vận động không thể tách rời vật chất 
do vậy trong giới tự nhiên không có đứng im tuyệt đối. Tuy 
vậy, việc thừa nhận chỉ có hai hình thức vận động của vật 
chất chứng tò rằng dù khoa học ờ thế kỹ này đã có những bước 
tiến đáng kể nhưng tầm nhìn của các triết gia cũng vẫn chỉ 
dẫm chân tại chỗ trong quan niệm về vận động. Vẫn chỉ dừng 
lại ờ lý thuyết cơ học của Newton. 


Thế giới vật chất của Diderot, thế giới của các vật thể vô 
cùng phong phú và đa dạng. Ở đó các dạng vật chất không 
ngừng biến đổi kể từ các phân tử nhỏ bé cho đến con người, 
không gì khác hơn một dây chuyển khăng khít. Vì vậy phải 
loai bo quan niệm siêu bình, quan điểm lấy bất biến, ổn dinh 
lam đầu khi xem xét về giống và loài của động vật. Ông cho 
rằng: “Không nên nghĩ động vật bao giờ cũng đã уау như 
chúng ta quan sát thấy ngày nay. Đó là kết quả của một thời 
gian dài đã qua, sau thời gian đó mau sắc và hình dáng của 
động vật tường chừng như vẫn ở trạng thái tĩnh đó chỉ là 
tưởng chừng mà thôi”. Diderot đã nhận thấy sự tiến hóa của 
sinh vật mang tính quy luật và phụ thuộc vào điều kiện, môi 
trường tón tại của sinh vật. 


Khi bàn về vấn dé con người, Diderot yéu cáu phài xuát 
phát từ “Người nao muốn trình bày trong Viện Hàn lâm quá 
trình hình thành của con người thì nhất thiết phải dựa trên 


а 
LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 359 


những nhân tố vật chát (tác giả nhấn manh) tác dung của 
những nhân tố ấy đưa đến kết quả hợp lý là sản sinh một vật 
thể biết cảm giác, biết suy nghĩ, một vật thể vĩ đại, đáng ngạc 
nhiên, dang già cỗi, đang mất đi, chết di, tan rã và trở lại đất 
đai phì nhiêu”. Con người là sự thống nhất hữu cơ giữa linh 
hồn và thể xác, trong đó linh hón là tổng thể các hiện tuong 
tâm lý vì thế linh hồn sẽ không là cái gì cả nếu không có thân 
thể con người. 


Con người không phải là đặc ân của Thiên Chúa. Sự hình 
thành và phát triển của nó như một chuỗi biến dịch của vật 
chát. Từ vật chất tro về vật chất. Quan điểm này không cùng 
nghĩa với “thân cát bụi lại trở về với cát bụi” bởi con người của 
Diderot là sự tự thân phát triển của vật chất, linh hồn chỉ là 
trạng thái tâm lý được hình thành trong sự phát triển của vật 
chất để tạo ra một vật thể có suy nghĩ. 


Về nhận thức luận, Diderot theo khuynh hướng cảm giác 
luận. Ông chia quá trình nhận thức làm hai giai đoạn: cảm 
giác và tư duy. Cảm giác là giai đoạn thứ nhất của nhận thức 
giới tự nhiên và cảm giác là nguồn gốc của mọi sự hiểu biết 
của chúng ta. “Ông xem cảm giác là bằng chứng về sự tồn tại 
của giới tự nhiên, lý trí là quan tòa dùng để kiểm soát cảm 
giác. Vì vậy các triết gia duy tâm chủ quan phủ nhận sự tồn 
tại của các sự vật khách quan ở bên ngoài chúng ta chỉ là "một 
cơn mê sảng khi đàn phong cầm biết cảm giác tưởng rằng nó 
là dụng cụ duy nhất trên thế giới, rằng toàn bộ sự nhịp nhàng 


của vũ trụ đều diễn ra ở nó". 


360 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Trong quan niệm vé nhận thức, Diderot so với các triết 
gia đương thời ông đã có những bước tiến bộ đáng kể, đặc biệt 
là ông đã phóng đoán được mối liên hệ hữu cơ của cảm tính và 
lý tính, hai giai đoạn của quá trình nhận thức hiện thực 
khách quan. 


Về quan điểm xã hội, không vượt qua được các giới hạn 
của thời đại, Diderot là nhà triết học duy tâm khi giải quyết 
các hiện tượng xã hội. 


Chịu ảnh hưởng của Rousseau, của Montesquieu, 
Diderot cho rằng phong tục tập quán xã hội tùy thuộc ở pháp 
luật và hình thức cai trị. Đối với một nhà nước thì sự cần thiết 
nhất là luật pháp của nhà nước phải phù hợp với yêu cầu của 
lý tính và đó là nén tảng của cuộc sống có đạo đức, cho công 
dân có học thức, có tu do và không đánh roi mất cái thiện. 


Về tôn giáo, Diderot cho rằng không có Chúa bởi vì 
không cần đến Chúa vẫn có vạn vật. Vạn vật là từ vật chất. 
Chúa là do con người thần thánh hóa diéu kiện sống của 
mình mà tạo ra. Vì vậy không phải tôn giáo tạo ra con người 
mà con người tạo ra tôn giáo. Ông viết “Không thể giả thử 
rằng có một thực thể nào đó đứng bên ngoài vũ trụ vật chất. 
Không bao giờ được già thử như vậy, bởi vì từ trong giả thử ấy 
không rút ra được một kết luận nào cả”. Vì vậy, nếu như khoa 
học “nối dài” các giác quan của con người, làm cho con người 
đứng vững trên đôi chân của mình, chắp cánh cho trí tuệ của 
con người vươn xa thì sẽ thấy tôn giáo chỉ đem lại cho con 
người những Sky cake (bánh vẽ), vây quanh con người bằng 
những ảo tường về sự ngu dốt. “Chúa của những người Cơ đốc 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 361 


giáo, đó là người cha chi biết coi trong những dám máy chứ 
không lưu tâm gì đến những đứa con của ông ta” đang hiện 
hữu trên mặt đất. 


Luân lý của tôn giáo, Diderot gọi đó là đoạn đây cương 
mềm yếu, không đủ sức ngăn chặn hành vi phạm tội của con 
người. Bởi vì cuộc sống thì đang đầy са п dó trên mặt đất này 
trong khi đó thì “sự đe dọa trừng phạt của địa nzục thì quá xa 
xôi”, do vậy chỉ có “trẻ con mới chấp nhận được”. 


Mặc dù phê phán mạnh mẽ tôn giáo nhưng Diderot cũng 
chỉ nhận thấy nguồn gốc của tôn giáo là ở các yếu tố tâm lý 
mà không thấy được cơ sở kinh tế - xã hội của tổn tại tôn giáo 
vì vậy, theo ông chỉ cần tiêu diệt giới tu hành, mở rộng hé 
thống giáo dục là có thể xóa bó được tôn giáo là một điều 
không thực tế. 


Ш.2.8 PAUL HENRY HOLBACH (1723 - 1789) 
"Hanh phúc của con người bao giờ cũng là sự phù hợp 
giữa khát vọng của nó với bối cảnh xung quanh” 
(Holbach) 


Pón Háng-ri Hón-bách là dai biểu xuất sắc của chủ nghĩa 
duy vật và vô thần Pháp thế kỷ ХУШ. Ông sinh ngày 
18/2/1723 và mất năm 1789. Ông vốn là dòng đời nam tước 
Đức, sau khi tốt nghiệp đại học ở quê nhà, ông đến Pháp và ở 
đó suốt đời. 

Holbach không chỉ là một trong những trụ cột của phái 
Khai sáng mà còn tham gia tích cực vào phái Bách khoa toàn 
thư. Từ những thành tựu của khoa học tự nhiên, ông đã khái 


362 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


quát và hệ thống tư tưởng duy vật Pháp. Do uy tín về mặt 
khoa học, ngày 19/12/0 ông được bầu làm thành viên danh dự 
của viện Hàn lâm khoa học Nga. Ông là một người sống rất 
sung túc, tiếp đãi bạn bè trọng hậu, như Mạnh Thường Quân. 
Người đời gợi ông là “ông chủ quán của các nhà triết học”. 

Các tác phẩm chính: 

- Đạo Cơ dó bị bóc trân (1761). 

- Sách thân học bó túi hay là từ điển ván tắc của dao Co 
đốc (1768). 

- Hệ thống tự nhiên hay là quy luật của thế giới våt lý và 
của thế giới tinh thân (1770). 

(Ba cuốn này đã bị nghị uiện Paris kết án là phải đốt 
công khai và đã bị đốt ngày 18/8/1770). 

- Viện bảo tàng của các thiên thân (1770). 

- Lê phải thông thường (1772). 

- Hệ thống xã hội (1773). 

- Luân lý tự nhiên (1776). 

- Đức trị, hay là chính phủ căn cứ trên dao dic. 

Thế giới quan: Thế giới quan của Holbach được dựng nên 
từ nền tảng vật chất. 

Trong tác phẩm Hệ thống tự nhiên hay là quy luật của 
thế giới vật lý và của thế giới tinh thần, Holbach đã chỉ ra 
rằng thế giới này không gì khác hơn đó là thế giới vật chất. 
Ông viết: “Thế giới, đó là sự kết hợp kỳ điệu của tất cả những 
vật đang tồn tại, bất cứ chỗ nào chúng ta cũng chỉ thấy vật 


КОИС зт ы MEM 
LỊCH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 363 


chất và chuyển động; trước mắt chúng ta toàn thể thế giới chỉ 
là một sợi dây chuyển vô tận và liên tục của nguyên nhân và 
kết quà... Các chất muôn hình muôn về của thế giới được kết 
hợp với nhau theo hằng hà sa số kiểu và không ngừng chuyển 
cho nhau và nhận của nhau sự chuyển động. Những thuộc 
tính khác nhau của các chất ấy, những sự kết hợp khác nhau 
giữa chúng và những cách thức hoạt động khác nhau do 
những sự kết hợp â ấy tạo ra một cách tất nhiên, đó là bản chất 
của mọi vật đang tôn tại và sự khác nhau của các bản chất ấy 
quyết định trật tự khác nhau, pham trù hay hệ thống khác 
nhau của các chất ấy. Toàn bộ những bắn chất ấy hợp thành 
giới tự nhiên”. 


Trong quá trình nghiên cứu về thế giới vật chất, Holbach 
đã nhận thấy “cho tới nay vẫn chưa có một định nghĩa nào 
thỏa đáng về vật chất” và có le trong các nhà triết học duy 
nhất 9 thời kỳ Cận dai thì định nghĩa vật chất của Holbach có 
thể xem là có tính khái quát nhất. “(Vật chất là) tất cả những 
cái tác động bằng cách nào đó vào các giác quan của chúng ta, 
còn các đặc tính mà chúng ta gán cho các chất khác nhau thì 
dựa trên những cảm giác khác nhau hay những biến đổi khác 
nhau do chúng gây ra trong chúng ta”. 


Vật chất theo ông không do ai sinh ra và không bị tiêu 
diệt. Vật chất là vô cùng vô tận, phục tùng những quy luật 
khách quan của chính nó, vật chất có đặc tính như: trọng lực, 
quán tính, không thể phân chia, hình dáng... vật chất tồn tại 
bằng vận động. Vận động và vật chất tón tại vĩnh viễn. “Nếu 
người ta hoi chúng ta vật chất ở đâu mà ra thì chúng ta sẽ trả 


—————————- 
364 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


lời là bao giờ cũng có vật chất. Nếu người ta hói rằng tai sao 
vật chất lại vận động thì chúng ta sẽ trả lời là vật chất vận 
động mãi mãi vì vận động là kết quả tất yếu của sự tón tại và 
bản chất của vật chất”. “Vận động đó là phương thức tổn tại 
xuất phát một cách tất. nhiên, từ bản chất của vật chất”. 


Giống như các nhà duy vật Pháp, Holbach chưa vượt qua 
được khói giới hạn của chủ nghĩa cơ học. Ông đã quy các hình 
thức vận động vốn phong phú của vật chất về vận động cơ 
giới. Cho đù ông đã cho vận động bao gồm cả sự đi chuyển của 
các phân tử trong vật thể thì đó cũng chỉ là quan niệm của 
chủ nghĩa cơ học. Căn cứ để phân loại thành “vận động đơn 
giản” và “vận động phức tạp” của ông rất ngây thơ, chỉ căn cứ 
vào số lượng nguyên nhân tác thành vận động. Vận động giản 
đơn là một nguyên nhân gây nên, vận động phức tạp là từ hai 
nguyên nhân tạo thành. 


Holbach không thấy tính biện chứng trong sự phát triển 
của giới tự nhiên (và cang không thể nhận thấy ở trong đời 
sống xã hội). Tự nhiên bao gồm vô cơ, hữu cơ và con người. 
Vận trù tuyệt đối theo ba quy luật tất định đó là quy luật 
nhân quả, quy luật quán tính và quy luật hấp dẫn xô đẩy. Do 
vậy, cái thống trị trong thế giới này là cái tất nhiên. Ông phủ 
nhận sự tôn tại của ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên là cái tất nhiên 
khi chua goi được nguyên nhân. “Ngẫu nhiên - danh từ vô 
nghĩa”. 


Tư tưởng về vật chất của Holbach đã có giá trị quan 
trọng đối với việc phản bác các quan điểm của chủ nghĩa duy 
tâm, của tôn giáo về vai trò của đấng sáng tạo, về “thực thể 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 365 


tinh thần tối cao" bay lo lửng trong không trung sẽ sắm vai 
trò hiện thân đã có từ thời cổ đại và cao siêu hơn một chút 
trong triết học Hegel và nó cũng loại bó luôn các quan niệm 
cho rằng cảm giác có quyền ban phát tất cả. Ông viết: “Biết 
nói gì về một nhà triết hoc nhu Berkeley đã chứng minh cho 
chúng ta thấy rằng moi thứ ở trên thế giới chỉ là åo tưởng và 
hoang đường mà thôi, toàn bộ thế giới chỉ tôn tại trong bản 
thân chúng ta mà thôi và các nhà triết học ấy đã dùng lối 
ngụy biện không giải quyết được gì của tất cả những người 
theo học thuyết về sự thiêng liêng của linh hồn để hòng làm 
cho người ta nghi ngờ sự tổn tại của tất cà mọi vật”. 


Holbach cho rằng con người là sản phẩm của giới tự 
nhiên, giống như các sinh vật khác, con người tón tại trong tự 
nhiên. “Con người không có cơ sỡ nào dé tự coi minh là môt 
sinh thể có đặc quyền của giới tự nhiên. Nó cũng phải chịu 
dung phong ba như moi sản phẩm khác của giới tự nhiên, Các 
ưu điểm hư ảo của nó căn cứ trên sự lầm lẫn. Dù cho con 
người vượt lên trên trái đất trong tư duy, và nó biết nhìn 
nhận vé loài người như là moi sinh vật khác. Nó sẽ nhận thấy 
rằng giống như mỗi loài cây đều đem lại hoa quả cho phù hợp 
với loại ấy, mỗi người hành động phù hợp với lợi ích đặc biệt 
của mình, cũng sẽ đem lại hậu quả tất yếu - hành vi và hành 
động. Nó sẽ hiểu rằng ảo tường mở lối cho nó để cao vai trò 
của nó, sinh ra từ chỗ nó là người quan sát vũ trụ, là một bộ 
phận của vũ trụ. 


Từ giới tự nhiên con người tìm kiếm tri thức và giới tự 
nhiên “ban ý thức cho con người”. Tự nhiên chi phối con người 


366 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


thóng qua hé thóng quy luát máy móc, bát di bát dich cüa nó. 
Không thể vượt qua khói tự nhiên nén Holbach kết luận “cần 
phải xem con người như một cỗ máy”. 


Nhận thức luận: Trong nhận thức, Holbach là nhà duy 
cảm. “Mọi сат giác đều chỉ là những chấn động mà các giác 
quan của chúng ta nhận được, mọi tri giác đều là sự chấn 
động đó, mọi ý niệm - đó là hình ảnh của đối tượng mà cắm 
giác và tri giác bắt nguồn từ đó”. Với Holbach, thế giới vật 
chất ở bên ngoài là nguồn gốc để tạo thành các cảm giác của 
con người. Cảm giác là nguồn gốc của tri thức. “Những biến 
đổi liên tiếp của khối óc chúng ta do các sự vật tác động vào 
các giác quan của chúng ta gây nên, tự nó lại trờ thành 
nguyên nhân và gây nên trong tâm hồn chúng ta những biến 
hóa mới mà chúng ta goi là những ý nghĩ, những tư tuong, ký 
ức, trí tường tượng, phán đoán, nguyện vọng, hành động, cơ 
sở của tất cà những biến hóa ấy là cảm giác". Holbach phủ 
nhận tư tưởng bẩm sinh, không có linh hồn bất tử vì “bộ não 
chính là linh hôn”. Trên lập trường duy vật, ông đã khẳng 
định chân lý là sự phù hợp giữa ý niệm và sự vật. 


Về mặt nhận thức, Holbach đã có những đóng góp đáng 
kể cho quan điểm duy vật. Tuy vậy, đó vẫn chỉ là nhận thức 
duy vật siêu hình. Ông không nhận thấy những bước chuyển 
biện chứng của con đường nhận thức từ cảm tính lên lý tính. 
Ở ông chỉ thuần túy là sự nâng cấp về mặt lượng của cảm 


t. Người ta cho rằng Holbach đã chịu ánh hưởng về phát minh người máy của 
kỹ sư Vancanson. Ông пау đã chế tạo ra một con người máy cử động được. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 367 


giác. Mặc dù có lúc ông đã từng khẳng định: “Chân lý là sự 
liên hệ đúng đắn và chính xác của các ý niệm”. 

Tôn giáo và thần học. Mặc dù còn có những hạn chế nhất 
dinh, nhưng có lé Holbach là nhà triết học của thời kỳ cận đại 
viết về tôn giáo hay nhất. Trước tiên ông đã chỉ cho chúng ta 
bàn chất của cái gọi là khoa học thần. Theo ông, thần hoc nếu 
được gọi là khoa học thì đó là “khoa học mang mầu sắc thần 
thánh, dạy chúng ta suy nghĩ về những cái mà chúng ta 
không hiểu và làm cho chúng ta mát quan niệm rõ ràng vé 
những điều mà chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được”. 


Tôn giáo, theo Holbach, dù ở chín tầng trời thì cũng là 
sản phẩm của những sinh linh mang kiếp người tạo ra. Con 
người của Holbach về mặt thân xác không tội nghiệp như con 
người của Pascal nhưng nó lại có bàn tính túng bách về mát 
nhu cầu (theo Holbach những nhu cầu này là khách quan) và 
tối tăm về mặt trí tuệ. 

Khi con người cất tiếng khóc chào đời 1а đồng nghĩa với 
việc khai sinh sự hiện diện của tai họa đầu tiên đối với con 
người, nó bắt con người phải ham muốn, suy nghĩ và hành 
động. Nó day dứt gám nhấm trong ta làm thành cảm giác khó 
chịu thường trực. Sự khó chịu ngày càng tăng lên nếu như 
nhu cầu không được thoa màn hoặc thóa mãn không đầy đủ. 


Chưa đủ, các tai họa của thiên nhiên luôn rình rập con 
nguoi. Tất cả những cái đó làm cho con người nhu bơi trong 
biển cả của sợ hãi và hoài nghi. Con người tro nên chơi vơi và 
bất lực trước các hiện tượng tự nhiên. “Trong hoàn cảnh bị 
định mệnh chỉ phối, con người không tìm thấy ở trên mặt đất 


< 
368 РОЗ. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


này những lực lượng có thé gây hành động manh mé như vậy 
(động đất, mái lửa phun, lũ lụt... NTD) thì họ phải hướng cặp 
mắt đầy lo âu và dàn dụa nước mắt lên bầu trời và họ tín 
tưởng rằng trên bầu trời nhất định phải có những lực lượng 
thù địch đã làm tiêu tan hạnh phúc của họ trên bé mặt trái 
đất này”. Và Holbach di đến kết luận: “Ngu đốt, lo sợ, đau khổ 
bao giờ cũng là những nguồn gốc đầu tiên của con người về 
thần linh". 


Như vậy con người không sinh ra cùng với tôn giáo. Tôn 
giáo chỉ xuất hiện trong một giai đoạn phát triển lịch sử, nó 
phân ánh sự bất lực của con người trước những lực lượng 
khủng khiếp và bí à ẩn của giới tự nhiên, lực lượng đối điện với 
thân xác mong manh và bé nhỏ của con người. 


Hơn thế nữa, trong một giới hạn nào đó, Holbach cũng đã 
chỉ ra tôn giáo có mối liên hệ chặt che giữa giáo hội và chế độ 
chính trị lúc bấy giv, là công cụ duy trì địa vị của tầng lớp quý 
tộc, của giai cấp thống trị. “Tôn giáo hình như được bịa đặt ra 
chỉ là để đặt các vua chúa lên trên dân tộc và đặt các dân tộc 
dưới quyền hành của vua chúa. Từ khi các дап tộc cảm thấy 
mình bị khổ cực vô cùng trên trái đất này thì người ta lấy sự 
giận dữ của đức Chúa trời để đe dọa họ, hồng làm cho họ phải 
im tiếng, người ta làm cho tám mắt của họ phải hướng lên trời 
để ngăn cản họ nhìn thấy nguyên nhân thật sự của những 
bất hạnh, ngăn сап họ dùng liêu thuốc do bản thân giới tự 
nhiên đem lại cho họ để trị những tai họa ấy”. Có thể nói điểm 
đặc sắc nhất trong luận điểm của Holbach về tôn giáo là ông 
đã cho rằng không phải tôn giáo sẽ làm cho con người trở nên 


HII үз жк II шш шше а 
LICH SU TRIÉT HOC PHUONG ТАҮ 369 


thanh cao hon mà ngược lại, tôn giáo dang làm tha hóa con 
người, tro thành Кё vong thân ngay trên qué hương của minh. 
“Vì thiếu sự cai trị hợp lý, thiếu những luật lệ công bằng, 
những thể chế có ích, thiếu sự giáo дис đứng đắng và vì thầy 
tu và vua chúa kìm giữ trong vong ngu dốt và hen mon cho 
nên các дап tộc đã có đầu óc tôn giáo và trở nên trụy lạc. 
Người ta quên mất bản chất của con người, những lợi ích 
chân chính của xã hội... Nguoi ta không hề biết đến đức hanh 
của xã hội. Tỉnh thần yêu nước trở thành một bóng ma. Con 
người sống một đời sống xã hội chỉ nghĩ cách làm hại nhau, 
chỉ mơ ước được vua chúa chú ý tới, còn vua chúa thì thấy 
rằng làm hại người khác là có lợi cho mình”. 


Trong chính trị, Holbach là người chủ trương chế độ 
quân chủ lập hiến, còn trong một số trường hợp thì chủ 
trương chế độ chuyên chế sáng suốt. Mang đầy đủ quan điểm 
của triết học duy vật đương thời nên Holbach duy tâm về xã 
hội. Ông cho rằng con đường để giải phóng con người chỉ có 
thể là sự giáo duc và vì “sự bất công thống trị ở trần gian” nên 
động lực của lịch sử là ở các nhà làm luật. Với ông, xã hội tư 
bản đang phát triển là vương quốc của lý tính. 


Mặc dù соп những hạn chế nhưng những tư tường triết 
học của Holbach đã để lại dấu ấn quan trọng trong hành 
trình phát triển của chủ nghĩa duy vật. Lênin đánh giá rất 
cao các nhà duy vật Pháp thế kỷ XVIII (trong đó có Holbach) 
vì họ là các tác giả của “Những tác phẩm nóng nhiệt sinh 
động, linh lợi, tài tình... có khả năng đưa người ta ra khói tình 
trạng mê muội tôn giáo”. 


370 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Ш.3. МОТ SÓ TRIÉT GIA HÀ LAN УА DÜC TIÉU BIÉU 


Ш.3.1. BARUCH SPINOZA 
“Giống như ánh sáng làm lộ bán thân minh mà bóng tối 
bao quanh, chân lý là thước do của chính nó và sự giả đối” 
° (Spinoza) 


Spinoza là triết gia lừng danh của xứ so Hà Lan, sinh 
ngày 34/11/1632 tại Amsterdam trong gia đình tiểu thương 
theo đạo Do Thái và mất ngày 21/2/1677 6 La Haye vì bệnh 
phổi. Spinoza chịu ảnh hưởng của các triết gia tiên bối nhu 
Socrate, Aristote, Democrate, Épicure, Bruno, Descartes. 
Spinoza tự cho mình là người kế thừa và phát triển tư tưởng 
duy vật của Descartes. 

Các tác phẩm chính của Spinoza là: 

- Tiểu luận vé Chúa, con người và hạnh phúc của nó. 

- Cơ sở triết hoc của Descartes. 

- Đạo đúc học (góm có năm phán bàn vé: Chúa, linh hôn, 
tinh thương, sự yếu đuối và tự đo). 

- Tiểu luận vé thần học - chính trị (sách chia làm ba 
phần viêt оё các ván dé: Thánh hinh, dic tin và chính tri). 

Nói tiếng nhất là tác phẩm Dao đức hoc. 

Trong các tác phẩm của mình, Spinoza lên án Do thái 
giáo, không thừa nhận nhà thờ cùng với các nghi lễ của dao 
này, vì vậy ngày 27/7/1656 ông đã bị khai trừ ra khỏi giáo hội 
Do Thái. “Kể từ ngày hôm nay, chúng tôi cấm những người 


LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 371 


Do Thái ngoan dao nói chuyén vói Y, giao dich thu tü vói Y, 
giúp Y và sống chung với Y. Không ai được đến gần Y, không 
ai được đọc những tác phẩm hoặc những chữ do Y viết”. 


Tu tưởng của Spinoza có ảnh hưởng sâu rộng không chi 
trong triết học mà cồn trong cả văn học, tiêu biểu là: Fichte, 
Schelling, Hegel, Nietzche, Woldsworth, Shelly, 
Schopenhauer, Bergson, Goethe, Coleridge, Byron... дёп пб1 
Belfort Bax cho rằng “Những mầm mống tư tưởng triết học 
hiện đại đều có trong các tác phẩm của Spinoza”. Năm 1882, 
Spinoza được dựng tượng tại thủ đo Hà Lan. 


111.3.1.1 Về thực thé 


Nếu hiểu siêu hình học theo nghĩa truyền thống là học 
thuyết trừu tượng về những nguyên lý chung nhất của tôn tại 
và của nhận thức thi Spinoza là một trong những nhà siêu 
hình học đầu tiên của thế ky XVII. Bàn thân Spinoza cũng 
khẳng dinh: "Tính tất yếu của các sự vật có liên quan đến lĩnh 
vực siêu hình học, còn nhận thức siêu hình học bao gio cũng 
tôn tại trước mọi nhận thức khác”. 


Giống nhu Descartes và Leibniz, siêu hinh hoc của 
Spinoza dà kháng dinh một số nguyên lý vĩnh hằng, bất biến 
của mọi cái đang hiện hữu một cách hợp quy luật. 


Trong không khí của thời đại, triết học thế kỷ XVII dung 
tải và tham vong thâu tóm tất thày các tri thức vé tón tai vàc 
trong vong tay của nó. Bất ngờ thay, đây là thời kỳ thống trị 
của phương pháp siêu hình mà vẫn có nhiều luận điểm biện 


chứng được bộc lộ. Bởi vì “thậm chí những nhà triết học đã 
làm cho tác phẩm của mình mang một hình thức có như hệ 


———————————- 
372 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


thóng ví du nhu Spinoza’, thì kết cấu thực tế bên trong hệ 
thống của ông ta cũng hoàn toàn khác biệt với hình thức mà 
trong đó ông ta trình bày hệ thống một cách có ý thức”. 


Triết học của Spinoza là sự minh chứng cho tỉnh thần 
này. 


Khi bàn vé siêu hình hoc thì không thé tránh khỏi 
phương điện bản thể luận. Không ít nhà triết bọc đã từng cho 
rằng bản thể luận và siêu hình học là đồng nhất với nhau. 
Dao đức hoc, tác phẩm nổi tiếng nhất của Spinoza, phần đầu 
là những vấn dé chung nhất về tón tại (Thượng đế, thực thể, 
tự nhiên). 


Ngược dong lịch sử, điều dễ nhận thấy là trong các hệ 
thống triết học ở thời kỳ Có đại và Trung cổ, Thượng đế được 
lý giải là cá nhân siêu nhiên, vượt lên trên tự nhiên, là nguồn 
gốc của tất thày các sự vật đơn lé và sinh vật. Đến thế kỷ thứ 
XVII, trong hệ thống của các nhà triết bọc tiến bộ, dù là 
Thượng đế vẫn được xem là sức mạnh siêu việt tồn tại bên 
ngoài giới tự nhiên, nhưng đã mát đi chức năng sáng tạo. 
Chịu ảnh hưởng tư tường Phiếm thần luận, mà trực tiếp là 
Bruno, Spinoza viết: “Tôi không tách rời quá mức Thượng đế 
khói tự nhiên như các nhà tư tưởng trước đây đã làm” hay 
“Thượng đế là nguyên nhân nội tại của sự vật chứ không phải 
về quảng tính”. 


1. Tác giả nhấn mạnh. NTD. 
2. C. Мас và Ph. Ăngghen. Toàn lập. NXB CTQG., HN., T.29, tr. 716. 


„=з OPES .—. = 
LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 373 


Spinoza đã kế thừa nguyên xi chủ nghĩa co hoc của 
Descartes, đồng nhất quảng tính với vật chất. Spinoza xem 
vận động và đứng im không phải là thuộc tính mà chỉ là các 
dạng thức vô hạn vì vận động và đứng im là cái vốn có của sự 
vật. Điều này đã lộ rõ quan điểm siêu hình phải tách rời thực 
thể với các dạng thức do nó sinh ra. 


Khi giải quyết bản thể luận, tư tường Spinoza mang tính 
hai mặt. Trong cùng một kết luận có đú cả tỉnh thần biện 
chứng và dấu vết siêu hình. Mặc dù khẳng định thế giới là vô 
hạn, là toàn vẹn, là thống nhất, các sự vật đơn nhất không 
ngừng biến đổi và tác động qua lại lẫn nhau nhưng Spinoza 
lại khẳng định “thực chất đó chỉ là thế giới kết thúc, trong đó 
không diễn ra một cái gì mới” và “các sự vật không thể được 
thực thể (Thượng dé) sinh ra một cách nào khác và theo một 
trật tự nào khác như nó đã được sinh ra”. 


Nguyên nhân của vấn dé là © chỗ Spinoza đã tuyệt đối 
hóa nhận thức toán học dưới hình thức đơn giản nhất của nó. 
Giống như tính tất yếu của các kết luận toán học, moi quá 
trình trong thế giới đều diễn ra như những tất yếu đó. “Tôi 
hoàn toàn không kỳ vọng mở ra thứ triết học tốt nhất, nhưng 
tôi biết là tôi đạt tới triết học chân chính. Nếu tôi được hỗi, tôi 
biết điều đó như thế nào? Thì tôi đáp: như cách mà chúng ta 
biết tổng các góc trong một tam giác là 180°”. 

Nếu như Descartes cho rằng sau khi đã tạo ra cho vật 
chất cú hích đầu tiên, nạp vào nó một số năng lượng bất biến 
thi Spinoza chỉ diễn đạt khác là số lượng vận động là một dai 
lượng không đổi, hữu hạn, vì các vật thể làm thành vũ trụ bao 


374 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


gio cũng “luôn luôn giữ một mối tương quan giữa vận động và 
đứng im” do “chúng được tạo thành từ thực thể bất biến vĩnh 
hằng, mà thực thé này thì "luôn luôn ổn định một số lượng 
vận động trong tự nhiên, do vậy nếu quan niệm toàn bộ giới 
tự nhiên là vật chất thì không thể bổ sung thêm một yếu tố 
nào cho nó”. 


Thực thể của Spinoza còn giữ lại nhiều dấu ấn quan 
niệm về cái tuyệt đối của truyền thống. Thực thể không có 
quá khứ, tương lai mà chỉ có hiện tại hĩnh hằng và vô tận. 


Hegel cho rằng để hiểu thực thể của Spinoza thì cần phải 
hiểu trong tính toàn ven, chỉnh thể. Dé nhận diện các sự vật 
đơn nhất cần phải dựa trên các phạm trù thời gian, số và độ 
nhưng đối với thực thể thì không thể vì thực thể của Spinoza 
vô tận. Theo quan niệm của Spinoza thì đại lượng vô tận là 
không thể до được và không thể cấu thành tù các bộ phận hữu 


han". 


Mặc dù học thuyết về thực thể của Spinoza là một học 
thuyết siêu hình vì nó không phải là cái gì khác, ngoài cái "tự 
nhiên cải trang một cách siêu hình và thoát ly con người” 
như Mác đã nhận xét. 


Tuy nhiên từ quan niệm này, xét đưới góc độ bản thể 
luận cũng toát lên tư tưởng biện chứng vì nó được hình thành 
từ những quan niệm thế giới tồn tại trong tính chỉnh thể. 
Luận điểm thực thể tồn tại như là Causa Sui (nguyên nhân 


1. C. Mác và Ph. Ángghen. Toàn tập. NXB CTQG., HN., 1997, T.2, tr. 211. 


pom = >: == 
LICH SÚ TRIÉT НОС PHUONG ТАҮ 375 


tự nó) theo Ángghen đã “hiện một cách ro rệt sự tác động lẫn 
1 
nhau”. 


Không gì khác hơn là sự phản ánh sự tác động qua lại với 
tư cách là các dạng thức mà thực thể thống nhất ẩn giấu ở 
đằng sau. Trên nền tảng của sự tương tác này, chính là quan 
niệm về thực thể là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự vật hiện 
hữu trước các sự vật đơn nhất. Do vậy một khi phải truy tìm 
nguồn gốc của một cái gì trong thế giới này thì phải trở về với 
cơ sở đầu tiên, đó chính là thực thể trên nền tảng toàn vẹn và 
chỉnh thể đầu tiên của giới tự nhiên. 


Để thấy được sự phát triển của Spinoza thì không có cách 
nào hơn phải đặt trong sự so sánh với Bacon và Descartes về 
cùng một vấn đề. 


Spinoza cho rằng: “Sai lầm đầu tiên và quan trọng nhất 
của hai vị này là ở chỗ là cả hai đã rất xa lạ với quan niệm về 
nguyên nhân đầu tiên sinh ra vạn vật”. Nghĩa là sự khác biệt 
giữa Spinoza và hai vi tiên bối này là ở chỗ Spinoza đã thấy 
được và đã đặt ra “vấn dé cao cà và nan giải” là “vấn đề mỗi bộ 
phận riêng biệt của giới tự nhiên được kết hợp với chỉnh thể 
như thế nào và tự nhiên được liên kết với các bộ phận còn lại 
ra sao”. 


Spinoza đã đưa ra tư tường phát sinh của các sự vật từ 
thực thể cũng như sự phụ thuộc của các sự vật vào thực thé. 


1. C. Mác và Ph. Ángghen. Toàn tập. NXB CTQG., HN., 1997, T.20, tr. 721. 


—— 
376 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Vấn dé cơ bản của siêu hinh học của Spinoza chính là tư 
tưởng này. 


Trên tổng thể mà xét, Spinoza đã lý giải thực thể không 
chỉ với tu cách là cái tuyệt đối không bị phân hóa, tón tại hoàn 
toàn với các sự vật cụ thể và cả con người mà còn cả tư cách là 
sự lý giải cuối cùng về thế giới. Vì vậy, các sự vật hiện thực là 
dạng thức, là biểu hiện đơn nhất của thực thể. 


Từ quan niệm phiếm thuần luận, Spinoza cho rằng 
Thượng đế (GTN) là Natura naturata (thực thể sản sinh, thế 
giới sản sinh, tự nhiên вап sinh) còn thế giới các dạng thức 
(các sự vật) là Natura naturata (thế giới được sinh ra, thời 
gian được sinh ra). Nhu vậy, thực thể và các dang thức không 
hoàn toàn cách biệt theo kiểu siêu hình thuần túy. Thực thể 
mang đặc trưng về chất thông qua các khái niệm về thuộc 
tính, đó là đặc điểm không thể tách rời, mang tính quyết định 
của thực thể vì vậy nếu thực thể có đặc trưng là cái vô hạn, thì 
quan hệ giữa thực thể với dạng thức nó sinh ra là: “mỗi bộ 
phận riêng biệt của thực thể vật chất toàn vẹn tất yếu phải 
thuộc về thực thể toàn vẹn và thực thể còn lại (bộ phận còn lại 
của thực thể vật chất) thì không thể tôn tại, thì không thể 
xem xét được. 

Quan hệ này được Spinoza gọi là quan hệ hạn chế. Hạn 
chế là mặt đối lập cơ bản với quan niệm về sáng thế của Kitô 
giáo bởi theo Spinoza “Hạn chế phú định” (Determinatio est 
Negatio). 

Thực thể không bị hạn chế, không bị giới hạn ở bất cứ cái 
gì bởi vì thực thể là cái tuyệt đối có vô số thuộc tính tôn tại với 


а=: 
LICH SƯ TRIET HOC PHUONG TAY 377 


nguyên nhân tu thân, ngoài ra không có và không thể có một 
bản nguyên nào cao hơn, rộng hơn thực thể. Trong khi đó các 
dạng thức luôn luôn đồng thời với sự vật đơn nhất. Vi vậy “tên 
tại hữu hạn ở trong một chừng mực nào dó là sự phủ định, còn 
tôn tại vô hạn là sự khẳng định tuyệt đối về tồn tại của một tự 
nhiên nào đó”. 


Các sự vật đơn nhất hữu hạn, với tư cách là các dạng 
thức, là cái tương đối được đặt trong sự đối lập với tính tuyệt 
đối của thực thể. Trong sự đối lập này, các sự vật đơn nhất chỉ 
là kết quả của sự hạn chế xác định trong không gian và thời 
gian nhưng chính giới hạn này lại là tiêu chí để phân định nó 
với các sự vật khác, vì thế từng sự vật đều có tồn tại khi nó thể 
hiện nó chính là nó, hoặc không tón tại, nếu tính quy luật của 
nó bị loại trừ trong quan hệ khác. Khi xác định, khi khẳng 
định sự vật này là gì thì cũng có nghĩa là chỉ rõ nó không là gì. 


Tóm lại, quả đúng như Spinoza, khẳng định triết học của 
ông là sự kế thừa và phát triển những tư tưởng duy vật của 
Descartes và với việc tuyên xưng minh là Euclide, trong triết 
học Spinoza đã phát triển được nhiều cái nhìn mới và cũng đã 
ánh lên tỉnh thần biện chứng trong học thuyết về tôn tại. 
Xuất phát điểm của Spinoza khác với Descartes đó không 
phải con người nhìn từ mình để định đoạt thế giới mà ngược 
lại. Thế giới của Spinoza tón tại như một thuc thể duy nhất, 
tôn tại bằng nguyên nhân tự nó vì vậy Thượng đế cũng chính 
là thực thể, là thế giới mà thôi. Thế giới tôn tai trong thống 
nhất, toàn vẹn và chỉnh thể, ngoài nó ra thì trên thế gian này 


378 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


không còn có cái gì khác, vi thế, thuc thể này vô tận về mặt 
không gian, vô cùng về mặt thời gian. 


IIL3.1.2. Vë nhân thuc luận. 


Trong vai trò người theo chủ nghĩa duy lý, Spinoza dà dé 
cao vai trò của trí tuệ. Theo ông, mặc dù các ý niệm xuất hiện 
trong quá trình trí giác cảm tính và được biểu hiện bằng các 
hình ảnh nhưng các hình ảnh này lại không tương tự với các 
sự vật bên ngoài vì chúng bi khúc xa. Spinoza gọi các ý niệm 
này là các ý niệm không xác thực, không có đầy đủ giá tri. 
Chúng chỉ рһап ánh có giới hạn ở các góc độ khác nhau, mang 
đậm màu sắc chủ quan. “Các nhà triết học nhìn nhận cảm 
xúc như là tật xấu mà con người mắc phải do lỗi lầm của 
mình. Do vậy, ho có thói quen chế nhao chúng, chửi rủa 
chúng. Như vậy, khi tàng bốc mãi một bản tính con người mà 
không có ở đâu, và sỉ nhục một bản tính tên tại trên thực tế, 
họ tin tường rằng họ cống hiến một công việc cao cà nhất và 
đạt tới đỉnh cao của sự thông thái. Vì họ xem xét con người 


А? 


không nhu nó thực chất là, mà như là họ muốn nhìn thấy”. 


Theo Spinoza thì tri thức trừu tượng chỉ là một biến thể 
của trí thức kinh nghiệm và được tạo thành từ những khái 
niệm phổ biến. Các khái niệm phổ biến hình thành trong ý 
thức từ sự đúc kết vô số những hình ảnh đơn nhất trên cơ sở 
loại bó các đặc điểm riêng biệt, cô lại các dấu hiệu ổn định để 
xác định ở mỗi chủ thể, vì thế các chủ thể khác nhau, thì quan 
niệm khác nhau. Do vậy, chân lý đầy đủ hay xác thực phải là 
chân lý đa dạng. 


сус Сыз = 
LỊCH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 379 


Từ nén tàng nhận thức cảm tính kinh nghiệm, Spinoza 
đã khai triển hai loại nhận thức nữa là nhận thức diễn dịch 
và nhận thức trực giác. 


Với nhận thức diễn địch thì kết quả nhận thức là hoàn 
toàn đáng tin cậy và đó là những khái niệm chung, thể hiện 
mối liên hệ tất yếu giữa chủ thể và vị thể vì vậy chúng không 
mang tính chủ quan, là siêu cá thể. Đây chính là những phán 
đoán phân tích của toán học. Tri thức diễn dịch là tri thức 
dáng tin cậy. Nhưng ở đây cũng ló rõ quan niệm siêu hình của 
Spinoza, ông xem quá trình hình thành tri thức theo con 
đường diễn dịch giống như “một máy tự động tỉnh thần nào 
đó”. 


Giống như các nhà duy lý thế kỷ, Spinoza cho rằng trực 
giác đó là cơ sở sâu sắc nhất của năng lực sáng tạo tinh thần 
con người. Nếu như vai trò của Descartes là ở chỗ đã biến 
quan niệm về trực giác thần bí phi lý thành trực giác trí tuệ 
thông qua mối liên hệ tất yếu với nhận thức lógic, làm cho 
những khái niệm trở nén đơn giản, ró ràng, hiển nhiên 
(évidence) thì trực giác theo quan niệm của Spinoza mặc dù 
vẫn là hinh thức nhận thức cao nhất nhưng đã gắn liền với 
diễn dịch, có nguồn gốc từ diễn dịch, tuy nhiên lại chẳng liên 
quan gì đến nhận thức cảm tính. 


Sự xâm nhập giữa trực giác và diễn dịch đã tạo nên các 
khái niệm chung làm thành nền tảng của sự suy luận dẫn tới 
những kết quả xác thực. Trong khi đó các khái niệm phổ biến 
do nhận thức kinh nghiệm dua lại chỉ là sự phần ánh kinh 
nghiệm cá nhân, cho dù đã tác nhân từ bên ngoài. Phiếm 


380 PGS. Т8. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


thần luận, đó là con duong khác phục nhi nguyên luận của 
Descartes. Đưa Thượng đế hóa thân vào giới tự nhiên vì thế 
không có gì khác hơn đó chính là giới tự nhiên, chứ không 
phải đang đứng trên giới tự nhiên như một lực lượng siêu tự 
nhiên thần bí nào khác. “Thượng đế hoặc là thực thể, hoặc là 
giới tự nhiên”. Tuyên xưng này đã trở thành công thức nổi 
tiếng ở trong hai thế kỷ, thế kỷ ХУП và thế kỷ ХУШ. 


Spinoza đã thừa nhận thực thể có vô vàn các thuộc tính 
nhưng trí tuệ của con người hiện tại chỉ nhận biết được hai 
thuộc tính trong thế giới dạng thức (sự vật) là quảng tính và 
tư duy. 


Tính biện chứng được Spinoza thể hiện trong học thuyết 
chân lý là ở chỗ ông đã không đối lập tuyệt đối giữa chân lý 
với sai lầm (Descartes đã làm như vậy). Theo Spinoza sai lầm 
không hoàn toàn nằm trong bản chất của sự vật. Một ý niệm 
được xem là sai lầm, không rõ ràng, không xác thực, chẳng 
qua chỉ vì ý niệm đó phản ánh được trắc điện (profil) trong 
tổng thể các trắc diện của kbách thể, vì vậy đã biến chân lý bộ 
phận thành chân lý cuối cùng. Đó là sai lầm nhưng không 
phải là sai lầm tuyệt đối vì trong nó vẫn có một phần của 
chân lý. Từ đó cho thấy nguyên nhân sai lầm của nhận thức 
là ở tính phiến diện, trích đoạn. Nhận thức từ cảm tính là 
tương đối, không xác thực, không đáng tin cậy, vì đó là nhận 
thức của trích đoạn, còn nhận thức trực giác đem lại tri thức 
toàn ven đáng tin cậy vì đó là kết quả được rút ra từ tính tổng 
thể toàn diện của khách thể. 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 381 


Một điểm dáng trân trong trong lý luận nhận thức của 
Spinoza là tư tưởng chống hoài nghi của ông. 


Spinoza đã chứng minh tính vô căn cứ của chủ nghĩa 
hoài nghi ở chỗ doi hói phải có một tiêu chí vững chắc của tri 
thức không thể có trong thực tế. Điều này chẳng khác gì việc 
cho rằng con người không thể nào đập được tấm sắt nếu 
không có búa, do đó để đập được tấm sắt cần phải có búa. Chỉ 
có thể làm được nhờ có búa, nhưng lại không thấy búa ở đâu 
cả.. Như vậy chủ nghĩa hoài nghỉ đã quên mất rằng con người 
thường bắt đầu công việc của mình bằng cách biến các vật 
thành công cụ giản đơn nhất mà từ đó có thể chế tác ra các 
công cụ phức tạp hơn, ngày một hoàn thiện hơn. Con đường 
nhận thức cũng vậy: “Khi hiểu nhiều hơn sẽ có công cụ mới, từ 
đó dễ dàng mở rộng nhận thức hơn”, 


III.3.1.3. Vë con người 


Học thuyết về con người của Spinoza là kết quả chắt lọc 
từ cuộc đấu tranh chống lại thần học, triết học Kitô giáo. 

Những biến đổi về đời sống kinh tế - xã hội của thời kỳ 
Phục hưng, đặc biệt là thế ky XVII đã tao nên một bước 
chuyển trong quan niệm về con người. Trong triết học xuất 
hiện xu hướng hoàn trả con người về với tự nhiên. Spinoza có 
thể được xem là triết gia điển hình của xu hướng tự nhiên chủ 
nghĩa trong quan niệm về con người. “Tinh thần càng hiểu 
bản thân tốt hơn bao nhiêu, thì nó càng hiểu tự nhiên tốt hơn 
bấy nhiêu; tỉnh thần càng nhận thức tốt hơn bao nhiêu thì 
càng hiểu sức mạnh của minh và trật tự của tự nhiên tốt hon 
bấy nhiêu, càng có thể tự điều chinh mình và thiết lập quy tắc 


382 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


tốt hơn bấy nhiêu. Và càng hiểu được tự nhiên tốt hơn bao 
nhiêu càng dé kìm hàm minh khỏi cái vô bó bấy nhiêu”. Tuy 
vậy cũng vẫn không che giấu được tính thụ động của con 
người đối với tính tất yếu. “Là một bộ phận cửa tự nhiên, con 
người phải phục tùng các quy luật của giới tự nhiên và phải 
thích nghỉ bằng vô số các phương thức”; mà con người thì 

“năng lực rất hạn chế, sức mạnh của các nguyên nhân bên 
ngoài vượt trội con người vô hạn. Do vậy, соп người không có 
năng lực tuyệt đối để bắt các sự vật bên ngoài phục vụ chúng 


ta". 


Theo Spinoza con người không phài là mót vuong quóc 
trong vuong quóc tón tai trong giới tự nhiên mà là một bộ 
phận liên kết tự nhiên. “Trong trật tự của tự nhiên con người 
là một bộ phận”, đó là bộ phận đặc biệt của giới tự nhiên vì chỉ 
có con người mới có hoạt động nhận thức, có ý thức. 

Giải quyết ý chí, Spinoza đứng trên lập trường duy danh. 
Theo ông, linh hồn không phải là mật thực thể đặc biệt theo 
kiểu quan niệm của Descartes mà là tổng thể vô số các ý niệm 
riêng biệt. Mỗi ý niệm riêng biệt đều chứa trong nó một yếu tố 
chân lý xác định. Vì vậy “ý chí và lý tính chỉ là một”. 


Theo Spinoza, tự do của mỗi con người chỉ là một khái 
niệm phổ biến, là sự khái quát bằng cách đánh tráo tư tườn g 
trên thực tế vi con người rất hiếm khi hiểu được các nguyên 
nhân, động cơ ý muốn hành vi của mình. Con người giống 
nhu các sinh vật khác đều tìm cách duy trì sự tón tại của 
mình. Do vậy trong hiện thực khi thể hiện ý chí của mình, bao 
gio cũng chịu sự tác động của nhiều cảm xúc nên tự do ý chí là 


E ENSE ERE ra 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 383 


hào huyền, là sự bất lực, nó lệ trước cảm xúc khát vọng của 
mình. Điều này cho thấy con người bị ràng buộc trong tính tất 
yếu, trong quy luật của tự nhiên. Nhưng trong tính bị quy 
định ấy con người vẫn có khả năng vượt lên trên sự bất lực 
của mình để tiếp cận với tự do. 


Spinoza không đối lập tự do với tất yếu. “Khát vọng sống, 
yêu... của con người hoàn toàn không phải là một sức mạnh 
cưỡng bức mà là tất yếu”. Nếu tự do ý chí chỉ là khái niệm của 
trí tưởng tượng tạo ra từ cảm tính thì thực tế lại kháng dinh 
rằng tu do bao giờ cũng gán liên với tất yếu. Ở nấc thang 
nhận thức cảm tính con người không hiểu được tính tất yếu б 
giấu trong hoạt động của mình nên gán cho rằng nhờ có tự do 
ý chí con người mới quy định được hành động của mình. Thực 
tế đã chối cài quan niệm này, con người chỉ là nô lệ của cảm 
xúc, là vật hy sinh của sự hoài nghỉ, của sự giao động, của 
tính không quả quyết nhưng dựa vào trực giác con người có 
thể đạt được tự do vì trực giác như nhà đạo diễn tài ba sẽ gỡ 
rối những nút cảm xúc khát vọng đang trói buộc con người. 
Đó là con đường làm sáng tô khát vong chứ không phải loại bo 
cảm xúc. Các cảm xúc khát vọng từ chỗ thụ động trở thành 
cảm xúc tác động, con người trở nên tự do. “Khi chúng ta 
không bị lo lắng bởi những cảm xúc đối lập với bản chất của 
mình, thì chúng ta vẫn còn năng lực dua trang thái cơ thể vào 
một trật tự và vào mối liên hệ phù hợp với trật bự của lý tính”. 


Quan niệm về tự do của Spinoza về thực chất là mâu 
thuẫn. Trước hết, đó là sự chứng minh năng lực nhận thức 
của mỗi con người có thể đạt tới nấc thang cao nhất, chi phối 


x ——— A. — 
384 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


được xúc cảm của mình. Đó cũng là năng lực nhận thức vé tự 
nhiên. “Tinh thần càng hiểu bản thân tốt hơn có màu sắc 
trừu tượng”. Những ý niệm chân chính chỉ có thể có được nhờ 
trực giác. Đó chính là những ý niệm xác thực ở các định nghĩa 
chính xác. Trong các định nghĩa này vị thể vạch ra nội dung 
của chủ thể nhờ phân tích. Tính chân lý của trực giác trở nên 
rõ ràng do hoài nghi đã bi loại bo. “Аі có ý niệm chân chính thì 
người đó cũng biết là có nó và không thể hoài nghi về tính 
chân lý của sự vật”. Trực giác dà tro thành công cu để gạt bo 
mớ bòng bong của cảm tính vươn tới chân lý vĩnh hằng, xác 
thực, tuyệt đối, hoàn toàn. 


Tự do là gì? Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - 
Lênin thì: “Tự điều chỉnh không phải là sự độc lập tường 
tượng đối với các quy luật tự nhiên mà ở sự nhận thức được 
các quy luật đó... Tự do là sự chi phốt được chính bản thân và 
tự nhiên bên ngoài, một sự chỉ phối dựa trên sự nhận thức 
được những tất yếu tự nhiên, đo đó, tự do Ià sự phát triển tất 
yếu của lịch sử””. 


Những hạn chế về mặt thế giới quan đã không cho phép 
Spinoza thấy được tự do là kết quà quan trọng nhất của sự 
phát triển lịch sử. Tự do là kết quả của sự thống trị của con 
người đối với tự nhiên. Trong khi đó Spinoza chỉ nhận thấy tự 
do là sự thống trị của chủ thể dối với chính nó, trên nền móng 
về tính bất di bất dịch của tự nhiên. Điều này đã cho thấy 
những tư tưởng muốn vượt trước tôn tại xã hội chỉ có thể có ở 


Т. C. Mác và Ph. Ăngghen. Toàn tập. NXB CTQG., HN., 19941 T.20, tr. 164. 


LICH SU TRIÉT HOC PHUONG TÁY 385 


những khói óc thiên tài chứ không dừng lại ở những bó óc tài 
năng. 
IIL3.2. GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ (1646 - 1716) 
“Đường thẳng là đường cong ngắn nhất, sai làm là mức 
độ tối thiểu của chân lý và cái ác là cái thiện nhỏ nhất” 
(Leibniz) 


Lép-nít sinh ở Leibzig (Đức) trong một gia dinh nhà giáo. 
Phụ thân ông dạy luân lý ở Dai hoc Leibzig. Trong lich sử 
toán học, Leibniz được biết đến với tư cách là người sáng lập 
ra vi phân và tích phân. Với lịch sử lógic hoc, Leibniz là người 
xây dung lý luận và các phép tính lógic hình thức vì vậy ông 
được xem là ông tổ của lógic toán. 

Các tác phẩm chính: 

- Suy diễn vé siêu hình hoc (1686.) 

- Những kinh nghiêm mới vé chân 1 con người (1705). 

- Don tú luận (1714). 


Có thể nói tiền đề triết học của Leibniz chính là những 
điểm dừng lại và không thể giải quyết của các nhà triết học 
tiền bối mà cu thé ở đây là Spinoza và Descartes. 

Siêu hinh i 

Descartes đã đóng góp vào lịch sử triết học bằng di sàn 
nhị nguyên luận trong siêu hình hoc (ờ đây xem là BTL) với 
việc phân thành hai thực thể: thực thể tư duy và thực thể 
quảng tính, Descartes đã tạo nên sự đối lập giữa tồn tại và ý 
thức. Nguyên nhân của tình trạng này là vì nhận thức luận 


386 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


của Descartes không hợp nhất với các tiên dé bản thé luận. 
Nhị nguyên luận và bản thể luận không thể song hành với 
duy lý về mặt phương pháp. 


Thấy được những hạn chế của triết học nhị nguyên luận 
Descartes, Spinoza đã khắc phục bằng cách hợp nhất hai 
thực thể của Descartes vào thành một thực thể thống nhất và 
duy nhất trên tỉnh thần phiếm thần luận. 


Mặc dù đã cố gắng chuyến từ lập trường nhị nguyên sang 
nhất nguyên về bản thể luận nhưng Spinoza lại không loại bo 
hoàn toàn được mâu thuẫn bản thể luận của Descartes, ông 
chỉ đừng lại ở mức độ cải biến. Màu thuẫn giữa tồn tại và ý 
thức trong triết học Descartes được chuyển thành mâu thuẫn 
giữa thực thể thống nhất và các dạng thức của thực thể. 
Spinoza đã tặng thêm cho lịch sử triết học một mâu thuẫn. 


Nhận thấy và tìm cách loại bó những điểm hạn chế trong 
triết học của hai tiên nhân nhưng Leibniz không vượt ra khôi 
tỉnh thần của thời đại khi đặt nên móng cho siêu hình học của 
mình. Ông đã phải viện dẫn đến quan điểm của Aristote về 
vật chất và hình dạng trong việc tạo dựng học thuyết đơn tử 
của ông. 

Don tử (monade: gốc nghĩa Hy Lap là đơn vị) theo 
Leibniz là những đơn vị nhỏ nhất của tinh thần được thể hiện 
dưới cái уо vật chất ở bên ngoài. “Các don tử không có các bộ 
phận, không thể sinh ra và cũng không thể diệt vong một 
cách tự nhiên. Và như vậy có quãng thời gian tón tại nhu 
chính cà thế giới không ngừng biến đổi, không thể tiêu diệt”. 
Đó cũng là các thực thể khép kín. “Chúng không có cửa sổ mà 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 387 


thông qua một cái gì đó được rút ra hoặc thêm vào”. Các đơn 
tử chứa đầy tính tích cực mạnh mẽ, chúng là những lực lượng 
tỉnh thần sống động trong các sự vật do chúng cấu thành. 


Tất cà các sự vật trong thế gian này là một khối thống 
nhất, như là một cơ thể sống là do các don tử gắn kết với nhau 
tạo thành một chuỗi vô tận thông qua những mối liên hệ phổ 
biến. Nói như Feuerbach, từ đó có thể suy ra rằng “vật chất 
nằm trong mối liên hệ qua lại” và bản thân Leibniz cũng đã 
từng khẳng định rằng “mọi thứ đều nằm trong mối liên hệ với 
mỗi một từ thế giới khả nắng. Dù cho thế giới nào đi chăng 
nữa, toàn bộ vũ trụ vẫn giống như biển khoi, ở đó mỗi vận 
động nhỏ nhất đều có ảnh hưởng đi xa nhất của nó”. 


Các nguyên tử liên kết với nhau thành một khối thống 
nhất, tuy vậy vẫn có thể phân ra làm ba nhóm sau đây: 


Nhóm một, tạo ra các vật vô cơ, sự hoạt động của các đơn 
tử này còn ở mức độ thấp, sinh khí của chúng chủ yếu tón tại 
dưới dang tiêm tàng. 


Nhóm hai, bao gồm các đơn tử có khả năng trực quan và 
cảm giác tạo nên sinh khí sống cho động vật, thực vật, và 
nhóm thứ ba tạo nên ý thức của cơn người vì bao gầm những 
đơn tử phát triển và hoàn thiện nhất. 


Mặc dù đứng trên lập trường duy tâm, nhưng trong học 
thuyết đơn tử của Leibniz dung tải nhiều tư tưởng biện 
chứng. 


Đó là, ông dà chỉ ra được cơ chế tác động qua lại giữa các 
đơn tử, tiếp cận quan niệm biện chứng về cái chung và cái 


—— U 
388 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


riêng, bàn vé tính vô han, tính vô cùng của các đơn tử, mà 

theo Lênin thì đó chính là “tính vô hạn của vật chất về bề 
A »! 

sáu". 


Tién gán dén nguyén tác lién hé khóng thé tách roi (và 
phổ biến, tuyệt đối) giữa vật chất và vận động đã phác thảo 
những hình hài của sơ dó trùng hợp của cái lógic và cái lich 
su. 

Cho dù chưa lý giải được nguyên nhân tạo nén sự thống 
nhất của các mặt đối lập, nhưng ông đã khước từ viện dẫn từ 
Thượng đế, kiểu như một số nhà triết học tiền bối khi không 

ˆtìm ra căn nguyên của vấn dé đang nghiên cứu: “Con người 
cho đến nay vẫn chưa biết từ đâu sinh ra tính không tương 
dung của các mặt đối lập hay tại sao bản chất khác nhau lại 
mâu thuẫn với nhau, trong khi các thuật ngữ thuần túy 
khẳng định hóa ra lại tương dung với nhau”. 


Tuy vậy trong học thuyết đơn tử của Leibniz cũng có 
không ít các đặc điểm siêu hình. Ông đã phủ định các mối liên 
hệ trực tiếp giữa các đơn tử, khẳng dinh cái nguyên tử tón tại 
trong khép kín. 


Những yếu tố biện chứng của Leibniz trong quan niệm 
về bán thể luận được phục hồi và phát triển trong nguồn gốc 
vũ trụ luận của Kant, ở triết hoc tự nhiên của Schelling và 
trong lý luận biện chứng của Hegel. 


1. М1. Lênin. Toàn tập. NXB Tiến bộ, M. 1981. T. 29, tr. 79 - 80. 
2. Ѕаа. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 389 


Phương pháp luận 

Phương pháp là bộ phận quan trọng nhất trong triết học 
Leibniz. Đó không những là phương pháp nghiên cứu mà còn 
là tổng thể các nguyên tắc chung về nhận thức hiện thực. 


Phương pháp của Leibniz bao gồm các nguyên tắc chủ 
yếu sau đây: | 


1. Nguyên tắc оё những khác biệt phổ biến 


Leibniz đã từng cho rằng luận điểm cơ bản và quan trọng 
nhất của ông là: “Mặc dù tón tại nhiều sự vật cùng một loại, 
tuy nhiên không bao giờ có sự giống nhau hoàn toàn” bởi sự 
khác biệt nhỏ nhất giữa sự vật này với sự vật khác cũng đủ để 
chứng tô là chúng khác nhau. 


Nguyên tắc này có thể được xem là sự thể hiện tính đa 
dạng của thế giới. 


Nguyên nhân tạo nên các sự vật khác nhau vì các sự vật 
được tạo thành từ các đơn tử khác nhau, tạo nên cho chúng 
những khác biệt không thé tránh khói về tính chất xuất hiện, 
quá trình biến đổi và phát triển. Từ đó quy định trạng thái 
bên trong khác nhau của các sự vật, vì vậy mọi thứ trong thế 
giới đều là độc nhất vô nhị, độc đáo. Bất kỳ sự vật hoặc quá 
trình nào đều sẽ không lặp lại hoàn toàn ở sự vật quá trình 
khác. Bởi vậy, để hiểu được bản chất của sự vật thì phải tuân 
theo tính đa dạng của sự vật. 


Nhưng nguyên tắc này không phủ định tính lặp lại tương 
đối vì các đơn tử trong quá trình phát triển đôi khi lại thoái bộ 
để tạo đà hướng tới sự hoàn thiện. Tính phổ biến được hiểu 


390 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


theo nghĩa là sự biến đổi là phổ biến, trong cùng một sự vật ở 
các thời điểm khác nhau không thể lặp lại hoàn toàn cùng 
một trạng thái, cũng như tính lặp lai hoàn toàn à các sự vật 
cung tón tai. 


Khoa hoc dà chüng minh ráng khóng thé có các vi sao 
gióng hét nhau, khóng có hai co thé chứa protít hoàn toàn 
gióng nhau vé thành phán hóa hoc, khóng có các t& bào dóng 
vật đông nhất... Như vậy, khoa học hiện đại đã xác nhận tính 
hợp lý của nguyên tắc này. 


2. Nguyên tắc dóng nhất không phân biệt được 
(principium indentitatis indisscernibilium) 


Nếu như nguyên tắc về những khác biệt phổ biến đã 
khẳng định tính đa dạng, phong phú, vô cùng của các sự vật, 
các quá trình trong thế giới thì nguyên tắc đồng nhất không 
phân biệt được là sự bổ sung thêm cho nguyên {йс 1 bởi đồng 
nhất và khác biệt tạo thành một sự thống nhất nội tại sâu 
sắc. 


Nguyên tắc này cho rằng có hai sự vật mà mọi tính chất 
của sự vật thứ nhất có ở sự vật thứ hai và mọi tính chất của sự 
vật thứ hai đều có ở sự vật thứ nhất về nguyên tắc là đồng 
nhất tuyệt đối, là một sự vật. “Giả sử hai sự vật không phân 
biệt được tức là già sử cùng một sự vật dưới hai tên gọi”. Tư 
tưởng này đã gián tiếp chỉ ra sự kế thừa của các sự vật trong 
tồn tại của nó vì mỗi sự vật 9 các thời điểm tên tại khác nhau 
của nó đều có một điểm, một bộ phận đồng nhất với sự tôn tại 
ờ thời điểm khác. Như vậy, thế giới là tổng thể các sự vật mà ở 


NGHI E a an 
LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 391 


đó mỗi sự vật là tự đồng nhất song lại khác với các sự vật 
khác. 


3. Nguyên tắc uễ tính liên tục 


Nguyên tắc này cho rằng “Sự vật phát triển tới sự hoàn 
hào nhờ những bước chuyển không nhận thấy”, vi thế cái 
thống trị trong thế giới này là “tính phức tạp vô hạn”. 


Điều này một lần nữa nhấn mạnh tính vô cùng, vô tận 
của thế giới và tính tương đối của các giới hạn “tón tại vô số 
các bậc thang giữa bất ky su vận động nào và sự đứng im 
hoàn toàn, giữa trạng thái rắn và trạng thái hoàn toàn lông 
mà không có sự phản kháng nào, giữa Thượng đế và hư vô. 
Tương tự như vậy cũng tôn tại vô số bậc thang chuyển tiếp 
bất kỳ sự tác động nào vào bản nguyên thuần túy thụ động”. 
Từ đó cho thấy giữa bất kỳ hai sự vật nào cũng tón tại cái 
trung gian đứng giữa, tương tự như khái niém vi phân trong 
toán học. Cho dü sự vật có nhó đến đâu thì vẫn tón tại một sự 
vật con nho hon nó nữa. 


Vũ tru là một chinh thể thống nhất được tao thành từ các 
sự vật khác nhau nhưng giữa các bộ phận của vũ trụ là tương 
đối, trong tính gián đoạn của chúng đã bao hàm tính liên tục. 
Tính liên tục ở đây được hiểu là trong sự tôn tại của sự vật ở 
bất kỳ thời điểm nào xét nó, thì đó cũng vẫn là sự gom họp của 
các trạng thái quá khứ và tương lai của nó. Соп đối với các sự 
vật, tính liên tục dùng để biểu diễn sự tiếp xúc giữa các tính 
chất của sự vật này với sự vật khác có những nét tương đồng 
về mặt chất. Trong sự tiếp xúc này các dị biệt không bị thủ 
tiêu mà còn được tích tụ để dẫn tới biến đổi về mặt chất. 


392 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Giống như đường tháng là trường hợp cực dai của đường 
cong, điểm hình học là giới hạn cực tiểu của đoạn thẳng, cái 
gọi là sai lầm trong nhận thức thì trên thực tế là mức độ tối 
thiểu của chân lý, cái ác trong dao đức chỉ là cái thiện nho 
nhất trong đời sống... Như vậy Leibniz đã tiến gần đến một 
kết luận biện chứng quan trọng là mỗi đặc trưng của sự vật 
trong sự biến đối về mặt chất có thé biến thành mặt đặc trưng 
đối lập với nó... Tăng đổi về chất sẽ biến sai lầm thành chân 
lý, cái ác thành cái thiện, đường thẳng thành đường cong, 
đứng im thành vận động. 


Nguyên tắc về tính liên tục của Leibniz xét về điểm này 
(sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập) đã trở thành mặt đối lập 
của nguyên tắc về khác biệt phổ biến vì cả hai nguyên tắc này 
đã chỉ ra những bước chuyển tiếp lẫn nhau giữa các mặt đối 
lập. Khác nhau và giống nhau, gián đoạn và liên tục, bước 
nhảy và tiệm tiến, và chính sự tương tác giữa hai nguyên tác 
cho thấy thế giới là vô hạn cả về chất và lượng theo hai chiều 
tăng và giảm. Đối với sự vật thì không có sự vật nào là số 
không (hư vô) bởi vì, cho dù nó có nhỏ bé hay đơn giản đến 
đâu về mặt lượng và chất thì vẫn còn có cái nhỏ bé và đơn 
giản hơn nó. Ngược lại cũng như vậy đối với các cực lớn và cực 
phức tạp, vì thế không có cái gì là cuối cùng. 


Nếu như nguyên tắc về tính liên tục cho thấy sự khác 
biệt giữa sự vật này với sự vật khác luôn luôn hướng tới 
không thì nguyên tắc về khác biệt phổ biến lại khẳng định là 
không bao giờ đạt tới không. Đó chính là biện chứng của 
thống nhất và đối lập. 


LICH SÚ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 393 


4. Nguyén tác v tính gián doan 


Nguyên tắc này han ché tác động của nguyên tắc về liên ` 
tục, ngược lại nguyên tắc liên tục lại được xem là sự chế ước 
nguyên tắc về tính gián đoạn. Trong thư gửi Varinon ngày 
2-1702, Leibniz đã khẳng định hai nguyên tắc này là trực 
tiếp đối lập nhau. Ý nghĩa của tư tường này là ở chỗ: 


Thứ nhất, có thể xem nhận định này là kết quả phát 
triển từ nguyên tắc về khác biệt phổ biến giữa các sự vật hiện 
tượng thành tư tưởng về nhảy vọt từ sự khác biệt đó. 

Thứ hai, tính gián đoạn được xem như là sự tổng hợp 
biện chứng của những khác biệt và giống nhau, gián đoạn và 
liên tục, bước nhảy và tiệm tiến. Mặt này là cơ зо để bác bo 
quan niệm cho rằng trong tự nhiên không có hình thức пһау 
vọt, cách giải quyết của Leibniz duong như là sự song trùng 
với Ăngghen: “Trong tự nhiên, sở di không có những bước 
nhảy vọt chính là vì giới tự nhiên hoàn toàn chỉ gồm những 
bước nhảy vot"*. 


Từ nguyên tắc về tính liên tục và nguyên tắc về tính gián 
đoạn Leibniz đi đến kết luận là trên “đường thẳng của thế 
giới" không có một đoạn thẳng bỏ trống, các điểm của đường 
thẳng cấu thành một tập hợp dày đặc và ở đó chất chứa các 
mâu thuẫn giữa tính không phân chia được và tính nho bé vô 
tận. Do vậy có thể thấy rõ trong cấu trúc của thế giới là kết 


1. C.Mác và Ph. Ăngghen. Toàn tập. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, T. 
20, tr. 773. 


394 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


quả của sự liên kết giữa khác biệt nhỏ bé, dù nhỏ bé đến đâu 
thì vẫn có khả năng tích tụ lại. Thế giới được tạo thành từ 
những bước chuyển cu thể của các trang thái tương phán. 


Nguyên tắc về tính gián đoạn chính là sự minh họa thêm 
cho nguyên tắc khác biệt phổ biến vì nó đã định vị tính duy 
nhất về chất của các sự vật hiện tượng. Trong quá trình phát 
triển của các sự vật hiện tượng chúng sẽ bị tính gián đoạn chỉ 
phối, nhưng nhờ gián doan mà chúng ta mới phân biệt được 
sự vật này với sự vật khác. 


Vë thực chất thì nguyên tác vé tính gián đoạn là sự kiện 
toàn tư tưởng về tính đơn nhất và sự đa dạng của hiện thực. 
Nhưng khi nguyên tắc này được kết hợp với các nguyên tắc 
khác sẽ tạo ra một bức tranh về thế giới vừa thống nhất, vừa 
đa dạng mà ở đó chất chứa đầy nghịch lý trong sự phát triển 
và phát triển trong nghịch lý. 


5. Nguyên tắc vé sự uươn tới sự hoàn thiên phổ biến của 
thế giới 


Theo Leibniz ở một thời điểm và trong một điều kiện nào 
đó ta sẽ nhận thấy thế giới đã bao hàm trong nó sự tôn tại hết 
mức (tối đa) rồi nhưng ở thời điểm khác mà trong điều kiện 
khác thì ta lại nhận thấy là có thể đạt được sự tối да lớn hơn. 
Trong nhận thức đó là sự hướng tới tính toàn vẹn của trí thức 
và đạt tới chân lý tuyệt đối. Nhưng ông cũng chỉ ra rằng trong 
quá trình nhận thức không thể lĩnh hội đầy đủ và chỉ một lần 
là xong. Hoàn thiện nhận thức là quá trình vô tận và phát 
triển vô tận của các đơn tử có thể xem đây là những phác thảo 


LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 395 


đầu tiên của Leibniz vé quan điểm vận động biện chứng từ 
chân lý tương đối tới chân lý tuyệt đối. 


Leibniz cho rằng mọi sự vật và hiện tượng ở trong thé 
giới đều hướng tới sự tự khẳng định và tuyệt đối hóa sự tón 
tại của nó để vươn tới sự phát triển và ngày càng hoàn thiện 
hơn. 


6. Nguyên tắc uễ sự chuyển tiếp tích cực của khả năng 
thành hiện thực 

Ở nguyên tắc này đã nổi lên mâu thuẫn giữa phương 
pháp và quan điểm siêu hinh học của Leibniz. Về thực chất 
nguyên tắc пау đã chỉ ra bước chuyển từ khả năng xét về 
phương diện lógic sang thế giới hiện thực, thế giới của các vật 
thể. 

Ở đây đã xuất hiện hai phương diện cần phải được xem 
xét. Thứ nhất, thế giới của khả năng, thế giới tinh thần “là cái 
không có mâu thuẫn về mặt lôgic”, “là nguyên tắc và cơ sở bản 
chất của các vật thể”, khả năng phong phú hơn hiện thực, sự 
hiện diện của hiện thực chỉ là một trong nhiều phương án của 
khả năng. 

Thứ hai, ở nguyên tắc thứ năm Leibniz từng khẳng định 
mọi sự vật hiện tượng đều có xu hướng vươn tới trạng thái 
hoàn thiện hơn. Vậy thì bước chuyển từ khả năng sang hiện 
thực, nếu được xem Tà bước chuyển sang cái lớn hơn, sang cái 
hoàn thiện hơn thì về mặt lógic có thể rút ra là hiện thực có 
tính thực tại lớn hơn khả năng, nghĩa là khả năng thấp hơn 
so với hiện thực. Trong khi đó khả năng phải cao hơn hiện 
thực vì khả năng là bàn chất lôgic của hiện thực, một mâu 


а тз ш ы А т зы ы 
396 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


thuẫn biện chứng đã xuất hiện; khả năng vừa “cao hơn” vừa 
“thấp hơn” so với hiện thực. Xét cho cùng thì đây chỉ là sự 
biến thể của bản chất thứ nhất và bản chất thứ hai trong học 
thuyết của Aristote. 


Tix bước chuyển cái lógic sang cái hién thuc Leibniz dà 
giải quyết mối quan hệ giữa tất yếu và ngẫu nhiên. Cái tất 
yếu là cái khả năng không mâu thuẫn về mặt lógic. Ngẫu 
nhiên là cái hiện thực có mâu thuẫn về mặt lógic, là cái có thể 
phủ nhận được. Ông đã nhận thấy cơ sò của tất yếu và ngẫu 
nhiên là ở tính vô han. Theo L. Couturat thì “thực sự có hai 
mé lộ trong tinh thần con người, một mê lộ có liên quan đến 
cấu tạo của Côntinium và một mê lộ có liên quan đến bản 
chất của tất yếu, cả hai đều bắt nguồn từ một nguồn gốc là 
tính vô hạn”. 


Điều đó cho thấy các nguyên tắc của Leibniz nằm trong 
sự tương chế, tương sinh với nhau. 


1. Nguyên tắc оё lógic hình thúc 


Nếu như Bacon và Descartes tò ra không mặn mà với các 
qui tắc tam đoạn luận thì Leibniz rất coi trọng vai trò của 
tam đoạn luận bởi vì theo ông cho dù chúng có thể không đem 
lại chân lý thì bản thân chúng vẫn là những nguyên lý tin cậy 
của triết lý. Bên cạnh đó ông cũng nhận thấy mối liên hệ nội 
tại của ba qui luật lógic hinh thức: qui luật đồng nhất (A ( А) 


1. Couturat - La logique de Leibniz d' aprés Descartes documents inédits 
Paris, 1901, p. 20. 


oo у ——к 
LICH SU TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÀY 897 


qui luật cấm mâu thuẫn (A ( А) và qui luật loai trừ cái thứ ba 
(là A, hoặc (А (A). Trong qui luật này ông đặc biệt dé cao qui 
luật cấm mâu thuẫn. 

8. Nguyên tắc оё mối liên hệ phổ biến 

Nguyên tắc này xuất phát từ tư tưởng của ông là thống 
nhất là cái nội tại của thế giới vô hạn và “mọi thứ trong thế 
giới đều nằm trong mối liên hệ”. 

Nguyên tắc về mối liên hệ phổ biến đã đặt ra ba mục 
đích: Thứ nhất đó là sự định hướng các nhà khoa học vào việc 
tìm tòi để phát hiện ra những mối liên kết giữa các sự kiện, 
hiện tượng tưởng chừng như hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn 
không có liên hệ gì cả. 

Thứ hai phải làm sáng tó mối quan hệ giữa các ngành 
khoa học và sự ảnh hưởng qua lại giữa chúng. 

Thứ ba, chỉ rõ cơ chế tác động của các sự vật hiện tượng. 

Nguyên tắc này đã báo trước cần phải có những liên 
minh trong khoa học, vì mọi lĩnh vực nhận thức của con người 
không thể tách rời nhau, việc hình thành các liên ngành khoa 
học là tất yếu, xu hướng hình thành các khoa học ráp ranh là 
đương nhiên. 

9. Nguyên tắc đây đủ 

Nguyên tắc này chỉ ra rằng giới tự nhiên trong nó chứa 
аду đủ và trọn ven mọi cái. Nó chỉ tạo ra những thứ mà nó 
“cần” nhưng với lượng “vừa đủ” không thừa và không thiếu. 
Vì vậy thế giới luôn là một chỉnh thể đầy đủ. Sự vật chỉ có thể 
được nhận thức trong tính trọn vẹn của nó. 


m —Àn P HP —————— € 
398 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


10. Nguyên tắc vé qui luật có căn cứ đây dú 


Nguyên tắc này có tầm quan trọng đặc biệt trong hệ 
thống phương pháp và triết học của Leibniz. Ông viết “theo 
nguyên tắc về qui luật có cán cứ đầy đủ, chúng ta thấy rằng 
không có một hiện tượng nào lại có thể là chân lý hay có thật, 
không có một sự khẳng định nào lại có thể là hợp lý, nếu 
không có căn cứ đầy đủ để xem xét tại sao sự việc lại như thế, 
mà lại không như thế khác”. Vì vậy trong quá trình nhận 
thức không thể suy diễn, khẳng định một cách vô căn cứ. 


Về mặt bản thể luận, nguyên tắc này khẳng định trong 
chuỗi vô tận của các sự vật hiện tượng, mỗi một sự vật chỉ là 
một mắt khâu trong chuỗi vô tận đó và nó là căn cứ đầy đủ 
cho mắt khâu ở trước và đã chỉ ra mối liên hệ nhân quả của 
các sự vật hiện tượng trong thế giới nhưng không nên hiểu 
quan hệ này một cách máy móc, cơ học mà phải thấy được mối 
liên hệ hữu cơ vốn có giữa chúng. Vì “căn cứ đầy đủ” chính là 
tính tất yếu, qui luật về sự hiện diện của các sự vật hiện 
tượng. Mỗi sự vật ra đời không chỉ cần có căn cứ mà phải có 
căn cứ đầy đủ. Bởi vậy “tón tại tất cả những gì mà đang tón 


55) 4 


tai", “sẽ tôn tại tất cà những gì mà se tôn tai". 
11. Nguyên tắc vé cực đại và vê cực tiểu 


Cực tiểu về bản chất sinh ra cực đại về tồn tại. Chẳng 
hạn nếu giọt nước không bị biến dạng thì nó sẽ có đạng hình 
cầu và với một bề mặt tối thiểu thì nó chứa một lượng chất 
lông tối đa. Còn tia sáng khi bị khúc xa hoàn toàn sẽ chiếu 
theo đường ngắn nhất. Từ đó cho thấy con người đạt được kết 
quả tối đa là nhờ biết sử dụng tối thiểu các phương tiện. “Tự 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 399 


nhiên là hào phóng trong các hành động của nó và là tiết 
kiệm các nguyên tắc nó áp dụng”. 

Trong lĩnh vực nhận thức nguyên tắc này định hướng 9 
chỗ cần phải biết sử dụng tối thiểu các phương pháp, các qui 
luật của nhận thức mà vẫn đạt được kết quả tối đa. 


Mười một nguyên tắc vé phương pháp của Leibniz, về 
thực chất đó là sự khớp nối về những mối liên hệ cần phải 
được xem xét và tôn trọng trong quá trình nhận thức. Với cấu 
trúc này “Lépnit gần với Hegel”. Những tư tưởng biện chứng 
của Leibniz ảnh hưởng trực tiếp đến Schelling mà Schelling 
lại giữ vai trò không nhỏ trong hành trình kiến tạo tư tưởng 
của Hegel. Nhưng tiếc rằng Hegel chưa một lần đánh giá 
xứng dáng vé Leibniz. 


Ăngghen không những đánh giá cao những thành tựu 
khoa học tự nhiên của Leibniz mà còn chỉ ra mối liên hệ nội 
tại giữa khoa học và phương pháp “vận động và biện chứng 
đã đi vào toán học và phép tính vi phân và tích phân đã lập 
tức trở thành cần thiết”. 

Tuy vậy trong hệ thống phương pháp của Leibniz vẫn 
mang tính hai mặt. Ông viện dẫn đến Thượng đế làm căn 
nguyên cho đơn tử và nhiều chỗ đường như siêu hình học đã 
“bóp chết” những luận điểm biện chứng. Phoiobác đã có lý khi 
nhận xét rằng: “Thế giới của Leibniz là hợp kim đa màu, nhờ 


t. V.L Lênin. Toàn tập. NXB Tién bó. M, 1981, T. 29, tr. 350. 
2. C.Mác và Ángghen. Toàn táp. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, T.20, 
tr.756. 


— n у 7 
400 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


bản chát độc đáo của minh nó biến ánh sáng đơn giản của 
thực thể thành vô số màu sắc đa dạng và qua đó làm lu mờ nó 
di". 


ПІ.8.2.3. 


Vật lý hoc của Leibniz hình thành trên nén tàng siêu 
hình học của ông. Leibniz không nhất trí với Descartes ở chỗ 
ông đã đồng nhất vật chất với quảng tính. Như vậy là đã làm 
cho vật chất {го nên thụ động. Thế giới, theo Leibniz, tuân 
theo các qui luật cơ học. Mọi sự vật đều được cấu thành từ 
những đơn tử nhưng đó vẫn là thế giới thống nhất; một chỉnh 
thể bao chứa các sự vật vô cùng đa dạng. 


Trong quan niệm về không gian và thời gian, mặc dù còn 
đứng trên quan niệm duy tâm nhưng Leibniz đã có những 
bước tiến vượt xa cha đề của Định luật vạn vật hấp dẫn. Theo 
ông không có cái goi là “thời gian tuyệt đốt”, “không gian 
tuyệt đối”, phi vật chát. Thời gian và không gian có liên hé 
hữu cơ với nhau, không chỉ vậy còn là “đai lượng của vận 
động”. 

Con người đó là sự thống nhất hữu cơ giữa linh hồn và 
thể xác. Linh hôn không phải là mẫu nến và cũng không phải 
là tấm gỗ mộc mà linh hồn của con người giống như một viên 
đá trắng ở trong đó tiểm ẩn vô số các đường vân. Nhận thức là 
di khai thác những tri thức đã tiêm ап sẵn trong linh hôn con 
người, tựa như nhà điêu khắc đùng công cụ và tài năng của 
minh làm cho những đường vân của viên dá trắng được bộc lộ 
ra. Do vậy, những ai cho rằng linh hồn chỉ những cỗ máy, cho 
dù đó là những cỗ máy do Thượng đế tạo ra, có kết cấu và tổ 


LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 401 


chức cao hon (Descartes) thi cũng chỉ là sự tám thường hóa 
bản chất của linh hôn. . 


Từ lập trường duy lý Leibniz đã xem xét và bổ sung thêm 
cho quan điểm duy cảm của Locke. Nếu như Locke dà dừng 
lại б quan niệm “không có cái gi trong lý tính, mà trước đó lại 
không có trong cảm tính” thì Leibniz đã thêm vào “trừ bản 
thân trí tuệ”. Như vậy không có nghĩa là Leibniz đã thấy được 
mối liên hệ biện chứng giữa cảm tính và lý tính. Ông đã 
không nhận thấy điều đó. Ông cho rằng hoạt động lý tính độc 
lập với cảm tính. Nhận thức lý tính có tính phổ biến và tất 
nhiên nhưng đó là cái vốn có của lý tính, có nguồn gốc từ bản 
thân lý trí, từ “chân lý tất nhiên” ở trong con người. Vì thé 
Phoiobach đã nhận xét rằng "Leibniz đã biến phương tiện 
thành mục đích, biến sự phủ nhận cảm tính thành bản chất 
tỉnh thần”. 


Thực ra thì Leibniz chỉ làm thay đổi hoc thuyết về các ý 
niệm bẩm sinh của Descartes bằng cách xem chúng là cái có 
sẵn ở trong lý tính. Ông cho rằng tiêu chuẩn của chân lý là rõ 
rang, rành mạch và không có mâu thuẫn ở trong tri thức vì 
thế để kiểm tra chân lý của lý tính chỉ cần các qui luật lógic 
học của Aristote: qui luật đồng nhất, qui luật cấm mâu thuẫn 
và qui luật loại trừ cái thứ ba. Còn để xem kiểm tra chân lý 
của sự kiện thì cần có qui luật căn cứ đầy đủ. 


Leibniz dà để lại dấu ấn trong lich sử với tư cách là một 
trong những nhà tư tuong vi đại nhất của thế ky ХУП và 
cũng như vậy với tư cách là nhà khoa học tự nhiên. Lịch sử 
không có chiều quay ngược để giả sử nhưng trong cái trôi đi 


“—=———— — ———T 
402 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


của một khoảng thời gian thì lại là điểm khởi đầu cho lộ trinh 
của một cái mới: “Tất cả mọi cái trong vũ trụ đều ở trong một 
mối liên hệ như sau: hiện tại bao giờ cũng ẩn giấu tương lai 
trong lòng của nó và bất cứ một trạng thái nhất định nào 
cũng chỉ có thể được giải thích một cách tự nhiên bằng một 
trang thái trực tiếp xảy ra trước nó", Tư tưởng ấy của Leibniz 
đã trò thành kết luận, trước hết là cho chính triết học của 
ông. 


== == -.— ..... 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 403 


CHUONG IV 


TRIẾT НОС CÓ DIÉN ĐỨC 


Triết học cổ điển Đức là đỉnh cao của triết học phương 
Tây, có ảnh huong sâu rộng và to lớn đến triết học hiện đại. 
Đây là giai đoạn triết học từ cuối thế kỷ ХУШ đến đầu thế kỷ 
XIX ở Đức. 


1. HOÀN CẢNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, KHOA HỌC 
VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC cổ 
ĐIỂN ĐỨC 


Đến cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX chủ nghĩa tư bản 
đã được thiết lập và phát triển manh mẽ hầu hết о các nước 
Tây Âu. Thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo ra 
những bước nhảy đột biến trong sự phát triển của lực lượng 
sản xuất, khẳng định tính uu việt hơn hẳn của chủ nghĩa tư 
bản so với tất cả các chế độ xã hội trước đó. Các thành quả về 
văn hóa, khoa học nở rộ ở các nước Ү, Pháp, Anh... đã minh 
chúng cho náng luc vô tàn сйа nhận thức và cải tạo thế giới 
của con người. Trong khi đó thì nước Đức vẫn ì ạch trong chế 
độ phong kiến. 


Xu hướng phát triển theo khuynh hướng tư bản chủ 
nghĩa dà bi chế độ phong kiến quan liêu, chuyên chế cần trổ, 


nA O T, 
404 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Nhà nuóc lién bang chi tón tai {тёп danh nghia, góm 360 cóng 
‚ quốc bé nhỏ dà làm cho nước Đức thành môt quốc gia manh 
mún khó hợp lưu, yếu kém vé tất cà các mát nhu Engel đã goi 
đây là “sự cùng khổ Đức” của lich sử nước Đức. Bầu không khí 
bất bình bao trùm lên са đất nước. Giai cấp tư sản nằm mơ về 
cách mạng tư sản Pháp nhưng lại chưa dám hành động. “Đây 
chỉ là một đống thối tha và dang tan rà một cách dáng tóm, 
không một ai cảm thấy thoải mái cả. Một tình trạng bất bình 
chung đã xảy ra khắp trong nước... mọi cái đều mục nát, lung 
lay, sắp sụp đổ và ngay cả đến một tia hi vọng về sự thay đổi 
có lợi cũng không còn nữa, thám chí trong nuóc không đủ sức 
quét sạch những thây ma độc hại của chế độ đã bị diệt vong”. 
Thực trạng của đất nước và sự ảnh hưởng của một số 
nước xung quanh đã làm thức tỉnh một bộ phận cấp tiến của 
giai cấp tư sản và lực lượng tiến bộ Đức. Cả nhà văn, nhà thơ, 
nhà tư tưởng, nhà triết học nhu Goethe, Schiller, Kant... đã 
hấp thụ được những tỉnh hoa quý báu của nền văn hóa Đức 
truyền thống và tiếp nhận được tính thần nhân văn tiến bộ 
của phong trào Khai sáng Pháp, của cách mạng tư sản Pháp 
nên đã công khai phản bác, chống lại sự trì trệ, bảo thủ của xã 
hội phong kiến, đồng thời phản ánh nguyện vọng của các giai 
tầng trong xã hội, doi hói phải phát triển đất nước theo mô 
hình các quốc gia lân cận. 
Cùng với tình hình kinh tế - xã hội ở trong nước, sự phát 
triển khoa học, đặc biệt là sự phát triển спа khoa hoc tự 


1. Ăngghen. Cách mạng dân chủ tư sản Đức. Khoa học, Hà Nội 1963, tr. 17. 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 405 


nhiên đã đặt ra nhiều vấn dé phải xem xét lại về mặt hoc 
thuật phái đánh giá lại các di sản tỉnh thần đã đạt được. Và 
phải có cái nhìn mới về thế giới cũng như con người. Tiêu biểu 
là các phát minh như Lomonosov (1711 - 1765) đã tim ra và 
chứng minh dinh luật bảo toàn năng lượng; LaMarcelck 
(1744 - 1829) dà đưa ra thuyết biến hình của sinh vật; Liné 
(1707 - 1778) với hệ thống phân loại thực vật; rồi học thuyết 
tế bào; việc tìm ra óxi và bản chất sự cháy... đã chứng tò rằng 
phương pháp tư duy siêu hình, tư biện không thể phát hiện 
ra bản chất của sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và thực 
tiễn xã hội đang diễn ra ngày một phong phú, phức tạp. 


Triết học Tây Âu thời Cận đại với các triết gia lừng danh 
như Spinoza, Leibniz, Descartes, Montesquieu, Rousseau, 
Diderot, Holbach, Helvétius... từng giữ vai trò quan trọng 
trong việc phát triển tu duy lý luận và hệ thống hóa tri thức 
đã không thể đáp ứng được những doi hỏi của thực tiễn. 


Thực tiễn và nhu cầu phát triển tư duy lý luận doi hói và 
dà tạo tiên dé, điều kiện cho sự xuất hiện của một nền triết 
học mới - Triết học cổ điển Đức. 


Tuy vậy, từ lập trường của phép biện chứng duy vật mác 
xít cho thấy không nên hiểu một cách đơn giản về sự hình 
thành của triết học cổ điển Đức chỉ là sự phản ánh đơn thuần 
lịch sử xã hội, là соп đề của các thành tựu cụ thể. Bởi triết học 
là một hình thái ý thức xã hội, nó có tính độc lập tương đối của 
nó trong sự phát triển, đó là sự kế thừa những thành tựu 
phát triển của giai đoạn trước nó và bản thân nó sẽ lại là tiền 
đề kế thừa những hệ thống phát triển trên về sau tùy góc độ 
xem xét và đánh giá. 


406 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


'Triết học có điển Đức có những đặc điểm cơ bản sau đây: 


Thứ nhất, triết hoc cổ điển Đức là thế giới quan và ý thức 
hệ của giai cấp tư sản Đức cuối thế ky ХУШ đầu thế ky XIX. 


Như tình trạng nước Đức lúc bấy giờ trong tư tuong và hé 
thống của các triết gia Đức có tính hai mặt. Do các nhà triết 
học phần lớn xuất thân từ tầng lớp xã hội thượng lưu, gắn bó 
mật thiết với phong trào quý tộc về lợi ích kinh tế, địa vị chính 
trị, vì thế một mặt họ mong muốn đất nước thống nhất, phón 
vinh, nhưng mặt khác họ cũng lo sợ trước sức mạnh của quần 
chúng lao động mà thảa hiệp với quý tộc phong kiến dẫn đến 
tư tưởng bảo thủ, cải lương về mặt chính trị - xã hội, mâu 
thuẫn với tính cách mạng và tính khoa học. 


Thứ hai, triết học cổ điển Đức đặc biệt dé cao vai tro, vi 
trí tích cực của con người. Kế thừa và phát huy những tư 
tường của thời kỳ Phục hưng và Cận đại, các nhà triết học cổ 
điển Đức đã khẳng định con người là chủ thể, là kết quả, là 
sàn phẩm của hoạt động của tự nó, cho nó, vì nó cho nên thực 
tiễn cao hơn lý luận, lịch sử chỉ là phương thức tôn tại của con 
người, cá nhân có thể lam chủ được vận mệnh của mình và 
cao hơn là tư tưởng về con người mang bản chất xã hội. 


Như vậy triết học cổ điển Đức đã làm thành một bước гё 
trong việc hình thành, phát triển của triết học. Nếu như 
trước đây triết học phương Tây lấy những vấn đề nhận thức 
luận, bản thể luận... làm nên tàng thì trong bối cảnh của lịch 
sử đầy biến động cuối thế ky XVIII đầu thế ky XIX con người 
lại trờ thành xuất phát điểm của moi vấn dé triết hoc. 

Tuy vậy trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và 


ảnh hưởng to lớn của nó đối với đời sống kinh tế - văn hóa - ха 


— ——————— 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 407 


hói dà dua dén quan niém süng bái và tuyét dói hóa vai tro 
của lý tính, của tu duy. Biến tư duy của con người trở thành 
mót thực thể độc lập với đời sống thực của nó, thực thể tỉnh 
thần tối cao ' làm căn nguyên để giải thích cho tất cả mọi cái, 
mọi hiện tượng đang hiện tồn. 


Thứ ba, thực tiễn và khoa học đã đặt ra yêu cầu là cần 
phải có phương pháp tư duy để phản ánh chân thực về tôn tại 
mà lại thể hiện được tỉnh thần cách mạng của thời đại. Các 
nhà triết học cổ điển Đức đã tiếp thu những tư tưởng biện 
chứng trong di sản triết học truyền thống để xây dựng phép 
biện chứng của minh. Lần đầu tiên phép biện chứng dà tón 
tại với tư cách là một phương pháp nhận thức có tính dóng 
kết, được biểu hiện chặt ché qua hệ thống các khái niệm, 
phạm trù. Mặc dù là phép biện chứng duy tâm nhưng vẫn 
được các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lênin đánh giá cao. 
Dó là một trong những cơ sở lý luận được triết học Mác dé ra. 


IL. MỘT SỐ TÁC GIẢ TIÊU BIÉU 
П.1. NHUNG TRIÉT GIA KHAI SÁNG 


IL.1.1, HERDER 91744 - 1803) 


Héc-de là nhà triết hoc lịch sử Đức, bạn của Goethe, một 
trong những người giữ vị trí chủ chết của trào lưu khai sáng 
Đức. Ông sinh ngày 25- 8- 1744 trong mót gia dinh tho dét và 
mát ngày 18-12-1803. 


1. Thực thể này được Hégel gọi là: "Y niệm tuyệt đốt”, "Tinh thần tuyệt đối”, “Lý 
tính thế giới". 


A ЧРИ РАТЕ E AER OEA 
408 PGS. TS. NGUYÊN TIÉN DÜNG 


Các tác phám chính là: 
- Tiéu luán vé Óxican (1733); 
- Triết hoc vé lich sứ loài người (1784 - 1791); 


- Những búc thư khuyên khích chủ nghĩa nhân dao 
(1798 - 1797). 


Tư tưởng chủ yếu của Herder là dé cao tinh thần Đức và 
tự hào là người Đức, vì vậy ông phê phán quyết liệt tư tường 
sùng bái, vọng ngoại của giai cấp quý tộc phong kiến. 


Khi bàn về văn học ông cho rằng thí ca bình dân có ảnh 
hưởng to lớn đến sáng tác văn học và nhân dân là nguồn gốc 
của văn hóa. 


Chịu ảnh hưởng thuyết địa lý từ nước Pháp ông khẳng 
định toàn cảnh địa lý quyết định số phận con người. 


Về triết học, ông quan tâm nhiều tới triết học của 
Spinoza, nhưng ông lại không phân biệt được sự khác nhau 
giữa triết học của Spinoza và triết học của Leibniz. Herder đã 
biến Spinoza thành nhà triết học duy tâm. Theo ông, nhận 
thức là quá trình xâm nhập vào hiện thực nhưng là nhà triết 
học đuy tâm nên ông đã phủ nhận chân lý là sự phản ánh 
hiện thực khách quan. 


Ý nghĩa cơ bản trong tư tưởng của Herder là bài bác kiểu 
tôn ti trật tự dáng cấp phong kiến, tuyên truyền chủ nghĩa 
nhân đạo và kêu gọi lòng nhân ái ở mọi người. 


11.1.2. LESSING (1729 - 1781) 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 409 


Le-xinh là đại điện tiêu biểu cho trào lưu khai sáng Đức. 
Hai nhiệm vụ của trào lưu khai sáng Đức là chuẩn bị tư 
tuong cho quần chúng hành động và đánh thức tỉnh thần дап 
tộc trong nhân dân đã được kết tỉnh một cách đặc sắc trong sự 
nghiệp của Lessing. 

Các tác phám chính của Lessing là: 

- Những búc thư vé vän học hiện dai (1769 - 1765); 

- Laocóón hay vé giới hạn của hôi hoa và thơ ca (1766); 

- Nghệ thuật sân khấu Hámbuóc (1767 - 1769); 

- Na-than, người Hiện (1779)... 


Lessing hiện thân trong nén văn hóa Đức với tư cách chủ 
yếu là nhà phê bình văn học, nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch 
nên các quan điểm triết học của ông không có tính đồng kết. 
Tuy vậy dựa trên những tài liệu có được về triết học thì 
Lessing có thể được xem là triết gia đứng trên lập trường duy 
lý của thế kj ХУШ. 


Công lao của Lessing là 0 chỗ ông đã xây dựng được một ý 
thức dân tộc Đức thống nhất, phản ánh khát vọng hoài bão 
của giai cấp tư sản, phê phán chế độ phong kiến, doi khoan 
dung tôn giáo, đặt nén móng xây dung my hoc tu sản hiện 
thực và dé cao sự phát triển của con người tự do trên cơ sở lý 
trí và nhân đạo. 

Từ lập trường duy lý ông đã phê phán chế độ phong kiến 
và tôn giáo về mặt đạo đức. Theo ông mọi người sinh ra đều 
bình đẳng, mọi người đều có quyển ngang nhau về hưởng 
hạnh phúc bất kể họ thuộc đẳng cấp và tôn giáo nào. Vì vậy 


410 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


đặc quyền, đặc lợi về mặt dáng cấp không gì khác hơn chi là 
những tu tưởng hẹp hoi cần phải loại bỏ. Hanh phúc mà con 
người cần phải được hưởng ở ngay trên bé mặt của trái đất 
này chứ không phải © một chân trời xa xăm nào đó. Hạnh 
phúc đời thường của con người xa lạ với chủ nghĩa khắc kỷ 
phong kiến. 

Tư tưởng mỹ học của Lessing là sự đồng điệu với Diderot. 
Ông phê phán quan điểm nghệ thuật miêu tả con người một 
cách trừu tượng, không có bản sắc dân tộc. Do vậy ông sùng 
bái kịch của Shakespeare. Theo ông kịch của Shakespeare có 
tính chất hiện thực, tính nhân dân và mang âm hưởng của 
sân khấu Hi Lạp cổ đại. 

Giống như Herder, Lessing quan tâm đến triết gia Hà 
Lan Spinoza và ông cũng giải thích tư tưởng của Spinoza một 
cách sai lạc theo tinh thần duy tâm, ông đã tước Бо tu tường 
phiếm thần luận của Spinoza để thay bằng thần học. 

Những quan niệm tiến bộ của Lessing đã được Schiller 
và Goethe kế thừa và phát triển. 


1.1.3. SCHILLER (1759 - 1805) 


Sile nhà ván, nhà tho, nhà soan kich và là nhà tu tuóng 
danh tiếng của Đức. Ông là người chịu ảnh hưởng của trào 
lưu Bão táp và Xung kích Đức. Ông sinh ngày 10-11-1759, 
con của một si quan nghèo. Lúc nhỏ theo hoc ở một truong 
Latin. Tốt nghiệp đại học với luận văn Về mối quan hệ giữa 
mặt sinh vật và mặt tỉnh thần ở con người. Thường xuyên ốm 
yếu và túng thiếu 1802 được phong quý tộc, mất ngày 
9-5-1805. 


LICH SÚ TRIÉT HOC PHUONG TÂY 411 


Các tác phám chính: 
- . Những tên cướp (1781); 
- Âm mưu và tình yêu (1784); 
- Đông Caclox (1781); 
- Valenxtén (1796 - 1799); 
- Marixtuya (1800); 
- Vihemten (1804); 


Schiller chịu ảnh hưởng tư tưởng của phái khai sáng 
Pháp, Schiller đã phê phán mạnh mé chế độ chuyên chế, khơi 
dậy niềm tự hào dân tộc và truyền thống văn hóa nhân văn 
Đức. Tư tưởng của ông trở thành động lực thúc đẩy tỉnh thần 
chống phong kiến của các nhà khai sáng khác. Ông cho rằng 
để chống phong kiến của các nhà khai sáng khác. Ông cho 
rằng để xóa bó chế độ phong kiến thì chỉ cần dùng sức manh 
của lý trí và giáo dục. Ông chia ве với Rousseau bằng cách 
kêu goi moi người sống hòa mình với thiên nhiên loại bó 
những hủ tục lạc hậu. Biểu hiện duy tâm còn rõ hơn khi ông 
khẳng định các quan điểm triết học của ông lấy tỉnh thần tự 
do làm xuất phát điểm và sự tồn tại của con người nhằm hóa 
giải quyền lực của vật chất, Từ tình trạng thực tế của nước 
Đức lúc bấy giờ, ông cho rằng con người bi phân xë làm đôi, 
đánh mất tính toàn vẹn vốn có của người cổ đại. Việc xóa bo 
sự phân хё này là sứ mệnh của nghệ thuật. 

Về mặt nhận thức Schiller phần đối thuyết bất khả tri và 
cho rằng con người có thể nhận thức được giới tự nhiên. Ông 
bay tò quan điểm này trong bức thư gửi cho Goethe ngày 
27-9-1798: "Trong bức thư mới đây của Ngài, tôi hết sức chú ý 


_— __—_———————————- 
412 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


tới tư tường cho rằng, một người thi không hiểu được tự 
nhiên, nhưng hết thày mọi người cộng lại thi có thể nắm được 
nó. Tôi nghĩ rằng trong thực tế, có thể coi mỗi cá nhân như 
một cảm quan đặc biệt, nó lĩnh hội tự nhiên theo cách độc đáo 
của nó, giống hệt như từng giác quan riéng của người ta, nó 
không thể nào thay thế bằng cái khác, cũng như không thể 
18у mắt thay cho tai". 


Mỹ học của ông là tổng thể của hợp nhất của quan điểm 
duy vật và quan điểm duy tâm. Tư tuong mỹ học của Schiller 
được Hegel khai thác và phát triển trong hệ thống triết học 
của mình. 


Nghệ thuật là một thú vui chơi vì chỉ có thú vui chơi thì 
mới làm cho con người tự do (sau này Sartre nhà văn hiện 
sinh Pháp cũng nói Người ta chỉ tự do khi chơi). Theo ông cái 
đẹp mang tính khách quan. Ông viết: “Chính ngay bản chất 
của cái đẹp đối với tôi dà trọ thành rất dé dàng đến nỗi tôi hy 
vọng ngay cả Ngài cũng đồng tình với luận điểm của tôi. Hình 
như là tôi đã tìm được khái niệm khách quan của cái đẹp mà 
Kant đã hết hy vọng tìm ra và khái niệm khách quan cái đẹp 
đó eo ipso (rồi từ đấy (t.g) tro thành tiêu chuẩn khách quan 
của tư duy mỹ học”. 

Bên cạnh những ưu điểm về nghệ thuật, Schiller thường 
biến các nhân vật của ông thành cái loa phát ngôn cho tác giả. 
Engel gợi đó là Schiller hóa. Các nhân vật của Schiller giàu 
tính khái quát nhưng thiếu cá biệt hóa. Engel nhận xét: 


1. Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Lịch sử triết học cổ điển Đức. NXB ST, HN, 
1962, tr. 32. 


-... ..‹-. REX 
LICH SÚ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 413 


“Theo ý tôi thì kịch không được vi lý tuong mà quên mất cái 
hiện thực, không được vì Sile và quên Sécxpia" . 


14, GOETHE (1749 - 1832) 
“Người xứng đáng với cuộc sống là tự do chỉ là người 
hàng ngày xung trận vi Chúa”. 


(Goethe) 


Gớt chiếm giữ vị trí quan trọng trong lịch sử triết học và 
lịch sử văn hóa Đức. Ông sinh ngày 28-1-1749 trong một gia 
đình giàu có và danh giá, tốt nghiệp tiến sĩ luật. Từ 1771 đến 
1776 được cử vào hội đồng tư vấn tối cao của công quốc Vaima 
- 1782 được phong quí tộc, bộ trường bộ tài chính. Từ 1781 
tích cực nghiên cứu khoa học. Năm 1815 làm bộ trưởng quốc 
gia. Mất ngày 22-3-1832 tại Vaima. Di hài đặt bên cạnh di 
hài của Schiller trong khu nhà mộ ở Vaima. 


Cúc tác phẩm chính là: 

- Gót-xo-phón Beclishinhghen (1771); 
- Nỗi dau của chàng Vécte (1774) 

- Bica Róme (1788); 

- Biến hình của thực vát (1790); 

- Рћаигіс (1808); 


mc 24 
- Quan niệm vé tự nhiên... 


1. C. Mác - Ăngghen. Về văn học nghệ thuật. NXB ST, HN, 1968, tr. 193. 


се RT CE Саз 6... = 
414 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Bên cạnh những ưu điểm vé nghệ thuật, Schiller thường 
biến các nhân vật của ông thành cái loa phát ngôn cho tác giả. 
Engel gọi đó là Schiller hóa. Các nhân vật của Schiller giàu 
tính khái quát nhưng thiếu cá biệt hóa. Engel nhận xét: 
“Theo ý tôi thì kịch không được vì lý tường mà quên mất cái 
hiện thực, không được vì Sile và quên Sêcxpia””. 


1.4. GOETHE (1749 - 1832) 
“Người xứng dáng với cuộc sóng là tự do chỉ là người 
hàng ngày xung trận vì Chúa”. 


(Goethe) 


Gớt chiếm giữ vi trí quan trong trong lich sử triết học và 
lịch sử văn hóa Đức. Ông sinh ngày 28-1-1749 trong một gia 
đình giàu có và danh giá, tốt nghiệp tiến sĩ luật. Từ 1771 đến 
1776 được cử vào hội đồng tư vấn tối cao của công quốc Vaima 
- 1782 được phong quí tộc, bộ trưởng bộ tài chính. Từ 1781 
tích cực nghiên cứu khoa học. Năm 1815 làm bó trưởng quốc 
gia. Mất ngày 22-3-1832 tai Vaima. Di hài dặt bên cạnh di 
hài của Schiller trong khu nhà mộ ở Vaima. 

Các tác phẩm chính là: 

- Gớt-xơ-phôn Beclishinhghen (1771); 

- Nỗi dau của chàng Vécte (1774) 


- Bica Róme (1788); 


1. C. Мас- Ángghen. Về văn hoc nghệ thuật. NXB ST, HN, 1958, tr. 193. 


LICH SU TRIÉT HOC PHUONG TÀY 415 


- Biến hình của thực uật (1790); 

- Phauztơ (1808); 

- Quan niệm vé tự nhiên... 

Do sự doi hoi của công việc - bộ trường bộ khai thác mo 
của công quốc Vaima - phải có những kiến thức về khoa học 
tự nhiên, và bằng con đường tự học Goethe đã hội đủ kiến 
thức để trờ thành nhà bác học của thế ky XIX. 


Trong quá trinh nghién citu vé giá tri tự nhiên Goethe dà 
rát ra nhüng du doán xuát sác vé su phát triển của sự vật 
vượt xa những người cùng thời trong lĩnh vực này. Ông đã 
khám phá ra xương hàm giữa, minh chứng cho mối liên hệ 
lịch sử giữa người và động vật. 

Từ những hiểu biết về địa chất học ông cho rằng mọi quá 
trình trong thế giới đều liên hệ với nhau một cách hữu cơ. 
Ông yêu cầu loại bó định kiến khi nghiên cứu về giới tự nhiên 
mà phải xuất phát từ bản thân giới tự nhiên: “Tự nhiên đã 
cho ta một cái bàn cờ. Trong sự hoạt động của chúng ta, 
chúng ta không thể và cũng không muốn ra khôi giới hạn của 
cái bàn cờ ấy. Tự nhiên đẽo gọt cho chúng ta những quân cờ 
mà chúng ta dán dần hiểu được giá trị, tính chất và nước di". 
Bản thân con người cũng chỉ là một bộ phận của giới tự nhiên. 
“Tự nhiên đem tôi vào thế giới nay và tu nhiên cũng sẽ mang 
tôi ra khói nơi đây. Tôi tin tưởng vào nó, mặc cho nó quyết 
định về tôi. Nó không thù ghét tác phẩm của nớ”. Giới tự 
nhiên hoạt động tuân theo аш luật khách quan. “Tự nhiên 
cứng rắn, nhịp đi của nó có chừng mực, nó hầu như không 
biết có ngoại lệ không thể lay chuyển nói những qui luật 


S NE REM S> = 
416 ` PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


ngoai lé спа nó". "Tu nhién {фп tai trong sinh thành và vàn 
dóng",.nhumg ông lai siêu hình khi cho rằng điều kiện của 
biến đổi là dựa trên những nguyên tố vĩnh viễn. 


Tóm lại trong quan niệm tự nhiên cơ bản Goethe là nhà 
triết học duy vật. 


Về nhận thức, Goethe không chỉ dừng lại việc thừa nhận 
giới tự nhiên là đối tượng của nhận thức mà theo ông, con 
người với khả năng nhận thức vô hạn của mình sẽ nhận thức 
được thế giới, làm chủ được tri thức, vươn tới chân lý khách 
quan. Ông viết: “Người ta được cấu tạo như một thực thể hiện 
thực giữa thế giới hiện thực và được phú cho những cơ quan 
để có thể nhận thức và sản xuất ra nhận thức. Đồng thời có 
thể nhận thức và вап xuất ra khả năng. Tất cả mọi người 
lành mạnh đều tin tưởng vào sự tôn tại của ho vào sự tồn tại 
của thế giới xung quanh ho". Mặc dù dé cao vai trò của cảm 
giác “kë nào không tin vào cảm giác của mình thi kë đó là một 
thằng ngốc và không thể tránh khỏi thành kê suy luận tư 
biện. Cảm giác không lừa dối, cái lừa dối là phán đoán” 
nhưng Goethe vẫn không phủ nhận vai trò của lý tính trong 
việc hình thành tri thức chán thực như một số nhà khai sáng 
khác đã làm mà ông còn nhận thấy mối liên hé giữa chúng. 

Tiếp thu và phát triển tư tưởng biện chứng của 
Héraclite, Goethe cho rằng mọi sự vật hiện tượng đều nằm 
trong biến đổi, phát triển và là sự tương tác của các mặt đối 
lập. Ông viết: “Tôi ngó qua cửa số để nhìn cái chối người ta 
quét phố, để thấy những đứa trẻ con đang chạy trên phố, tôi 
đã thấy những biểu tượng của cuộc sống không ngừng suy 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 417 


đổi, và không ngừng đổi mới” hay “Đấu tranh giữa cái cũ và 
cái đang tôn tại, cái không thay dài, với phát triển, sự. xây 
dựng, sự cải cách lúc nào cũng chỉ là một. О moi trát tu cuói 
cüng sé xuát hién bénh thóng thái rom; để tránh sự thông 
thái rom, người ta thủ tiêu trật tu di và một thời gian cứ trôi 
đi như thế khi người ta còn chưa nhận thấy rằng lại phải xây 
dựng lại trật tự. Chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa lãng mạn, sự 
bó buộc nghề nghiệp và tự do công nghiệp, sự bảo tổn và sự 
phân chia quyền sở hữu ruộng đất - tất cả những cái đó là 
cùng một sự xung đột, xung đột này đến lượt nó lại đề ra xung 
đột mới”. 


Điều đáng trân trọng đặc biệt là từ lập trường biện 
chứng Goethe đã phê bình Hegel. Ông xem triết học của 
Hegel là triết học của lý luận thuần túy mà “Ở quá lâu trong 
lĩnh vực trừu tượng là không tốt”. Vượt lên trên các nhà khai 
sáng khác. Goethe thừa nhận tính khách quan của mối liên 
hệ nhân quà nhưng ông vẫn đừng lại ở giữa duong khi lại 
thừa nhận Thượng đế là nguyên nhân tối cao. Vì vậy cùng 
một quan điểm đã có sự hòa trộn duy vật và duy tâm. 
Ăngghen đã nhận xét rất sâu sắc về tính chiết trung này: 
“Gớt khi thì rất vĩ đại, khi thì lai nhỏ nhen, khi thì là một 
thiên tài bất khuất, nhạo báng không sợ ai, khi thì là anh 
chàng phi-li-stanh thiển cận de dát, bằng long tất cà. Điều đó 
cắt nghĩa việc Goethe thừa nhận ý nghĩa to lớn của cách 
mạng Pháp (1789) nhưng lại run sợ trước tỉnh thần cách 
mạng của quần chúng nhân dân. Dẫu sao thì đó cũng là hình 
ảnh chung của trí thức thượng lưu Đức lúc bấy giờ. Cái 
Goethe đã dé lại với lich sử là “Người hiểu biết rộng rãi nhiều 


— n 
418 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


mặt. Ông có bản chất tích cực đầy đủ, được cấu tạo bằng thịt 
và máu đầy đủ để không cần phải tìm cách cứu vớt sự ngheo 
пап của tư tưởng bằng cách chạy trốn theo lý tưởng của Kant 
như Sinle. Ông đủ sáng suốt để có thể thấy rằng sự chạy trốn 
đó rút cuộc chỉ dẫn đến thay thế sự nghèo nàn vô vị của tư 
tường bằng một sự nghèo nàn mà lại ba hoa". Một nhận xét 
khách quan và trân trọng của Ángghen dành cho Goethe. 


11.2. EMMANUEL KANT (1724 - 1804) 
“Tôi càng suy ngẫm nhiễu thi có hai điêu càng làm cho 
tâm hôn tôi kinh ngạc và tôn kính hơn là: bầu trời ở trên đầu tôi 
và qui tắc đạo đức ở trong tôi”. 


(Kant) 


Im-ma-nu-en Căng-tơ là một trong những nhà triết học 
vĩ đại nhất của lịch sử tư tưởng phương Tây trước Mác. Ông 
sinh ngày 22-4-1724 trong một gia đình thợ thủ công và là 
người con thứ tư trong chín người con của gia đình. Ông là 
người có thể chất ốm yếu, rụt гё, hay bị cảm lạnh và cao 
không quá 1m53. Tốt nghiệp khoa thần học của trường dai 
học Koeningsberg năm 1745, được phong phó giáo sư 1755, 
được bầu là thành viên viện Hàn lâm Nga ngày 28-7-1794. 
Tir 1785 đến 1797 ông giảng dạy siêu hình học, lógic học, triết 
học đạo đức, vật lý học, toán học tại Kóeningsberg. Ông sống 
độc thân cả đời và mất ngày 12-2-1804. 


Theo Hegel thì Kant là điểm xuất phát của triết học Đức 
hiện đại. 


с == `... 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 419 


Những tác phẩm chủ yếu và nói tiếng nhất của ông là: 

- Phê phán lý tính thuần túy (1781) 

- Lich sử tự nhiên dại cương và lý thuyết bầu trời (1755) 
- Lôgic học (1800) 

- Phê phán lý tính thực tiễn (1788) 


- Y niệm vé lịch sử chung trên bình diện công dán toàn 
câu (1784) 


- Phê phán năng lực phán đoán (1790) 
- Nhân học (1798) 
Ти tưởng của Kant phát triển qua hai thời kỳ: 


a) Thời hỳ trước phê phán (1746 - 1770): 


Trước 1770, các tác phẩm của Kant chủ yếu viết về 
những vấn dé triết học tự nhiên. Vì vậy, bên cạnh những 
quan niệm duy tâm thần bí, về cơ bản Kant mang tỉnh thần 
lạc quan của một nhà khoa học chân chính. Ông tuyên bố 
“Hãy cho tôi vật chất, tôi se xây dựng thế giới từ nó, nghĩa là, 
hãy cho tôi vật chất, tôi sẽ chỉ cho các anh thấy, thế giới đã ra 
đời từ vật chất như thế nào”. 

Theo Kant, thế giới này được cấu tạo từ vật chất luôn 
luôn vận động và biến đổi, tất cả các sự vật đều nằm trong 
mối liên hệ tương tác lẫn nhau thông qua lực hút và lực đẩy. 
Thế giới là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của tự 
nhiên theo hướng ngày càng hoàn thiện. 

Trên tinh thần định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, 
Kant đã yêu cầu phải xem xét thế giới tự nhiên trong tính 


AT элу. уер “у ше азуы, 
420 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


toàn bó vô cùng vô tận của nó nhu là một hệ thống duy nhất. 
Kant là người đầu tiên đã khám phá ra ảnh hưởng của lực 
hấp dẫn giữa trái đất và mặt trăng với các hiện tượng thủy 
triều. Vì уду, khóng chi moi vát trong thé giói mà toàn bó vü 
trụ đều nằm trong quá trình phát sinh, phát triển và diét 
vong. Đó là một qui luật. Thông qua Lịch sử tự nhiên đại 
cương và lý thuyết bầu trời, tác phẩm xây dựng trên tỉnh 
thần khoa học của Cópécnic, Galilé và Niuton, Kant đã lý giải 
về nguồn gốc và sự hình thành của vũ trụ. 


Không phải ngay lúc đầu các hành tinh và vũ trụ đã tón 
tại trong trạng thái như hiện nay. Ban dầu thế giới chỉ là 
những dám tinh vân vô dinh hình với những hạt vật chất rải 
rác khắp nơi - một trạng thái hỗn mang - nhờ lực vạn vật hấp 
dẫn mà chúng dần dần tụ lại thành những đám mây lớn. Nhờ 
lực hút và lực đẩy, trong lòng các đám mây xuất hiện những 
luông gió xoáy khiến cho các hạt vật chất đông kết lại theo 
hình cầu. Khi va chạm do ma sát, chúng bị nóng lên. Trong 
tương quan giữa lực hút và lực đẩy, lực hút chiếm ưu thế nên 
các hạt vật chất kết lại với nhau để tạo thành mặt trời và các 
hành tỉnh có độ nóng khác nhau do mức độ ma sát qui định. 
Nhưng vì khoảng không vũ trụ quá lớn, lại ảnh hưởng của lực 
đẩy cho nên lực hấp dẫn không đủ sức để hút tất cả lượng vật 
chất của vũ trụ làm thành một khối vì vậy mà tón tại nhiều 
hành tỉnh độc lập với nhau, theo nguyên tắc hành tỉnh có 
khối lượng nặng hơn thì о gần mặt troi hơn và ở trong mỗi 
hành tinh thì thân của nó sẽ nặng hơn so với các lớp уо vật 
chất bên ngoài. 


NAMEN TEM ET 
LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG TÁY 421 


Hoc thuyét vé nguón góc và hinh thành уй tru спа Kant 
dà di vào lịch sử với ý nghĩa cách mang vì nó tiến bộ hon hàn 
so với các giả thuyết trước đây về vũ trụ, chứa đựng nhiều tư 
tưởng duy vật, đem lại một quan niệm mới trong việc xem xét 
sự phát triển của thế giới. Theo học thuyết này, không chỉ có 
trái đất mà cà vũ trụ là kết quà của sự tiến hóa lâu dài của 
chính nó, bác bo quan niệm siêu hinh cho rằng một khi thế 
giới chúng ta đã tón tại thì bao giu nó vẫn như bây giờ mà 
“trái đất và tất cả hệ thống mặt trời thể hiện ra như là một cái 
gì đã hình thành trong thời gian”. Vì thế, khi giải thích các 
hiện tượng tự nhiên phải tìm ở trong tự nhiên chứ không cần 
mượn tới những lực đẩy từ ngoài giới hạn của nó". 

О thời kỳ này ngoài giả thuyết về nguồn gốc về sự hình 
thành của vũ trụ từ những đám tỉnh vân, Kant còn có giả 
thuyết khoa học về sự lên xuống của nước thủy triều do sức 
hút của mặt trăng và trái đất. Theo ông vòng xoay của trái 
đất sẽ bị chậm lại do ảnh hưởng của nước thủy triêu. Điều 
này đã báo trước sự diệt vong tất yếu của hệ thống. Vậy là 
mói thiên thể trong vũ tru ra đời hay kết thúc chỉ là sự biến 
đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. 

Trong tác phẩm Chống Duyrinh, F. Engel đã đánh giá 
cao hai giả thuyết khoa học này của Kant bởi vì hai giả thuyết 
khoa học này đã đem lại một quan niệm biện chứng về sự 
phát triển về mối liên hệ của các sự vật hiện tượng trong vũ 
trụ, đặc biệt là phát minh thứ nhất đã đem lại quan điểm lịch 
sử vào địa hạt vạn vật học lý thuyết. 


b) Thời kỳ phê phán: 
Từ sau 1770, triết học của Kant chuyển sang một thời kỳ 
mới - Thời kỳ phê phán hay соп gọi là Triết học phê phán. Thế 


429 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


giói quan спа Kant thay đổi là do sự tác động của các biến cố 
xã hội cũng như các quan niệm triết học Leibniz, Vón-pho và 


đặc biệt là Hium. Kant viết “Hium đã đánh thức tôi khỏi con 
mê của chủ nghĩa giáo điều”. 

Thời kỳ này được gọi là thời kỳ phê phán vì Kant дё ra 
nhiệm vụ là nghiên cứu lại toàn bộ các vấn đề triết học trước 
đây trên tính thần phê phán. 


Theo Kant, các triết gia từ xưa đến nay hình như quên 
mất vấn đề quan trọng nhất là con người. Vì vậy, Kant đặt 
nhiệm vụ hàng đầu cho mình là phải xác định bản chất con 
người trên tỉnh thần nghiêm túc, đúng mức của khoa học về 
con người. Điểu này qui định các vấn đề triết học phải tập 
trung vào giải quyết những vấn dé của đời sống và hoạt động 


thực tiễn của con người. Triết học phải đem lại cho con nguoi 
một co sở và nén tàng thé giói quan mói, chi ró nhüng nguyén 
tác cơ bàn của đời sóng dé giúp cho con người sóng dáng vói 
nhân vi của nó. 

Kant cho rằng để tìm ra bản chất đích thực của con người 
thì không thể dừng lại ở quan niệm của Hium là qui toàn bộ 
các vấn để triết học vào vấn dé tâm sinh lý, dù rằng quan 
niệm này ít nhiều có tính hợp lý. Quá trình nhận thúc của con 
người phải chịu ảnh hưởng của thể trạng tâm sinh lý, nhưng 
các yếu tố xã hội cũng giữ vai trò không nhỏ đối với việc hình 
thành nhân cách. Vì thế con người phải được nghiên cứu từ 
nhiều trắc điện chứ không dơn thuần đừng lai ở hoạt động 
nhận thức. Con người phải là một chủ thể hoạt động. Vì sự 
thông thái nói chung chủ yếu thể hiện trong hành động hơn 
la trong trí thức. Triết hoc chính là sự thông thái, có nhiệm vụ 


“xác dinh cho con người được cái điều mà ai cũng phải học để 


а 
LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG TÀY 423 


làm người”. Như vậy, nhiệm vu của triết học là đi xác định 


bàn chất của con người. Điều này chỉ có thé được thực thi khi 
triết học giải đáp được các vấn đề lớn sau: 


“1, Tôi có thể biết gi? 
2. Tôi cần phải làm gì? 
3. Tôi có thé hy vong vào cái gi?" 


Những vấn dé này là từ khái quát những điều mà trong 
cuộc sống hàng ngày mọi người đêu quan tâm. Đó chính là các 
khía cạnh cơ bản của mối quan hệ giữa con người với thế giới. 
Các lời giải đáp từ ba vấn dé này, hội tụ lại, chính là Tai giải 
đáp cho câu hoi lớn "Con người là gì?”. 

“Tội có thể biết gi?" được Kant giải đáp ti mỉ trong tác 
phẩm Phê phán lý tính thuần túy và chính là triết học lý luận 
của Kant. Vấn dé thứ hai, tôi cần phải làm gì? Triết học thực 
tiễn được Kant trình bày trong Phê phán tính thực tiễn. Với 
câu hoi thứ ba, phán mỹ học. Tôi có thể hy vọng vào cái gì? Là 
vấn dà bao hàm cá lý luận và thực tiễn, được Kant để cập ở 
phần sau của Phê phán lý tính thực tiễn và Phê phán năng 
lực phán đoán. 


Với mục đích xuyên suốt là tạo dựng cho con người 
những cái nhìn mới về thế giới, về bản thân mình vì thế triết 
học của Kant đã chan chứa tinh thần nhân đạo thể hiện 
những ước vọng cao cả mà trong kiếp làm người ai cũng mong 
muốn có được, đạt được hạnh phúc. Đó là điểm khởi đầu và 
cũng là kết thúc của một tâm hồn triết học Đức trong việc xây 
dựng một hệ thống triết học thực sự mới của riêng mình. 


Những tư tưởng cơ bản của triết hoc lý luận 


acp óc Н р Оз ШУ Бу. 2 
424 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Vói Kant moi su vát trong thé giói chi tón tai duói dang 
don nhát và cá biét. Diéu này dà dán Kant dén viéc buóc phài 
lựa chọn một trong hai quan niệm sau: 


Thứ nhất, phải thừa nhận tri thức của khoa học và triết 
học chỉ là những tri thức đơn lé ngẫu nhiên, nếu kháng dinh 
tri thức của con người chỉ là sự phản ánh sự vật, tán tại dưới 
dang don lé cá biệt trong thế giới. 


Thi hai, nếu tri thức khoa học và triết học là tri thức phổ 
quát và tất yếu thì phải thừa nhận nguồn gốc của chúng 
không phải là sự phân ánh hiện thực khách quan mà chỉ là 
kết quả sáng tạo thuần túy của lý tính con người. 


Để giải quyết vấn đề này, ở Kant đã hình thành ý đồ xây 
dựng nền {апр trí thức tiên nghiệm. Theo Kant “khái niệm 
tiên nghiệm là khái niệm bao gồm tất cả những gì mang tính 
nội tại đối với ý thức, những gì có thể nhận thức được mà thực 
sự đang được nhận thức”. Ở chỗ khác Kant lại viết: “Tôi gọi 
nhận thức tiên nghiệm là bất kỳ nhận thức nào không hẳn 
nghiên cứu các đối tượng, mà chủ yếu nghiên cứu các kiểu 
nhận thức của chúng ta về đối tượng, bởi lẽ nhận thức đó có 
thể một cách tiên nghiém"'. Dé dat được ý đồ đó. Kant buộc 
phải thừa nhận vật - tự - nó và vật tự nó (đing-an-sich) là 
không thể nhận thức được. 


1. Tiên nghiệm (transcendanta) là khái niệm có một nội dung đặc biệt trong 
nhận thức luận của Kant. Dùng để chỉ những hình thúc tiên thiên (tiên thiên 
là những cái vốn có sẵn trong ý thức của con người, không phải do cảm giác 
và kinh nghiệm dem lại) của nhận thức. Như thời gian, không gian, tính nhân 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 425 


Với Kant vật - tự - nó được hiểu là: 


1) Vật - tự - nó mang những gì thuộc về lĩnh vực hiện 
tượng, mà con người chưa nhận thức được; 


2) Vật - tự - nó đó là bản chất của mọi vật khách quan tồn 
tại bên ngoài con người, thuộc về lĩnh vực siêu nghiệm mà về 
nguyên tắc con người không thể nhận thức được. 


3) Vật - tự - nó là những lý tưởng chuẩn mực của mọi sự 
hoàn hảo tuyệt đối mà con người không thể đạt tới được. Đó là 
đối tượng của niềm tin, của tín ngưỡng mà nhân loại hằng mơ 
ước: Chúa, sự bất diệt của linh hồn và tự do. 


Quan niệm của Kant về vật - tự - nó tuy có nhiều điểm 
hạn chế như ông đã chặn sự nhận thức của con người trước 
vật - tự - nó, phô bày lập trường nhị nguyên luận, thì bên 
cạnh đó cũng chứa đựng nhiều yếu tố tích cực. Khi Kant 
khẳng định vật - tự - nó tôn tại bên ngoài chúng ta, Kant là 
nhà triết học duy vật và cũng đã nói lên những nghịch lý phức 
tạp của quá trình nhận thức thế giới mà con người phải sống 


vot. 


Vật - tự - nó đã tao ra sự khác biệt giữa Kant và các nhà 
triết học trước đây trong quan niệm về đối tượng của triết 
học. 


quả, các phạm trù lógic. Xem thêm phần Tiên nghiệm, Tiên thiên, quan niệm 
bẩm sinh ở Từ điển triết học gián yếu. NXB ĐH & THCN, Hà Nội, 1987, tr. 
384, 453, 454. 


426 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Triết học lý luận của Kant không phải nghiên cứu giới tự 
nhiên mà là nghiên cứu hoạt động nhận thức của con người 
với mục đích là xác lập các qui luật, giới hạn của lý tính con 
người. Triết học hiểu theo cách đó đã trở thành lý luận về chủ 
thể. 


Kant cho rằng những gì mà con người biết được về sự vật 
chỉ là những hình ảnh, những quan niệm của chúng ta về 
chúng chứ không phải là bản thân các su vật mặc dù các hiện 
tượng cảm tính mà con người có được là đo các sự vật tác động 
vào giác quan của chúng ta. Bòi vì cái mà chúng ta biết chỉ là 
hiện tượng chứ không phải là vật -tự-nó. Vì thế không bao giờ 
con người có thể nhận biết được bản chất đích thực của sự vật. 


б đây, Kant đã pham phải sai lầm là tách rời sự hiểu biết 
của con người về sự vật với bản chất đích thực của sự vật vì 
vậy triết học lý luận chỉ còn là sự trình bày về hoạt động nhận 
thức của con người với tư cách là một chủ thể trong giới hạn 
hiện tượng luận chứ không phải là nghiên cứu, tìm hiểu quá 
trình nhận thức của con người trong việc khám phá ra bản 
chất đích thực của thế giới khách quan. 


Nếu không gian và thời gian là phương thức tón tại của 
vật chất thì trong triết học phê phán Kant đã xem không gian 
là hình thành bên ngoài, thời gian là hình thức bên trong của 
kinh nghiệm cảm tính. Nghĩa là chúng thuộc lĩnh vực hiện 
tượng, là những cái thuộc về lĩnh vực chủ quan của ý thức con 
người. Và quan điểm như thế về không gian và thời gian của 
Kant cũng là cơ sở của các tu tưởng toán học của ông ở thời kỳ 
này. 


T yr ra m LT —— 
LICH SU' TRIÉT НОС PHUONG TÁY 427 


Nghiên cứu về nhận thức không thể dừng lại ở việc phân 
tích khả năng сата tính mà phải khảo sát са trí tuệ và tư duy 
của con người. Bởi vì, theo Kant, quá trình nhận thức được 
tiến hành khi sự vật tác động vào các giác quan của chúng ta, 
tạo cho chúng ta những cảm giác да dạng. Đó là những hình 
thức tôn tại cảm tính (được xếp đặt có trình tự, trong không 
gian và thời gian) và trở thành cái tri giác. Tuy váy, xét về 
bản chất thì chúng còn có tính chủ quan và cá thể. Vì vậy để 
chúng có thể trở thành kinh nghiệm thì tư duy phải được xây 
dựng trên nên tảng là các khái niệm. 


Tư duy sử dụng khái niệm duoc Kant gọi là giác tính’. 
Đây là hoạt động tư duy khoa học có mục đích là nghiên cứu 
nguồn gốc và chức năng của quá trình nhận thức, qui tập các 
tri giác cảm tính đa dạng vào các khái niệm và cũng là con 
duong để đưa những tri giác cá nhân, cảm tính thành trì thức 
khách quan. Và để làm được điều này thì phải dựa trên một 
hệ thống phạm trù. 

Với Kant các phạm trù không phải là sự phân ánh thé 
giới khách quan mà đó la kết quả sáng tạo của riêng giác tính 
(lý tính) trên tỉnh thần con người chỉ nhận thức được những 
gì do chính con người tao га. Như vậy, Kant đã thay thế thực 


1. Giác tính hay còn gọi là Ngộ tính, Trí năng (undestanding (tiếng Anh), 
Entendemert (tiếng Pháp) dùng để chỉ khá năng con người có thể phản ánh 
hiện thực khách quan bằng hoạt động tỉnh thần dưới các hình thức khái niệm 
phản đoán lý thuyết... Trong nhận thức luận sự phân biệt giữa giác tính và lý 
tính (hay lý trí raison (P) reason (A) là hết sức tương đối. (Xem Từ điển triết 
học giản yếu, ir. 177 và 287, mục Giác tính và Lý tính). 


_—__—_—_—————- 
428 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


thể của các nhà duy lý bằng hoạt động của chủ thể tiên 
nghiệm. 


Từ 12 phạm trù, Kant đã chia thành 4 nhóm như sau: 


Nhóm 1: Đó là các phạm trù về lượng: số đơn, số nhiều, 
toàn thể. 


Nhóm 2: Bao gồm các phạm trù về chất: hiện thực, phủ 
định, hạn chế. 


Nhóm 3: Các phạm trù quan hệ: tùy thuộc và độc lập, 
nguyên nhân và kết quả, tác động lẫn nhau. 


Nhóm 4: Các phạm trù hình thức: khả năng và không 
khả năng, tôn tại và không tôn tại, tất yếu và ngẫu nhiên. 

Các phạm trù này là những khái niệm tiên nghiệm của 
giác tính có tính phổ quát và tất yếu. Chúng là những khái 
niệm đã được con người định trước về sự vật. Tuy chúng sắp 
xếp theo trình tự chính đề - phân dé - hop dé, nhưng giữa 
chúng chưa có quan hệ sâu sắc và để tháo gỡ nhược điểm đó 
Kant nhấn mạnh đây chỉ là những phạm trù cơ bản, là cái 
nên để những phạm trù mới triển khai đáp ứng đòi hồi của 
khoa học về hoạt động của con người. 

Các phạm trù của giác tính vượt ra khói phạm vi ý thức 
cá nhân là nhờ đặc tính phổ quát, tất yếu và à khả năng khái 
quát của chúng. Điều này có được là do chúng dựa trên nén 
tảng của tu ý thức tiên nghiệm được hiểu như là sự đồng nhất 
của các ý thức cá nhân. Tự ý thức tiên nghiệm là “Tự ý thức 
tạo ra cái tôi suy nghĩ, cái mà có khả năng tạo ra moi quan 
niém con lai và ngang bằng nhau trong moi ý thức”. Đây là 


—— n n 
LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 429 


cấu trúc lôgic khách quan chung chứ không hẳn chỉ là ý thức 
cá nhân. Không thể có hệ thống các phạm trù khoa học phổ 
quát và tất yếu nếu không có tự ý thức tiên nghiệm. Vì thế, tự 
ý thức tiên nghiệm là cơ sử hoạt động cuối cùng của tri thức. 
Moi suy lý, không phải là cái gi khác ngoài cách thức dưa tri 
thức tới sự thống nhất khách quan của tự ý thức. 


Theo cách hiểu này thì các phạm trù chỉ còn là những 
hình thức thể hiện cụ thể của sự thống nhất đó. Nếu dừng lại 
ở đây thì các phạm trù mới chỉ là những hình thức đơn thuần 
của tư tưởng vì thế để có nội dung và trở thành tri thức, các 
phạm trù phải được vận dụng vào kinh nghiệm cảm tính. 


Để khắc phục những hạn chế của chủ nghĩa duy cảm và 
chủ nghĩa duy lý, theo Kant là phải quy các tư liệu cảm tính 
да dạng bằng sự thống nhất của khái niệm. Mọi người đều có 
năng lực bẩm sinh là sử dụng phép Suy diễn tiên nghiệm nhờ 
năng lực hoạt động trí tuệ, đó là khả năng tưởng tượng có 
biệu quả, mà thiếu năng lực này thì không thể bù đắp được 
bằng bất cứ trường học nào. Cách nhìn nhận này đã dẫn Kant 
đến phải khẳng định vai trò quyết định của cơ sở sinh lý hoc . 
đối với tu duy và ý thức của con người. Nhưng phép suy diễn 
tiên nghiệm chỉ có thể thực hiện được khi có khâu trung gian 
gắn kết các phạm trù với kinh nghiệm, đó là thời gian. Sự 
thống nhất giữa tư duy giác tính và kinh nghiệm cảm tính 
trong thời gian đó là qui tắc hình thành các hình ảnh cảm 
tính trên cơ sở tiếp cận các phạm trù về chúng. 


Các lý luận khoa học phải được xây dựng trên cơ sở sử 
dụng các biểu đồ chứ không phải ở các hình ảnh cam tính trực 


oo o — ————---- 
430 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


tiếp, các biểu đồ giống như chữ cái tao thành ngôn ngữ tư 
tưởng của toàn bộ hoạt động của con người. Các luận điểm cơ 
bản của khoa học tự nhiên được hình thành từ đó. 


Con người đưa ra quan niệm của mình về thế giới trên 
tỉnh thần giới tự nhiên phải tuân theo các quan niệm của con 


người 


Antinomie I 


Antinomie П 


Antinomie III 


Antinomie IV 


chi 


Chính dé 


- Thé giói có diém 
khói dầu trong thời 
gian và giới han vé 
mặt không gian 

- Thế giới như một 
chỉnh thể phúc tạp 
được cáu thành từ 
các bộ phận dơn giản 
- Trong thế giới tự 
nhiên không chỉ tôn 
tại mối liên hệ nhân 
qud mà có cá tự do 

- Trong thé giói tón 
tại mối liên hé tất 


Phản dé 


- Thế giới là uô cùng 
tận cả uê không gian 
và thời gian. 


- Thé giói khóng thé 
phán được, 
không có gì trên thế 
giới là don giản cả. 

- Không có tự do. Moi 
cái đều diễn ra theo 
qui luật cia tw nhiên. 


chia 


- Khóng д dáu tón tai 
mói lién hé tát уёи. 


không phải là ngược lại. Vì con người không chỉ là chủ thé 
nhận thức mà còn sáng tạo ra các qui luật của tự nhiên bằng 
phép suy diễn tiên nghiệm. 


— nv m——M 
LICH SU' TRIÉT HOC PHUONG ТАҮ 


431 


Con người với tu cách là chủ thể chỉ nhận thức được 
những gì do nó tạo ra. Phạm trù đó là những khuôn mẫu do. 
giác tính tạo nên. Sự vật được tạo dựng theo những khuôn 
mẫu này. Nguồn gốc tri thức của con người là từ giác tính, là 
kết quả suy diễn tiên nghiệm của các phạm trù vào kinh 
nghiệm cảm tính. 


Nếu như giác tính đã dừng lại ở khuôn khổ hiện tượng 
luận, thừa nhận vật - tự - nó, là không thể nhận thức được thì 
lý tính lại có khát vọng để vươn tới nhận thức mọi cái một 
cách trọn vẹn, tuyệt đối. “Bản thân lý tính không tạo ra một 
khái niệm gì mới mẻ cả, mà điều lớn nhất là nó giải phóng 
khái niệm giác tính khói những giới hạn không tránh khỏi bởi 
phạm vi của kinh nghiệm, của khả năng và đồng thời tìm 
cách mở rộng ra ngoài giới hạn của kinh nghiệm. Điều đó 
được thực hiện bằng việc lý tính đời hoi chỉnh thể tuyệt đối 
các điều kiện”. 

Ly tính theo nghĩa rộng là trí tuệ nói chung, theo nghĩa 
hẹp là khả năng trí tuệ cao nhất của con người. Tuy nhiên, để 
vươn tới tri thức tuyệt đối, lý tính sẽ phải đối mặt với những 
Ăng-ti-nô-mi (mâu thuẫn) bởi khả năng con người không cho 
phép thực hiện được điều này. Những Antinomie, chúng là 
những mâu thuẫn không thể khắc phục được có gốc rễ ngay 
trong bản chất lý tính của con người chứ không phải là lỗi về 
mát lógic. 

Theo Kant ly tính có 4 antinomie và mói antinomie duoc 
lập thanh từ hai vấn dé đối lập nhau. 


—— 
432 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Các vấn dé được dé cập trong các Antinomie là sự khái 
quát những dé tài cơ bàn mà các triết gia từ trước đến nay 
thường bay đề cập chứ không phải là sự ngẫu nhiên. 

Những luận điểm của các chính đề thể biện tư tường duy 
tâm và quyết định luận. Tinh thần của duy vật và vô định 
luận thì được thể hiện bằng các luận điểm trong các phần dé. 
Vì vậy chúng là những Antinomie mà tất cả các trào lưu triết 
học từ trước đến nay đều vướng phải. 

Để giải quyết những mâu thuần này từ trước đến nay 
người ta thường sử dụng qui luật loại trừ cái thứ ba, nghĩa là 
phân tích đúng sai từng vế rồi loại bó một trong hai mát đối 
lập. Với Kant có khác, các Antinomie là những dang đối lập 
biện chứng vì thế phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để 
định đoạt, có thể xảy ra tình hình cả hai mặt đối lập cùng 
đúng hoặc sai. 


Với 9 Antinomie đầu Kant cho rằng chính dé và phản đề 
cà hai đều sai vì bản thân những luận điểm duoc nêu ra là 
không có ý nghĩa, ở chỗ đối với vật - tự - nó nằm ngoài không 
gian và thời gian thì các đặc tính giới hạn, điểm đầu, đơn 
giản, phức tạp là không thể áp dụng. Còn những hiện tượng 
mà ta biết thì chưa đủ để khám phá được bản chất đích thực 
của nó vì bên cạnh những kinh nghiệm mà con người đã biết 
còn có những kinh nghiệm mà sau này con người mới biết. 

Với các Antinomie còn lại, khái niệm thế giới được hiểu 
theo hai nghĩa: hiện tượng luận và vật - tự - nó vì thế cả hai vế 
chính dé và phản dé déu đúng trong những mói quan hé khác 


Eu sc OMEN CMM OE 
LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG ТАҮ 433 


nhau. Vế nào đúng ở góc độ hiện tượng luận thi sai à góc độ 
vật - tự - nó và ngược lai. 


Quan niệm của Kant về các Antinomie còn nhiều điểm 
khiếm khuyết. 


Thứ nhất, Kant chưa thấy được mâu thuẫn ở trong hiện 
thực khách quan mà chỉ nhận thức được mâu thuẫn ở trong 
tư tưởng, lý tính của con người. 


Thứ hai, các Antinomie này không phải là mâu thuẫn 
biện chứng vì không thể tìm thấy sự thống nhất và chuyển 
hóa giữa chúng. 

Thứ ba, quá trình giải quyết mâu thuẫn là động lực thúc 
đẩy sự vật phát triển thì với Kant chỉ dừng lại ở việc phân 
tích từng mặt đối lập để kết luận đúng hay sai. 


Thứ tư, là Kant đã hạn chế số lượng Antinomie mà thực 
tế thì không phải chỉ như vậy, chúng có trong tất cả các sự vật 
ë moi hình thức, trong tất cà các quan niệm, ý niệm về khái 
niệm. 

Thông qua các quan niệm vé Antinom'e và cách giải 
quyết chúng, Kant đã chứng tó sự nhất qua: là vật - tự - nó 
không thể nhận thức được. Đó là nghịch lý khách quan mà 
con người phải thừa nhận. Vì vậy triết học không phải là học 
thuyết về vật - tự - nó mà là hiện tượng luận và khách quan 
mà nhận xét thì trong quan niệm của Kant về các Antinomie 
cũng có nhiều điểm tích cực. Kant да cố gắng gom lại những 
luận dé về tư duy đối lập nhau trên một lập trường thống 
nhất, chỉ rõ những vấn đề chưa được khép lại trong các cuộc 
tranh luận về bản chất của tư duy, khẳng định những nghịch 


С ды ые щы шыс ш ы, 
434 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


lý của quá trình nhận thức. Và như thé là góp phán dé cao 
vận động biện chứng của tư duy. 


Những điểm cơ bản của triết học thực tiên 


Triết học thực tiễn nghiên cứu các nguyên lý hoạt động 
thực tiễn của con người để giải đáp câu hoi Tôi cần phải làm 
gì? Nếu toàn bộ triết học phê phán là một chỉnh thể thì triết 
học thực tiễn là mặt đối lập trực tiếp với triết học lý luận. 
Thuc tiễn theo nghĩa hẹp là các hoạt động dao đức, theo nghĩa 
rộng là toàn bộ các hoạt động chính trị, văn hóa, pháp 
quyền... của con người... 


Nếu giác tính là cơ sở duy nhất của các phạm trù qui luật 
thì các nguyên lý và chuẩn mực của đạo đức chỉ tìm thấy cội 
nguồn của chúng ở lý tính. Kant cho rằng các nhu cầu cảm 
tính của con người chỉ dua con người tới chỗ hưởng thụ cá 
nhân, phi đạo đức, ích kỷ, vì thế trong đạo đức chỉ cần riêng lý 
tính để kìm nén và hạn chế là đủ. Như vậy, khi xây dựng 
quan điểm dao đức học của minh Kant dà đứng chân trên lập 
trường duy lý. 

Nguyên tắc cơ bản của đạo đức là tuân theo mệnh lệnh 
tuyệt đối và mệnh lệnh tuyệt đối doi hoi hoạt động con người 
phải tuân theo các nguyên tắc: 

- Mỗi người có quyền và phải hành động theo ý muốn và 
trong điều kiện sao cho để ai cũng hành động được như thế. 

- Mỗi người có quyền và phải cho phép người khác có được 
quyền như thế và tạo điều kiện để họ thực hiện được quyền 
ấy. 


LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 435 


- Mỗi người có quyền và phải ngăn chán người khác hành 
động trái với mệnh lệnh tuyệt đối. Mệnh lệnh tuyệt đối giống 
như véc-tơ lực đã hướng con người vào boat động cộng đồng, 
tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người khác, loại bó 
những thói đạo đức giả “để tự do của bạn có thể cùng tôn tại 
với tự do của tất cả mọi người”. Đó là nghĩa vụ của mỗi công 
dân đối với xã hội vì thế nó là đạo đức chung cho mọi người. 


Phạm trù trung tâm của đạo đức học là tự do. Tự do được 
hiểu theo ba góc độ sau đây: 


- Tự đo đó là khả năng tiên nghiệm đặc biệt cho phép giác 
tính hoạt động độc lập với các qui luật tất yếu của tự nhiên 
trong khuôn khổ hiện tượng luận. 


- Tự do tồn tại tương đối trong giới hạn hiện tượng luận, 0 
đó mọi cái đều diễn ra một cách tất yếu. 


- Tự do là cái thuộc vé thế giới vật - tự - nó, và thế giới này 
là thế giới tự do. 


Соп người phải sống với hai thế giới: thế giới hiện tượng 
luận và thế giới vật - tự - nó. Với thế giới hiện tượng luận nơi 
mà mọi cái đều phải tuân theo qui luật tất định thì tự do của 
con người chỉ giới hạn trong khuôn khổ của giác tính. Với thế 
giới vật - tự - nó con người là hoàn toàn tự до. 

Tu do, sự bất diệt của lĩnh hên và chính đó là những lý 
tường tuyệt hào mà con người hướng tới trong hoạt động của 
minh vì vậy đó cũng là niềm tin giúp cho con người thực hiện 
các qui tắc đạo đức. 


____ у  —— 
486 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Dao đức hoc của Kant bên cạnh những luận điểm mang 
tính không tưởng như phi lịch sử, phi giai cấp, thiếu cơ sở 
hiện thực thì vẫn thấm đượm tỉnh thần nhân văn cao cả, 
phân ánh khát vọng của những lực lượng tiến bộ lúc bấy gio 
là xóa bo góng cùm của phong kiến hà khắc để xây dung một 
xã hội mới mà xã hội đó có thể đem lại tự do cho cá nhân 
nhiều hơn. 


Lịch sử, đó là quá trình con người thông qua hoạt động 
của mình để phát triển khả năng và bản chất và đó cũng là 
lĩnh vực để con người thực hiện mục đích, lý tưởng, đạo đức, vì 
thế lich sử là phương thức tổn tại của con người. Theo tinh 
thần đó thì lich sử là dong chảy liên tục với xu thé ngày càng 
hoàn thiện và tiến bộ. Lịch sử là một quá trình thống nhất, xa 
lạ với sự tái tạo của Thiên chúa và các thế lực siêu tự nhiên. 
Lịch sử vận động theo qui luật nội tại và tất yếu của nó. 


Quan điểm lịch sử của Kant trong chừng mực nào đó đã 
thể hiện được tư tưởng biện chứng về xã hội. Do vậy, sự xung 
đột xây ra giữa các giai tầng trong xã hội phải được xem là 
biểu hiện của qui luật nội tại của lịch sử. Kant viết. “Xét cho 
cùng công cụ mà giới tự nhiên dùng để thực hiện sự phát triển 
tư chất của loài người chính là sự đối kháng của con người 
trong xã hội và đó cũng là cơ sở để thiết lập trật tự hợp qui 
luật của con nguoi". 

Nhà nước ra đời là kết quả của mâu thuẫn nội tại trong 
sự phát triển của xã hội. Nhà nước là sự liên kết mọi người 
trong khuôn khổ pháp luật nhằm đảm bảo sự bình đẳng cho 
moi công dân với mục dích là giải tòa những đối kháng xã hội, 


LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 437 


dám bảo cho su phát triển của xã hội theo chiều hướng ngày 
càng hoàn thiện về lợi ích của con người. 


Xã hội phát triển trong tính nghịch lý của nó, vì thế một 
mặt Kant xem xung đột xã hội là động lực thúc đẩy lịch sử, 
hơn thé nữa xung đột, chiến tranh còn là điều cao cả nếu 
chúng được tiến hành một cách đúng dắn và diễn ra dưới sự 
giám sát chặt chẽ của các quyển công dân. Mặt khác Kant lại 
xem chiến tranh xung đột xã hội là hủy hoại chuẩn mực đạo 
đức, bởi vậy là không nhất thiết phải có. Từ đó Kant mơ ước 
hành tinh là ngôi nhà bình yên, bữu nghị của tất cả các quốc 
gia. Trong thế giới đó quyền tự do độc lập của mỗi dân tộc 
không bị hòa tan. Đó là những mục đích cao cả định hướng 
các mối quan hệ quốc tế. Nếu như Descartes cho rằng chuẩn 
mực để đánh giá sự ưu việt của dân tộc này so với dân tộc 
khác là triết học thì Kant nhấn mạnh rằng tự do, hạnh phúc 
cho mọi người mới chỉ là chỉ số biểu hiện của sự đánh giá sự 
ưu việt của một dân tộc, một thời đại. 


Các quan điểm về triết học lịch sử và pháp quyền của 
Kant có nhiều điểm tích cực vì như ông đã coi trình độ giải 
phóng con người là thước đo sự tiến bộ của lịch sử, thấy được 
vai trò của các đối kháng trong sự phát triển của xã hội. Tuy 
vậy, ông vẫn không thể vượt ra khỏi giới hạn của chính mình 
để thấy được vai trò không thể thay thế của kinh tế cũng như 
các hoạt động вап xuất vật chất trong tiến trình phát triển 
của lịch sử. 


THẤM MỸ HỌC 


438 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Thẩm mỹ học của Kant có nhiệm vu khắc phục trạng 
thái phân đôi của con người, sống ở trong hai thế giới đối lập 
nhau (thế giới hiện tượng luận và thế giới vật - tự - nó). Để 
giải quyết tình thế đó Kant đã phải viện dẫn đến khả năng 
thưởng thức và đánh giá sự vật của con người. 

Nghệ thuật là hoạt động tự do của con người theo chuẩn 
mực của cái đẹp, đó là một trong lĩnh vực cơ bản để con người 
gắn liên lý luận với thực tiễn. Phạm trù trung tâm của thẩm 
mỹ là cái đẹp. Kant đã khái quát những quan niệm mỹ học về 
bản chất của cái đẹp, mối quan hệ giữa nghệ thuật và khoa 
học từ trước đến nay qua Antinomie sau: 


Chính đề 

- Cái đẹp là một phạm trù mang đặc tính phổ quát và tất 
yếu. 

Phần dé 


- Cái đẹp mang tính cá biệt, vì nó là kết quả thưởng thức 
của từng người cụ thể. 

Cái đẹp là một phạm trù không xác định, vừa mang tính 
phổ quát lại vừa có tính chủ quan, và đó là cái đẹp chủ yếu về 
mặt tỉnh thần. Con người có thể nhận thức, đánh giá, thưởng 
thức được cái đẹp mặc dù ở thẩm mỹ học con người cần phải 
bao quát được vật - tự - nó. 

* 

Cuối cùng thì triết học Kant phải đi đến hồi kết luận dé 
giải đáp câu hỗi lớn “Con người Tà gi?". Theo Kant “con người 
la mục đích cuối cùng của giới tự nhiên”. Như vậy, sự hiện 


BC G aa etapas 
LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 439 


thân của con người trong vũ tru khác những sinh vật khác. 
Bồi lé con người vừa là chủ thé, vừa là kết quả, vừa là sản 
phẩm và mục tiêu hoat động của chính nó. Theo nghĩa đó con 
người và chỉ có con người mới hiện hữu với mục tiêu tự thân. 
Còn giới tự nhiên dù có hùng vĩ đến đâu đi nữa thì cũng chỉlà 
kết quả hoạt động của con người. 


Tóm lại, nếu nhu Copernicus đã tao nén cuộc cách mang 
bằng cách lam cho con người hướng mát lên bầu trời không 
phải là ngưỡng vọng về Thiên chúa mà khám phá, tìm toi bí 
ẩn của thế giới quanh ta thi Kant đã làm ngược lại là hướng 
tới con người với tư cách là một chủ thể từ tón tại tới hoạt 
động. Kant đã tạo ra một cách nhìn mới, đánh giá mới về con 
người. Và ông đã dự báo được hoạt động thực tiễn của con 
người là điều kiện tồn tại của xã hội. 

Triết học của Kant đã trở thành cơ sở lý luận của nhiều 
trào lưu triết học hiện đại sau này như chủ nghĩa hiện sinh, 
chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa thực chứng, hiện tượng học... 
Như dự báo cho sự phát triển, Kant khẳng định “Nói chung 
không thể học thuộc triết học. Có thể học toán học, sử học, vật 
lý học, song không thể học thuộc triết học vì nó không tón tại 
dưới dạng một khoa học có sẵn, đã được thừa nhận. Bất kỳ 
nhà triết học nào cũng xây dựng hệ thống của mình trên tàn 
dư của hệ thống trước đó, song chưa bao giờ xây dựng được 
một hệ thống mà mọi bộ phận đều được giữ lại. Như vậy 
không thể học thuộc triết học vì tới nay vẫn chưa có triết học”. 
Đó chính là sự đánh giá của Kant về triết học của chính minh. 
Nhung khi Kant cho rằng “Đến пау vẫn chưa có triết học” thi 


——— n n - — MÀ! 
440 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


lại phải hiểu ngược lai. Tính bién chứng của vấn đề là ở chỗ 
đó. 
II. 3. JOHANN GOTTLIEB FICHTE (1762 - 1814) 
“Việc lựa chon hệ thống triết hoc được qui định bởi điêu 
bàn thân bán chát con người, vì hệ thống triết học không phải 
là dụng cụ chết cứng mà có thể gạt bỏ tay cầm lấy theo ý 
muốn, nó được khích lệ bởi tâm hôn của con người làm chủ 


д» 


no 


(Fichte) 


Phích-tơ là nhà triết học duy tâm nổi tiếng của Đức. Ông 
sinh ngày 19-5-1762 trong một gia đình làm nghề thủ công 
nghèo, chuyên làm băng dai, vì vậy Haine đã viết: “Cái ngheo 
nằm với Fichte ở trong tôi”. Nhờ may mắn tình cờ ông mới 
được đi học. Tác phẩm đầu tay của ông là: Phê phán toàn diện 
sự mặc khái, ông quên đề tên tác già, mọi người lầm tường là 
của Kant, tác phẩm được trân trọng và đánh giá cao. 

Năm 1794, do sự tiến cử của Goethe lúc đó là bộ trưởng 
bộ giáo dục, ông được bổ nhiệm làm giáo sư đại học tổng hợp 
léna. Năm 1810 ông trở thành hiệu trường đầu tiên của 
trường dai học mới được thành lập ở Berlin. Fichte mát ngày 
29-1-1814 vì bệnh thương hàn. — 


Các tác phám chính là: 

- Hệ thống hoc thuyết và dao đúc (1794) 

- Những bài giảng vé sý mệnh của nhà khoa học (1794) 
- Những cơ sở của khoa học luận dai cương (1794 1795) 


== cc ovre To, 
LICH SỬ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 441 


- Các cơ sử của quyền tự nhiên phù hop uới các nguyên lý 
của khoa học luận (1797) 


- Nhà nước thương mại bế quan tôa cảng (1800) 


- Rõ như ban ngày, thông báo véi công chúng гопа rãi vé 
bản chát dích thực của triết hoc mới nhất (ý dinh cưỡng ép 
độc giả phải hiểu) (1800) 


- Những diễn vän gửi dân tộc Đức (1808) 


Tư tưởng triết học của Fichte chịu ảnh hưởng từ hai triết 
gia tài danh là Descartes và Kant. Descartes được xem như là 
tiền bối lý luận, con Kant dường như là người thầy trực tiếp. 


Là môn đệ của Kant nhưng Fichte lại không đồng nhất 
với Kant. Ông phê phán nhị nguyên luận của Kant, đặc biệt 
là ông chỉ trích yếu tố duy vật trong triết học của thầy mình 
khi Kant thừa nhận su tồn tại khách- quan của vật - tự - nó. 
Theo Fichte đó chỉ là sự thêm thắt một cách bất hợp pháp và 
làm mát di tính lógic của hệ thống. Fichte dà tìm cách phát 
triển những yếu tố kế thừa từ hệ thống của Kant tối đa sang 
khuynh hướng duy tâm chủ quan. Nếu như Kant cho rằng ý 
thức của con người (tôi) ít nhiều có liên hệ với các sự vật trong 
quá trình nhận thức thì Fichte dà biến cái tôi đó (trong Gia 
đình thần thánh hay là phê phán sự phê phán có tính chất 
phê phán, Mác- Ăngghen đã chi ró rằng đó chỉ là cái tỉnh thần 
trá hình một cách siêu hình, tách rời khỏi giới tự nhiên) trở 
thành thực thể duy nhất đóng vai trò sáng tạo ra tất cả các sự 
vật hiện tượng và cũng là cái biểu hiện sự đung hợp với ý thức 
về bản ngã của nhân loại). 


BI GR Аз тс ỶÝỶ э 
442 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Vì vậy cái tôi của Fichte là lý tính và cũng là ý chí, là 
nhận thức và cũng là hành động. 

Như vậy xuất phát điểm của triết học Fichte là khái 
niệm cái tôi của con người. Theo Fichte đó là cách giải thoát 
triết học Kant khói lập trường nhị nguyên, mở ra một đường 
hướng mới trong lịch sử triết học vì thế nó có ý nghĩa như một 
cuộc cách mạng. Ông viết: “Hệ thống của tôi, đó là hệ thống 
‘ty do đầu tiên. (Giống như dân tộc Pháp giải phóng con người 
khỏi xiéng xích bên ngoài, hệ thống của tôi được giải phóng 
khói vật - tự - nó". 


Tit cái tôi” Fichte đã hình thành ba nguyên lý dẫn luận 
sau đây: 

Thứ nhất, cái tôi” thiết định “cái tôi”. Cái tôi là cái tôi 
thuần túy, cái tôi tuyệt đối, cái tôi tự sản sinh “là một hệ 
thống kín mít và hoàn chỉnh, nó hoàn toàn giống nhau ở tất 
cả mọi người”. Đó chính là hình ảnh con người lý tưởng. 

«Cái tôi” là cái tôi kinh nghiệm, cái tôi hữu han, cái tôi 
tương đối được sinh ra từ cái tôi. Đó là những con người cụ thể 
có tên, có họ đang sống, làm việc, đang sinh sôi này nở và chết 
đi theo qui luật sinh học. 


1. Theo quan điểm của triết hoc Mác-Lénin cái tôi là trung tâm tinh thần của cá 
nhân con người, của cá tính con người, có quan hệ tích cực với thế giới và 
bán thân minh. Chỉ có con người độc lập kiểm soát những hành vi của minh 
và có khả năng thể hiện tính chủ động toàn điện mới có cái tôi của mình. (Tử 
điển triết học. NXB Tiến bộ, M. 1986, tr. 66). 

2. Cải lôi = cái tôi thuần túy, cải tôi vô han. “Cái tôi” = cái tôi hữu hạn. 


EP 
LICH SỬ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 443 


Su khác nhau giữa cái tôi và “cái tôi” giống như càm giác 
và siêu cảm giác, cá nhân và siêu cá nhân. Fichte viết: “Cái 
tôi thuần túy, lý tính thuần túy và "cái tôi" - thể xác trong thế 
giới thể xác này - hoàn toàn là một cái, chỉ được xem từ hai 
phương diện và bằng hai năng lực khác nhau. Thứ nhất, bằng 
tư duy thuần túy, thứ hai bằng trực giác bên ngoài”. 


Thứ hai, cái tôi thiết định cái - không - tôi. 

Cái - không - tôi đó chính là thế giới. Và thế giới này là do 
cái tôi mãi mãi вап sinh ra và làm cho phong phú thêm. Nhờ 
sự tự ý thức về mình mà cái tôi tạo nên thế giới (cái - không - 
tôi) và toàn bộ lịch sử của nhân loại. 

Thứ ba, cái tôi thiết định “cái tôi” và cái - không - tôi. 

Thực chất ở đây là đi giải quyết mối quan hệ giữa chủ thể 
và khách thể. 


Nguyên lý này cho thấy sự đối lập giữa chủ thể và khách 
thể là do chính cái tôi đề ra. Là sự thống nhất giữa chính đề 
(nguyên lý 1) và phản để (nguyên lý 2) giữa cái tôi và cái - 
không - tôi. Đây là sự thống nhất biện chứng của các mặt đối 
lập trong đó cái tôi là chủ thể tuyệt đối. 


Fichte đã giải quyết mối quan hệ giữa chủ thể và khách 
thể trên lập trường chủ nghĩa duy tâm. Vì vậy, ông không thể 
giải quyết được một cách đúng đắn mối quan hệ giữa người 
với người, người với tự nhiên. Cách giải quyết của ông là tư 
biện. 

Tuy vậy từ sự thống nhất giữa cái tôi và cái - không - tôi 
ông cũng đã rút ra được một số phạm trù thể hiện sự tác động 


o е vi з. д Aer Ыс ss 
444 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


lẫn nhau giữa cái tôi và cái - không - tôi như: số lượng, nhân 
quả... Có thể xem đó là sự khẳng định về mối quan hệ biện 
chứng giữa chủ thể và khách thể, giữa lý luận và thực tiễn. 


Về cuối đời, Fichte chuyển dần sang lập trường duy tâm 
khách quan ông coi cái tôi tuyệt đối chỉ là tồn tại thuần túy, 
hay ý thức thuần túy vượt ra khói pham vi ý thức cá nhân. 
Schelling và Hegel đã tiếp thu và xem đó là tiền đề về mặt lý 
luận. 


Từ quan niệm triết học là khoa học của các khoa học, 
Fichte khẳng định nhiệm vụ của triết học là phải xây dung 
những nguyên lý căn bản làm nên tảng cho tri thức, là cơ 50 
phuong pháp luán, dinh huóng cho khoa hoc phát triển và 
bao trùm lên tất cả là vị trí trung tâm của con người. Ông 
viết: “Toàn bộ triết học không có mục đích nào khác ngoài câu 
trả lời cho các vấn đề được đặt ra, cụ thể là vấn đề tối cao, tối 
hậu sứ mệnh của con người nói chung là gì và có thể chắc 
chắn đạt tới nó nhất bằng phương tiện nào”. Với khát vọng 
chân thành, ông muốn thông qua triết học và khoa học để đưa 
lại cho con người một cái nhìn mới về bản thân mình, để con 
người sống đúng với nghĩa con người. Ông viết: “Con người có 
thể làm được những gì nó cần làm” và “mọi cá nhân đều khác 
nhau, họ chỉ giống nhau ở một điểm - mục dích tối hậu của họ 
la hoàn hào". 

Những tu tưởng của Fichte về xà hội có những điểm tiến 
bộ, phân ánh được nguyện vọng của một bộ phận dân cư đông 
đảo trong xã hội lúc bấy gio. Ông lên án và doi xóa bỏ chế độ 
nông nô, những đặc quyền, đặc lợi của đẳng cấp, tuyên chiến 


— n 
LICH SỨ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 445 


với sự độc đoán của các vua chúa, sự chuyên chế của các công 
quốc. Trong tác phẩm Bàn về phận sự của nhà bác học, tác 
phẩm này được xem như là bản cáo trạng về chế độ phong 
kiến, ông viết: “Kë nào tự coi minh như chủ những người khác 
thì bản thân Кё ấy là một nô lệ. Nếu trong thực tế những ke 
ấy thường vẫn chưa phải là người nô lệ, thì ít nhất họ cũng có 
một tâm hồn nô lệ, và họ sẽ khuất phục một cách hèn nhát 
trước một người mạnh hơn họ, và người này sẽ chế ngự họ”. 


Theo ông, xã hội là một thứ cộng đồng có tính mục đích 
để đảm bảo tự do và hoàn thiện con người. Chịu ảnh hưởng tư 
tưởng của các nhà khai sáng Pháp, ông cho rằng nhà nước 
xuất hiện trên nền tảng khế ước xã hội giữa mọi người vì lợi 
ích chung, vì thế mọi người phải tuân theo sự qui định của 
pháp luật. Ông là người cương quyết bảo vệ chế độ tư hữu. 
Theo ông, đó là điều kiện để duy trì sự tồn tại của Nhà nước. 


Từ năm 1802, Fichte đã bó rơi những tư tưởng tiến bộ 
của mình, ông muốn phục hôi lại chế độ phong kiến. Triết học 
của ông chỉ có mục đích là “hãy hiến mình cho Thượng đế, rồi 
ta sẽ tìm thấy Thượng đế ở trong ta”. 


Triết học của Fichte là sự liên kết của những yếu tố tiến 
bó và lạc hậu. Giống như sự do du và trang thái nước đôi của 
giai cấp tư sản Đức lúc bấy giờ. 

IL 4. F.W.J SCHELLING (1725 - 1854) 


“Giới tự nhiên là tinh thân nhìn thấy, còn tinh thân chính là 
giới tự nhiên không nhìn thấy” 


(Schelling) 


446 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Se-ling là nhà triết hoc duy tâm khách quan Đức, là một 
trong những người sáng lập ra trường phái văn nghệ lãng 
mạn ở Châu Âu và Đức. Ông sinh năm 1775 trong một gia 
đình mục sư tin lành ở thành phế LeonBerdiaevg. Năm 1790, 
khi mới 15 tuổi ông đã là sinh viên khoa Thần học của trường 
Đại học tổng hợp Tiibingen. Năm 1798 được bổ nhiệm giáo sư 
triết học của trường tổng hợp lêna. 


Triết học của Schelling được xem là cơ sở lý luận trực tiếp 
của Hegel. Schelling chịu ảnh hưởng từ các triết gia Platon, 
Leibniz, Kant, Fichte... Triết học của ông không nhất quán, 
thay đổi qua nhiều giai đoạn. 


Ông mất năm 1854 và để lai di sản tw tưởng gồm có các 
tác phẩm chính sau йду: 


- Phác hoa dáu tiên vé hệ thống triết học tự nhiên (1799) 


- Tựa cho cuốn phác họa hé thống triết học tự nhiên 
(1799) 


- Hé thống chú nghĩa duy tâm tiên nghiêm (1800) 


- Phép diễn dịch dại thế của quá trình động lực học hay 
là của những phạm trù vát lý học (1800) 


- Trình bày những quan diém tổng quát vé triết học nói 
chüng và triết hoc tự nhiên nói riêng (1802) 


- Những sự nghiên cứu triết học vé thực chất của tự do 
con người ой vó những đối tượng có liên quan đến điều đó 
(1809)... 


kh”... ы =з === 
ИСН SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY A47 


Schelling cho rằng dé giải quyết được mối quan hệ giữa 
con người và thế giới thì không thể dừng lại với cái tôi tuyệt... 
đối của Fichte mà phải vươn tới một khởi nguyên có tính bao 
quát hơn. 


Ông nhận thấy quan niệm của Spinoza và quan niệm 
của Fichte có điểm giống nhau là cả hai đều cho rằng toàn bộ 
hiện thực là một chỉnh thể hữu cơ thống nhất của vật chất và 
tinh thần. Kế thừa điểm hợp lý đó, Schelling khẳng định cơ sở 
của mọi cái đang tôn tại là sự đồng nhất tuyệt đối giữa tón tại 
và tư duy, giữa vật chát và tinh thần, giữa khách thé và chü 
thể. Ông viết: “Cái nguyên lý cao nhất không có thể là chủ 
thể, không có thể là khách thể, cũng không có thể là cả hai 
trong một lúc mà chỉ có thể là sự đồng nhất tuyệt đối”. 


Đây chính là xuất phát điểm và nền tảng của triết học 
Schelling, nên triết học của ông được gọi là triết học đồng 
nhất. 


“Sự đồng nhất tuyệt đối” được Schelling goi là cái tuyệt 
đối. Cái tuyệt đối không phải là cái ở giữa vật chất và tính 
thần mà chỉ là trạng thái đặc biệt, trạng thái vô ý thức của 
tinh thần thế giới. 


Như vậy nền tảng của thế giới này vẫn chỉ là kết quả và 
biểu hiện của căn nguyên tỉnh thần. Do vậy, theo Plékhanov 
(1856 - 1918), nhà lý luận mác - xít Nga thì cái điểm khác 
giữa cái tôi tuyệt đối của Fichte và cái tuyệt đối của Schelling 
chỉ là ờ chỗ “(Nếu ở Schelling - tác giả thêm vào) tự nhiên là 
kết quả của sự hoạt động không phải là của cái tôi hữu hạn 
của con người, mà là của chủ thể vô hạn, của cái tôi tuyệt đối 
(thì) cần phải thêm vào đấy rằng sự hoạt động sáng tạo ra tu 


448 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


nhiên của cái tôi tuyệt đối, theo tỉnh thần của Schelling là 
(kết quả) của một thứ hoạt động vô ý thức” 


Cái làm cho giới tự nhiên xuất hiện và phát triển theo 
Schelling là do: trong cái tuyệt đối - cho dù là sự đồng nhất 
tuyệt đối - thì sự đồng nhất ấy vẫn chứa đựng sự tự phân biệt 
thông qua ham muốn về ý thức và hành động để tự nó phân 
biệt với chính nó. Schelling gọi hoạt động tự phân đó là hoạt 
động vô ý thức và mù quáng. Giới tự nhiên ra đời là kết quả 
của những hoạt động này (tư tưởng cái tuyệt đối và sự tự 
phân trong đồng nhất của Schelling được Hegel kế thừa và 
phát triển). Vì vậy Schelling cho rằng giới tự nhiên là giai 
đoạn phát triển thấp của cái tuyệt đối. 


Giới tự nhiên vận động và phát triển thông qua ba giai 
đoạn là: giai đoạn thế giới được hình thành từ những mặt dói 
lập chủ yếu thông qua lực hút và lực đẩy. Giai đoạn tiếp theo 
la thông qua những mối liên hệ động lực học để thiết lập 
những cơ chế chung của vật chất và giai đoạn thứ ba là hình 
thành thế giới hữu cơ, với biểu tượng con người là tỉnh hoa 
của cái tuyệt đối. 

Sự phát triển của giới tự nhiên từ giai đoạn này qua giai 
đoạn khác là sự chuyển biến dần dần theo chiều hướng từ vô 
ý thức đến có y thức (Schelling goi là phép tự thừa). Đó là quá 
trình phát triển biện chứng của cái tuyệt đối, mà mỗi thuộc 
tính vốn có của giới tự nhiên chỉ là biểu hiện cảm giác của cái 
tuyệt đối trong quá trình chuyển dịch đó. Các sự vật và hiện 


1. Plékhanov. Toàn tập. M. 1925, T. 18, tr. 163. 


е ж-з, л nh 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 449 


tượng trong tu nhiên chỉ là những vật chứng, bảo chứng cho 
sự hiện thân của cái tuyệt đối cùng với toàn bộ giới tự nhiên 
tạo ra lịch sử cho cái tuyệt đối. Lịch sử của giới tự nhiên đã 
thành lịch së của cái tuyệt đối. 


Triết học của Schelling phải giải đáp hai vấn dé và đấy 
cũng là hai nghiên cứu của triết học đó là bằng cách nào mà 
quá trình phát triển của giới tự nhiên không có ý thức và tỉnh 
thần lại đi đến chỗ xuất hiện ý thức và ngược lại, bằng cách 
nào ý thức - mà bản thân nó chỉ là chủ thể - lại tro thành 
khách thể. 


Từ lập trường duy tâm khách quan, Schelling đã chứng 
minh rằng cái tuyệt đối là dáng: sáng tao tối cao. Từ vật thé vô 
tri cho đến sự hùng vĩ nhưng cán khô hay ngay cả con người 
cũng chỉ là kết quả sáng tạo của cái tuyệt đối. 


Tuy vậy, trong quá trình lý giải về sự vận động phát 
triển của giới tự nhiên Schelling đã để cập đến những quan 
niệm biện chứng được xem như sự đóng góp của ông vào việc 
định hình phép biện chứng. Đó là những tư tưởng về mối liên 
hệ phổ biến, về sự thống nhất và về phát triển. 


Cuối thế kỷ ХУШ đầu thế kỷ XIX, đã có nhiều phát minh 
quan trọng trong khoa học tự nhiên, nhưng vì đứng trên lập 
trường duy tâm nén Schelling không hiểu được bản chất của 
những phát minh khoa học này. Như việc phát hiện ra điện 
tích âm và điện tích dương chỉ gợi cho ông tư tường về tính 
nhị nguyên phổ biến, tính thống nhất của mâu thuẫn là bán 
chất tinh thần của mọi quá trình trong tự nhiên... 


Một mặt, Schelling cho rằng lich sử là quá trình hoạt 
động của con người nhằm cái biến các vật thể của tự nhiên 


450 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


thành các sản phẩm văn hóa. Đó cũng là kết quả hoạt động 
tạo ra môi trường sống của con người mà Schelling gọi là giới 
tự nhiên thứ hai. Theo Schelling đây là một quá trinh không 
ngừng nghỉ. Như vậy ông đã nhận thấy lịch sử của nhân loại 
phát triển và tuân theo qui luật nội tại của nó. 


Nhưng mặt khác ông lại cho rằng chế độ pháp quyền là 
chế độ lý tưởng cuối cùng của nhân loại, là sự thể hiện đầy đủ 
tỉnh thần tuyệt đối (cái tuyệt đối) trong những mối quan hệ 
giữa con người với con người. (Tư tưởng này về sau được lập. 
lại ở triết học Hegel biểu hiện ở tính mâu thuẫn giữa phép 
biện chứng và hệ thống triết học của ông). Ông phê phán chế 
độ phong kiến là chế độ độc tài, chà đạp lên những qui luật 
của tự nhiên. Ông viết: “Cảnh tượng dôi bại và xấu xa nhất có 
thể thấy là cảnh tượng một chế độ trong đó không phải về 
luật pháp mà là sự độc tài của nhà làm luật và chính thể 
chuyên chế chiếm địa vị thống trị”. 


Tuy vậy, Schelling lại cho rằng hình thức pháp quyền 
hiện thời là phù hợp với nhà nước phong kiến. Quan điểm này 
đã thể hiện sự thỏa hiệp của ông, phản ánh sự phụ thuộc của 
giai cấp tư sản Đức vào phong kiến. 


Trong tư cách là một trong những người khai: sinh ra 
trường phái văn nghệ lãng mạn ở Đức, Schelling đã hết sức 
dé cao nghệ thuật. Với Schelling hình thức thể hiện cao nhất 
của cái tuyệt đối là hoạt động sáng tạo nghệ thuật của con 
người. 


лы CÓ n-— 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 451 


Trong ba cái nghé thuát, triét hoc và khoa hoc thi nghé 
thuật là đệ nhất. Ông viết: “Trong nghệ thuật chúng ta có tu 
liệu triết học, cũng như công cụ chân chính và vĩnh viễn duy 
nhất của пф”. 


Các ngành nghệ thuật được ông chia thành hai dạng cơ 
bản là nghệ thuật thực tại gồm có âm nhạc, hội họa, kiến trúc 
và điêu khắc; loại thứ hai là nghệ thuật lý tưởng có thơ, 
trường ca và kịch. 


Vi coi trọng nghệ thuật nên ông cho rằng người nghệ sĩ là 
mẫu mực cơ bản của nhân cách con người. Học thuyết về nghệ 
thuật của Schelling được xem như điểm cuối cùng để khép lại 
hệ thống duy tâm tiên nghiệm của ông. 


Trong không khí của cùng một thời đại, nhưng quan 
niệm nghệ thuật, mỹ học của Schelling hoàn toàn khác biệt 
với quan niệm của Diderot và Lessing. Nghệ thuật với 
Schelling là công cụ để giải thích tự nhiên chứ không phải là 
phần ánh tự nhiên. 


Từ sau năm 1816, thế giới quan của Schelling ngày càng 
ngả sang lập trường tôn giáo với quan niệm coi tự nhiên là 
sản phẩm sáng tạo của Chúa, cái tuyệt đốt đã trở thành đức 
Chúa trời mà con người chỉ có thể nhận thức được một cách 
mơ hồ. Triết học của Schelling đã trở thành triết lý thần bí. 
Đặc biệt từ năm 1814, khi vua Phổ cử ông làm giáo sư ở 
trường dai học Berlin để chống lại phái Hegel trẻ. Ông đã 


1. Shelling - Văn tuyển triết học thế giới. M. 1971, t. 9, tr. 280. 


452 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


hoàn toàn là nhà triết học của dao Thiên Chúa, Bielihski 
(1811 - 1848) gọi ông ở giai đoạn này là “một Кё làng mạn 
đáng buồn, sống mà cũng như chết”. Còn Ăngghen thì cho 
rằng “không còn nhận ra được trong đống đổ nát vô dụng con 
tàu xưa dà từng căng buồm với những lá cờ bay pháp phới. 
Buóm đã mủn ra từ lâu rồi, cột buóm đã bị gãy. Sóng hướng 
cả về những chỗ tàu thủng và mỗi một ngày tàu lại bị cát phủ 
dày thêm”. 

Những tư tưởng triết học của Schelling được phổ biến 
rộng rãi ở Đức và nhiều nước của Châu Âu. Các triết gia xem 
tư tưởng của ông là nguồn gốc lý luận trực tiếp hoặc gián tiếp 
là Hegel (1770 - 1831), Shopenhauer (1788 - 1860), Bergson 
(1859 - 1941)... 


II. 5. GEORG WILHELM FRIDRICH HEGEL (1770 - 1 831) 
"Lich sử triết hoc trong kết quả của mình phải được so 
sánh không phải với một loại sai làm của tinh thân nhân loại, 
mà thực ra là với đền thờ những hình ảnh thần thánh mà thực 
chất là các thang bậc khác nhau của ý niệm như chúng thể 
hiện nối tiếp nhau trong quá trình phát triển biện chứng”. 
(Hegel) 


Hêghen không chỉ là thiên tài triết học của nước Đức mà 
соп là của thế giới. 

Ông sinh ngày 27-8-1770 trong một gia đình công chức 
nhỏ. Từ năm 1788 đến năm 1793, theo học khoa Thần học của 
trường dong (chủng viện) Tiibingen của dao tin lành. Sau khi 
tốt nghiệp ông không thành mục sư mà đi làm gia sư cho gia 
dinh Von Steiger, một gia dinh quý tộc lớn nhất ð thành phó 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 453 


Berlin. Năm 1801, chuyển đến giảng day & trường đại học 
Inéna, lúc này là trung tâm văn hóa của toàn nước Đức. Đây 
cũng là thời kỳ ông cộng tác với Schelling xuất bản Tạp chí 
triết học. Năm 1806, quân của Napoléon chiếm léna, Hegel 
về Nuremberg làm hiệu trưởng một trường trung học. Năm 
1816 chuyển về làm giáo sư triết hoc ở trường dai hoc 
HeidelBerdiaevg. Năm 1818 cho đến cuối đời là giáo sư triết 
học của Đại học Berlin. Ông mất ngày 14-11-1831 vì bệnh tả. 


Các tác phẩm chính: 
- Tôn giáo dân tộc uà Thiên chúa giáo (1793) 


- Sự khác nhau giữa các hệ thống của Fichte và của 
Schelling (1801) 


- Hiện tượng học tinh thân (1807) 

- Khoa học lôgic (tập 1 năm 1812, tập 2 năm 1816) 
- Bách khoa toàn thư các khoa học triết học (1817) 
- Triết học pháp quyên (1821) 

Một số tác phẩm được xuất bản sau khi mất: 

- Mỹ học (1832) 

- Triết học của tôn giáo (1832) 

- Bài giảng vé lịch sử triết học (1832) 

- Bài giảng vé triết học của thiên nhiên (1842) 

- Triết học của trí tuệ (1845). 


— — — — — — — — 
454 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


(Toàn bộ các tác phẩm của Hegel đã được tập hợp thành 
Tuyển tập Hegel gồm 18 tập xuất bản từ 1832 - 1845. Một tập 
thư từ do Karl Hegel con trai ông sưu tầm). 


Sau khi Hegel qua đời, năm 1835 các môn đồ của ông 
được chia làm hai phái: phái hữu và phái tả. Phái bữu với các 
đại biểu như GosHelvétius, G. A. Gable; phái tà (tre) như D.F. 
Straus, H. Stirner, B. Bauer, A. Ruge, Phái hữu bám sát học 
thuyết Hegel. Phái tre đặc biệt cho bó phận cấp tiến, tự do 
của giai cấp tư sản, sử dụng phương pháp biện chứng của 
Hegel dé phê phán thán hoc và ché dó phong kiến Đức. 


Hệ thống triết học của Hegel gồm ba bộ phân: 1) Lógic 
hoc; 2) Triét hoc tu nhién và 3) Triết học vé tinh thán. 


Lógic hoc 

Lógic hoc phán tích ba pham trù co рап là tón tại, bản 
chất và khái niệm. Trong đó mỗi phạm trù lại bao hàm một số 
phạm trù khác. Tón tại bao hàm chất, lượng độ. Bản chất bao 
hàm căn cứ, thực tồn, vật, hiện tượng, nội dung và hình thức, 
quan hệ, khả năng và hiện thực, tất nhiên và ngẫu nhiên, 
thực thể, tính nhân quả, tác động qua lại; khái niệm bao hàm 
các phạm trù khái niệm chủ quan, phán đoán, duy lý, khách 
thể, ý miệm. 


TRIẾT HỌC TỰ NHIÊN: là bộ môn nghiên cứu về ý 
niệm tuyệt đối trong tôn tại khác của nó, tức là khảo cứu ý 
niệm tuyệt đối dưới hình thức tha hóa. О дау їар trung 
nghiên cứu về không gian và thời gian, vật chất và vận động, 
các tính qui định của giới vô sinh và giới hữu sinh. 


RE ИА ышт» с: ЕБЕ ш 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 4B5 


TRIÉT HỌC TINH THẦN: là khoa học về ý niệm tuyệt 
đối quay về minh từ tôn tại khác của mình. Nghiên cứu tinh 
thần chủ quan (con người) tỉnh thần khách quan (các hình 
thức mà trong đó mọi hoạt động của con người được khách 
quan hóa - luật pháp, luân lý, đạo đức, lịch sử). Triết học tỉnh 
thần được khép lại ở việc nghiên cứu các hình thức của tỉnh 
thần tuyệt đối là nghệ thuật, tôn giáo về triết học. 


Trong lịch sử triết học phương Tây trước Mác, hệ thống 
triết học của Hegel được xem như là hiện thân hùng vĩ của 
sức manh tư duy, sự chặt ché, quan hé kháng khít giữa các bộ 
phận cấu thành nó như là biểu tượng loại bó tính hạn hẹp của 
các quan niệm siêu hình đã từng thống trị ở thế kỷ XVII - thế 
kỷ ХУШ. 


Từ lập truong phép biện chứng, Ángghen đã nhận xét về 
hệ thống triết học của Hegel như sau: “Đã bao gồm một lĩnh 
vực rộng rãi hơn bất cứ hệ thống nào trước đây và trong lĩnh 
vực ấy, nó đã phát triển nhiều tư tường phong phú, làm cho 
người ta nhớ đến tận ngày nay còn phải ngạc nhiên. Tỉnh 
thần hiện tượng học (mà người ta có thể coi là giống như bào 
thai học và tỉnh thần cổ sinh vật học là sự mô tả ý thức cá thể 
qua các giai đoạn phát triển khác nhau của nó. Những giai 
đoạn này có thể xem như là bức đồ ảnh rút ngắn lại, tóm tắt 
những giai đoạn mà ý thức nhân loại đã trải qua trên quá 
trình lịch sử), lógic học, triết học tự nhiên, triết hoc tình thần, 
thứ triết học này lại được chia thành những bộ phận lịch sử 
khác nhau: triết học lịch sử, triết hoc pháp quyền, triết. hoc 
tôn giáo, lịch sử triết học, mỹ học... Trong mỗi ngành lịch sử 


456 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


khác nhau ấy, Hêghen đều cố gắng tìm kiếm và chỉ ra sợi chỉ 
của sự phát triển thấu suốt tất cả các ngành ấy. Và vì ông 
không những là thiên tài sáng bạo mà còn là một học giá bách 
khoa, nên công cuộc nghiên cứu của ông đâu đâu cũng mở ra 
một thời đại mới. Cố nhiên những đòi hỏi của hệ thống 
thường buộc ông phải dùng những lập luận go ép làm cho 
những kê thù tiểu nhân của ông mà tới ngày nay còn kêu gào 
phản đối. Nhưng những lập luận ấy chỉ là những cái giàn 
giáo của một toa nhà mà ông dung nên. Nếu người ta không 
dừng lại vô ích ở những cái giàn giáo ấy, mà đi sâu vào bên 
trong tòa lâu đài đề sô, thì người ta sẽ thấy được vô số là kho 
tàng quý báu mà giá trị của chúng còn được giữ nguyên vẹn 
cho đến ngày nay”. 


Trước đó trong Chống Đuyrinh Engels cũng đã đánh giá 
một cách trân trọng về những cống hiến của Hegel vào sự 
phát triển triết học. Theo Engels: “Nên triết học cổ điển Đức 
đã đạt tới đỉnh cao của nó trong hệ thống của Hegel, trong đó 
lần đầu tiên - và đây là công lao to lớn của ông - toàn bộ thế 
giới tự nhiên, lịch sử và tỉnh thần được trình bày như là một 
quá trình - nghĩa là được nhận thức trong vận động, biến đổi, 
biến hóa và phát triển không ngừng và đã cô chứng minh mối 
liên hệ nội tại của sự vận động và phát triển ấy. Theo quan 
điểm ấy, lịch sử loài người không còn thể hiện ra là một mớ 
hỗn độn kinh khủng gồm những hành vi bạo lực vô nghĩa và 


1. Ph. Ăngghen. Lútvic Phoi-ơ-bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức. 
NXB ST, Hà Nội, 1976, tr. 21-22. 


=== = =: — = — 
LICH SÜ TRIÉT НОС PHUONG ТАҮ 457 


dáng phải kết tội như nhau trước toa án của lý tính triết học 
ngày nay đã trường thành, và tốt hơn là người ta nên quên 
chúng di cho thật nhanh - mà là một quá trình phát triển của 
bàn thân loài người, và nhiệm vụ của tư duy hiện nay là phải 
theo đõi bước tiến tuần tự của quá trình ấy qua tất са những 
bước làm lạc của nó và chứng minh tính qui luật bên trong 
của nó qua tất са những cái ngẫu nhiên bề ngoài. 

Việc Hegel không giải quyết nhiệm vụ ấy, điều đó ở đây 
cũng không quan trong. Công lao lịch sử của ông їз đã dé ra 
nhiệm vụ ау". 


Còn Plékhanov, người có học vấn uyên bác cũng đã đành 
những lời có cánh để nhận xét về triết học của Hegel: “Chắc 
chán sé mãi mãi được dành môt trong những địa vị cao quý 
nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Trong các khoa học mà 
người Pháp gọi là "khoa tỉnh thần và chính trị", không có một 
khoa học nào là không chịu ảnh hưởng mãnh liệt và rất 
phong phú của thiên tài Hegel. Phép biện chứng, lógic học, 
mỹ học, lịch sử triết học và tôn giáo - tất cả những khoa học 
46 déu có một hình thức mới nhờ sự tác động của Hegel" ^. 


Từ những nhận xét trên cho thấy, triết hoc của Hegel đã 
chiếm giữ một vị trí quan trong, có những đóng góp lớn lao 
vào sự phát triển triết học Đức nói riêng và triết học thế giới 
nói chung. 


1. C.Mác, Ph. Ángghen. Tuyển tập NXB ST, Hà Nội, tr. 39-40. 
2. Plékhanov. Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa. NXB ST, Hà Nói, 1963, tr. 
112. 


458 PGS. TS. NGUYÊN TIÉN DÜNG 


Giống nhu các nhà triết học khác, triết hoc của Hegel là 
sự kế thừa các tài liệu trong di sản quá khứ. Hegel chịu ảnh 
hưởng tư tưởng của Parménide, Anaxagore, Platon... của Hy 
Lạp cổ đại, tiếp nhận những quan điểm triết học hợp lý của 
các triết gia đồng huong nhu Leibniz, Kant, Fichte, 
Schelling, Lessing... một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Và xa 
xôi hơn là Spinoza, nhà triết học phiếm thần luận của xứ sở 
của cối xay gió Hà Lan. 


Theo Hegel triết học phải lý giải những vấn đề liên quan 
trực tiếp đến sự hiện hữu của con người như thế giới mà 
chúng ta đang sống là gì? Lịch sử, xã hội, con người từ đâu mà 
có? Những vấn đề này không thể được làm sáng tô nếu chúng 
ta không có công cụ để khai то những bí mật của thế giới. Vì 
thế tìm khói nguồn của thế giới đã tro thành một vấn đề nhức 
nhói trong triết hoc. Hegel viết: “Toàn bộ vấn dé là ở chỗ làm 
sao nhận thức được cái nội tại, thực thể, cái vĩnh hằng ở vẻ 
bên ngoài của cái tạm thời và cái nhất thoi" . 

Chia se với tu tường của Empédocle trong quan niệm về 
nhận thức” và từ lập trường duy tâm khách quan của mình, 
Hegel cho rằng tư duy chỉ có thể nhận thức được những gì có 
bản chất đồng nhất với nó. Vì vậy những quan niệm cho rằng 
vật chất tồn tại độc lập, không liên hệ với tư duy, không gì 
hơn đó chỉ là những quan niệm vô nghĩa, không có nội dung 


Т. Heghel. Toàn tập. M. 1937, T. 7, tr. 15. 


2. Empédocle - nhà triết học duy vật đa nguyên cổ đại Hi Lạp cho rằng: "Cái 
tương tự chỉ có thể nhận thức bằng cái tương tự”. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 459 


tư tuong, chẳng khác gi những người ra sức doc một điều gi đó 
trên tấm bảng đen nào đó không có lấy một chữ. Tư duy (tư 
tưởng) trở thành tính qui dinh và điều kiện để tiếp cán, khám 
phá đối tượng. 


Tương tự như vậy, thế giới phải thuộc về tư tưởng, nằm 
trong mối liên hệ với tư tường, giống như một cuốn sách để có 
thể đọc và hiểu được. Quan điểm này đã trở thành nền tảng 
để Hegel thẩm định giá trị của các nhà triết học tiền bối. 


Parménide (540 -450 TCN) với luận điểm “Tư duy và cái 
mà tu duy suy tư về nó (đối tượng của tu duy) chính là một” 
được Hegel đánh giá là “Bản nguyên của triết học theo đúng 
nghĩa của từ này”, boi Parméni Descartes đã goi mở ý tuong 
đồng nhất giữa tư duy và tồn tại, khởi nguyên của thế giới là 
tư tường. 

Anaxagore (500 - 428 ТСМ) với tuyên bó "Nus thống tri 
toàn thế giới" được Hegel thừa nhận là “Một chân trời hoàn 
toàn mới mê dà được mở га”. 


Mặc dù có quan niệm cho rằng Nus của Anaxagore là 
một khái niệm không hoàn toàn xác định nên khi gán cho 
Nus một số đặc tính nhất định nào đó thì có thể xem Nus là 
thực thể vật chất. Kiên định lập trường của mình, Hegel 
kháng dinh Nus chỉ là tinh thần thuần túy và đó là “Trí tuệ 


1. Hégel- Toàn tập, M. 1932, T. 9, tr. 230. 
2. Nus (le nous) = trí tuệ, tư duy, tinh thần, lý tính. 
3. Неде! - Toàn tap. M, 1932 T. 9, tr. 281. 


460 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


của vũ trụ”. Vì vậy trong lich sử tu tuong triết hoc 
Anaxogoras được xem nhu là thủy tổ của tư tuong vé sự hiện 
hữu của tỉnh thần tuyệt đối. Hegel xem quan niệm của Миз 
của Anaxagore như là một chân lý vĩnh hằng. 


Trong hành trình đi tìm bản nguyên của thế giới, Hegel 
đã nhận được sự cổ vũ đầy ấn tượng của học thuyết ý niệm 
của triết gia lừng danh thoi có đại Hi Lap là Platon. 


Platon đã tuyệt đốt hóa khái niệm, cho khái niệm có đời 
sống độc lập, tón tại siêu cảm tính nhưng lại là nguồn gốc của 
các sự vật cảm tính tón tại trong sự vận động và biến đối. Cái 
bất biến là nên tảng của cái biến đổi. Thế giới ý niệm dà trở 
thành chiếc cầu dán nhà duy tâm khách quan của thời cổ đại 
hòa nhập vào nhà duy tâm khách quan của thế kỷ XIX’ & 
trình độ cao hơn. Các ý niệm của Hegel không còn chết cứng 
mà có đời sóng linh động. Các ý niệm không con tôn tại ở một 
thế giới khác mà tón tại ngay trong thế giới, là cái vốn có của 
thế giới. Hegel đã làm mất di tính nhị nguyên vé bản thể luận 
của Platon. 


Từ truy tìm những nền tàng triết hoc trong quá khứ và 
kế thừa những tư tưởng hợp lý của Spinoza về thực thể, quan 
niệm cái tôi tuyệt đối của Fichte, Hegel đi đến kết luận: Y 


1. Vi vậy khi so sánh chủ nghĩa duy tâm của Hegel và chủ nghĩa duy tâm của 
Platon. V. I. Lénin đã chỉ ra điểm chung của hai nhà triết học này là đã đều 
tuyệt đối hóa khái niệm, xem khál niệm là cái có trước là nguồn gốc của sự 
vật cảm tính. 


LICH SỨ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 461 


niệm tuyệt đối là phạm trù xuất phát và là trung tâm triết 
.học của ông. 


Ý niệm tuyệt đối của Hegel giống như cái tuyệt đối của 
Schelling là sự đồng nhất giữa tinh thần và vật chất, chủ thể 
và khách thể, tư duy và tón tai. 


Ý niệm tuyệt đối là một ý thức chung nào đó, khách 
quan, tồn tại độc lập với con người, có trước tự nhiên, có trước 
loài người, luôn luôn vận động, biến đổi và hiện hữu với tư 
cách là Người sáng tao’. 

Có thé khái quát hành trinh спа ý niêm tuyét dói môt 
cách ván tát nhu sau: 


Y niệm tuyệt đối là sự thống nhất giữa tinh thần và vật 
chất, chủ thể và khách thể, tư duy và tồn tại mà theo Hegel 
thống nhất là sự đồng nhất có khác biệt. Vì vậy mâu thuẫn là 
cái có sẵn bên trong của ý niệm tuyệt đối. Nhờ có mâu thuẫn 
mà ý niệm tuyệt đối có thể tự vận động và vận động từ thấp 
lên cao. Thông qua chuyển hóa ý niệm tuyệt đối tro thành cái 


1. Về quan niệm này Lénin viết như sau: “Bản chất của chú nghĩa duy tâm là ở 
chỗ nó lấy cái thuộc về tâm linh làm xuất phát điểm. Từ cái tâm linh ấy nó suy 
luận ra giới tự nhiên và chỉ sau đỏ mới tử giới tự nhiên mà suy luận ra ý thức 
thông thường của con người. Cái tám linh đầu tiên ấy vi thế luôn luôn là một 
sự trừu tượng chết cứng, che giấu một thứ thần học đã bị pha trộn. Thí dụ, 
mọi người đều biết thế nào là ý niệm của con người, nhưng ý niệm không có 
người và có trước người, y niệm trong sự trừu tượng, ý niệm tuyệt đôi là một 
điều bịa đặt có tính chất thần học của nhà duy tâm НедеР (Chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phản). 


462 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


khác” nó đối lập với nó, tức là giới tự nhiên (Triết học tự 
nhiên), 


Ý niệm tuyệt đối tiếp tục vận động về với bản thân mình - 
trong đời sống cá nhân có ý thức của con người và xã hội loài 
người - và hoàn thành sự vận động của nó đạt đến đỉnh cao 
nhất ở Triết học tinh thần. 


Như vậy ý niệm tuyệt đối không chỉ là khởi nguyên mà là 
chính cái nội dung phát triển không ngừng nghỉ của tất cả 
những cái hiện tôn. Dó không chỉ là tiền dé mà con là kết quả, 
cái hướng đến trong sự phát triển của tất cả những cái đang 
tón tại. 


Tuy vậy khác với Schelling, Hegel không cho rằng nghệ 
thuật là hình thức phát triển cao nhất của ý niệm tuyệt đối 
mà là tư duy khái niệm. Khái niệm là bàn chát, là linh hôn 
của sự vật. “Nếu gọi tri thức là khái niệm, соп bản chất hay 
chân lý là tón tai (tức sự vật cảm tính) thì vấn dé là xác định 
liệu khái niệm có phù hợp với sự vật hay không? Nếu chúng 
ta gọi bản chất (hay tổn tại tự nó) của sự vật là khái niệm và 
ngược lại, thì hiểu sự vật là khái niệm như một sự vật... thì 
vấn đề xác định liệu sự vật có phù hợp với khái niệm của 
minh không (tác giả nhấn mạnh). Mặc nhiên hai khái niệm 
này là nhu nhau", vì vậy nhận thức khái niệm là hình thức 
nhận thức cao nhất của con người. 


1. Hegel gọi là tha hóa (Aliénation). 
2. Hegel - Hiện tượng hoc tinh thần. M. 1959, T. 4, tr. 47. 


LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 463 


Xuất phát điểm là ý niệm tuyệt đối, theo cách trình bày 
của Hegel không thé tách roi quan điểm phát triển. Phát 
triển là một quá trình phủ định biện chứng, là quá trình của 
cái mới ra đời thay thế cái cũ trên cơ sở kế thừa những yếu tố 
của cái cũ mà chúng có khả năng thúc đẩy sự phát triển. “Cái 
nụ hoa biến mát khi hoa по, và có thể nói rằng nó bi hoa phủ 
định và tương tự như vậy có thể nói khi quả xuất hiện thì tổn 
tại của hoa bị coi là vô lý, thay thế cho sự hợp lý trước đây của 
hoa thì giờ đây là quả”. Những hình thức trên đây không chỉ 
khác nhau mà còn bài trừ không dung hợp nhau. Tuy nhiên 
bản chất sống động làm cho chúng tro thành những yếu tố 
của một chỉnh thể hữu cơ, trong đó không những chúng 
không mâu thuẫn với nhau, mà cái này cũng tất yếu như cái 
kia, mà chỉ có tính tất yếu như nhau như thế nghĩa là khác về 
chất so với quan niệm siêu hình, những triết gia xem phát 
triển là sự tăng giàm đơn thuần về mặt lượng. 


Quan điểm phát triển của Hegel, một cái nhìn mới trong 
triết học. Hệ thống triết học của Hegel được thiết. định theo 
hình thức tam đoạn luận: chính đề - phần đề - hợp dé. Tương 
ứng với ba giai đoạn phát triển ý niệm tuyệt đốt": tinh thần 
chủ quan, tinh thần khách quan, tỉnh thần tuyệt đối. 


Ва giai đoạn này là biểu hiện của quá trình phát sinh và 
giải quyết mâu thuẫn các mặt đối lập vật chất và tỉnh thần, 
khách thể và chủ thể trong bản thân ý niệm tuyệt đối. Đó 
cũng là biểu hiện của mâu thuẫn giữa con người - tự nhiên. 
Con người không chỉ là chủ thể mà còn là kết quả của quá 
trình hoạt động của chính nó. 


464 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Su hiện hữu của con người là quá trình liên tục biến tự 
nhiên từ cái đối lập với mình thành cái của mình, đó là quá 
trình nhận thức và cải tạo thế giới, song song với quá trình đó 
tư duy trí tuệ con người phát triển. Các пас bậc dánh dấu su 


thi, cái mà báy làu nay (truóc Hegel) duoc xem 1з cái tuyét 
đối, chỉ là cái tương đối tôn tại bên cạnh những cái tương đối 
khác. Bởi vì cái tuyệt đối không phải là cái gì đã định hình, đã 


trình sản sinh ra cái tương đối, quá trình sản sinh ra cái 
tương đối cũng là quá trình cái tuyệt đối sản sinh ra bán thân 
nó với tư cách là cái tuyệt đối. Cái tuyệt đối là cái mai mãi 


NHỮNG LUẬN ĐỀ CƠ BÀN СОА LÓGIC HỌC 


Lógic học được xem là bộ phận quan trọng nhất của hệ 
thống Hegel, vì lógic hoc trình bày ý niệm tuyệt đối ở tư cách 
là điểm xuất phát và nên tàng của toàn bộ hệ thống. 

Trước khi tạo đựng lôgic học của riêng mình, Hegel đã lật 
lại toàn bộ các quan niệm về lôgic học từ trước đến nay trong 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 465 


lich sử. Theo ông, lógic có vai tro to lớn trong việc phát triển 
tu duy lógic và đã từng là một trong những phương pháp luận 
cơ bản của các khoa học trong nhiều thế kỷ, nhưng đó vẫn là 
thứ lógie hình thức cổ điển, còn nhiều hạn chế, như tu duy là 
đối tượng của lógic học, lại chỉ được xem xét chủ yếu ở khía 
cạnh tư duy chủ quan trong phạm vi ý thức cá nhân, vì vậy 
làm cho các phạm trù tách rời với nội dung sự vật mà chúng 
biểu hiện cũng như việc xác định ranh giới giữa lógic hoc và 
các khoa học khác trong nghiên cứu về tư duy trở nên không 
triệt để. Hơn thế nữa, lôgic học cổ điển chỉ đừng lại ở những 
mói liên hệ bên ngoài, giữa các phạm trù mà không thấy rằng 
các phạm trù của lôgic tón tại trong sinh thành, phát triển 
không ngừng. 


Theo Hegel, lógic học mới phải khác về chất so với lógic 
học hình thức cổ điển, phải đem lại cho triết học một phương 
pháp luận mới, là nên tàng của thế giới quan, giúp cho con 
người tìm ra chân lý. 

Nếu việc khẳng định đối tượng của lógic học là khoa hoc 
về tư duy, về những phạm trù và qui luật của tư duy, được 
xem là ró ràng thì việc xác dinh tu duy là gì lại không nhu 
vậy: “rằng đối tượng của lógic học là tu duy thi ai cũng đồng ý. 
Nhưng về tư duy có thể có những ý kiến rất cao quý, hoặc rất 
thấp hèn. Chẳng hạn, một mặt người ta nói rằng đó chỉ là tư 
tưởng, coi đó là tư tường chủ quan tùy tiện... nhưng mặt khác, 


466 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


cüng có y kién cao cà vé tu tuóng cho ráng chi có nó dat được... 
bản chất của Chúa”'. 


Tư duy theo cách hiểu của Hegel là tư tưởng thuần túy, 
là tỉnh thần tuyệt, đối và vì vậy lôgie học là sự thể hiện Chúa 
(tỉnh thần tuyệt đối xét ở góc độ tôn giáo đó là Chúa) trong 
bản chất vĩnh hằng của Chúa trước khi sáng tạo ra giới tự 
nhiên và thể hiện “cái tỉnh thần hữu hạn” - những con người 
cụ thể. Tương ứng, phân thành hai dạng tư duy. Một là tự - 
duy - tự - nó, bản chất của hiện thực, đó là tinh thần tuyệt đối. 
Hai là tư - duy - cho - nó, tức là tư duy ở trong mỗi con người. 
Tư duy của mỗi con người phải tuân theo những qui luật của 
tư - duy - tự - nó. 


Quan niệm tư duy của Hegel đã vượt ra khói phạm trù ý 
thức cá nhân trong nghĩa rộng, vì thế giới tự nhiên cũng chỉ là 
tư duy được thể hiện đưới dạng các sự vật cảm tính - còn gọi là 
tư duy khách quan vô thức để phân biệt với tư duy con người 
là tư duy chủ quan có ý thức. Cà hai đồng nhất về mặt nội 
dung. Cho nên lógic học về thực chất là “hệ thống các phạm 
trù của tư duy, trong đó sự đối lập giữa tính khách quan và 
chủ quan bị triệt tiêu”, 


Về tôn tại được Hegel trình bày ở phần đầu của khoa 
lôgic học với ba chương chất, lượng và độ. 


Theo Hegel tôn tại là tính qui định thứ nhất của ý niệm 
tuyệt đối. Tón tại ở дау không phải là thế giới vật chất cũng 


7. Hegel - Khoa hoc lógic. M. 1970, T. t, tr. 127. 
2. Sdd, tr. 121. 


TIC rm IL — — 
МОН SỬ TRIET HỌC PHƯƠNG TÂY 467 


không phải là su phản ánh thực tại vào đầu óc con người, mà 
là khái niệm trừu tượng của tồn tại, tức là tồn tại thuần túy. 
Tần tại thuần túy là tôn tại không có tính quy định nào, 
không cần một tiền đề nào, không phải là sản phẩm của bất 
cứ sự trung gian nào nghĩa là đồng nhất với hư vô thuần túy. 
“Tôn tại thuần túy và hư vô thuần túy là cùng một cái" 
Tà không có gì. Không có gì nhưng vẫn là một cái gì (cũng như 
con số không (0) vẫn là một cái gì khi phân biệt nó với những 
số khác. Với Hegel tồn tại thuần túy chính là cái đang bắt 
đầu. “Cái đang bắt đầu là chưa tồn tại, nó chỉ hướng tới sự tổn 
tại... một sự không tổn tại mà cũng đồng thời là sự tôn tại”. 


Như vậy là khái niệm tổn tại thuần túy đã chứa đựng 
máu thuẫn trong bản thân nó, vì nó bao hàm hai mặt đối lập 
Ià tón tai và hư vô, và là sự thống nhất của tón tại và hư vô. 
Do đó mâu thuẫn mà nó vận động, và vận động tới mức nào đó 
thì dán đến sinh thành, tức là chuyển hóa thành một thứ tôn 
tại khác. Tôn tại khác này có tính qui định, không còn là tôn 
tại thuần túy hay hư vô nữa mà đã là một cái gì đó có “chất” có 
“lượng” được thống nhất ở trong độ (chất lượng, độ ở đây 
không phải là chất, lượng, độ của sự vật mà chỉ là các khái 
niệm, chất, lượng, độ). 


Như vậy sự phát triển của ý niệm tuyệt đối trong tổn tại 
là sự thay đổi liên tục của chất - lượng - độ. Sự thay đổi này 
diễn ra trên nén tàng “tất cả đều Vermittelt = được trung giới 


1. Dẫn theo Vi. Lênin. Toàn tập. T. 29, NXB Tiến bộ. M. 1981, tr. 293. 
2. Sdd, tr. 112. 


468 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


(những mối liên hệ - NTD), đều cố kết thành một khối, đều 
ràng buộc bằng sự chuyển hóa””. O đó lượng bién thành chất 
và ngược lai, nhu một du báo mọi cái đều nằm trong sinh 
thành, đều đang {го thành (Devernir). 


Chất là cái qui định bên trong, lượng là tính qui định bên 
ngoài của tôn tại. Đó là sự thống nhất giữa chất và lượng 
trong tính qui định, Quá trình biến đổi từ lượng sang chất và 
ngược lai đã chứng to quan niệm siêu hinh cho rằng chất và 
lượng tôn tại độc lập với nhau là không đúng. Bói vậy, độ phải 
hiểu là “cái số lượng có tính chất lượng”. Theo Hegel sự phát 
triển của ý niệm tuyệt đối là quá trình thống nhất của liên 
tục và gián đoạn. 


Dựa trên thành tựu của khoa học đương thời - đặc biệt là 
trong lĩnh vực hóa học - Hegel đã đưa ra khái niệm đường dây 
nút của độ để khẳng định trong quá trình phát triển sẽ хау ra 
tình trang sự tiệm tiến” bị gián đoạn boi những bước nhảy 
vọt. Ông viết: “Mọi sự sinh ra, mọi sự chết đi không phải là sự 
tiệm tiến liên tục, mà trái lại là sự gián đoạn của sự tiệm tiến 
ấy và là bước nhảy vọt phát sinh từ những thay đổi về lượng 
chuyển thành thay đổi vé chát"? và được làm rõ hơn bằng 
đoạn sau đây: “Người ta nói rằng: trong giới tự nhiên không 
có bước nhảy vọt, và theo quan niệm thông thường thì khi 
người ta muốn hiểu được sự xuất hiện hay sự mất đi của một 
vật nào đó, người ta thường tưởng rằng có thể hiểu được 


1. V. f. Lênin. Toàn lập. M. 1981, T. 29, tr. 78. 


2. Tiệm tiến: tiến dàn, thêm lên dàn дап (progressit). 
3. Hegel - Toàn tập M-L, 1932, t. 5, tr. 434. 


LICH SU' TRIÉT НОС PHUONG TÁY 469 


chúng bằng cách xem chúng như là sự sinh ra hay sự biến đi 
một cách tiệm tiến. Nhưng chúng tôi đã vạch ra rằng, nói 
chung, những sự thay đổi của tồn tại không chỉ là sự thay đổi 
một lượng này thành một lượng khác, mà còn là sự đổi chất 
thành lượng và ngược lại còn là sự trở thành một cái khác, đó 
là sự gián đoạn của tiệm tiến; đó là một cái khác hẳn về chất 
so với cái tôn tại trước. Nước bị lạnh không trở thành cứng 
một cách tiệm tiến, không phái bắt đầu bằng dẻo ra rồi sau đó 
ngày càng cứng dần lên để rồi đông lại thành băng, mà nó 
cứng lại một cách đột ngột; khi nó đạt tới băng điểm, nó vẫn 
con có thể giữ được hoàn toàn trang thái lóng, nếu ta để nó 
trạng thái tĩnh, và chỉ một sự rung động nhẹ cũng đủ chuyển 
nó sang trang thái rắn””. 


Việc Hegel phát hiện ra bước nhảy vọt trong quá trình 
phát triển không chỉ là kết quả được rút ra từ đầu óc thiên tài 
của ông mà cao hơn chính là sự phản ánh những biến cố cách 
mạng đã xảy ra ở một thời đại đầy biến động và bão táp. 

Về bản chất: Ý niệm tuyệt đối khi đã đạt tới độ, thì nhận 
được một sự qui định mới, sâu sắc hơn và cụ thể hơn, đó là 
khái niệm bản chất. Học thuyết về bản chất được Hegel trình 
bày ở phần thứ hai của lôgic học. 


Nếu gạt bỏ đi những yếu tố duy tâm thần bí thì ở trong 
học thuyết về bản chất Hegel đã trình bày nhiều luận điểm 
quan trọng của tư tưởng biện chứng. 


1. Sda. 


470 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Nổi lén trên hết là tư tưởng của ông về mâu thuẫn. Theo 
Hegel mâu thuẫn là nguồn gốc của vận động, là nguyên lý 
của phát triển. Ông khẳng định: “Tất cà mọi vật đều có tính 
mâu thuẫn trong bản thân nó... Mâu thuẫn là nguồn gốc của 
tất cả vận động và của tất cả mọi sức sống, chỉ trong chừng 
mực một vật chứa đựng trong bản thân nó một mâu thuẫn, 
thì nó mới vận động, mới có xung lực và hoạt động”. 


Và cũng ở trong học thuyết này, lần đầu tiên trong lịch 
sử triết học, Hegel đã đưa ra cơ chế phát triển của mâu thuẫn 
trong từng phạm trù, ở đây cụ thể là phạm trù bản chất". 


Giai đoạn 1: được hiểu như một sự đồng nhất, nhưng 
đồng thời cũng là sự khác nhau. 


Giai đoạn 2: Khác nhau bề ngoài. 
Giai đoạn 3: Khác nhau cơ bản. 
Giai đoạn 4: Sự đối lập. 

Giai đoạn 5: Mâu thuẫn. 


Giai đoạn 6: Cơ sở được hiểu như sự đồng nhất, nhưng 
trên cơ sở cao hơn giai đoạn 1 của nó, đây là sự phủ định của 
phủ định của phạm trù đông nhất ð giai đoạn 1”. 

Thông qua con đường phát triển của mâu thuẫn, Hegel 


đã làm toát lên ba nhận định quan trọng là: 


1. Dẫn theo IV. I. Lênin - Toàn tập. M. 1981, T. 29, tr. 147 - 148. 
2. Dániheo: GS. TS. Nguyễn Hữu Vui (Chủ biên). Lịch sử triết học. NXB Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 446. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 471 


1) Mọi cái đều là sự thống nhất cụ thé của các mặt đối 
lập; mâu thuẫn là bản chất của hiện tón (vật, khái niệm, tu 
duy) vì vậy đồng nhất chính là sự khác nhau. Mâu thuẫn là 
quá trình thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (nội 
dung của qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối 
lập); 

2) Việc chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác 
không gì khác hơn chỉ là quá trình tích lũy về mặt lượng để 
làm thay đổi về chất và ngược lại (nội dung của qui luật từ 
những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược 
lại). Đó cũng chỉ là sự phủ định của cái mới đối với cái cũ, giai 
đoạn sau đối với gian đoạn trước để hình thành chất mới (nội 
dung của qui luật phủ định của phủ định). Từ sự hiện điện 
của ba qui luật cơ bản này cho phép rút ra nhận định thứ ba: 


3) Trong mọi giai đoạn phát triển của sự vật, của khái 
niệm không thể tách rời sự thống nhất hữu cơ của ba qui luật 
này. 

Nếu như Kant dà phân biệt, tách biệt một cách rạch roi 
giữa bản chất và hiện tuong dé di đến khẳng định bất khả tri, 
khẳng định con người không thể nhận thức được vật - tự - nó 
thì Hegel lại chứng minh rằng bản chất và hiện tượng liên hệ 
ràng buộc và thống nhất với nhau. 


472 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Thực chất của vấn dé, theo Lénin là “chống chủ nghĩa 
chủ quan và chống sự tách rời những vật - tự - nó ra khói 
những hiện tuong" . 


Đây là một trong những quan điểm biện chứng của 
Hegel được Lênin đánh giá cao. “Những nhà triết học kém 
hơn thường tranh cãi xem nên lấy bản chất hay là hiện tượng 
trực tiếp làm cơ sở (Kant, Hium...). Hegel đem thay chữ hay 
là bằng chữ và, và giải thích nội dung cụ thể của chữ â ấy” 


Từ mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng Hegel đã 
khẳng định qui luật là tính bền vững, là sự thống nhất, là 
nhân tố khẳng định được bảo tồn giữa các hiện tượng: “Sự 
thống nhất đó là qui luật của hiện tượng. Do đó mà qui luật là 
cái khẳng định trong sự trung giới của hiện tuong". 


Theo Lénin quan niệm của Hegel xem qui luật là cái 
đồng nhất giữa các hiện tượng là tư tưởng hợp lý nhưng ở đây 
nói chung là rất tối nghĩa". 


Học thuyết về bản chất của Hegel được khép lại bằng 
việc phân tích một cách biện chứng khái niệm hiện thực. 
Theo Hegel khả năng và hiện thực tán tại trong sự thống 
nhất với nhau, ở đó khả năng tón tại trong xu thế chuyển 
thành hiện thực. Bên cạnh đó Hegel cũng đã đưa ra và phân 
tích nhiều khái niệm quan trọng khác như Tất nhiên và ngẫu 


1. Sdd, tr. 176. 


2. Sdd, tr. 176. 
3. Hegel - Toàn tập. M-L 1930, T. 5, tr. 600. 


LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG TÁY 478 


nhiên, nguyên nhân và kết quả, tác động qua lại... và ở bất cứ 
khái niệm, phạm trù nào ông cũng có những nhận định hợp lý 
cần được ghi nhận nhưng vẫn doi hỏi phải được tiếp tục phát 
triển thêm, vì đó chỉ là nhận định của một nhà triết học duy 
tâm biện chứng khách quan. 


Về khái niệm: Phần thứ ba trong lógic học Hegel trình 
bày về khái niệm với tư cách là sự thống nhất của tón tại và 
bàn chất. Trong quá trinh phát triển khái niệm có ba hinh 
thức cơ bản là Khái niệm chủ quan, khái niệm khách quan và 
ý niệm tuyệt đối. Hình thức đầu tiên lại gồm ba giai đoạn là 
khái niệm thuần túy, phán đoán và suy luận. 


Quan điểm nổi bật ở đây là Hegel thuyết trình và minh 
họa về mối quan hệ: cái chung và cái riêng; về thống nhất và 
chuyển hóa giữa phân tích và tổng hợp, qui nạp và diễn dịch. 
“Nhưng những cái đó chỉ hiện ra qua sự trình bày tối tăm như 
đám sương mù””. 


Tính khách quan được minh chứng qua ba hình thức là 
cơ giới luận, hóa học luận và mục đích luận. Theo Hegel mục 
đích luận là hình thức cao nhất của tính khách quan. Điểm 
Hegel đóng góp vào sự phát triển của tư tưởng triết học lịch 
sử là ở chỗ ông đã nhận thấy hoạt động có mục đích của con 
người chỉ có thể diễn ra trên nền tảng thông hiểu về các qui 
luật cơ học, qui luật hóa học của giới tự nhiên. 


1. V. L Lênin Toàn tập. M. 1981, T. 29, tr. 203. 


474 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Y niệm tuyệt đối là sự thống nhất giữa ý niệm thực tiễn 
và ý niệm lý luận. Vì vậy ý niệm tuyệt đối là sự khắc phục 
quan niệm phiến diện chỉ thấy một mặt của vấn dé hoặc ý 
niệm lý luận hoặc ý niệm thực tiễn. Hegel gọi ý niệm tuyệt đối 
là “khái niệm có lý tính”. Hoạt động của ý niệm tuyệt đối về 
bản chất là tư duy về chính bản thân nó vì vậy ý niệm tuyệt 
đối vừa là chủ thể vừa là khách thể, vừa là tư duy vừa là đối 
tượng của tư duy. 

Ý niệm tuyệt đối là tư duy về tư duy, đó là quá trình ý 
niệm tuyệt đối, nhận thức về ý niệm tuyệt đối, nhờ đó mà ý 
niệm tuyệt đối phát triển. Hegel gọi đó là quá trình tự phát 
triển của ý niệm tuyệt đối. 

Trong quá trình phát triển ý niệm tuyệt đối thường 
xuyên nhận được những sự qui định khác nhau. Kết luận rút 
ra là: phát triển chỉ là một quá trình của tư duy. Đó là quá 
trình rút tỉa khái niệm từ khái niệm, suy luận khái niệm từ 
khái niệm. Mặc dù kết luận mang đậm sắc màu của chủ 
nghĩa duy tâm, nhưng ý nghĩa lại vượt ra ngoài tiên định của 
triết gia. Hegel đã dự báo tài tình về biện chứng của sự vật. 


Có lẽ đây là một trong những minh chứng đắt giá cho 
quan niệm của Goethe: 


“Bạn ơi! Lý thuyết chỉ là màu xám 

Riêng cây đời thì mãi mãi xanh tươi”. 

và Lênin đã chỉ rõ hơn “Điều tuyệt diệu là toàn bộ 
chương ”ý niệm tuyệt đối" hầu như không thấy có một lời nào 
nói về Thượng đế (họa chăng chỉ có một lần “khái niệm” về 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 415 


Thượng đế đã xuất hiện một cách ngẫu nhiên) và hơn nữa - 
NB' cái này - chương này hầu như không chứa đựng một chủ 
nghĩa duy tâm nào cả, mà chỉ có chủ đề chủ yếu là phương 
pháp biện chứng. Tổng cộng và tóm tắt, tiếng nói cuối cùng và 
bản chất của lógic của Hegel đó là phuong pháp biện chứng - 
cái này thật là tuyệt diệu và con cái khác nữa: trong tác phẩm 
duy tâm nhất này của Hegel, có ít chủ nghĩa duy tâm nhất, 
nhiều chủ nghĩa duy vật nhất. Dó là “mâu thuẫn” nhưng đó 
là một sự thật”. 


Khi viết về ý niệm tuyệt đối, Hegel viết: “Giống như cái 
mầm mang sẵn trong nó tất cả Бап chất của cái cây, vị, hình 
dáng các quả, những biểu hiện đầu tiên của tỉnh thần cũng 
mang trong nó toàn bộ lịch sử trang thái tiềm thé". Mượn và 
theo ý đó ta có thé nói rằng lógic học của Hegel dưới biểu hiện 
thần bí của chủ nghĩa duy tâm đã chứa đựng những nội dung 
cơ bản của phép biện chứng. Nhưng điều quan trọng là ở chỗ 
nhìn thấy thì không thể bằng là thấy đúng và đặt đúng chỗ. 
Cái điều Hegel thiếu là điều có và đầy đủ ở Marx, Engel và 
Lénin. 

NHÜNG LUẬN DIÉM CƠ BÀN CỦA TRIẾT HỌC TỰ NHIÊN 


Triết học tự nhiên là phần thứ hai trong hệ thống triết 
học của Hegel trình bày sự hiện thân của ý niệm tuyệt đối sau 
khi dà phát triển dây đủ trong lĩnh vực tư duy thuần túy 


1. Chú ý. 
2. V. l. Lênin Toàn tập. М. 1981, T. 29, tr. 254 - 255. 


— — > n 
476 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


chuyển sang một tón tại khác: giới tự nhiên. Nói một cách 
khác Triết học tự nhiên của Hegel là học thuyết về giới tự 
nhiên được hiểu như sự tôn tại của tinh thần dưới các dang 
vật chất. Vì thế bản chất của thế giới chẳng gì khác hơn chỉ là 
tinh thần. 


Và điều này Engels đã viết trong Lút-vic Phoiobác và sự 
cáo chung của triết học có điển Đức như sau: “Đối với Hegel, 
giới tự nhiên với tính cách chỉ gián don là sự tha hóa của ý 
niệm, không có năng lực phát triển trong thời gian, nó chỉ có 
thể mà rộng tính muôn về của nó ở trong không gian và do đó 
mà nó buộc phải lặp di lặp lại một cách vĩnh viễn những quá 
trình như nhau. Nó phô bày ra cùng một lúc và cái này bên 
cạnh cái kia tất cả những giai đoạn phát triển bao hàm ở 
trong nó". 


Triết bọc tự nhiên có ba phần là thế giới cơ học, thế giới 
vật lý học và thế giới các cơ thể sinh học. 


Trong thế giới cơ học, Hegel đã nghiên cứu, phân tích các 
phạm trù như không gian, thời gian, vật chất, vận động... Các 
phạm trù này bị ông giải thích một cách duy tâm. Tuy vậy, 
ông cũng đã nhìn thấy mối quan hệ khăng khít không thể 
tách rời giữa vật chất và vận động. Theo ông: “Không có vận 
động nào là vận động thiếu vắng vật chất và cũng hoàn toàn 
giống như không có vật chất nào là vật chất không vận động”. 
Tuy nhiên trong quan niệm về vận động của vật chất, ông chỉ 
dừng lại ở quan niệm di rời vị trí trong không gian, hoặc sự 
lặp lại tuần hoàn của cái đã có từ trước. 


LICH SÚ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 477 


Với thé giới vật lý hoc, Hegel trinh bày các quan niém 
cüa óng vé các vát thé cüa và tru, vé ánh sáng, vé nhiét, vé các 
quá trinh hóa hoc... 


Trước những thành tựu của khoa hoc tự nhiên duong 
thời, nhà triết học duy tâm khách quan Hegel đã trở nên lúng 
túng, nên ở trong phần này ông đã có những khẳng định khá 
tùy tiện. Chẳng hạn ông phủ nhận kết quả nghiên cứu của 
hóa học về hiện tượng nước. Theo ông nước không phải được 
cấu thành từ hidrô và óxi. 

Dưới con mắt của nhà duy tâm, ông đã xem tất са những 
mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng và các quá trình ở 
trong thế giới chỉ la sự biểu hiện nối tiếp nhau của bản 
nguyên tỉnh thần đã sản sinh ra chúng. 


Với Hegel các nhà nghiên cứu bao giờ cũng phải làm công 
việc là “đẽo củi tìm trầm”, đi tìm những hạt nhân hop lý trong 
tư tưởng của ông. Đó chính là mặt đưới của tảng băng trôi. 
Đăng sau cái dấu ấn của chủ nghĩa duy tâm chính là mảnh 
đất thực của cuộc doi. Tương tự như váy, nếu ở đây loại bó di 
yếu tố duy tâm thì những liên hệ, những phát triển, những 
sinh thành, những biến đổi, những chuyển hóa... là của chính 
giới tự nhiên nói chung và nói cụ thể hơn là của thế giới vật lý. 

Phần thứ ba của Triết học tự nhiên, Hegel dành cho các 
vấn đề địa chất học, thực vật học, động vật học... Theo Hegel 
việc chuyển từ vô sinh lên hữu sinh là kết thúc của quá trình 
tự nhiên. “Ý niệm tương đối đã vượt ra khỏi giới tự nhiên để 
thể hiện đích thực bản thân mình trong đời sống xã hội”. Nhu 
vậy giới tự nhiên chỉ là tôn tại thấp, là sự biểu hiện và tự 


———ÓM——EÁÀRÉ———— 
478 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


nhận thức ở cấp độ thấp của ý niệm tuyệt đối. Giới tự nhiên, 
đối tượng của Triết học tự nhiên về bản chất chỉ là một thế 
giới ngưng đọng không phát triển, ở đó chẳng có cái gì gọi là 
mới, sở dĩ chúng như thế này hay như thế khác là do sự vận 
động và phát triển của ý niệm tuyệt đối qui định. Chính vì thế 
mọi sự biến đổi diễn ra trong thế giới vô cơ và hữu cơ, vô sinh 
và hữu sinh chỉ là sự phàn ánh “ý niệm tuyệt đối đang từng 
bước, bước qua giới tu nhiên, dán dần giải thoát khói hình 
thức đó, cái hình thức không tương hợp trọn vẹn với nội dung 
của ý niệm tuyệt đối”. 


Vì thế, cho nên sự phát triển của giới tự nhiên không 
phải là sự phát triển của thế giới vật chất mà là biểu hiện “sự 
biến đổi của khái niệm” mà thôi. Hiểu sự phát triển như vậy, 
tất yếu sẽ đi đến một kết luận: không có cái gì là mới trong 
giới tự nhiên. Cái mới chỉ là о trong lĩnh vực tinh thần. 


NHỮNG LUẬN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC TINH THÂN 


Triết học tinh thần là bộ phận thứ ba trong cấu trúc của 
hệ thống triết học Hegel. Trong phần này, Hegel trình bày ý 
niệm tuyệt đối ở giai doan kết thúc sự biện thân của nó à 
trong giới tự nhiên (Triết học tự nhiên) để trở về với chính bản 
thân nó (Ý niệm tuyệt đối). Nói một cách khác là ý niệm tuyệt 
đối đã từ bó tha hóa vượt qua cái đã từng phủ định nó để hóa 
thân và tiếp tục phát triển trong tư duy của con người và lịch 


1. Dẫn theo PGS Bùi Thanh Quất trong Tập bài giảng lịch sử triết học. NXB 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, Т. 2, tr. 249. 


ente ш зу — >; ес сЁ 
LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG ТАҮ 419 


sử của nhân loai. Do vậy “Triết học tỉnh thần của Hegel là hoc 
thuyết duy tâm về đời sống cá nhân và xã hội (tác giả nhấn 
mạnh) của соп người” . 

Giống như các cấu trúc khác triết học tinh thần cũng 
được chia làm ba bộ phận là tỉnh thần chủ quan (gồm nhân 
bàn học, hiện tượng hoc, tâm lý học); Tinh thần khách quan 
(gồm pháp quyền, đạo đức, nhà nước) và Tinh thần tuyệt đối 
(gầm nghệ thuật, tôn giáo, triết. học). 


Về triết học pháp quyền và triết học lịch sử 


Bộ phận quan trọng nhất của Triết học tỉnh thần là Triết 
học pháp quyền và triết học lịch sử. Những quan điểm chủ 
yếu về nhà nước, về sự phát triển của xã hội được Hegel trình 
bày ở đây. 

Tu đo một trong những vấn dé được nêu lên hàng đầu khi 
nghiên cứu về lịch sử, về xã hội. Theo Hegel tự до là được xác 
định và giới hạn trong những điều kiện cụ thể chứ không phải 
là sự tùy tiện. Vì vậy hành động được xem là tự do phải nằm 
trong khuôn khổ và mang tính tất yếu. “Nếu tôi mong muốn 
điều hợp lý, thì tôi phải hành động không phải như một cá thể 
biệt lập, mà phải hành động sao cho phù hợp với các khái 
niệm của đạo đức nói chung; trong hành vi đạo đức con người 
thể hiện ra không phải là bản thân cái ta mà là cái bản chất”. 
1. Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xó (cũ) - Triết hoc cổ điển Đức NXB ST, Hà 

Nội, 1962, tr. 165. 


480 | PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Con người chỉ có tu do khi có một trí tuệ biết suy nghĩ, một tư 
duy biết tư duy và ý thức được tự do của mình. 

Theo Hegel sở di người nô lệ là nô lệ và cam chịu với thân 
phận nô lệ của họ vì họ không có ý thức về tự đo của bọ. 

Xã hội không phải là một “vương quốc hỗn loạn” mà xã 
hội vận hành trong các chuẩn mực pháp lý, trong sự chế định 
của luật pháp, vì vậy ở trong xã hội tự do là khắc phục, hạn 
chế tính tùy tiện của cá nhân con người riêng biệt một cách 
dán dán thông qua các quan hệ pháp quyền. Bởi vậy pháp 
quyền là biểu tượng hiện hữu của tự do. 


Ro ràng Hegel chưa thấy được bản chất giai cấp của pháp 
quyển, ông không hi ёа pháp quyển là ý chí của giai cấp 
thống trị được nâng lên thành luật pháp. Tuy vậy với thực tế 
lịch sử nước Đức lúc bấy giờ thì việc Hegel đặt pháp quyền là 
biểu tượng của tự đo (tón tại trong tự do) là một quan điểm 
tiến bộ. Nước Đức lúc này là sự tập hợp của 360 công quốc, 
tình trạng tùy tiện là phổ biến. Quan niệm về pháp quyền 
của Hegel trong chừng mực nào đó được xem là sự phản ứng 
trước thực tế đó. 


Quan niệm về tu do của Hegel mang tính hình thức nên 
ông đã lúng túng, mâu thuẫn khi lý giải về tu do của người nó 
lệ. Nhà tư tưởng của giai cấp tư sản Đức đã thừa nhận quyền 
tự do của người nô lệ. Ông khẳng định “Trong bản tính của sự 
vật đã chứa sẵn quyền tuyệt đối của nô lệ được tìm kiếm tự do 
cho bản thân mình”. Đây là một tư tưởng tiến bộ, nhất là ở 


—_—_____———————— 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 481 


một triết gia đã từng cho rằng “người Đức là dân tộc tối cao” 
nhu Hegel. Giống như một Кё đánh trống bó айі, Hegel không 
một lời chỉ dẫn con đường cụ thể để có thể đạt tới tự do. Tư 
tường của triết gia và lập trường giai cấp đã chống đối nhau. 
Một mặt, Hegel thừa nhận người nô lệ cũng có đầy đủ đối với 
quyền tự do. Mặt khác, Hegel lại xem chế độ nô lệ và các hình 
thức tha hóa ở con người là những nấc bậc phải có nếu xét từ 
góc độ phát triển của lịch sử. 


Các quan niệm về đạo đức được Hegel trình bày ở phần 
thứ hai của triết học pháp quyền. Trọng tâm được xem xét ở 
đây là xoay quanh mối quan hệ giữa cá nhân với hành vi của 
cá nhân. 


Trong quan niệm về đạo đức Hegel đề cao tính chủ thể. 
Theo ông, nội dung của cái thiện, cái ác chỉ có thể được xác 
định ở những con người tên tại với tư cách là chủ thể. Đạo đức 
không thé ra lệnh hay cưỡng bức. Các hành vi dao đức chỉ 
xuất phát từ trái tim, từ lương tâm, từ sự thôi thúc thuyết 
phục ở bên trong từ niềm tin của chủ thé. Do vậy, đã có lúc 
Hegel xem hành vi dao đức giống như tôn giáo. 


Cái thiện chính là tự do đã được hiện thực hóa, là mục 
tiêu tận cùng của luân lý. 


1. Tu tưởng này của Hegel được nêu ởtrong Nhân loại học thuộc Tỉnh thần chủ 
quan. Vi vậy khi phân tích tu tưởng của một triết gia пао dó phải thấy “kết cấu 
thực lế bên trong hệ thống của ông ta, cũng hoàn toàn khác biệt với hình 
thức mà trong đó ông ta trình bày hệ thống một cách có ý thức”. С. Mác và 
Ăngghen. Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, T. 39, tr. 716. 


482 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Là người sung bái lý trí nén Hegel hoàn toàn đối lập với 
Kant khi quan niệm về vai trò của lý tính trong đạo đức. Nếu 
nhu Kant cho rằng tư duy, lý tính lý luận của con người sẽ 
làm méo mó đi tỉnh thần của nó thì Hegel lại khẳng định chỉ 
có tư duy và nhờ có tư duy con người mới hiểu được cái thiện. 

Lương trì là quá trình qui định nội tại về cái thiện, một 
quá trình chỉ tư duy mới có. Con người khi hành động theo 
tiếng gọi của lương tri là đã làm điều thiện cho bản thân 
minh và cho người khác. Giống nhu các khoa hoc, lương tri có , 
tính khách quan và được bộc lộ trong mối quan hệ giữa người 
với người. 

Con người không chạy trốn mà phải thừa nhận hiện thực 
khách quan, hiểu được các tình huống hành động, để hành 
động phù hợp với các qui luật khách quan, phù hợp với hoàn 
cảnh, phù hợp với các nguyên tắc đạo đức. Theo Hegel chỉ 
trong xã hội, trong cộng đồng mới tón tại đạo đức và các 
nguyên tắc đạo đức. Và chúng được xem là các nguyên tắc đạo 
đức chỉ khi ý nghĩa của chúng được xã hội thừa nhận. 

Đặt con người hành động và tôn tại trong những cảnh 
huống như vậy, Hegel đã đưa ra một dự báo thiên tài (chỉ là 
du báo thôi) về con người với tư cách là một thực thể xã hội. 

Đạo đức học của Hegel đã phản ánh một giai đoạn mới 
trong sự phát triển của giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản đã {го 
thành giai cấp thống trị. Khi cách mạng tư sản Pháp 1789 đã 
trở thành biểu tượng của quá khứ thì nhiệm vụ trước mắt là 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 483 


phải nhận thức cái dang hiện hữu vi “cái gì hop lý thì tón tai 
và cái gì tôn tại thì hợp lj". 


Tuy vậy, Hegel cũng không loại bó hoàn toàn các pham 
trù dao đức của Kant, Fichte, mà trong chừng mực có thể, ông 
cố gắng làm cho chúng phù hợp với khung cảnh mới. 


Theo ông đạo đức bao giờ cũng là cái cần thiết, vì cái quí 
nhất của con người là sự sống, mà đạo đức là môi trường sống 
của chúng ta. Ông viết “Sẽ không có gì thấp hen hơn nếu nhu 
chúng ta sống mà không đặt ra trước mắt mình một môi 
trường tỉnh thần cao cả, mà trong đó chúng ta có thể tón tại”. 


Tóm lại, trong quan niệm về đạo đức mặc dù cách luận 
giải có tính chất duy tâm chủ nghĩa nhưng Hegel cũng đã nêu 
ra được một số quan niệm hợp lý về qui tác đạo đức, về ý 
nghĩa của đời sống con người... 


Gia đình, một thành tế không thể không xem xét khi 
nghiên cứu về xã hội. Hegel khảo cứu gia dinh từ ba trắc diện 
đó là: hôn nhân, tài sản và giáo dục. 


Hegel phản đối quan niệm của Kant xem hôn nhân chỉ là 
một quan hệ thỏa thuận. Đó là một quan niệm sỉ nhục, làm 
mất đi yếu tố người trong sự tồn tại của người. “Trong hôn 
nhân tính xác định thuần túy tự nhiên về giới đã tìm thấy 
được ý nghĩa trí tuệ và đạo đức nhờ tính hợp lý (pháp lý - 
NTD) của nó”. Theo Hegel, hôn nhân không thể là quan hệ 


1. Luận điểm nổi tiếng này, ở trong lời tựa cuốn Triết hoc pháp quyền. 


—————9——ÀÀÀ Vo 
484 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


cưỡng bức, trao đổi mà là sự hội tụ của tình yêu, dao đức và 
pháp lý. 

Khi xác định phận sự của các thành viên trong gia đình 
Hegel phân định: người phụ nữ có thiên chức là sống cho gia 
đình, vì gia đình, bởi vậy việc học hành và học vấn của người 
phụ nữ là để giúp cho người phụ nữ làm tốt hơn thiên chức 
của họ, chứ không phải để làm khoa học; người đàn ông là 
người quản lý, điều khiển, đại điện về mặt pháp lý các tài sản 
của gia đình và phải chăm lo đáp ứng nhu cầu của các thành 
viên. Đối với con cái phải xem giáo dục làm trọng và trong 
giáo dục phải lấy kỷ luật làm đầu, loại bó những ham thích 
tùy tiện của con {ге và đặc biệt không được yếu đuối, thuần 
túy tình cảm mà xem nhẹ các biện pháp khác. 

Xã hội công dân”. 

Theo Hegel chỉ mới được tạo ra trong thế giới hiện đại và 
là một trong những hình thức của quan hệ đạo đức. Đó là 
“vương quốc tỉnh thần của loài vật”, ờ đó “mỗi người chỉ lấy 
bản thân mình làm mục đích còn tất cả những người khác 


4» 


minh thi cháng là cái gi". 

Ti phuong dién nhu cáu và thóa màn nhu cáu, Hegel chi 
ra rằng con vật cũng có nhu cầu của nó nhưng các công cu, 
phương tiện, cách thức thỏa mãn các nhu cầu hạn chế đó lại 
hết. sức hạn hẹp. Trong khi đó thi nhu cầu con người là cực kỳ 


1. Xã hội công dân, thuật ngữ triết học trước Marx, bắt đầu tử thế ky XVIII. Theo 
nghĩa rộng dùng để chỉ những quan hệ xã hội. Theo nghĩa hẹp là những 
quan hệ về mát tài sản. 


LICH SÚ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 485 


phong phú và da dạng, dường nhu không giới hạn. Và dé thoóa 
mãn những nhu cầu của minh, con người không dừng lại ở 
bất cứ loại công cu nào, bất cứ tiện nghi nào. Đó là một quá 
trình tiếp diễn, liên tục không biên giới. Ở điểm này, Hegel có 
'mót nhận xét sắc sảo, biện chứng và tính hai mặt của một 
nhu cầu. Ông viết “Nhu cầu trở thành lợi ích không chỉ đối với 
những ai trực tiếp sử dụng nó, mà có khi, còn hơn thế nữa, trở 
thành nhu cầu, thành lợi ích đối với những người tìm được lợi 
lộc nhờ sản xuất thứ tiện nghi đó”. Cái trục để gắn kết mọi 
người với nhau là trong khi người ta theo đuổi những lợi ích, 
những mục tiêu thuần túy cá nhân và cố gắng để đạt được 
mục tiêu đó thì chẳng khác gì “trăm suối đều đổ về sông, trăm 
sông đều chảy về biển” mà không biết, nghĩa là người ta đã 
cùng nhau thực hiện mục tiêu chung một cách không tự giác. 
Và các mục tiêu chung đến lượt nó lại thúc đẩy việc hiện thực 
hóa mục tiêu riêng kia. Bởi vậy chính sự tương tác qua lại, sự 
lệ thuộc và qui định lẫn nhau một cách phổ biến giữa các nhu 
cầu, các công cụ và các phương thức thỏa mãn nhu cầu đã làm 
cho nhu cầu và con người có bản tính xã hội. 


Lao động là nhân tố sống còn đối với việc hình thành các 
phẩm chất và năng lực của con người. Thông qua lao động, 
con người phát triển các năng lực thực tiễn cần thiết như khả 
năng suy nghĩ, ghi nhớ, thói quen, tính tự kiểm chế, tính ky 
luật. Đó cũng là quá trình con người tìm kiếm và chế tạo 
những phương tiện, công cụ thóa mãn nhu cầu của mình. “Mô 


486 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


hôi và lao động của con người đã tìm kiếm cho con người 
những phương tiện để thỏa mãn các nhu cầu của con người”. 
Tuy vậy song song với việc kiến tạo ra các công cụ, phương 
tiện, các năng lực phẩm chất của con người, thì lao động cũng 
ren giũa ra chính những phương cách để giới hạn tính sáng 
tạo tự do của con người. Tiêu biểu nhất là trong phân công lao 
động. 


Nhờ có phân công lao động mà thao tác lao động đã được 
đơn giản hóa, người lao động có điều kiện hoạt động khéo léo 
tỉnh xảo hơn, sản phẩm lao động làm ra nhiều hơn. Nhưng 
phân công lao đông, mặt khác lại tạo ra sự lệ thuộc, quan hệ 
ràng buộc lẫn nhau giữa những người lao động, trở thành 
những thao tác máy móc, mất tự do và sáng tạo. Mọi người 
đều lệ thuộc vào nhau, mọi người là công cụ của nhau. Người 
lao động trở thành một phần tử bé nhỏ trong một tập hợp vô 
cùng phức tạp. Lao động trong chừng mực nào đó đã tạo nên 
su que quát ở con người. 


Quan niém vé lao dóng саа Hegel dà phàn ánh tính chát 
biến đổi của lao động trong xà hội tu bản chủ nghĩa. Ông đã 
nhận thấy một nghịch lý của con người trong lao động. Tính 
biện chứng của vấn đề được rút ra là: chính nghịch lý lại phải 
được xem là động lực của sự phát triển. Như các quan niệm 
khác, Hegel cũng vẫn chỉ dừng lại ở mức du báo, hoặc nhận ra 


1. Dẫn theo PGS. Bùi Thanh Quát. Tập bài giáng lịch sử triết học. NXB Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, tr. 267. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 487 


vấn dé, con giải quyết triệt để khoa học nghịch lý này thì phải 
chờ đến Marx. 


Những mâu thuẫn căng thẳng trong xã hội là nguồn gốc 
trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện nhà nước, Hegel viết “Một nhà 
nước đích thực và một chính phủ đích thực thì chỉ xuất hiện 
khi đã tôn tai sự khác biệt giữa các đẳng cấp, khi mà sự giàu 
có và sự nghèo đói cùng quẫn đã {го nên quá lớn và khi mà đã 
xuất hiện những mối quan hệ trong đó số đông dân cư không 
thể да màn được các nhu cầu của ho . 


Khởi đầu nhà nước tón tại nhằm dàn xếp và dung hòa 
mâu thuẫn nhưng “sự tón tại của nhà nước, đó là hành trình 
của Thượng đế trên thế giới. Cơ sở của nhà nước là sức manh 
của lý tính tự thể hiện mình như một ý chữ”. 

Nhà nước trở thành “hiện thực của ý niệm đạo đức”, vì 
thế quan niệm về nhà nước của Hegel đối nghịch thuyết pháp 
quyền tự nhiên thịnh hành ở phương Tây thé ky XVII - XVIII 
với các tên tuổi như Spinoza, Locke, Rousseau, Montesquieu, 
Holbach và thậm chí cả Kant. 


Hegel phán chia nhà nước thành quyền lập pháp, quyền 
tư pháp và quyền quốc vương. Trong đó quyền quốc vương “là 


1. Dẫn theo PGS. Bùi Thanh Quất. Tập bài giáng lịch sử triết học. NXB Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, tr. 267. 
2. Hegel Toàn tập. L - M, 1934, T. 7, tr. 268. 


488 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


tót dinh và là со зо nén tàng cüa chính tri của nhà nước quán 
chủ lập hiến”. 

Marx đã vạch rõ bản chất của quan niệm trên là “Hegel 
muốn có một đẳng cấp thời trung cổ nhưng lại ở trong ý niệm 
hiện đại của quyền lập pháp và ông muốn có một quyền lập 


pháp hiện dai nhung lai lông vào trong hé thống dàng cáp 
thoi trung có' 


Cái mà Hegel gọi là quyên lực của chính phủ không dáng 
được goi là sự phân tích triết học. Dai bộ phận những doan ấy 
có thể đem y nguyên từng chữ mặt đặt vào pháp luật của nước 
Phổ”. 


Con Lénin thì kết luận “Hegel là người sung bái nhà 
nước chuyên chế Phổ. Ông đã đứng ở địa vị giáo sư trường đại 
học Berlin mà phụng sự nó..."*. 


Gia đình, xã hội công dán và nhà nước đó là hành trình 
tam đoạn thức của tỉnh thần khách quan. Trong đó gia đình 
và xã hội công dân là những hình thức hữu hạn của tỉnh thần 
khách quan, còn nhà nước là hình thức vô hạn, là chân lý của 
những hình thức hữu hạn đó. 


Quan niệm về nhà nước của Hegel không vượt ra khoi 
lập trường của một triết gia nhà nước, do vậy việc Hegel 


. Dẫn theo PSG. Büi Thanh Quất, Sdd, tr. 269. 
Mác và Ángghen Toàn táp. T. 1. tr. 268, 330. 
Mác và Ángghen Toàn táp. T. 1. tr. 268, 330. 
. V. L. Lênin. Toàn tập T. 2, tr. 7. 


һом мн 


z ш < Шы се ат 
LICH SU' TRIÉT HOC PHUONG TÁY 489 


kháng dinh nhà nuóc Phổ là hiện thân cao nhất của tinh thần 
khách quan, xóa mờ bản chất giai cấp của nhà nước, bằng 
cách cho rằng cơ sở của nhà nước là tỉnh thần của dân tộc 
đang hiện hình trong ý thức các công дап là một quan niệm 
không đi ra ngoài trật tự của nhà triết học nhất nguyên duy 
tâm khách quan này. 


Trên tổng thể, Lênin đã đánh giá Triết học lịch sử của 
Hegel như sau: “Nói chung Triết học lịch sử mang lại rất ít - 
điều đó dé hiểu vì rằng chính ở đây, chính trong lĩnh vực này, 
trong khoa học này, Mác và Ăngghen đã bước một bước rất 
xa. Ở đây Hegel trở nén cần cỗi nhất và đã bién thành một 
thứ đồ có". 


Theo quan điểm của chủ nghĩa duy tâm khách quan của 
Hegel thì lịch sử của loài người là sự thể hiện của “tỉnh thần 
trong thời gian, cüng giống như là ý niêm, v6i tính cách là tu 
nhiên được biểu hiện trong không gian” ? vì vậy, Engel trong 
Hệ tư tường Đức đã khẳng định “Lịch sử đã trở thành lịch su 
giàn don cüa nhümg thành kiến, đã tró thành câu chuyện 
hoang đường về những thần linh và ma qui". 


Sau đây là một vài quan điểm cán bàn thêm về Triết học 
tỉnh thần: 


Thứ nhất về vai trò của cá nhân trong lịch sử. Theo 
Hegel cá nhân là công cụ thể biện của Tỉnh thần thế giới. 


1. 500, Т. 29, tr. 226. 
2. Неде! Toàn tập. L-M, 1934, T. 8, tr. 69. 


—— TT 
490 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


Tóng thé các thành vién trong xà hội được cấu thành từ hai 
nhóm cá nhân sản xuất và cá nhân có tính lịch sử toàn thế 
giới. 

Cá nhân sản xuất là những người lấy lợi ích riêng của 
mình làm mục tiêu và động cơ của hành động. Sứ mệnh của 
họ là duy trì và tái sản xuất ra những điều kiện cần thiết cho 
xã hội. Nhờ hoạt động của họ mà xã hội tón tại, bảo tần và lặp 
lại được tất cả những gì mà cơn người đã sáng tạo ra. Giá trị 
của cá nhân được thể hiện ở chó là sự biểu hiện của tỉnh thần 
dán tộc, vì thế cá nhân là chỉ số trình độ phát triển của một 
dân tộc. 


Tuy vậy, Hegel không xem dục vọng và động cơ của cá 
nhân là nguyên nhân cuối cùng của lịch sử - động lực đó 
không tón tại trong hiện thực mà ở trong ý niệm, trong tỉnh 
thần, vì vậy khi dục vọng cá nhân mâu thuẫn với tất yếu lịch 
sử thì cá nhân phải đặt lên bàn cân của nhận thức để tự điều 
chỉnh, tự giải quyết để vượt qua mâu thuẫn. 


Tương tự như các cá nhân sản xuất, những cá nhân có 
tính lịch sử toàn thế giới cũng như là các phương diện và các 
công cụ của lý tính thế giới. Những cá nhân có tính lịch sử 
toàn thế giới không gì khác hơn đó chính là những vĩ nhân. 
Như vậy vĩ nhân và những người lao động bình thường (cá 
nhân sản xuất) cùng chung vai làm nên lịch sử với tư cách 
lịch sử là cái biểu hiện của tỉnh thần trong thời gian. Việc 
xuất hiện các vĩ nhân mang tính qui luật chứ không phải là 
ngẫu nhiên. 


е 
LICH SU TRIÉT НОС PHUONG ТАҮ 491 


б dày Hegel dà nhàn thấy mối quan hệ giữa vi nhân và 
thời đại, vai trò của vĩ nhân trong lịch sử. Ông viết: “Thời đại 
đã tạo ra các vĩ nhân ấy trong chừng mực mà bản thân thời 
đại đã được các vĩ nhân ấy tạo ra. Những vĩ nhân ấy là công 
cụ của tính thân thời đại họ và tỉnh thần dân tộc họ, trong 
chừng mực mà ngược lại chính bản thân họ đã là công cụ cho 
những người anh hùng này thực hiện các hoạt động của ho^". 


Tuy vậy vi đứng trên lập trường duy tâm nên Hegel vẫn 
không thể hiểu duoc nguồn góc và nguyên nhân làm nên sức 
mạnh của vĩ nhân. Chúng cùng tổn tại với con người ở trong 
đời sống thực, chứ không phải ở trên mây như Hegel quan 
niệm. Và cũng không đánh giá đúng mức vai tro sản xuất vật 
chất của người lao động đối với sự tôn tại, phát triển của xã 
hội, mặc dù ông đã từng khẳng định hoạt động thực tiễn cao 
hơn lý luận. 

Thứ hai, lịch sử là sự tiến bộ trong ý thức về tự do. Từ 
quan niệm cho rằng sự phát triển của tự đo là tiêu chí để 
phân định các thời đại là chuẩn mực để so sánh dân tộc nay 
với dân tộc khác, Hegel đã chia lịch sử thế giới làm bốn thời 
kỳ là: 

1. Thời kỳ tiền sử: không ai tự do; 

2. Thời kỳ phương Đông cổ đại (bao gồm Trung Quốc, Ấn 
Độ, Ai Cập). Đây là thế giới của các vương quốc trong vương 
quốc (chế độ quân chủ). Chỉ có một người tự до, nhưng chính 


1. PGS. Bùi Thanh Сий. Sda, tr. 277. 


LED — =  — 
492 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


người ấy lai là Ке độc tài. Điểm chung của các dân tộc phuong 
Đông là không biết con người tự nó là một thực thể tự do. 


3. Thời kỳ Hi Lạp La Mã cổ đại. Đây là thời kỳ của chế độ 
dân chủ quí tộc. Chỉ có một số người được tự do. 


Theo Hegel về mặt tỉnh thần, những người Hi Lạp có đại 
còn lệ thuộc vào những điều kiện tự nhiên mà họ vừa mới 
thoát ra để làm người. Vì vậy chủ thể Hi Lạp vẫn chưa phải là 
một cá thể tự do mà chỉ là một cá thể tự nhiên đã phát triển 
tới trình độ tự do. Ở La Mã đã hình thành nên các cá nhân với 
tư cách là con người của các quan hé pháp quyền. Tinh thần 
đã nằm trong trạng thái bị phân xẻ, vì vậy lối thoát mà nó có 
thể tìm thấy là triết học và Thiên chúa giáo. 


4. Thời kỳ Germain (Giéc manh). Theo Hegel chỉ có các 
dân tộc Giécmanh vươn tới được tự do là thuộc tính căn bàn 
của bản tính con người, con người tự nó là một thuc thể tu do. 
Như vậy là chỉ có các dân tộc Giécmanh là đạt tới trình độ tự 
do theo đúng nghĩa của khái niệm này. Tất cả mọi người đều 
có thể tự nhận thức, bự triển khai mình một cách hoàn hảo, vì 
thế tất cả mọi người đều được tự do. Quan niệm về tự do của 
Hegel là duy tâm “Tự do của con người thể hiện trong sự hiểu 
biết và làm theo ý Chúa”. 


Từ lập truong khách quan và khoa hoc dé dàng nhận 
thấy sự đóng góp của Hegel ở chỗ ông đã hiểu tu do là chỉ số 


1. GS. TS. Nguyễn Hữu Vui (chủ biên). Lịch sử triết học. NXB Chính trị Quốc 
gia, 2002, tr. 456. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 498 


trình độ giải phóng con người và chinh phục tự nhiên là thước 

‚ đo để đánh giá sự tiến bộ của lịch sử. Đó là một trong những 
điểm sáng quí báu được Marx ghi nhận và phát triển sau này 
trong học thuyết duy vật về lịch sử của Marx. 

Tất nhiên о đây cũng xin lưu ý một điều rằng triết hoc 
Marx không phải đơn thuần là sự tiếp tục triết học của Hegel 
về mặt lượng như một số người từng lầm tưởng. Marx không 
chỉ lột bó cái võ duy tâm của triết hoc Hegel mà còn sáng tạo 
ra một phương pháp duy vật chủ nghĩa mới, trên nền tảng 
của khoa học. Về điều này Marx đã từng giải thích ró trong 
Tư bản: “Phương pháp biện chứng của tôi không những khác 
với phương pháp của Hegel về căn bản mà còn tuyệt đối 
ngược lại phương pháp ấy nữa. Với Hegel quá trình của tư 
duy mà ông đã nhân cách hóa di và gọi là ý niệm, là chúa sáng 
tạo ra giới hiện thực, giới hiện thực này chỉ là hình thức biểu 
hiện bên ngoài của ý niệm. Đối với tôi, ngược lại, quá trình tư 
duy chỉ là phân ánh của sự vận động thực tại được chuyển vào 
và đặt trong óc của con người”. 


Về nghệ thuật, tôn giáo và triết học. 


Đây chính là phần thứ ba trong Triết học tỉnh thần của 
Hegel, học thuyết về tỉnh thần tuyệt đối như là nấc thang cao 
nhất của sự tự nhận thức, của ý niệm tuyệt đối. 


Tính đặc thù được thể hiện ở đây là: trong nghệ thuật 
tỉnh thần tuyệt đối được hiện ra bằng hình ảnh, tôn giáo bằng 
biểu tượng và triết học bằng khái niệm. 

Triết học nghệ thuật, hay còn gọi là mỹ học của Hegel có 
ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của mỹ học thế giới. Theo 


494 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


ông cái dep là biểu hiện đặc biệt của ý niệm tuyệt đối tón tại 
trong khái niệm đẹp, trước khi biểu hiện trong giới tự nhiên. 
Dấu hiệu để nhận biết cái đẹp ở trong giới tự nhiên là cân 
xứng, hoa hợp và có tính qui luật: 


Từ quan niệm phương Đông là quá khứ của lịch sử, 
Hegel đi đến khẳng định sai lầm là nghệ thuật của phương 
Đông không còn khả năng phát triển nữa. 


Hegel phân thành năm hình thức nghệ thuật chủ yếu là: 
kiến trúc (đặc trưng cho nghệ thuật tượng trưng của phương 
Đông): Điêu khắc (biểu tượng của nghệ thuật cổ điển); Hội 
họa. Cả ba hình thức nghệ thuật này có một điểm chung là 
thể hiện ý niệm đẹp trong những hình thức vật chất và Hegel 
xem đây là điểm hạn chế. Âm nhạc (mang nặng màu sắc chủ 
quan khiến cảm xúc của con người tro nên phiến diện) và Thi 
ca - là hình thức hoàn chỉnh nhất để dién tả bản chất tinh 
thần. 


Trong quan niệm về nghệ thuật, Hegel đã tiếp cận được 
tư tưởng là sự phát triển của nghệ thuật không thể tách rời 
những điều kiện lịch sử - xã hội. Vì vậy, nghệ thuật là một. 
phương thức nhận thức những lợi ích sâu xa của con người. 


Triết học là hình thức cuối cùng của tinh thần tuyệt đối. 
Lịch sử triết học không phải là một cái kho chứa ý kiến của 
các nhà triết học, hoặc là tổng số các hệ thống triết học giản 
đơn mà lịch sử tất yếu của sự nhận thức về bản thân của tỉnh 
thần tuyệt đối, là sự phát triển của chân lý. Mỗi hệ thống 
triết học là một giai đoạn lịch sử của chân lý. 


LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 495 


Như váy, từ Lich sử triết học, “một trong những tác 
phẩm thiên tài nhất của Hegel", như đánh giá của Engel, 
Hegel đã đặt ra vấn dé đúng dán là phải xem xét triết học 
trong sự phát triển của nó. Tự điêu này đã trờ thành sự bác bo 
các quan niệm siêu hình thế kỷ XVII - thế kỷ XVIII về cùng 
một đối tượng tiếp cận. 


Tuy vậy, sự đánh giá của Hegel về các hệ thống trong lịch 
sử lại không đúng tỉnh thần mà ông đã nêu trên. Theo ông, 
dưới vòm trời này chỉ có hai dân tộc triết học đó là Hi Lạp của 
quá khứ và nước Đức của ngày nay. Và ông có con mắt hẹp hời 
khi đánh giá về các nhà duy vật cổ đại. 


Trong bức thư gửi cho Nithamo ngày 8-8-1807, Hegel có 
viết: “Con người vĩ đại bắt mọi người phải giải thích mình”. 
Hegel làm được điều đó. Nhưng điều quan trọng nhất, may 
mắn nhất đối với nhà triết học lừng đanh này là ông đã được 
một bậc thiên tài của nhân loại, một khối óc tuyệt hảo của 
loài người tiếp nhận, phát triển, làm biến đổi vé chất những 
tư duy của ông. 

Sự vĩ đại của một tư tưởng không phải ở tính chất tự sinh 
mà ở phát kiến, lý giải và vận dụng. Mọi tư tưởng dù vĩ đại 
đến đâu cũng chi là những vòng hào quang giả tạo nếu như 
nó không bén rễ được trong đời sống thực tiễn con người. 
Marx - nhà tu tưởng vi đại nhất của thế ky XX, nhà triết hoc 
“bất khả thể vượt qua” (Sartre) đã trở thành ân nhân của 
triết học Hegel. Dó là dấu hiệu để phân biệt giữa thiên tài với 
thiên tài của thiên tài, 


496 РОЗ. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


11. 6. LUDWIG FEUERBACH (1804 - 1872) 
“Chân lý không phái là chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa 
duy tâm..., chân lý là nhân bán học” 
(Feuerbach) 


Lát-vic-Phoi-o-bác là triết gia duy vật kiệt xuất người 
Đức. Chủ nghĩa duy vật của ông là một trong những di sàn tu 
tưởng mà Mác và Ăngghen đã kế thừa. 


Feuerbach sinh ngày 28-7-1804 tại Landsshut (xứ 
Baviere) trong một gia đình trí thức. Cha ông là một luật sư 
nổi tiếng được phong tước hiệu quý tộc... 


Ông học triết học ở Đại học tổng hợp Berlin, thầy dạy 
triết học của Feuerbach là Hêghen. Lúc đầu ông tham gia 
phái Hêghen trẻ nhưng sau đó tách ra khỏi phái này, xây 
dựng hệ thống triết học riêng của mình và {то thành một 
trong những người phê phán Hêghen gay gắt nhất. 


Các tác phám chính là: 

- Bàn vé sự chết và bất tử (1830) 

- Phé phán triét hoc Héghen (1839) 

- Bán chất dao Thiên chúa (1841) 

- Đề cương mở dầu cho sự cái cách triết hoc (1842) 

- Những nguyên lý cơ bản của triết học tương lai (1842) 
- Bán chất tôn giáo (1845) 


Triết học của Feuerbach là sự kế tục tư tưởng duy vật 
của Spinoza, Diderot, Holbach, La Mettrie... Ông đã khôi 
phục lại địa vị xứng đáng cho chủ nghĩa duy vật. Theo đánh 


E E SEAE EERE RE 
LICH SU TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 497 


giá của Marx thì Feuerbach đã thay thế triết học tư biện say 
rượu bằng triết học tỉnh táo. 


VỀ THẾ GIỚI 

Giới tự nhiên với Feuerbach là tón tại không phụ thuộc 
vào ý thức, không phụ thuộc vào bất cứ hệ thống triết học 
nào. Tự nhiên là chiếc nôi của loài người. Con người sinh ra 
và lớn lên từ đấy. 

Tự nhiên thống nhất ở tính vật chất “Tự nhiên là hữu 
hình, là vật chất, là có thể cảm giác được”. 

Vật chất không do ai sáng tạo ra, vật chất là vĩnh viễn và 
vô hạn. Khi giải thích về nguyên nhân của tự nhiên phải tìm 
ởtrong tự nhiên, không cần viện dẫn đến những cái xa xôi. Tự 
nhiên là cội nguồn của tư duy “đi từ chỗ không có tư tưởng 
đến chỗ có trí tuệ, đó là соп đường thông minh trong đời sống 
hàng ngày, nhưng đi từ chỗ trí tuệ đến chỗ không còn trí tuệ 


thì đó là con đường dẫn thẳng đến nhà thương điên của thần 
học”, 


Tự nhiên là phong phú và đa dạng, là biểu hiện muôn 
hình vạn trạng của vật chất. Tuy vậy thông qua giác quan 
của mình, con người có thể cảm nhận được chúng. “Tôi cho tự 
nhiên là toàn bộ những lực lượng, những sự vật và những 
thực thể có thể cảm giác được mà người ta coi là cái không có 
tính chất người để tự phân biệt với mình... hay là dùng chữ 
một cách thực tiễn thì tự nhiên là tất cả những cái gì, không 


1. Feuerbach - Tuyển lập các tác phẩm triết hoc. T. 1, tr. 2002. 
2. Sdd, T. 2, tr. 433. 


т AAA ORA 
498 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


kể đến lời, những chỉ giáo siêu tự nhiên của tín ngưỡng hữu 
thần, hiện ra một cách trực tiếp đối với giác quan con người, . 
với tính cách là cơ sở, là đối tượng của đời sống con người. 


Tự nhiên là-ánh sáng, điện, từ, khí trời, nước, lửa, biển, 
động vật, thực vật và con người trong chừng mực nó là một 
sinh vật hoạt động một cách không tự do, không giác ngộ với 
thuật ngữ tu nhiên tôi không muốn ám chi cái gì hơn nữa, 
không muốn ám chỉ cái gì thần bí, cái gì mơ hô, cái gì thuộc vé 


2« 


thần hoc cà". 


Nhu vậy, su phong phú của giới tự nhiên không thể qui 
về các vật chất ban đầu, đơn chất chung chưng nào đó được. 
Feuerbach phân đối quan niệm của Kant cho rằng các qui 
luật của tự nhiên là kết quả của hoạt động của lý trí con 
người. Theo ông, về điều này phải hiểu ngược lại. Không có 
cái gì xây ra trong tự nhiên mà không mang tính qui luật, vì 
tất cả các sự vật hiện tượng đều nằm trong sự tác động lẫn 
nhau, đều là tương đối, đều đồng thời là kết quả, đồng thời là 
nguyên nhân... Theo nghĩa đó, mặc nhiên Feuerbach đã 
khẳng định sự tồn tại khách quan của các qui luật trong giới 
tự nhiên, tính khách quan của quan hệ nhân quả. 


Giới tự nhiên là vĩnh hằng, chỉ có những sự vật hiện 
tượng cụ thể là có bắt đầu và kết thúc trong thời gian, giới tự 
nhiên là vô tận trong không gian. Không gian và thời gian tên 


1. 540, T. 1, tr. 590 - 591. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 499 


tai khách quan, khóng сб vàt chát tón tai cüa bén ngoài 
không gian và thời gian. 


Мас dü Feuerbach có dé cáp đến sự phát triển của giới tự 
nhiên, nhưng quan niệm về phát triển của ông vẫn mang 
tính siêu hình vì ông không chú ý đến tính biện chứng của tự 
nhiên như mâu thuẫn, lượng - chất, phủ định... là những cái 
khách quan vốn có của giới tự nhiên. Theo Lênin đánh giá thì 
các quan điểm triết học của Feuerbach vé thế giới là ro ràng 
nhưng còn nông cạn, chưa sâu. 


VÉ CON NGƯỜI VÀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI 


Phoio-bác gọi triết học của ông là triết học nhân bản vì 
theo ông đây là hệ thống triết học xuất phát từ con người và 
lấy con người làm trung tâm. 


Lúc đầu giống như các triết gia khác, ông đã tìm kiếm và 
trao gửi các nguyên lý triết học của mình cho Thiên chúa, cho 
lý trí. Thực tế cho ông thấy, đó là những quan niệm sai lầm. 


Con người của Phoiơ-bắc là con người có năng lực tư duy, 
khả năng quan sát, hiện hữu bằng xương, bằng thịt trong 
không gian và thời gian. 


Ông kịch liệt phê phán các nhà triết hoc duy tâm và nhi 
nguyên luận đã tìm cách chia cắt con người thực thể sinh học 
thống nhất thanh phần hồn và phần xác, hoặc đồng nhất bản 
chất con người với lại ý thức. Vì vậy nhiệm vụ của chủ nghĩa 
duy vật nhân bản là phải xóa bó sự tách biệt này bằng việc 
xác lập bản chất của con người là một cái gì đó thống nhất và 


сы ы —— M 
500 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


trọn ven. Nhiệm vụ này đã trở thành một trong những 
nguyên lý quan trọng của chủ nghĩa duy vật nhân bản. 


Con người đó là sự thống nhất giữa cơ thể người (vật 
chất) và tư duy (tức tỉnh thần) trong đó cơ thể là nền tảng của 
lý tính. Từ sự thống nhất này, Feuerbach di đến kháng dinh ý 
thức của con người chỉ là chức năng và thuộc tính của một 
dạng vật chất tổ chức cao đó là óc người. “Quan hệ thực sự 
giữa tu duy và tón tại là: tôn tại - chủ thể, tư đuy - thuộc thể”. 
Nhưng từ luận điểm duy vật này, Feuerbach lại biến vấn dê 
cơ bản của triết học thành mối quan hệ giữa các ngành 
nghiên cứu vé sinh lý người “Triết học mới biến con người, kể 
cà giới tự nhiên với tu cách là nên tảng của con người, thành 
đối tượng duy nhất, phổ biến, cao nhất của triết học, do đó 
cũng biến nhân loại học, kể cả sinh lý học, thành khoa học 
phổ biến”. 


Luận điểm này đã chỉ rõ Feuerbach vẫn chưa vượt khôi 
những quan niệm tầm thường, phiến diện đương thời để xem 
xét và giải quyết vấn đề cơ bản của triết học một cách thực sự 
khoa học. Vì vậy, cuối cùng là “chân lý không phải là chủ 
nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm, không phải là sinh lý 
học hay tâm lý học. Chân lý chỉ là nhân bản học”. 


Con người của Feuerbach là sản phẩm của tự nhiên, là 
cái gương của vũ trụ. Về mặt xã hội, con người có bản chất 
cộng đông. Những điều kiện sống, môi trường và hoàn cảnh 
có tác động không nhỏ đến tư duy và ý thức của con người. 
Giống như kê ở trong cung điện sẽ suy nghĩ khác những người 
ở trong túp lều gianh. Dói nghèo trong xác thân thi sẽ dẫn 


KH A Шы ls, 
LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG ТАҮ 501 


đến nghèo nàn, hạn hẹp trong trí óc, hờ hững trong đạo đức 
quan niệm. 


Con người của Feuerbach có ba đặc trưng: lý tính, ý chí 
và tình càm (con tim): “Trong ý chí, tư duy và tinh cảm hàm 
chứa bản chất tối cao tuyệt đối của con người, như con người 
và mục dích tón tại của nó. Con người sống để nhận thức, để 
yêu và để ham muốn (tác giả nhấn manh). Nhưng mục dích 
của lý tính là để làm gì? Là lý tính; của tình yêu là gì? Là tình 
yêu; của ý chí là gì? Là tự do ham muốn để ham muốn, nghĩa 
là muốn tự do... Cái tôn tại vì chính mình là hoàn toàn đúng 
đắn, cái thần thánh”, chính vì thế, bản chất của con người là 
tổng thể các khát vọng khả năng, nhu cầu, ham muốn. 


Con người của Feuerbach là con người chi được xem xét 
trong tính cá thể, moi người đều có nét dị biệt vì vậy bản chất 
của con người rất đa dạng. “Tất cả chúng ta là những con 
người nhưng mỗi người lại là một người khác”. 

Quan niệm của Phoiobác về bản chất con người có nhiều 
điểm hợp lý. Thứ nhất, con người và xã hội loài người là sản 
phẩm của tự nhiên. Thứ hai, dà dé cao tính cá thể của mỗi con 
người, thể hiện được nguyện vọng của giai cấp tư sản Đức lúc 
bấy giờ muốn đấu tranh để giải phóng nhân cách cá nhân con 
người khỏi những trật tự hà khác của nền chuyên chế phong 
kiến. Tuy vậy quan niệm về con người của Phoiobác con 
nhiều điểm hạn chế, cụ thể là: 


- Con người của Feuerbach chỉ là con người sinh vật. Một 
sinh vật hữu tình, đau khổ và túng thiếu. Trong sự thống 


SEX аы Сы EE e 
502 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


nhất giữa con người với giới tự nhiên thì con người chi là một 
phần tử phục tùng tự nhiên một cách thụ động. 

Mặc dù Feuerbach từng khẳng định về con người là “Tôi 
chỉ đưa ra một điểm, nhưng đây là điểm cốt tử... Theo ý kiến 
tôi, tính cá thể bao hàm toàn bộ con người, bàn chất của con 
người là một bản chất chung và bản thân nó là bản chất cá 
thé". Nhưng con người của Feuerbach cũng vẫn chỉ là con 
người trừu tượng, con người phi lịch sử, phi giai cấp, phi dán 
tộc. 

Feuerbach không thấy con người tón tại trong sự phụ 
thuộc các quan hệ xã hội và cũng không nhận thấy rằng con 
người có thể thông qua các công cụ lao động tác động vào giới 
tự nhiên, gây biến đổi bộ mặt của giới tự nhiên, làm cho giới 
tự nhiên thích ứng với nhu cầu của con người. 

Bàn về hoạt động của con người, Feuerbach chỉ giới hạn 
trong hoạt động của các giác quan mà quên mất hoạt động 
thực tiễn của con người. Vì thế chỉ là lý luận về sự thoa màn 
những nhu cầu cảm tính của con người nói chung không phụ 
thuộc vào hình thái lịch sử. Nói một cách khác, đó là lý luận 
vé con người mà con người bị loại ra khỏi những điều kiện 
kinh tế - xã hội và lịch sử. 

Bên cạnh đó, do nhấn mạnh bản chất yêu thương của con 
người Feuerbach đã đấy nó lên thành đối tượng của một tôn 
giáo mới “tôn giáo tình yêu”, một tình yêu vượt lên trên mọi 
giới hạn chỉ vì đã là người thì phải cần yêu và được yêu. 

Tình yêu quả thật là một nhu cầu chính đáng nhưng ở 
trong xã hội xem quyền sở hữu là quyền thiêng liêng bất khả 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 503 


xâm phạm, thân phận con người phu thuộc vào địa vị dáng 
cấp và dòng họ thì đó là điều bất khả thể..." Tình yêu luôn 
luôn và bất cứ © đâu, đối với Feuerbach cũng là ông thần có 
lắm phép lạ... và điều đó ở cả trong xã hội đã phân chia thành 
các giai cấp với những quyền lợi hoàn toàn đối lập nhau. Do 
đó mà những di tích cuối cùng của tính chất cách mạng đã 
biến khỏi triết học của ông và chỉ còn lại bài hát cổ: Hãy yêu 
nhau đi. Hãy hôn nhau đi và không phân biệt trai gái và địa 
vị. Thật là say sua hòa thuận khắp noi'(*). 

VỀ NHẬN THÚC LUẬN 


Feuerbach có vai tro to lớn trong việc phát triển các quan 
điểm duy vật về nhận thức. Thông qua việc đấu tranh chống 
chủ nghĩa duy tám và bất khả tri của Kant ông đã nêu lên 
những nguyên lý cơ bản của nhận thức luận duy vật. 


Feuerbach cho rằng hết sức vô lý khi Kant đặt giới hạn 
tuyệt đối cho nhận thức. Theo ông nhận thức của con người 
không có trở ngại nào là không khắc phục được. Thực tế đã 
minh chứng điều này. Đối tượng của nhận thức là thế giới vật 
chất tồn tại khách quan và độc lập với ý thức của con người. 
Nhận thức đó là quá trình đi từ đối tượng đến cảm giác, từ 
cảm giác đến tu duy. Sự hiểu biết chỉ là sự phần ánh vé su 
vật, về con người vào ý thức của chúng ta. “Hãy quan sát tự 
nhiên đi, hãy quan sát con người đi, anh së thấy ở đấy, trước 
mát anh những bí mật của triết học”. 


Giới tự nhiên không hề lẩn tránh con người mà trái lại nó 
luôn muốn mỡ lòng mình với con người. Các sự vật cảm tính 
và các thuộc tính của chúng con người có thể nhận thức được 


504 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


giống như không khí vào trong thân thể thông qua miệng 
mũi và các lỗ chân lông. Từ đó Feuerbach đi đến kết luận: 
“Con người có vừa đủ các giác quan cần thiết để có thể hiểu 
được toàn bộ thế giới một cách đại thể. 

Cảm giác có liên hệ chặt che với thế giới bên ngoài, là cầu 
nối con người với thế giới khách quan vì cảm giác chỉ là kết 
quả của sự vật bên ngoài tác động đến con người. Con người 
sẽ không có cẩm giác nếu không tón tại sự vật ở bên ngoài. 
Сат giác là bước khởi đầu của nhận thức. “Không có nước... 
thì cũng không có cảm giác và trước hết là cảm giác về nhu 
cầu dùng nước”. 

Nếu như các nhà triết học khi xây dựng lý luận nhận 
thức thường mắc phải sai lầm là thói phóng giai đoạn nhận 
thức cảm tính, hoặc giai đoạn lý tính dẫn đến tuyệt đối hóa 
một mặt của quá trình thống nhất biện chứng thì Feuerbach 
thấy được mối quan hệ chặt chẽ giữa chúng. “Chúng ta đọc 
cuốn sách của giới tự nhiên bằng các giác quan... nhưng 
chúng ta không dùng giác quan để hiểu nó được”. Theo ông 
nhận thức cảm tính còn nhiều hạn chế vì đó chỉ là quan hệ 
của những hiện tượng cá biệt: nhận thức lý tính có nhiệm vụ 
xâu chuỗi, nối liên những cái đơn nhất cá biệt do cảm tính 
mang lại. 

Ly luận nhận thức của Feuerbach còn có nhiều điểm han 
chế, đó là соп mang nặng tính tĩnh quan, không thấy được vai 
trò của thực tiễn đối với nhận thức. 

VÉ PHÉ PHÁN ТОМ GIÁO 


Có thể nói trước Marx thì Feuerbach là nhà triết học 
quan tâm nhiều nhất đến lĩnh vực của tôn giáo, băng chứng 


LICH SÚ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 505 


là ông xem việc phê phán tôn giáo là sự nghiệp quan trọng 
nhất của đời sống. Năm 1830, khi còn là giáo viên của trường 
Éc-láng-ghen б ông đã cho xuất bản cuốn sách Bàn về sự chết 
và sự bất tử, mặc dù còn đứng trên lập trường уйа Héghen, 
nhưng ông đã bác bỏ quan niệm linh hồn bất tử, khẳng định 
sự bất diệt của loài người, của lý trí phổ biến để chống lại 
quan niệm của đạo Thiên chúa về sự bất diét của cá nhân. 


Năm 1841 Bản chất đạo Thiên chúa ra mắt độc già. Tên 
của Phoiobác đã trở thành biểu trưng cho tỉnh thần chống tôn 
giáo. Ăngghen đã nhận xét về tác phẩm này: “Giữa lúc đó tác 
phẩm của Feuerbach Bản chất của đạo Thiên chúa ra đời, chỉ 
một đòn, tác phẩm này đã đánh tan mâu thuẫn ấy và tuyên 
bố một lần nữa sự thắng lợi của chủ nghĩa duy vật một cách 
không úp mở. Tự nhiên tổn tại không phụ thuộc vào bất cứ 
thứ triết học nào. Tự nhiên là cơ sò trên đó chúng ta, những 
con người đã lớn lên, chính chúng ta cũng là sản phẩm của tự 
nhiên. Ngoài tự nhiên và con người, không còn gì nữa cả. Còn 
những vật cao siêu là do ảo tưởng tôn giáo của chúng ta tạo 
ra, cái đó cũng chỉ là những phản ánh kỳ quặc của chính bản 
chất của chúng ta. Bùa mê bi nhấc di, "hé thống" bi nổ tung 
lén và bi ném sang mót bén, máu thuán duoc giài quyét chi 
giản đơn bằng cách khám phá ra rằng nó chỉ tôn tại ở trong 
trí tường tượng. Phải cám thụ được ảnh hưởng giải phóng của 


cuốn sách ấy thì mới có được một quan niệm đúng về việc 
† 


đó”. 


7. Sdad, tr. 348. 


— =—=¬ UICE EUNPINSN AM MEER ICM DI TE 
506 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


Theo Feuerbach các điều cán thiết nhất của cái việc phê 
phán tôn giáo phải xuất phát từ quan niệm con người không 
có những tình cảm tôn giáo bẩm sinh vì nếu thừa nhận quan 
niệm này nghĩa là cho rằng trong con người có một cơ quan 
đặc biệt dành cho sự mê tín, dốt nát và lười biếng. Thực tế cho 
thấy, con người chưa bao giờ có một cơ quan như thế. Tôn giáo 
hình thành trong quá trình phát triển của lịch sử. 


Mặt khác cũng phải phán bác quan niệm cho rằng tôn 
giáo ra đời là ngẫu nhiên và như thế sẽ làm cho cuộc đấu 
tranh chống tôn giáo trở nén té nhạt, mất hứng thú. Điều 
kiện để tiến hành phê phán tôn giáo là phải xuất phát tix lập 
trường xem những nhầm lẫn, ảo tường của tôn giáo có 
nguyên nhân thật sự trong đời sống của con người. Mặc dù 
quan niệm như thế nhưng các công trình nghiên cứu của 
Phoiobác lại chủ yếu tập trung vào làm sáng to những cơ sở 
nhân loại học, tâm lý học của hiện tượng tôn giáo mà không 
để ý đến điều kiện lịch sử cụ thể của vấn để đang thu hút tâm 
trí. 


Nếu những người duy tâm chủ quan cho rằng càm xúc, 
tâm trạng của con người là những cơ sở cuối cùng của tôn giáo 
thì Feuerbach khẳng định các hiện tượng tự nhiên và ảnh 
hưởng của chúng trong đời sống đã tạo nên tôn giáo. Tự nhiên 
đã bị phản ánh sai lệch vào trong tâm linh của con người. 
Thượng đế linh thiêng chỉ là kết quả до đầu óc bịa đặt, sức 
mạnh tưởng tượng tạo ra trên nguyên liệu vật chất là giới tự 
nhiên. 


ааа 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 507 


Tưởng tượng là nguồn gốc của tôn giáo, là ở chó tưởng 
tượng đã ẩn vào trong tự nhiên những tư tường, nhưng khát 
vọng, những cảm xúc mà chỉ con người mới có. Nghĩa là con 
người đã thần thánh hóa tự nhiên bằng những tình cảm của 
chính mình. Vậy thì tôn giáo chỉ là sự miêu {а cái mà con 
người tưởng tượng ra, cái không có trong thực tế. Ông so sánh 
trong tôn giáo có mắt như không, có mà chẳng thấy gì, có là để 
giúp ta thành mù quáng tuyệt vọng. Сөп lý trí cũng уйу, giúp 
ta bằng cách làm cho ta không suy nghĩ gì mà trở nên xuẩn 
ngốc. 


Khi Feuerbach cho rằng nguyện vọng, nhu cầu của con 
người là cơ 50 cuối cùng của tôn giáo thì ông đã mỡ cho mình 
cánh cửa thông đến chủ nghĩa duy tâm trong các quan điểm 
về xã hội chứ không chỉ bất lực, không thể nào giải quyết một 
cách khoa học về tôn giáo. Feuerbach đã biến tôn giáo thành 
một phạm trù vĩnh cửu. Trong quan niệm của ông về tôn giáo 
không ít điểm mâu thuẫn. Một mặt, ông khẳng định tình cảm 
tôn giáo không phải là tình cảm bẩm sinh, mặt khác ông lại 
đào bới trong tôn giáo để tìm kiếm những nội dung của đạo 
đức vì tôn giáo là nơi thể hiện гб nhất bản chất tình cảm của 
con người. Theo lógic đó thi xét cho cùng, tôn giáo là động lực 
phát triển của lịch sử, là căn cứ để phân định các thời kỳ 
trong lịch sở. Và quả thật Feuerbach đã khẳng định như thế. 


Trong khi Feuerbach đòi hỏi phải thủ tiêu mọi thứ tôn 
giáo đang tổn tại thì ông lại cho rằng cần thiết phải xây dung 
một kiểu tôn giáo mới “tôn giáo không có Chúa tồn tại” với con 
người là trung tâm. Ở đó người với người là chúa của nhau, ở 
đó tình yêu nam nữ là nhịp cầu để nối moi nẻo đường của tình 
cảm và quan hệ xã hội. 


508 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Thuc chát trong quan niém tón giáo сйа Feuerbach thi 
tôn giáo chỉ là sự thể hiện bàn chát con người dưới hinh thức 
thần bí “Tư tưởng và dụng ý của con người như thế nào thì 
Chúa chỉ con người như thế. Giá trị của Chúa không vượt quá 
giá trị con người. Ý thức của Chúa là tự ý thức của con người, 
nhận thức của Chúa là tự nhận thức của con người”. 

Feuerbach đã không nhìn thấy nguồn gốc xã hội của tôn 
giáo "Feuerbach không nhìn thấy chính tỉnh thần tôn giáo 
cũng chi là sản phẩm của xã hột”. 

QUAN NIÊM VỀ LUẬN LÝ 


Nhân loại học cũng là cơ sở của học thuyết về luân lý. 
Theo Feuerbach tất cả những hành vi của con người bắt rễ từ 
khát vong hạnh phúc. Cái điều mà con người mong đạt được 
là cái tất cả. Cái điều mà con người cố tránh là cái xấu. Khi 
đạt được điều tốt, con người tràn dây niềm vui sướng, thỏa 
mãn còn ngược lại thì con người đau đớn, ân hận. Vì vậy, cảm 
giác là điều kiện đầu tiên của luân lý. Feuerbach muốn xây 
dựng một thứ luân lý vị Ку, vị kỷ không theo nghĩa nhỏ nhen 
thông thường. Vị kỷ theo nghĩa triết học là không đối lập với 
lợi ích của mọi người, là thước đo của lòng vị tha, vì thế nó phù 
hợp với “luân lý lành mạnh, giản di, ngay thẳng, chính trực, 
một thứ luân lý hợp thành nhất thể với bản tính con người, 
chứ không phải thứ luân lý kỳ quặc, đạo đức giả, chỉ linh 
thiêng ở bề ngoài”. 

Điều bịa đặt trong luân lý là có luân lý cá nhân. Luân lý 
là liên hệ. Luân lý chân chính không hề chỉ biết có hạnh phúc 
của mình mà không đếm xỉa đến hạnh phúc của người khác, 
không biết và không muốn có một thứ hạnh phúc riêng biệt 
nào tách rời và không phụ thuộc vào hạnh phúc của những 


rU nh M —MH—RoOMM— 
LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 509 


người khác... luân lý chính chỉ biết thứ hạnh phúc chung, có 
tính chất tập thể. . 

Một nan dé cần giải quyết trong luân lý là mối quan hé 
giữa cá nhân và xã hội, giữa hạnh phúc và nghĩa vụ. Từ lập 
trường nhân loại học Feuerbach đã lấy tình yêu của con người 
để lý giải. Theo ông sự bất bình đẳng xuất hiện trong xã hội 

chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên chệch hướng khói bản chất 
người của con người và những hiện tượng này có thể xóa bỏ 
bằng giáo dục hay bằng sự thẩm thấu của tôn giáo mới “tôn 
giáo tình yêu”. 

Giống như quan niệm về con người, luân lý của 
Feuerbach rất trừu tượng, nó vượt ra ngoài những mâu 
thuẫn phức tạp của đời sống xã hội, khởi đong chảy của lịch 
sử “Chính vì thế mà nó không thể áp dụng được bất cứ ở dâu 
và bất cứ lúc nào”. 

* 

Sự hiện hữu của mỗi con người trên dong chảy của thời 
gian là một lát cắt không dấu vết nhưng ý nghĩa tư tưởng của 
họ sẽ trở thành tài sản của nhân loại bất chấp thời gian, có 
thể nói như vậy với Kant, Schelling, Hegel, Feuerbach những 
học giả lừng danh của nền triết học cổ điển Đức. 


Kant người mở đầu, người sáng lập ra nén triết học cổ 
điển Đức, người đã nêu ra vấn dé về nguồn gốc của những 
khái niệm, những phạm trù và về vai trò của chúng trong tư 
duy khoa học, về vai trò của nhân tố chủ quan trong quá trình 


1. Sdd, tr. 364. 


— D. —- 
510 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


nhán thic. Kant dà néu ra su khác nhau vé chát giữa tư duy 
với tri giác cảm tính, vạch ra những mâu thuẫn giữa những 
phạm trù nhưng vì Kant không thấy những khái niệm chỉ là 
sản phẩm của tri giác сата tính về thế giới khách quan, và 
cũng không thấy được bước chuyển biện chứng từ cảm tính 
sang tư duy lý luận nên ông là triết gia duy tâm chủ quan, 
hướng nhận biết theo bất khả tri. 


Fichte với tham vọng xóa bó mâu thuẫn trong hệ thống 
triết học của Kant. Lực và tâm nhiều khi không đồng hành 
với nhau. Fichte dà hát bó yếu tố duy vật trong triết thuyết 
của Kant khi phủ nhận luận cứ về vật - tự - nó. Nhưng Fichte 
lại là người đã thấy được mối quan hệ biện chứng giữa chủ 
thể và khách thể, giữa lý luận với thực tiễn, giữa nhận thức 
và thực tại. Khác với Kant, Fichte coi cái Tôi không chỉ là ý 
thức mà còn là ý chí. Theo Kant những mâu thuẫn chỉ là sự 
chứng minh cho sự bất lực của lý trí đối với nhận thức thế giới 
vật - tự - nó nhưng với Fichte mâu thuẫn chính là động lực 
nhận thức về bản ngã, và đó là quá trình phát triển của giới 
tự nhiên, của đời sống xã hội. 


Từ lập trường duy tâm khách quan Schelling tìm cách 
khắc phục duy tâm chủ quan của Kant và chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan của Fichte. Trong triết học của Schelling tự nhiên 
chỉ là trạng thái vô thức của tinh thần thế giới. Ý thức và thực 
tại, chủ thể và khách thể đồng nhất với nhau. 


Неве! người đã có công lao to lớn trong việc phát triển 
phép biện chứng, mặc dù nền tảng của nó là duy tâm “Hegel 
là người đầu tiên đã trình bày một bức tranh đầy đủ và có ý 


—— —————————————— 
LICH SU' TRIÉT HOC PHUONG ТАҮ 511 


thức về những hình thức chung của sự vận động biện chứng” 
(Marx) 


Hegel đã phê phán sâu sắc bất khả tri luận của Kant, 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan của Fichte và xu hướng phản trí 
tuệ của Schelling. Từ lập trường khách quan Hegel giải thích 
về Ý niệm tuyệt đối. Sự tự nhận thức của ý niệm tuyệt đối là 
quá trình phát triển có tính lịch sử của tự nhiên, của xã hội. 
Mặc dù thần bí hóa sự phát triển biện chứng và tư duy lôgic 
nhưng Hegel đã dự đoán được sự thống nhất giữa biện chứng 
khách quan và biện chứng chủ quan, giữa biện chứng lôgic và 
nhận thức luận. 


Tỉnh thần vé bién chứng của Hegel mâu thuẫn với hé 
thống triết học của ông. Điều này đã dẫn đến những quan 
niệm sai lầm không tránh khỏi về hiện thực, làm giảm thiểu 
giá trị những nguyên lý biện chứng của ông. 

Feuerbach người đại diện cuối cùng của triết hoc cổ điển 
Đức. Ông đã phê phán học thuyết duy tâm của Hegel và của 
những bậc tiền bối, làm sống lại và phát triển chủ nghĩa duy 
vật, chủ nghĩa vô thần thế kỷ ХУП - thế kỷ ХУШ. Tuy vậy 
chủ nghĩa duy vật của ông vẫn là chủ nghĩa duy vật siêu 
hình, lẫn lộn với quan điểm duy tâm về xã hội. Triết học của 
Feuerbach, rốt lại vẫn không thể khắc phục được những han 
chế chủ yếu mà chủ nghỉa duy vật siêu hinh thế ky XVIII vấp 
phải. 

Triết học cổ điển Đức đã chỉ ra được những luận đề chủ 
yếu của quan niệm biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy. 
Sự phát triển của triết học cổ điển Đức đã vạch rõ tính chất 


512 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


chóng chênh không vững vàng của chủ nghĩa duy tâm khi 
luận giải về những vấn đề này, đồng thời cũng cho thấy tính 
chất thiển cận siêu hình của chủ nghĩa duy vật cũ, bất lực 
không thể nào giải quyết được những nội dung quan trọng đó 
của triết học trên tỉnh thần khoa học. Đây chính là ý nghĩa và 
vai trò chủ yếu của triết học cổ điển Đức. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 513 


BẢNG ĐỐI PHIẾU THUẬT NGỮ TRIẾT HOC VIỆT - ANH 


A-đam Adam 

A không phải là không А: A is not A 
Аа: Allah 

Ảo ảnh tôn giáo: Religious illusion 
Ảo giác: Hallucination 

Ао tưởng: Imagination 

Ăng-ghen Phri-Drích: Engels Friedrich 
Ám duong (dao): Zoroas trianism 


Ат duong пай hành: Yang, Yin and five elements metals, wood, 
water, fire, earth 


Âm dương và kinh dich: Yang, yin and book of change 
Bách khoa toàn thu (phái): Encyclopedists 

Bài vát giáo: Fetishism 

Bàn chát: Essence 

Bàn chát con người: Essence of man 

"Bàn chất của thiên chúa giáo": The essence of christianity 
Bản chất và hiện tượng: Essence and phenomenon 

Bàn náng: Instinct 

Bàn thé luận: Ontology 

Báng chüng vé sự hiện hữu của Chúa: Evidence for exitance of God 
Bất khả tri luận: Ontology 


uU PCM 
514 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


“Bậc thang thiên đường”: Ladder of Paradaise 
Bec-xông Háng-ri: Bergson Henri 

Bé-beb Ó-gutxto: Вебе! August 

Bién chüng: Dialectrics 

“Biện chứng của tu nhiên”: Dialectrics of Nature 
Biện thần luận: Symbol 

Bình đẳng: Equality 

Bình thản: Peaceful 

Bộ lạc: Tribe 

Bộ não: Nerve 

Bộ phận và toàn thể: Part anh Whole 

Bộ tộc: People 

Bó-dé Dat Ma: Bohidharma 

Bốn phận, trách nhiệm: Duty 

Bruno Gioóc-da-nó: Bruno Giordano Filippo 

Buc giáng kinh: Lectern 

Büa chü: Talisman 

“Bút ký triết hoc": Philosophical book 

Bức tranh thế giới: Picture of the world 

Вис tranh tón giáo và thé giói: Religious picture of the world 
Bức tranh vật lý của thế giới: Physical picture of the world 
Cài cách tón giáo: Religious reform 


LICH SU' TRIÉT НОС PHUONG ТАҮ 515 


Cái lương chủ nghĩa: Reformism 

Сат giác: Sensation 

Cảm giác chủ nghĩa: Sensualism 

Сат hứng: Inspiration 

Cảm tính tôn giáo: Religious feeling 

Cảm xúc luận: Sensualism 

Các nhà bách khoa: Encyclopaedists 

Các thánh tông đồ: Apostles 

Các yếu tố cấu thành tôn giáo: Elements of religions 


Cách mang khoa hoc kj thuật: Scientific and technological 
revolution 


Cài chết: Death 

Cài thiện và cài ас: Good and evil 

Cái "tói" (trong triét hoc): "Ego" concept in philosophy 
Cà nhân: Individual 

Cá nhân chủ паһїа: Individualism 

Căn cứ: Argument 

Căn cứ đầy đủ (qui luật: Law of suficient argument 
Cây thập ác: Cross 

Cha cố: Priest 

Cha trưởng tu viện: Abbot 

Cha xứ: Vicar 

Chân lý: Truth 


“......_... PP 
516 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Chân lý hai mặt (hoặc chân lý kép):Two fold truth 


Chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối: Absolute truth and lalative 
truth 


Chân lý vĩnh cửu Eternal truth 

Chất có trước và chất có sau: The first quality and second quality 
Chất và lượng: Quality and quantity 

Chất và trường: Quality and field 

Chế độ đẳng cấp trong giáo hội: Church hierrarchy 
Chiêm tinh: Astrology 

Chiếc thuyền Nó-&: Ark 

Chiém hữu nó lệ (chế độ): Slave owning system 
Chién si tham gia tháp tu chinh: Crusaders 

Chién tranh tón giáo: Religious war 

Chiết trung chủ nghĩa: Eclecticism 

Chính giáo: Orthodoxy 

Chính quyền giáo hoàng: Curia 

Chính trị dia ly (thuyết): Geo-politics 

Chốn thiên đường: Elysium elysium hay Elysian fields 
Chuẩn mực tôn giáo: Religious norms 


Chuyển hóa những biến đổi về Conversion of qualitative changes to 
lượng thành những biến đổi về chất: the quatative ones 


Chúa: God 
Chúa hiện ra: Epiphany 


LICH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY B17 


Chúa hiện thân làm người: God-man-made God incarnate 
Chủ nghĩa cực đoan tôn giáo: Religious extremism · 
Chủ nghĩa duy lý: Rationalism 

Chủ nghĩa duy tám: Idealism 

Chủ nghĩa duy vật: Materialism 


Chủ nghĩa duy vật bắt nguồn từ khoa học tự nhiên: Materialism 
rooted in natural sciences 


Chủ nghĩa duy vật lich sử: Dialectical materialism 
Chủ nghĩa duy vật thô so: Vucgar materialism 
Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo: Religious pluralism 
Chủ nghĩa hòa bình tôn giáo: Religious pacifism 
Chủ nghĩa hưởng lạc: Hedonism 

Chủ nghĩa nhân đạo: Humanism 

Chủ nghĩa thực dụng: Pragmatism 

Chủ nghĩa trung lập tôn giáo: Religious indipendentism 
Chủ nghĩa vô thần nguyên thủy: Primite atheism 
Chủ thể và khách thé: Subject and object 

Chức năng: Function 

Chứng minh: Justification, demonstration 


Chứng minh về sự tồn tại của Thượng đế: Justification of the God's 
existence 


Chü thàp xanh: Blue cross 
Con chién: Flock 


518 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Con người: Man 

Cóng cu (chü nghia): Instrumental 

Cóng xà nguyén thüy (ché dó): Primitive commune 
Cóng dóng Qumram: Qumram community 

Cộng đồng tôn giáo: Religious community 

Cộng đồng tu sĩ: Monastic communes 


Cộng được và không cộng được: Possible to add and impossible to 
add 


Cộng sản triết hoc (chủ nghila): Communism philosophy 
Cổ điển (chủ nghĩa): Classicism 

Cuộc đời ở kiếp trước: Former life 

Cuộc đởi tu hành khổ hạnh: Hermitic life 

Cuộc thập tự chinh: Crusades 

Cùng tôn tại hòa binh: Peaceful coexistence 

Danh myc sách cám: Index libromrum Drohibitorum 
Danh thüc: Formula 

Dàn chü: Democracy ' 

Dân tộc và tôn giáo: Ethnos and religion 

Dân túy (chủ nghĩa): Narodism 

Dấu chúa: Stigmas 

Dấu thánh: Chrism 

Dênông ở Elé: Zenon of Elae 

Dênông ở Ki1i-ông: Zenon of Kition 


_—__—__— ——————— 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 519 


Dién dich: Deduction 

Di giáo: Heresies 

Do Thái (Dao): Judaism 

Dóng tu khát hành: Mendicant orders 

Duy cảm (chủ nghĩa): Sensualism 

Duy danh (chủ nghĩa): Nominalism 

Duy hiện tượng (thuyết): Phenomenalism 

Duy khoa học (thuyết): Pro-scientific theory 

Duy linh (chù nghĩa): Spiritualism 

Duy lý (chủ nghĩa): Rationalism 

Duy ngã (chủ nghĩa): Solipsism 

Duy tâm (chủ nghĩa): Idealism 

Duy tâm chủ quan (chủ nghĩa): Subjective idealism 
Duy tâm khách quan (chủ nghĩa): Objective idealism 
Duy tâm tiên nghiệm (chủ nghĩa): Transcendental idealism 
Duy vật biện chứng (chù nghĩa): Dialectial materialism 
Duy vật lịch sử (chủ nghĩa): Historical materialism 


Duy vật Pháp thế kỷ XVIII (chủ nghĩa): French materialism in XVIII 
century 


Duy vật tầm thường (chủ nghĩa): Vulgar materialism 
Duy y chí (thuyết): Voluntarism 

Dự đoán khoa học: Scientific prediction 

Đác-uyn xã hội (chủ nghĩa): Social Darwinism 


re. —————————_ 
520 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Dao Cao Dài: Cao Dài Religion 
Dao Do thái: Judaism 


Đạo đức Cơ đốc giáo: Morality of Christianity 


Đạo đức giả: Hypocrisy 
Đạo đức học: Ethics 


Đạo đức của mục đích luận vũ trụ: Ethics of universe finalism 


Đạo đức học thần học: Ethics of theology 
Đạo đức Thiên chúa giáo: Christian ethics 
Đạo đức tôn giáo: Religion Morality 

Đạo giáo: Thaoism 

Đạo hồi: Islam 

Đạo một thần: Môntheism 

Đạo nhiều thận, tà đạo: Paganism 

Đạo Phật: Buddhism 

Đạo Thiên chúa: Christianity 

Đạo Thiên chúa mới: New Christianity 
Đạo thờ lửa: Zoroatrianism 

Đạo thờ vật, bái vật giáo: Fetishism 

Đạo tin lành: Protestantism 
Đê-cac-tơrơne: Descartes Rene 
Di-&-ghen La-écxa: Diogene 


Định nghĩa qui nap: Definition of induction 


Khê Men у ыле “эш шр Eqs 
LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG TÀY 


521 


Đồng nhất (qui luật): Identity law 

Đồng nhất (tinh): Identity - 

Đối lập: Opposition 

Đối tượng của nhận thức: Object of congition 

Đối tượng của triết học: Object of philosophy 
Động cơ: Motor 

Động cơ vĩnh cửu: Eternal motor 

Động lực ban баи: initial impetus 

Đơn nhất, đặc thù và phổ biến: Sigularity, particularrity and 
popularity 

Đơn tử: Monad 

Đun-xcốt Giónhan: Dunscot 

Đức hạnh: Virture 

Đức mẹ Maria đồng trinh: Our Lady Mother of God 
Đức tin: Faith 

Đức tin tôn giáo: Religious faith 

Đức tin và lý trí: Faith and reason 

Đường xoáy ốc trong sự phát triển: Spiral indeveloprnent 
Ê-lê-át (phái) hay phái Elê: Eleates 

Ê-+lit-&rê-tri (trường phái) 

Giai cáp: Class 

Gián đoạn và liên tục: Discontinue and continue 


Giáo hoàng: Pope 


zoot e ERU 
522 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Giáo hội: EccLesiastes 

Giáo hội Thiên chúa giáo: Christianity the christian church 
Giáo hội Thiên chúa La Mã: Roman catholism 

Giáo hội, tôn giáo và nhà nước: State, Religion and the church 
Giáo lý cứu độ: Soteriology 

Giáo lý tân Plato: Neoplatonism 

Giáo іу về Chúa cứu thế: Mesianism 

Giáo lý về sự sợ hãi: Fear theory 

Giáo lý về thời hoàng kim một ngàn năm: Millenarianism or chilialism 
Giáo lý xưng tội: Confessionalism 

Giáo phái theo một đức Chúa duy nhất: Monarchians 

Giao phụ học: Patrtstics 

Giả thiết tình vân: Hypothesis non nebula 

Hài hòa giữa đức tin và lý trí: Harmony of faith and reason 
Hạnh phúc, niềm vui sướng tột cùng: Bliss 

Hành hình Chúa trên cây thập ác: Crucifixion 

Hành vi tôn giáo: Religion behaviour 

Hê-ghen (chủ nghĩa: Hegelianism 

Hê-ghen già (phái): Pseudo - Hegelianism 

Hé-ghen trẻ (phái): Young - Hegelianis 

Hê-ghen mới (chủ nghĩa): Neo-Hegelianism 


Hê+a-clít: Heraclitus 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 523 


Hệ mặt trời là trung tâm và hệ trái đất là trung tâm:Goecentrism and 
Heliocentrism 


Hệ nhật tâm và hệ да tâm: Geocentric and Heliocentric systemp 
Hệ quả lógic: Logical consequence 

“Hệ tư tưởng Đức”: The German ideology 
Hi-um-da-vít: Hume David 

Hinh thức hóa: Formalisation 

Hoài nghi (chủ nghĩa): Scepticism 

Học thuyết của Thomas Аашпаз Thomism 
Học thuyết Plato: Platonism 

Học thuyết tôn giáo: Religious doctrines 

Hoc thuyết quyết dinh: Determinism 

Học thuyết trí tuệ: The theory of knowledge 
Học thuyết về nguồn gốc vũ trụ: Cosmogony 
Học thuyết vô thần тпас-хї: Marxist atheism 


Hoc thuyét vó thần trong xã hội phong kiến: Atheism in feudal 
society 


Hón-bàch Pón-háng:ri Ditorrích: Holbach, Paul Henry Dietrich 


Hội nghi Phật giáo ủng hộ hòa bình châu А: Asian Buddhist 
conference for peace Р 


Hồng thủy: The flood 
Huyén thoai: Myth 
Hữu hạn luận: Finitism 


—_____——————— 
594 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Hüu thàn шап: Theism 

Kẻ chống lai Chúa Giêsu Antichrist 

Кёрче Giô-han Kepler, Johann 

Kế thừa (tính): Inheritance 

Khách quan: Objective 

Khách quan (chủ nghĩa): Objectivism 

Khách thể: Object 

Khái sáng (phong trào): Enlightment 

Khái sáng, kỷ nguyên khai sáng: Enlightment 
Khái niệm (thuyết): Conceptualism 

Khái niệm phổ biến: Universals 

Khái quát hóa: Generalization 

Khải thị: Revelation 

Khả năng và hiện thực: Possibility and reality 
Khác kỷ (phái) Xem xtô-Lxiêng (phái): Stoicism 
Khế ước xã hội (thuyết): Social contract theory 
Khoa học và tôn giáo: Science and Religion 
Khoan dung: Mercy 

Không gian: Space 

Không mâu thuẫn (tính): Non-contradiction 
Không thể biết (thuyết) hay bất khả tri (thuyết): lo S0) Sm 
Khổ hạnh (chủ nghĩa): Asceticism 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 


525 


Khó giáo hay Nho giáo: Confucianism 
Khủng hoảng tôn giáo: Crisis of Religion 
Kinh nghiệm: Experience 

Kinh nghiệm (chủ nghĩa): Empiricism 
Kinh nghiệm nhất nguyên (chủ nghĩa): Logical empiricism 
Kinh thánh: Bible 

Ký hiệu: Symbol 

Ký hiệu học:Symbolism 

Ký ức: Memory 

Lão giáo: Taoism 

L& phải thông thường: Cómmn reason 
Lễ cầu siêu: Repuiem 

Lễ phục sinh: Easter 


Liên hệ phổ biến của các hiện tượng: Popular Relation of 
phenomena 


Linh hàn: Spirit 

Linh hón buói tói: Lilith 

Linh hàn vü tru: Universal soul 

Lich sử tôn giáo: History of Religion 

Loài người là trung tâm (thuyết): Anthropocentrism 
Loại trừ thứ ba (luật): Exclude from the third (law) 
Lógic biện chứng: Dialectical logic 

Lógic hinh thức: Formal logic 


i, r= 
526 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Lógic qui nap: Inductive logic 

Lời tiên tri trong tôn giáo: Religious prophecy 

Luận ba đoạn: Sylliogism 

Luận ba đoạn dây chuyên: Three-step chain dissertation 
Luận chứng: Argument 

Luận cương vé Feuerbach Thesis on Feuerbach 

Luật pháp và tôn giáo: Law and Religion 

Luật tôn giáo: Religious law 

Lüt-vit Phơbách và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức: Luwig 
Feuerbach and the end of classical German philosophy 
Lực lượng sản xuất: Production force 

Luyện đan (thuật): Alchemy 

Lương tâm: Conscience 

Ly luận: Theory 

Ly luận nhận thức: Congition 

Ly luận phán ánh: Reflection and theory 

Lý luận và thực tiến: Theory and practice 

Ly trí: Reason 

Ly tưởng: Ideal 

Ma thuật: Magic 

Máy móc (chủ nghĩa): Machinist 

Màu thuần (qui luật): Contradition (law) 

Маи thuẫn: Contradiction (law) 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 597 


Маи thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng: Anatgonistic 
and non-Antagonistic contradition 


Mệnh lệnh tuyệt đối: Imperative categor 
Miền đất hứa: Promised land 

Mục đích: Target 

Mục đích luận: Teleology 

Му học: Aesthetics 

Ngẫu nhiên (thuyết): Occasionalism 
Nghịch ly: Paradox 

Nghi lễ huyền bí: Mysteries 

Nghiên cứu kinh Torah: Talmud Torah 
Ngộ dao: Ngostics 

Ngộ biện: Sophistics 

Nguồn góc các tôn giáo: Roots of leligions 
Nguồn gốc loài người: Origin of man 


Nguồn gốc nhận thức luận và nguồn gốc giai cấp của chủ nghĩa duy 
tâm: Origin of congition and origin of class of idealism 


Nguồn gốc sự sống: Origin of life 

Nguồn gốc vũ trụ (thuyết): Origin of universe (theory) 
Nguy biện: Sophistics 

Nguyên cớ: Cause 

.Nguyên lý: Principle 

Nguyên lý bổ sung: Supplement principle 


528 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Người không có đức tin: Caffer 
Nhảy vọt: Leap 

Nhân quả (tính): Causality 
Nhận thức luận: Ngoseology 
Nhận định: Religious trance 
Nhất nguyên luận: Monism 

Nhị nguyên luận: Dualism 


Niềm tin tôn giáo, niềm hy vọng tôn giáo: Religious hope 


Niết bàn: Nirvana 


Nội dung và hình thức: The form and substance 


Nỗi đau khổ: Grief 
Ми-хо: Nus 

O-codit: Euclite 
Pác-mé-nít: Parmenides 
Pan-tê-ôn: Pantheon 
Phái mó dao: Pietism 
Pham trù: Category 
Phán đoán: Judgement 
Phản ánh: Reflection 
Phản ánh (lý luận): Reflection (theory) 
Phản đề: Antithesis 


Phản tư: Reflection of congition 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 


529 


Phân ứng luận: Theory of reaction 


Phân xa có điều kiện và không điều kiện: Conditional and 
unconditional reflex 


Pháp gia: Fajia (law) School in Chinese philosophy 
Pháp quyén: Jurisdiction 

Phát triển: Development 

Phép biện chứng: Dialectics of nature 

Phép màu nhiệm: Miracle 

Phép siéu hinh: Metaphysics 

Phi dao đức (chủ nghĩa): Amoralism 

Phiém thần (thuyết): Pantheism 

Phong kién (ché dó): Feudalism 

Phü dinh: Negation 

Phủ dinh của phủ dinh (qui luật) Law of negation of the negation 
Phương pháp luận: Methodology 


Phương pháp nghiên cứu theo hệ thống: Research method by 
Systemp : 


Quan niệm duy tâm vé lịch sử: Idealisitc concept for history 
Qui luật: Law 

Qui luật thiên nhiên: Natural law 

Qui luật tự nhiên: Law of nature 

Qui nạp: Induction 

Quyền uy: Power 


530 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Quyết định luận và vô định luận: Determinism and indeterminis 
Sai làm: Mistake 

Siêu dao đức hoc: Ultramorality 

Siéu hinh hoc: Metaphysics 

Siêu lý thuyết: Metatheory 

Siêu nghiệm: Transcendent 

Số mệnh, định mệnh: Destiny, Fate 

Số phận: Predestination 

Sở hữu са nhân: Private ownership 

Sùng đạo: Piety 

Süng bái cá nhân: Personality cult 

Süng Phương Tây (phái): Western cult 

Sự khốn cùng của triết học: Misery of philosophy 
Tam đoạn luận (khoa học): Scentific syllogtsm 
Tác động qua lại: Interaction 

Tạo hóa (thuyết): Creator (theory) 

Tạo thần (thuyết): Godbuilding (theory) 

Tâm lý: Psyche 

Tập quán: Custom 

Tháp Babel: Tower of Babel 

Thành thi và nóng thón: Town and country 


Thám mỹ và dao đức: Aesthetics and ethics 


LICH SÜ TRIÉT НОС PHUONG TÀY 531 


Thàn bí: Mystery 

Thàn hoc: Theology 

Thần hoc biện chứng: Dialectical theology 
Thần luận: Deism 

Thần tượng: Idol 

Thần phù thủy: Sorcerer 

Thế giới bên kia: Other world 

Thế giới lý trí: World reason 

Thế giới quan: World outlook 

Thế giới tâm linh: World Spirit 

Thể giới vĩnh hằng: Eternal world 

Thế giới vô tận: Infinite world, everlasting world 
Thién chüa (dao): Christianity 

Thién duóng và dia nguc: Heaven and Hell 
Thién tài: Genius 

Thién thàn: Angels 

Thién ván hoc: Astronomy 

Thién và ác: Good and evil 


Thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (qui luật: Unity and 
struggle of oppositions (law) 


Thờ lj trí: Cult of reason 
Thờ mặt trời: Sun worship 
Thờ thuong đế: Cult of supreme being 


___ —————>———— 
532 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


Thói gian và khóng gian: Time and space 

Thời ky phuc hung: Renaissance 

Thuật giả kim: Alchemy 

Thuyét duy danh: Nominalism 

Thuyét duy linh: Spiritualism 

Thuyét da thàn: Polytheism 

. Thuyét dinh ménh: Fatalism 

Thuyét hu vó tón giáo: Religious nihilism 

Thuyết hình người: Anthropomorphism 

Thuyết lấy mặt trời làm trung tâm: Heliocentrism 
Thuyết lấy trái đất làm trung tâm: Geocentrism 
Thuyết linh hồn người: Anthropopathy 

Thuyết luân hồi: Transmigation of soul, metemp - psychosis 
Thuyét mót bàn thé duy nhát: Monophysitism 
Thuyét muc dích: Finalism 

Thuyét nguyén tir. Atomism 

Thuyét nhàn cách: Personalism: 

Thuyét nhát nguyén: Monism 

Thuyết phi lý: trrationlism 

Thuyết sáng thế: Creationism 

Thuyết tận thế: Eschatology 

Thuyết thần học về cái chết của Chúa: Death-of-god theory 


тє узше BC TEE cs == 
LICH SÜ TRIÉT НОС PHUONG ТАҮ 533 


Thuyét thàn linh: Panentheism 

Thuyét vàt hoat: Hylozoism 

Thuyét vát linh hay niém tin vào linh hón: Animism 
Thuc thé: Substance 

Thuc thé hóa: Substantiation 

Thực tiễn: Practice 

Thực tồn: Real existence 

Tiên đề: Premiss | 

Tiên đề tam đoạn luận: Axiom of syllogim 
Tiên nghiệm: Transcendence 

Tiên nghiệm luận (phái) Transcendent 

Tiên thiên: Apriori 

Tiềm thức: Subconscious 

Tiền định (thuyết): Destiny 

Tiến hóa (thuyết): Evolutionism 

Tiến hóa luận tầm thường: Vugar evolutionism 
Tiêu chuẩn của chân lý: Standards of truth 
Tiêu chuẩn dao đức: Standards of Morality 
Tiêu dao (phải): Peripatetics 

Tính cách: Character 

Tính chất hài hòa của vũ trụ: Universal harmony 


Tinh chất tương tự của vật thé: Anlogy of being 


мыс s= == =. 
534 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Tinh thống nhất vật chất của thế giới: Material unity of the world 
- Tính tâm: Ease 
Tình huống giới hạn: Limited situation 
Triết học: Philosophy 
Triết học Агар: Arabic philosophy 
Triết học Ấn Độ: Indian philosophy 
Triết học của lịch sử: Philosophy of history 
Triết học đạo thiên chúa La Mã: Roman catholic philosophy 
Triết học đạo tin lành: Protestant philosophy 
Triết học kinh viện: Scholarticism 
. Triết học Phật giáo: Buddhism philosophy 
Triết học tôn giáo: Philosophy of Religion 
Triét hoc trung dai: Medieval philosophy 
Triét hoc Trung Quóc: Chinese philosophy 
Triét hoc tu bién: Speculative philosophy 
Triết học tự nhiên: Natural philosophy 
Triết học vé tính đồng nhất: Philosophy of unity 
Triết học vé tính đồng nhất của vũ tru: Philosophy of universal unity 
Trị giác: Perception 
Tri thức: Knowledge 
Tri thüc luán: Epistemlogy 
Trí tuệ: Intelligent 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 535 


Trực cảm (thuyết: Intuitionism 

Truc giác: Intuition 

Truc giác (thuyết): Intuitionism 

Truc quan (tính): Concrete 

“Tuyên ngôn của dàng cộng sản”: Manifesto of the communist 
Tu duy: Thought 

Tư liệu sản xuất: Means of production 

Tương đối (chủ nghĩa): Theory of production 

Tương đối đạo đức (chủ nghĩa): Theory of moral lealativity 
Tương đồng: Similarity 

Tương đồng (tính): Equivalence 

Tương phản: Antonomy 

Tương tự (cái): Analogy 

Từ thiện, khoan dung: Charity 


Tự do tu tưởng trong xã hội phong kiến: Free-thinking in feudal 
society - 


Tu do và nghĩa vu: Freedom and necessity 

Tu do và tát yéu: Freedom and necessity 

Tu do y chí: Free will 

Tự vận động: Self-motion 

Tự ý thức: Self-consciousness 

Vấn đề cơ bản của triết học: Fundamental question of philosophy 
Vận động: Motion 


—— n уу A 
536 PGS. TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG 


Vật: Thing 

Vật chát: Matter 

Vật chất và y thức: Matter and consciousness 
Vật hoạt luận: Hylozoism 

"Vát-tu-nó" và "vát-cho-ta": "Thing in itself "thing of us" 
Vi kỷ (chủ nghĩa): Egoism 

Vị tha (chủ nghĩa): Altruism 

Vô cảm: Indefference 

Vô định luận: Indeterminism 

Vô han và hữu hạn: Infinite and finite 

Xúc động: Emotion 

Xưng tội: Confession 

Y chí luận: Voluntarism 

Y chí vũ tru: Universal will 

Y nghĩa cuộc đời: Meaning of life 

Y niệm: ldea 

Y niệm bẩm sinh: Congenital idea 


Y thức: Consciousness 


LICH SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 537 


TÀI LIEU THAM KHẢ0 


1. C. Mác - Ph. Ángghen. Tuyén tàp (6 táp). NBB TS, Hà Nói, 1980, 
T1, T5, T6. 


2. V.I. Lênin. Toàn tập. NXB. M. 1981, T 

3. Viện Hàn lâm khoa hoc Liên xô - Lịch sử triết học. Triết học của xà 
hội nô lệ. NXB ST, Hà Nội, 1958 

4. Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô - Lịch sử triết học. Triết học thời 
kỳ tiền tư bản chủ nghĩa (từ thế kỹ XV đến học thời kỳ tiền tư bản chủ 
nghĩa (từ thế ky XV đến đầu thế ky XVII). NXB, ST, Hà Nội, 1962. 
5. Vién.Hàn lâm Khoa học Liên Xô - Lịch sử triết học. Triết học thời 


kỳ tiền tu bán chủ nghĩa (triết học khai sáng. Từ thé ky XVII đến thế 
kỷ XIX). 


6. Viện Hàn lâm khoa học Liên xô - Lịch sử triết học. Triết học có 
điển Đức. NXB ST, Hà Nội, 1962. 

7. GS. TS. Nguyễn Hữu Vui (chủ biên). Lịch sử triết học. NXB Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 2002. 


8. GS. TS. Nguyễn Trọng Chuẩn (chủ biên) - TS. Đỗ Minh Hợp. Quan 
niệm của Hêghen về bản chất triết học. NXB Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 1998. 


9. GS. TS. Nguyễn Trọng Chuẩn (chủ bién)- TS. Đỗ Minh Hợp. Quan 
điểm lịch sử triết học của Hêghen. NXB Tạp chíQG, Hà Nội, 2001. 


10. GS. TS. Nguyễn Trọng Chuẩn (chủ biên) - TS. Đỗ Minh Hợp. Triết 
học pháp quyền của Hêghen. NXB Tạp chíQG, Hà Nội, 2002. 


538 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


11. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tập bài giảng lịch sử 
triết học. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, T. 


12. Thái Ninh. Triết học Hi Lap cổ đại. NXB Sài Gòn К. Mác - Lênin, 
Hà Nội, 1987. 


13. Viện triết học. Chân dung triết học Đức. Trung tâm văn hóa 
ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2000. 


14. TS. Binh Ngọc Thạch. Triết học Hi Lạp - cổ đại. NXB Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 2000. 


15. TS. Doãn Chính - TS. Dinh Ngọc Thạch. Triết học Trung cổ Tây 
Âu. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999. 


16. Lê Tôn Nghiêm. Lịch sử triết học Tây Phương (3 tập), NXB, Tp. 
HCM, 2000 


17. Viện Triết học - I. Căng tơ - Người sáng lập nên triết học cổ điển 
Đức, NXB KHXH, Hà Nội, 1997. 


18. Will DurAntinomie. Câu chuyện triết học. NXB Đà Nẵng, 2000. 
19. Kinh thánh - Cựu Tân ước. Ra khơi - Sài Gòn, 1970. 


20. Vũ Dương Ninh. Lịch sử văn mình thế giới. NXB GD, Hà Nội, 
2000. 


21. Trần Thái Đỉnh. Triết hoc Kant. Văn mới, Sài Gòn, 1974. 


22. William S. Sahakan - Mabel L. Sahakan. Tư tưởng của các triết 
gia vĩ đại, NXB Tp. HCM, 2001. 


23. Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. Viện Triết học. Lịch sử phép 
biện chứng - Phép biện chứng cổ đại. NXB Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 1998. 


сә = == Ner LEM E 
LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG TÀY 539 


24. Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Viện Triết học. Lich sử phép 
biện chứng. Phép biện chứng thế kỷ XIV - XVIII. NXB Chính tri Quốc 
gia, Hà Nội, 1998. 


25. Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Lịch sử phép biện chứng. Phép 
biện chứng cổ điển Đức. NXB Chính trị Quốc gia HCM, Hà Nội, 
1998. 


26. Gail M. TresDescartes - Karsten J. Struhl - Richard E. Olsen - 
Truy tàm triét hoc. NXB VHTT, Hà Nói, 2001. 


27. Từ điển triết học. МАВ ST, Hà Nói, 1986. 
28. Từ điển triết học giản yếu, NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1987. 
29. Cung Kim Tiến. Từ điển triết học. NXB VHTT, Hà Nội, 2002. 


30. Marguerite - Marie Thiollier. Từ điển tôn giáo. NXB KHXH, Hà 
Nội, 2001. 


3ì. A. History of philosophy (Volume IV). N.Y, 1993. 
32. A. History of philosophy (Volume V). М.Ү, 1993. 
33. A. History of philosophy (Volume VI). N.Y, 1994. 


34. Phao lô Nguyễn Binh Tinh. Linh muc Xuân Bích. Luân lý cơ bản 
Kitô gíào. NXB Thuận Hóa, Huế, 1994. 


35. Almanach những nén văn minh thế giới. NXB VHTT, Hà Nội, 
1996. 


36. TS. Vũ Dũng. Tâm lý học tôn giáo. NXB KHXH, Hà Nội, 1998. 
... và một số tài liệu khác. 


IC а 7. ашо 
540 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


MUCLUC 


LỜI MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG I 
TRIÉT HỌC НҮ LAP VÀ LA MÃ có DAI 7 
1. HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ SU PHÁT TRIÉN CÜA TRIÉT НОС HY ТАР 
VÀ LA MÃ có DAI 7 
11. ĐIỀU KIÉN LỊCH SỬ - KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 7 
IL. NHỮNG ĐẶC DIÉM CƠ BÀN CÜA TRIẾT HỌC HI LAP VÀ LA MÃ 
CÓ DAI 13 
Ш. МОТ SÓ TRUONG PHÁI VÀ TRIÉT GIA TIÉU BIÉU 16 
IIl. 1. TRƯỜNG PHÁI TRIÉT HOC MILET 16 
1.1.1. THALÉS (khoảng 625 - 547) 17 
11.1.2. ANAXIMANDRE (khoảng 610 - 546 TCN) 20 
III.1.3. ANAXIMENE (khoảng 585 - 528 TCN) 23 
1.1.4. HÉRACLITE (khoảng 540-475 TCN) 25 
Ш.З. TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORE 35 
III.4. TRƯỜNG PHÁI ÉLÉE (Cuối thé ky VI - đầu thế ky V 
TCN) 40 
1.4.1. XÉNOPHANE (khoảng 570 - 478 TCN) 40 
1.4.2. PARMÉNIDE (khoảng 500 - 449 TCN) 43 
4.4.3 ZENON (từ Elée khoảng 490 - 430 TCN) | 04 
1.4.3. MÉLISSOS (khoảng giữa thế ky V TCN) 52 
III.5. EMPÉDOCLE (483 - 423 TCN) 54 
11.6. ANAXAGORE (500 - 428 TCN) 60 


ИСН SỬ TRIÉT HỌC PHƯƠNG TÂY 541 


Ш.7. HỌC THUYÉT NGUYÊN TỬ 65 


lil. 7.1 LEUCIPPE (khoảng 500 - 440 TCN) I 65 
11.7.2. DEMOCRITE (khoảng 460 - 370 TCN) 67 
III.8. NHÜNG NHÀ SOPHISTE 79 
1.8.1. PROTAGORAS (481 - 411 TCN) 82 
1.8.2. GORGIAS (483 - 375 tcn) 87 
Ш.9. SOCRATE VÀ TRƯỜNG PHÁI SOCRATE 90 
1.9.1 SOCRATE (469 - 399 TCN) 91 
1.9.2 CÁC TRUONG PHÁI SOCRATE 100 
* PHÁI MÉGARE 100 
* PHÁI CYNIQUE 102 
* PHÁI CYRENE: 105 
IIl.10.PLATON (7.11.427 - 7.11.347 tcn) 106 
II.11.ARISTOTE (384 - 322 ТОМ) 126 
II. 12. ÉPICURE (341 - 270 ТОМ) 146 
II.13. CHỦ NGHĨA KHÁC KY 156 
1.14. CHỦ NGHĨA HOÀI NGHỊ 161 
CHƯƠNG II 
TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI KỲ TRUNG cổ 164 
1, ĐIỀU KIÉN HÌNH THÀNH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỀM CỦA TRIẾT HỌC 
TÂY ÂU THỜI KỲ TRUNG CỔ 164 
11. HOÀN CÁNH LICH SỬ 164 
12. NHỮNG, ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC 
THUNG CỔ 169 
II NHŨNG KHUYNH HƯỚNG TRIẾT HỌC CƠ BẢN Ở TÂY ÂU THỜI KỲ 
TRUNG CỔ 173 


—— 
542 PGS. TS. NGUYÉN TIÉN DÜNG 


ШЕЛ. TRIÉT HOC CƠ ĐỐC GIÁO TỪ THỜI KY THU Il ĐẾN 


THÉ KY THU IV | 173 
II.1.1. TERTULLIEN (160 - 230) 173 
II.1.2. AUGUSTIN (354 - 430) 178 

II. 2. TRIẾT HỌC KINH VIÊN 190 


1.2.1. CÁC TRIẾT GIA TIỂU BIU СОА THỜI KỲ SƠ KHAI 190 
ї.2.2. TRIẾT HOC KINH VIÊN GIAI DOAN CUC THỊNH 206 


1.2.3. TRIẾT HỌC KINH VIÊN GIAI DOAN SUY TÀN 221 
CHUONG Ill 


TRIÉT HỌC TÂY ÂU THỜI KY PHỤC HƯNG VÀ CẬN 


ĐẠI —— | 236 
1. РАС DIÉM KINH TÉ - ХА HỘI, KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA 236 
П. NHÜNG TÁC GIẢ TIÊU BIÉU 239 
Il.1. NICOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) 239 
1.2. LÉONARDO DA VINCI (1452 - 1519) 243 
1.3. GIORDANO FILIPPO BRUNO (1548 - 1600) 247 
1.4. GALILÉO GALILÉE (1564 - 1642) 252 
L TIỀN ĐỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC 258 
Il. ĐẶC ĐIỀM CỦA TRIẾT HỌC TÂYÂ U THỜI САМ DAI 260 
Ш. MỘT SỐ TRIẾT GIA TIÊU BIU 263 
Ш.1. TRIÉT HOC ANH 263 
lII.1.1. FRANCIS BACON (1561 - 1626) 263 
1.1.2. THOMAS HOBBES (1588 - 1679) 280 
lII.1. З JOHN LOCKE (1632 - 1704) 286 
I.1.4. GEORGE BERKELEY (1685 - 1753) 292 
1ll.1.5. DAVID HUME (1711 - 1776) 297 


"oer rR Ei LO —— 
LICH SỬ TRIÉT HOC PHƯƠNG TÂY 543 


III.2. TRIẾT HOC PHÁP 
11.2.1. RENE DESCARTES (1596 - 1650) 


IIL2. 2. PIERRE GASSENDI (1592 - 1655) 
ill.2.3. BLAISE PASCAL (1623 - 1662) 


III.2.4. CHARLER LUIS SECONDAT MONTESQUIEU 
(1689 - 1775) 


II.2.5. VOLTAIRE (FRANCOIS MARIE AROUET - 
1694 - 1788) 


ill.2.6. JEAN - JACQUE ROUSSEAU (1712 - 1778) 
W.2.7. DENIS DIDEROT (1713 - 1784) 
1.2.8 PAUL HENRY HOLBACH (1723 - 1789) 


1II.3. MỘT SỐ THIẾT GIA HÀ LAN VÀ ĐỨC TIÉU BIÉU 


1.3.1. BARUCH SPINOZA 


302 
302 


322 
330 


342 


346 
351 
397 


363 
372 
372 


1.3.2. GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ (1 646 - 1716}387 


CHUONG IV 
TRIÉT HOC cổ DIÉN ĐỨC 


405 


LHOÀN CÀNH KINH TÉ CHÍNH TRI - ХА HỘI, KHOA HỌC VÀ MỘT số 


ĐẶC ĐIÊM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC có DIÉN РОС 
II. MỘT SỐ TÁC GIẢ TIÊU BIÊU 
НЛ. NHÜNG TRIÉT GIA KHAI SÁNG 

1.1.1. HERDER 91744 - 1803) 


II.1.2. LESSING (1729 - 1781) 

1.1.3. SCHILLER (1759 - 1805) 

1.4. GOETHE (1749 - 1832) 

II.2. EMMANUEL KANT (1724 - 1804) 


405 
409 
409 
409 


410 
412 
415 
419 


_—_ ———————— 
544 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨÑẰG 


Tư tưởng của Kant phát triển qua hai thời ky: 420 


a) Thời kỳ trước phê phán (1746 - 1770): 420 
b) Thời kỳ phê phản: 422 
Những tư tưởng cơ bản của triết học lý luận 424 
Những ‹ điểm cơ bản của triết học thực tiễn 435 
THẤM MỸ HỌC 438 
II. 3. JOHANN GOTTLIEB FICHTE (1762 - 1814) 441 
П. 4. ЕМ.) SCHELLING (1775 - 1854) 446 


II. 5. GEORG WILHELM FRIDRICH HEGEL (1770-1831) 453 


Lógic học 455 
NHÜNG LUẬN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LÔGIC HOC 465 
NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THIẾT HỌC TỰ NHIÊN 

476 
NHỮNG LUẬN ĐỀ СО BẢN CỦA TRIẾT HỌC TINH THÂN 
479 

ll. 6. LUDWIG FEUERBACH (1804 - 1872) 497 
VÉ CON NGƯỜI VÀ BÁN CHẤT CON NGƯỜI 500 
VỀ NHẬN THỨC LUẬN 504 
VỀ PHÊ PHÁN TÔN GIÁO 505 
QUAN NIỆM VỀ LUÂN LÝ 509 
BẰNG ĐỐI CHIẾU ТНОАТ NGỮ TRIẾT HỌC 
VIỆT - ANH 514 
TÀI LIÉU THAM KHẢO 538 


т u Uy о кек сщш 
LICH SÜ TRIÉT HOC PHUONG TÂY 545 


LICH SÜ TRIÉT НОС PHUONG ТАҮ 


(Giáo trinh) 


PGS. TS NGUYÉN TIÉN DÜNG 


NHÀ XUẤT BẢN TP. HỒ CHÍ MINH 


Chiu trách nhiệm xuất bản: TRẤN DINH VIỆT 
Biên tập: CHÂU ANH KỲ 
Sửa bån in: PHƯƠNG PHƯƠNG 
Bìa của: MAI QUẾ VŨ 
Liên kết xuất bản: CÔNG TY VIỆT THƯỜNG 
Nhà sách Cảo Thơm, 29 Phan Đình Phùng - Đà Nẵng. 
DT: 0511-817863 - Fax: 0511-840408 
284/2 Cô Bác, Phường Cô Giang, Q.I 
DT: 08-8367758 


In lần thứ nhất, số lượng 1000 cuốn, khó 14,5x20,5cm tai Công 
ty VHTH Hưng Phú. Giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất 
bản: 1058-69/XB-QLXB, ký ngày: 06/07/2005. In xong và nộp 

lưu chiếu: 06/2006 | 


LIC де +. S. U 


KTN 
PHUCN TAY 


NHÀ SÁCH CẢO THOM 

29 Phan Đình Phùng - Đà Nẵng 

ĐT: (0511) 817863 

E-mail: caothom5703@yahoo.com Giá: 60.000 đ 


